Thiên sư Ajahn Brahm * l 


THIẾH sư 


Ajahn Brahm 


THIÊN 


Theo Cách Phật Dạy 
Sẽ Đi Đến Giải Thoát 


Người dịch: 


Lê Kim Kha 


NHÀ XUÁT BẢN HÒNG ĐỨC 


2 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Cho mẹ, ba, và anh, chị, em. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 3 


Nguyện cho công đức Pháp thí này được hôi hướng 
đến những người thân quyễn và tất cả chúng sinh. 


4 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Người dịch giữ bản quyền bản dịch này. Quyên sách này được người dịch in 
và ân tống miễn phí cho các Phật tử, không được in hoặc sao để bán, trừ khi 
có sự đồng ý (với mục đích phi lợi nhuận) của người dịch. 


Liên hệ để góp ý hoặc để nhận sách ấn tống: 
Tel: 0909503993, email: lekimkha(@®gmail.com 


Thiên sư Ajahn Brahm * 5 


NỘI DUNG 


vẻ Quyền Sách Này 
Lời Giới Thiệu 
BẢNG VIÉT TẤT 


Phần Dẫn Nhập: Bức Tranh Lớn 
Thiên & Mục Tiêu Của Thiên 
Cách Sử Dụng Quyển Sách Này 


Phần 1: Hạnh Phúc của Thiền 


. Phương Pháp Căn Bản của Thiền - I 
Một nên tảng vững chắc dựa trên bốn giai đoạn 
đầu tiên của Thiên 


2. Phương Pháp Căn Bản của Thiên - II 
Ba giai đoạn căn bản cao hơn của Thiên, 
trong đó “Hơi Thở ” trở nên đẹp để 


3. Những Chướng Ngại đối với Thiền - I 
Hai chướng ngại đầu tiên của năm chướng 
ngại ngán giữa ta và những trạng thái định sâu 
của Thiên —Tham Dục và Ác Ý 


4. Những Chướng Ngại đối với Thiền - II 
Ba chướng ngại còn lại—Buồn ngủ & đờ 
đân, Bắt an & lo lắng, và Nghỉ ngờ 


18 


21 


29 


Kử| 


km) 


lê: 


jỊ 


T15 


6 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


5. Chất Lượng của Chánh Niệm 
Chánh niệm, người gác công 
Làm thể nào để chúng ta thành công trong Thiên tập 


6. Dùng Nhiều Cách Để Làm Tươi Mới Việc Thiền 
Những sự Thiên làm thư giãn tâm, giải tỏa 
sự buôn chán, phiên não (ưu), và tạo ra niềm vui (hỷ). 


7. Hơi Thở Đẹp 
Đạt đến trạng thải định sáu của Thiển— 
Những tầng thiên định, jhãna— 
Những trí tuệ mình sát để giác ngộ 


§. Bốn Nền Tảng Chánh Niệm 
Dùng những mục tiêu chánh niệm đề đạt đến 
Viên Ngọc nằm trong lõi Hoa Sen 


Phần 2: Đi Đến Hạnh Phúc và Hơn Nữa 


9. Những Tầng Thiền Định—JJ»Zna I: Hạnh Phúc 
“Hơi thở đẹp ”: bắt đầu cuộc hành trình 


10. Những Tầng Thiền Định——./;ãna II: Hạnh Phúc 
chồng lên Hạnh Phúc 
Những dấu hiệu Nimitta: ngưỡng cửa bước 
vào các tâng thiên định jhãna. 


11. Những Tầng Thiền Định——./;ãna II: Hạnh Phúc 
chồng lên Hạnh Phúc chồng lên Hạnh Phúc 
Cách đề chứng đắc một tầng thiển định jhãna, 
Cái gì ở bên trong tâng thiên định jhãna 


132 


lóI 


245 


247 


267 


CÁ đo 


Thiên sư Ajahn Brahm * 


7 


12. Bản Chất của Trí Tuệ Thâm Sâu 
Điều gì ngăn cản chúng ta nhìn thấy mọi 
sự thể như chúng đích thực là? 
Cách để một cải tâm hùng mạnh nhờ Thiên định 
thâm sâu có thể khám phá ra chân lý 


13. Trí Tuệ Thâm Sâu Giúp Giải Thoát 
Trí tuệ thâm sâu thay đổi mọi sự và dẫn dắt 
chúng ta đến trải nghiệm sự giác ngộ 


14. Giác Ngộ: Bước Vào Dòng Thánh Đạo 
Niết-bàn (Giác ngộ) là gì? 
Trải nghiệm đầu tiên của NiễtI-bàn— Nhập Lưu 


15. Hướng Đến Sự Giác Ngộ Hoàn Toàn 
Bốn tầng giác ngộ 
Làm thể nào có thể nói một người đã giác ngô 
hay chưa giác ngộ? 


Phần Kết: Buông Bỏ Cho Đến Cùng... 


Tâm quan trọng của sự Buông Bỏ 

Những ràng buộc và những rào cản chúng ta 

có thể gặp phải 

Làm thế nào để phát triển sự bình an và hạnh 
phúc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta 


347 


369 


419 


455 


495 


§ * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thiên sư Ajahn Brahm * 9 


Vê quyên sách này 


Kính gửi các Tăng Ni, những Phật tử, và độc giả gần xa: 


Người dịch rất tâm đắc với quyển sách này của thiên sư Ajahn 
Brahm. Trước nhất, đây là một quyển sách rất hay, rất thực 
dụng, và rất sâu sắc. Vị thiên sư nổi tiếng luôn-mỉm-cười này đã 
trình bày một cách bài bản tất cả những bước thiển tập giúp cho 
người thiển dễ học hiểu, thực hành để đi đến những kết quả 
nhanh hơn của thiên. Phần căn bản này là rất quan trọng nên 
thiên sư đã giảng giải và lặp đi lặp lại nhiễu lần trong quyển 
sách, theo kiểu những công-thức cân phải hoàn thành, và những 
cách thức đó cũng được giảng giải rất sâu sắc về mặt nguyên-Ìý 
và nguyên-nhân để giúp cho việc hoàn thành các bước đó. 


Ngoài phần các bước và phương pháp thực hành thực dụng 
đó, quyền sách cũng chứa đựng những triễt-lÿ về thiên học đây 
tính kinh điển với những trích dẫn xác đáng và rỗ rệt từ trong Ba 
Tạng Kinh của Phật giáo Nguyên thủy ghi lại những lời dạy về 
tính triết lý của thiên và sự thực hành thiên. Nói đúng ra, những 
hướng dẫn về thiên tập trong quyển sách này được dẫn dắt dựa 
trên nên tảng triết lý về thiên-học và thiên-tập do chính Đức Phật 
lịch sử đã giảng dạy. Tức là, những bước thực hành thiên [và đổi 
trị chướng ngại] đều dựa vào tính hợp-lý và tính khoa-học nhằm 
giải quyết từng vấn đề một cách rốt ráo. Đó là tính khả-dụng và 
khả-thi của một con đường Đạo. 


Quyển sách đề cao con đường Thiên Phật giáo với mục tiêu 
dân dân đạt được sự tĩnh-lặng có chủ tâm và trí-tuỆ mình sát. 
Thiên vốn luôn gôm có hai phần định [samadhi] và tuệ [panna], 
chứ thực ra không có loại thiền nào có thể đứng riêng một mình 
là Thiên định [samatha] hay Thiên tuệ mình sát Jvipassanaj. Đó 
chỉ là những cách phân biệt mà sau này người ta đã cố ý tách rời 
ra thành những pháp môn tu tập khác nhau ở những xứ sở khác 


10 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


nhau trong nên Phật giáo thế giới. Độc giả sẽ tự mình đọc thấy 
những luận điểm quan trọng này từ cách giảng giải và trích dẫn 
kinh điển xác thực của vị thiển sư. 


Thực ra chúng ta đêu đã biết Đức Phật đã từng tuyên dạy rõ 
ràng: “Không có thiền định nào không có trí tuệ. Không có trí 
tuệ nào không có thiên định. Nếu ai có cả thiên định và trí tuệ. 
Người ấy đang đứng gân bên Niễt-bàn”. Lời dạy nồi tiếng của 
Đức Phật đã được lưu truyền và công nhận trong nhiễu trường 
phái và nhánh phái Phật giáo trên thế giới, nhưng chúng ta cũng 
chẳng hiểu tại sao đến tận bây giờ vẫn còn khá nhiều nhánh phái 
vẫn tiếp tục bảo thủ và bàn cãi nhiễu về những điều như: “thiên 
định và thiên mình sát là khác nhau”; “thiên định không phải là 
thiên Phật giáo; thiên Phật giáo là trí tuệ nên chỉ có tu tập thiền 
tuệ mình sát mới là đụng đến, và không cân thiên định”; hoặc có 
nơi nhất nhất chủ trương tu tập “thiên mình sát khô ””...Vì vậy, 
có lẽ chúng ta sẽ học được nhiều điễu từ quyển sách này, và tự 
rút ra những gì mình có thể đặt niềm tin xác đáng vào đó, và từ 
đó từn cho mình một đường lối thiên tập đúng đắn. Điều đó hoàn 
toàn tùy vào sự suy xét, học hiểu, và thử nghiệm của quý Tăng Ni 
và độc giả. Người dịch hy vọng rằng, hầu hết chúng ta chắc chắn 
sẽ chọn những cách tu hành và phương pháp thiên tập nào mà 
mình đã suy xét và tin tưởng đó đúng là cách tu hành và là lời 
truyền dạy của chính Đức Phát lịch sử. Bởi vì, như một câu nói 
quý vị sẽ đọc: “cốt lõi của đạo Phật là nằm ở chỗ sự giác-ngộ 
của Đức Phật lịch sử.” 


Trong quyển sách, tác giả và người dịch xưng hô với độc giả 
bằng danh từ chung là “bạn”, có nghĩa cùng là đạo-hữu, cùng là 
Phật tử, bạn tu, trong đó bao gôm cả những bậc Tăng, Ni xuất 
gia đáng kính. 


Phần giải thích và chủ thích thêm trong ngoặc vuông [...} là 
của tác giả. Các từ và ngữ đông-nghĩa trong ngoặc vuông [...] là 


Thiên sư Ajahn Brahm * I1 


của người dịch. Một số chú thích và giải thích khác và trong 
ngoặc đơn (...) là của người dịch. 


Nếu quý thầy và quỷ vị độc giả có góp ý về quyền sách, xin vui 
lòng liên hệ theo điện thoại hoặc email đã ghỉ ở trang trước. 
Chân thành cảm Ø1". 


Cầu mong cho nhiều người trong chúng ta tìm thấy những 
bước đường tu tập đúng đắn và phù hợp với mình để mau tiễn 
đến ngày được giải thoát khỏi cái vòng sinh tử vô định. 


Nha Trang, cuối năm 2014 
giao thừa Tết Giáp Ngọ (PL 2557) 


Lê Kim Kha 


12 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thiên sư Ajahn Brahm * 13 


Lời Giới Thiệu 


Bạn đang cẩm trên tay một quyền sách hướng dẫn thực sự hữu 
ích và sâu sắc về Thiên được viết bởi một sư thầy với kinh 
nghiệm sâu rộng về tu thiên. Ajahn Brahm là một trong những tu 
sĩ người phương Tây đã học tập, thực hành, và nắm vững một bê 
dày những giáo lý Phật giáo, và bây giờ mang ra trình bày lại 
cho những người tu nhiệt thành ở khắp nơi trên thể giới hiện đại. 


Trong quyền sách này, bạn sẽ tìm thấy một tập những lời dạy 
xuyên suốt đề phát triển và làm sâu sắc việc thiên tập, hướng đến 
sự chứng đắc các tầng thiên định (jhãna samäadhi), và từ đó phát 
sinh những trí tuệ mình sát. Thầy Ajahn Brahm đưa ra sự hiểu 
biết thận trọng và tỉnh tế về cách chuyển hóa những khó khăn 
ban đầu và cách hướng tâm đạt đến hạnh phúc, an lạc, ánh sáng, 
và sự bên vững sâu sắc của tâng thiên định. Để rồi sau đó người 
tụ có thể chiếu sự chú tâm trong trạng thái định sâu làm sáng tỏ 
bản chất của sự vô ngã, mang lại sự hiểu biết giải thoái. 


Đây là những lời dạy đẹp. Đây là cẩm nang hướng dẫn cho 
các thiên sinh. Ajahn Brahm trình bày phương cách phát triển 
đến các tầng thiên định (định) và trí tuệ (tuệ) một cách chân thực 
và đúng thực như cách Đức Phát đã giảng dạy, và vì vậy đó là 
phương cách tốt nhất. Đó là phương cách siêu xuất. Nhưng Đức 
Phật cũng đã giảng dạy nhiều phương cách tốt như vậy cho các 
học trò và đã dùng nhiều phương tiện thiện xảo để giúp các học 
trò giác ngộ. Những cách dạy của các thiền sư khác dựa vào 
những cách nhìn khác nhau về cùng mục đích giải thoát. Ajahn 
Brahm đưa ra một góc nhìn quan trọng khác. Vì vậy, tất cả 
những ai quan tâm đến thực hành thiên và những phần cao sâu 
của con đường đạo Phật: hãy đọc quyển sách này một cách kỹ 
càng. Và thứ thực hành lời hướng dẫn. Bạn sẽ thu được nhiễu kết 


14 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


quả từ những lời chỉ dạy khôn ngoan và sâu sắc, và hơn nữa, từ 
những kinh nghiệm của vị thây. 


Và như Đức Phật và Ajahn Brahm đều khuyên dạy, hãy thử 
nghiệm những lời dạy, dùng chúng, và học tập từ chúng, nhưng 
đừng dính mắc vào chúng. Hãy để chúng dẫn dắt bạn đến sự giải 
thoát, vượt khỏi mọi sự dính mắc, đó sự giải thoát thực sự. 


Cầu mong quyển sách mang lại sự hiểu biết, lợi lạc, và những 
phúc lành cho tất cả bạn đọc. 
Với tâm từ, 
Jack Kornfield 


Trung tâm Thiên Spirit Rock Center 
Woodacre, California 


Thiên sư Ajahn Brahm * l5 


Lời Cảm Tạ 


Trước tiên, tôi muốn ghỉ nhận công sức của Tỳ kheo 
Culaka BhikkhU (Tiến sĩ Jacob Meddin), người đã biến cái 
cốc nhỏ của mình trở thành như một xưởng làm việc của thể 
giới thứ ba: để làm việc hết sức mình trong nhiễu tháng 
liền, ngay cả những lúc bệnh yếu, để tạo ra bản thảo đâu 
tiên của quyển sách hướng dẫn này được đăng trên tập san 
Giáo Pháp nội bộ của Hội Phát giáo Táy Úc. Lời cảm ơn 
cũng xin dành cho Ron Storey, người đã đánh máy bản thảo 
nhiều lần, và hy vọng anh cũng thuộc lòng những lời dạy, 
và dành cho Tỳ kheo Nissarano Bhikkhu, người đã soạn 
thảo phần thư mục tra cứu các thuật từ. 


Kế tiếp, tôi xin chuyển lời cảm tạ đến người thầy dạy 
thiền đâu tiên của tôi, sư Nai Boonman thuộc Hội Thiên 
Định Samatha Society ở Anh, người đã cho tôi thấy được vẻ 
đẹp của các tầng thiển định jhãna khi tôi còn là một sinh 
viên tóc dài ở Đại Học Cambridsge năm I970. Nhưng trên 
hết, tôi chân thành gửi lời trí ân vô hạn đến vị thầy mà dưới 
sự hướng dẫn của thầy tôi đã sống một cách hạnh phúc suốt 
chín năm ở miễn đông bắc Thái Lan. Đó là ngài thiên sư 
AJjahn Chanh, người không chỉ giảng giải cho tôi một cách tỏ 
tường con đường đi đến giải thoát, mà bản thân ngài cũng 
đã đi hết trọn con đường đó cho đến cuối đời. 


Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến nhà xuất bản Wisdom 
PublicaHions, gâm có các anh David, Rod, và người biên tập 
của tối John LeRoy, vì sự làm việc vất vả của họ để tập sách 
này được hoàn chỉnh. Câu mong cho thiện nghiệp này của 


16 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


họ giúp họ được mạnh khỏe và tiếp tục thực hiện nhiễu 
quyền sách quỷ giá khác các Phật tử. 


Tác giả 


Thiên sư Ajahn Brahm * I7 


BẢNG VIẾT TẮT 


Tên Kinh Pall: 


Các số thể hiện: 


AN 


Dhp 


Dhp-a 


DN 


Ja 


Miln 


MN 


SN 


Sn 


Angufara Nikaya 
Tăng Chỉ Bộ Kinh 


Dhammapada 
Kinh Pháp Cu 


Dhamnapada-attakatha 
Luận Giảng Kinh Pháp Cu 


Digha Nikaya 
Trường Bộ Kinh 


Jataka 
Chuyện Tiên Thân Đức Phật 


MMilindapanha 
Milinda Vấn Đáp 


Majjhưna Nikaya 
Trung Bộ Kinh 


Samyu1ta Nikaya 
Tương Ung Bộ Kinh 


Sufta Nipata 
Kinh Táp 


kó zập & số bài kinh 


só dòng kệ 


bó sập & trang theo ấn 
bản của Hội Kinh Điển 
IPali (PTS) 

ó bài kinh, tập, & dòng 
kệ trong Trường Bộ Kinh 
ó sập & số trang theo ấn 


bản của P17S 


só chương & số dilemma 
theo ấn bản của PTS 


ó bài kinh, tập, & dòng 
kệ trong Trung Bộ Kinh 


só chương & số bài kinh 


số dòng kệ 


18 * Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Th-a Paramatthadipam bổ tập & số trang theo ấn 
(Theragatha- aqthakatha) — |bản của PTS 
Luận Giảng Trưởng Lão Kệ 


Thag Theragatha ó dòng kệ 
Trưởng Lão Kệ 

Thig Therigatha số dòng kệ 
Trưởng Lão N¡ Kệ 

Ud Udana só chương & số bài kinh 
Kinh Phật Tự Thuyết 

Vin Vinaya wó tập, chương, phẩm, 
Luật Tạng tiểu phẩm theo ấn bản 

của PTS 
Vsm Visuddhimassa ó chương (& mục trong 


Thanh Tịnh Đạo Thanh Tịnh Đạo 


Thiên sư Ajahn Brahm * 19 


DẪN NHẬP 


“BỨC TRANH LỚN” 


Thiền là đường lối của sự buông-bỏ. Trong thiền, bạn 
buông bỏ cái thế giới phức tạp bên ngoài để đạt đến sự bình 
an hùng mạnh bên trong. 


Trong tất cả những dạng tôn giáo thần bí và trong nhiều 
truyền thống tôn giáo, chỉ có thiền là con đường dẫn đến 
một bản tâm trong sạch và mạnh mẽ. Sự trải nghiệm cái tâm 
trong sạch đó, được giải thoát khỏi thế giới hiện hữu, là vô 
cùng hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc tốt lành, hơn cả ái 
tình và tất cả những hạnh phúc vật chất và tinh thần khác ở 
trên đời. 


Việc thực hành thiền luôn có những điều khó khăn, đặc 
biệt vào lúc ban đầu, nhưng nếu bạn kiên trì, thì thiền sẽ dẫn 
dắt bạn đến những trạng thái rất đẹp đẽ và đầy ý nghĩa. Luật 
tự nhiên là nếu không cố gắng thì người ta không bao giờ 
tiến bộ. Dù bạn là ai, là người tại gia, là Tăng hay Ni xuất 
gia: nếu không nỗ lực thì bạn sẽ chẳng đi tới đâu. 


Nỗ lực không vẫn chưa đủ. Sự nỗ lực cần phải khéo léo 
và đúng đắn. Điều này có nghĩa là đưa năng lực vào những 
nơi đúng đắn và duy trì nó cho đến khi nhiệm vụ được hoàn 
thành. Nỗ lực khéo léo không làm cản trở hay động vọng, 


20 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


nhưng thay vì vậy nó tạo ra sự bình an đẹp đẽ khi sự thiền 
đã được thâm sâu. 


Mục Tiêu của Thiên 


Đề biết được mình cần hướng sự nỗ lực vào những chỗ 
nào của thiền, bạn cần phải có sự hiểu biết rõ rệt về mục 
tiêu tu thiền. Mục tiêu của thiền là sự im lặng, sự tĩnh lặng, 
và sự trong sáng của tâm. Đó là những tính chất đẹp đẽ. Nếu 
bạn biết rõ được mục tiêu thì việc áp dụng nỗ lực và những 
phương tiện để đạt đến mục tiêu sẽ được làm dễ dàng hơn. 
Nỗ lực là hướng về sự Đuông-bỏ, hướng về sự phát triển 
một cái tâm nghiêng về sự /?-bỏ. Một trong những câu nói 
đơn giản nhưng rất sâu sắc của Phật là: “Ä⁄ộ £hiển sinh nếu 
buông-bỏ được những thứ lón một cách dễ dàng thì sẽ đạt 
được định tâm (samadhi)”——Đ\ịnh đó là “sự tĩnh lặng có chú 
tâm”, là mục tiêu của thiền (SN 48,9).1 Loại thiền sinh như 
vậy đạt được những trạng thái an lạc bên-trong một cách 
hầu như tự động. Đức Phật đã nói rõ rằng nguyên-nhân 
chính để đạt được thiền thâm sâu và đạt đến những trạng 
thái mạnh mẽ của tâm chính là khả năng buông-bỏ, khả 
năng từ-bỏ. 


Buông-Bó Những Gánh Nặng 


! [Những chỗ trích dẫn kinh như vầy là bản dịch của tác giả, và vì vậy sẽ ít 
nhiều khác với cách dịch của người khác. Chỗ dịch nào không phải của tác giả 
thì sẽ được chú thích và dẫn nguồn rõ.] 


Thiên sư Ajahn Brahm * 21 


Trong khi thiền, chúng ta không nên phát triển một cái 
tâm tích góp hay nắm giữ nhiều thứ. Ngược lại, chúng ta 
phải phát triển một cái tâm sẵn sảng buông-bỏ, quẳng đi 
những tất cả mọi gánh nặng. Trong đời sống bình thường, 
chúng ta phải mang theo gánh nặng của nhiều trách phận, 
giống như nhiều gói hành lý, nhưng trong khi thiền tập thì 
những hành lý đó là không cần thiết. Khi thiền, bạn cần phải 
trút bỏ những hành lý, còn lại càng ít càng tốt. Cứ nghĩ rằng 
những trách nhiệm và thành tựu giống như những gánh 
nặng đang đè trên vai. Hãy quay lưng buông bỏ hết, không 
hề nhìn lại. 


Thái độ của tâm thiên về sự buông-bỏ sẽ dẫn bạn vào 
những lối thiền thâm sâu. Ngay cả khi mới bắt đầu tập thiền, 
hãy xem thử bạn có thê tạo ra bao nhiêu nỗ lực từ-bỏ—tức 
bao nhiêu ý chí buông-bỏ mọi thứ. Khi bạn đã buông bỏ 
được nhiều thứ khỏi tâm, bạn sẽ cảm giác nhẹ nhàng hơn 
nhiều và tự do hơn. Trong thiền, sự buông-bỏ diễn ra trong 
nhiều giai đoạn, từng bước, từng bước. 


Người tu thiền giống như những con chim cất cánh và 
bay lên những đỉnh trời cao rộng. Chim chẳng bao giờ mang 
theo hành lý cả!. Người tu thiền khôn khéo thì “bay' lên 
khỏi tất cả những gánh nặng và vươn tới những đỉnh cao 
đẹp của tâm. Khi nảo ở trên những đỉnh cao của nhận thức 
thì người tu thiền sẽ hiểu được ý nghĩa của cái mà chúng ta 
gọi là “tâm” một cách trực tiếp từ sự trải nghiệm của chính 
mình. Cùng lúc đó, họ cũng sẽ hiểu được bản chất thực của 
Ñ”?, ° 


cái mà người ta thường gọi là cái “72”, “bản ng thượng 


22 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


đế”, “thế giới”, “vũ trụ”, tất cả nhiều thứ. Chính lúc đó họ 
trở nên được khai sáng——glác ngộ—không còn ở trong cảnh 
giới của tư duy ý nghĩ, mà là ở trên những đỉnh cao dần lên 
của sự Iim-lặng bên trong tâm. 


Sơ Đồ Quyền Sách 


PHẦN I1 của quyền sách “Hạnh Phúc của Thiền” dành 
cho những người chỉ muốn thiền để trút bỏ một số sự nặng 
nề của cuộc sống chứ họ không thể theo đuổi việc tu hành 
đề đạt đến những trạng thái an lạc và giác ngộ, do họ còn bị 
nhiều trở ngại và ràng buộc với cuộc đời, hoặc do thiếu căn 
cơ tu hành. Trong phần này, tôi muốn chứng minh rằng, 
ngay cả đối với một người mới bắt đầu tập thiền, nếu thực 
tập một cách đúng đắn thì thiền sẽ tạo ra nhiều niềm hạnh 
phúc đáng kể. 


Chương I và 2 bàn về những bước đầu-tiên để bắt đầu 
tập thiền, một cách rõ ràng và bài bản. Thật ra, hai chương 
này là bản hiệu đính lại của quyên sách nhỏ của tôi có tên là 


“Phương Pháp Căn Bản của Thiền”? 


Chương 3 và 4 chỉ ra những vấn đề khó khăn xảy ra 
trong khi thiền và những cách để dễ dàng đối-trị những 
chướng-ngại đó, sau khi đã nhận dạng được chúng là gì. 


? Quyên sách này đã được tái xuất bản in bằng tiếng Anh tám lần, và nó cũng 
đã được phát hành bằng tiếng Đức, Tiệp Khắc, Tích Lan (Sinhala), và tiếng 
Nga. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 23 


Chương 5 và 6 thì giảng giải về sự “chánh-niệm” theo 
một cách nhất quán và sau đó mở rộng một số kỹ năng của 
thiền sinh bằng cách đưa thêm vào ba phương pháp thiên, 
tất cả đều có chức năng trợ giúp cho con đường đạt đến sự 
bình an bên trong. 


Đến Chương 7 và 8 tôi trình bày về những bài dạy kinh 
điển của Đức Phật được gọi là kinh “Chánh Niệm về Hơi 
Thở” (anapansari) và kinh “Bốn Nền T ảng Chánh Niệm” 
(safipatthana). Mục đích là để xác nhận giá trị hiệu lực của 
những lời dạy cho đến tận hôm nay và bồi đắp thêm giá trị 
của những lời dạy đó bằng những miêu tả đầy trí tuệ của 
chính Đức Phật. 


PHÀN 2, “Hạnh Phúc và Hơn Nữa”, là một vòng 
hướng dẫn tham quan qua cái thế giới phúc lành vượt thời 
gian của đạo Phật. Phần này miêu tả cách thức mà thiền 
chuyền hóa và thăng hoa thành những niềm hý lạc cao quý 
của những tầng thiền định (#»Zna), và cách những trạng thái 
buông-bỏ mở bung bức màn giả dối của năm giác quan để 
cho chúng ta thấy được cái thế giới thực sự của tâm: đó là 
khu vườn nội-tâm kỳ diệu nơi mà sự giác ngộ được chứng 
đặc. 


Chương 9, 10, và 11 mở ra thế giới của cái tâm trong 
sạch, với sự giảng tả chỉ tiết về những trải nghiệm của tầng 
thiền định (/hãna), đưa ra những hướng dẫn từng bước một 
về cách tiễn vào những trạng thái tầng thiền định kỳ diệu 
đó. 


24 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Tiếp theo, Chương 12 và 13 tiếp tục đi lên những đỉnh 
cao của sự trải nghiệm tâm lĩnh, tôi trình bày cách mà trí tuệ 
minh sát dựa vào trạng thái các tầng thiền định (hZna) có 
thể mở cánh cửa của khu vườn trí-tuệ giác-ngộ. 


Rồi Chương 14 và 15, tôi mô tả cách thức mà sự nghiệp 
tu hành của một đời người sẽ dẫn đến kết cuộc huy hoàng, 
đưa ra những chỉ tiết rõ ràng và xác thực về sự giác-ngộ 
nghĩa là gì và làm cách nào để chứng ngộ được nó. 


PHÀN Kết: “Buông Bỏ Đến Tận Cùng...” là điệp 
khúc lại cái đường lối hay “cỗ xe” [tu thừa] của quyền sách, 
nhằm mục đích đưa những thiền sinh, từ chỗ đang say đắm 
trong cảnh giới những tầng thiền định và giác ngộ, quay trở 
lại với cảnh giới đời thường của mình—đó là những lời 
khuyên nhủ sau cùng dành cho các thiền sinh và những 
người tu. Điều này có lẽ là không thừa. Mặc dù tôi biết rằng 
không phải là không có những người có thể nhảy thắng luôn 
vào chung-cuộc của cái [tạm gọi là] cõi vô vi giải thoát. 
“No?” đó, “viên-ngọc” đó, được xem như là món quà lưu 
niệm cho cuộc hành trình này của chúng ta. 


Chắc chắn sẽ có những thiền sinh đi đến sự chung-cuộc 
huy hoàng đó. 


Cách Sử Dụng Quyền Sách 


Thiên sư Ajahn Brahm * 25 


Quyển sách này có ba mục đích. Đầu tiên, nó như là 
một giáo-trình về thiền. Những thiền sinh đọc quyên sách 
này một cách chú tâm và thực hành những hướng dẫn một 
cách tận tâm thì lẽ nhiên là họ đang có được một giáo trình 
đầy đủ để tu tiến về Thiền; họ đang thực sự thực hành dựa 
trên căn bản những lời dạy của chính Đức Phật lịch sử. 
Những giáo lý sâu sắc vượt thời gian sẽ được diễn tả trong 
quyền sách này theo một cách thức thích hợp với lối tư duy 
hiện đại của chúng ta thời nay. 


Thứ hai, quyển sách này như là một cẩm-nang giải 
quyết khó khăn. Nó được biên tập để giúp người tu vượt 
qua từng loại khó khăn trong khi thực hành. Ví dụ, nếu ác ý 
(sân) đang là một chướng ngại, thì bạn đọc nên chuyển đến 
Chương 3 “Những Chướng Ngại Trong Thiên-!°, ở đó bạn 


N 
A éc 


sẽ tìm thấy những hướng dẫn tu tập thiền về “tâm-từ” để đối 
trị và vượt qua “ác-ý, sân giận”. Đối với ác-ý, thì những lời 
khuyên giải quyết kiểu khác là không thông dụng—thậm chí 
là khó làm và hiểm khi thành công. Hoặc bạn cần đọc thêm 
Chương 5, “7ính Chất của Chánh Niệm”, trong đó có những 
chi tiết hướng dẫn quý giá về cách thiết lập sự “phòng hộ” 
đề kiểm soát và bảo vệ việc thiền của bạn. 


Chức năng thứ ba của quyên sách là giúp người đọc 
khám-phá những phương-diện của Thiền Phật giáo mà 
họ chưa biết đến nhiều. Nó cung cấp những thông tin mà 
người đọc khó tìm thấy được. Những Chương 9-12 giảng 
giải về những trạng thái hỷ lạc của những tầng thiền định 
(hang). Mặc dù Thiển-định là phần thiền nền-tảng, dựa 


26 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


theo những lời dạy của Đức Phật, nhưng có nhiều người vẫn 
không hiểu đúng về nó trong thời gian trước đây và bây giờ. 


Tôi cũng hơi “run tay” khi gửi quyền sách này cho bên 
ấn hành. Khi tôi bắt đầu tập thiền ở Luân Đôn trong những 
năm 1960, một nhà sư Thiền Tông (Zen) người Nhật bản đã 
nói với tôi: “Theo quy luật nghiệp báo, ai viết một quyển 
sách về đạo Phật thì người đó phải làm con lừa trong bảy 
kiếp tiếp theo!”. Điều này làm tôi lo lắng. Nhưng dù điều đó 
có thực hay không, đây là cam kết của tôi: “Bát cứ ai thiền 
tập đúng theo những hướng dẫn trong quyển sách này, 
người đó sẽ đạt đến giải thoát khỏi sinh tử”, chữ không 
phải bị sinh thành loài có tai dài như vậy. 


Trong kinh Mfaha-saccaka Sufía (MN 36), Đức Phật đã 
kế lại rằng: “Ta đã coi lại răằng:... 'thin định |jhaãna] có 
phải là con đường dẫn đến sự giác ngộ hay không?'. Rồi, 
lân theo trí nhớ đó, dẫn đến sự nhận biết rằng: “Đó là con 


^9%*» 3 


đường dân đên sự giác ngộ”. 


3 [Chỗ này tôi dùng bản dịch Trung Bộ Kinh của ngài Nanamoli và Bhikkhu 
Bodhi, Nxb Wisdom Publication, 1995, trang 65.] 


Thiên sư Ajahn Brahm * 27 


Phần 1 


HẠNH PHÚC CỦA THIÊN 


28 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thiên sư Ajahn Brahm * 29 


Chương 1 


PHƯƠNG PHÁP THIÊN CĂN BẢN —I 


Trong chương này chúng ta sẽ đi qua bốn giai đoạn ban 
đầu của thiền. Bạn có thể muốn lướt qua nhanh những giai 
đoạn khởi đầu này, nhưng bạn phải nên rất cần thận nếu bạn 
làm vậy. Nếu bạn lướt qua những giai đoạn ban đầu quá 
nhanh, thì bạn sẽ thấy rằng những công việc chuẩn bị đã 
chưa hoàn thành. Điều đó giống như xây một ngôi nhà trên 
một nền móng tạm bợ —nhà xây lên nhanh, nhưng có thể bị 
sụp nhanh!. Có lẽ bạn nên khôn ngoan dành nhiều thời gian 
cho công việc đắp nền và làm móng chắc chắn trước, rồi sau 
đó hãy bắt đầu xây lên những tầng nhà cao hơn—giống như 
những trạng thái thiền cao hơn—thì lúc đó những tầng nhà 
đó sẽ được chắc chắn dài lâu hơn. 


30 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Bảy Giai Đoạn Tu Tập Thiền Định 
(theo hướng dẫn Ajahn Brahm) 


m Giai Đoạn ]: 
“Sự Tĩnh Giác Vào Giây Phút-Hiện Tại” 


m Giai Đoạn 2: 
“Sự Tĩnh Giác lm Lặng Vào Giây Phút-Hiện Tại 


m Giai Đoạn 3: 
“Sw Tĩnh Giác lm Lặng Vào Khoảng Khắc Hiện Tại của Hơi- 
Thở” 


m Giai Đoạn 4: 
“Duy Trì Sự Chủ Tâm Trọn Vẹn Vào Hơi-Thở” 


m Giai Đoạn 6: 
“Trải Nghiệm Nimitta Đẹp” 


m Giai Đoạn 7: 
“7hãna— Tầng Thiên Định” 


Thiên sư Ajahn Brahm * 31 


m Giai Đoạn I1: 
“Sự Tỉnh Giác Vào Giây Phút Hiện Tại” 


Khi tôi dạy về thiền, tôi thích bắt đầu bằng bước đơn 
giản là buông-bỏ những hành lý của quá khứ và tương lai. 
Bạn có thể cho rằng điều đó là dễ làm, nhưng thực ra không 
phải vậy. Buông bỏ quá khứ có nghĩa là bạn không còn nghĩ 
đến công việc, gia đình, những cam kết, những trách nhiệm, 
thời thơ ấu tốt đẹp hay buôn tủi...và vân vân. Bạn buông bỏ 
tất cả những trải nghiệm quá khứ băng cách không còn quan 
tâm gì đến chúng. Trong khi thiền, bạn trở thành một n8ười 
khác: không có lịch sử, không có quá khứ. Bạn không nên 
nghĩ về nơi mình sinh sống, nơi mình được sinh ra, về cha 
mẹ, hay về sự lớn lên...của mình nữa. Tất cả lịch sử đó bạn 
đều từ bỏ. Theo cách như vậy, khi bạn đang ngồi thiền với 
những bạn tu khác, tất cả mọi người đều là tương đồng như 
nhau——chi là những thiền sinh. Không quan trọng việc bạn 
là một thiền sinh thâm niên hay là một người mới bắt đầu. 
Nếu bạn đã buông bỏ hết lịch sử của mình, chúng ta là như 
nhau và tự do. Chúng ta tự do khỏi những lo toan, khỏi 
những nhận thức và những ý nghĩ có thể làm cản trở chúng 
ta phát triển “sự bình an có được từ sự buông-bở”. Cuối 
cùng, từng phần lịch sử quá khứ của bạn sẽ được giải tỏa, 
ngay cả ký ức về những việc vừa mới đây. Bất cứ những gì 
đã xảy ra không còn làm chúng ta quan tâm nữa. Không có 
øÌ còn vang vọng trong tâm chúng ta nữa. Như vậy là buông 
bỏ quá-khứ. 


32 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Tôi muốn mô tả việc tu dưỡng tâm giống như một tế bào 
đệm vậy. Khi có bất kỳ sự trải nghiệm, nhận thức, hay ý 
nghĩ chạm vào thành tế bào, nó không bị dội lại. Nó găm 
sâu vào lớp đệm và năm yên trong đó. Quá khứ không còn 
vang đội lại trong tâm thức của chúng ta. Một số người nghĩ 
rằng nếu họ quán niệm về quá khứ thì họ có thê học được ít 
nhiều từ đó để giải quyết những vấn đề khó khăn. Tuy 
nhiên, nếu chúng ta nhìn về quá khứ thì chúng ta nhìn qua 
những lăng kính khác nhau làm sai lệch hình ảnh. Những gì 
chúng ta nghĩ về nó, thực sự thì nó không phải hoàn toàn 
như vậy!. Đây là lý do tại sao người ta hay tranh cãi về một 
điều gì đó vừa mới xảy ra rặt ròng trước mắt họ. Cùng một 
sự thê, nhưng cái họ nhớ lại sau chốc lát chưa chắc đã đúng 
thực với cái họ đã thực sự chứng kiến. 


Chúng ta thường thấy răng khi cảnh sát điều tra về một 
vụ tai nạn giao thông, có hai nhân chứng trực tiếp và họ 
hoàn toàn thật thà kể lại, nhưng hai người có thể kế lại theo 
hai cách hoàn toàn trái ngược nhau về cách tai nạn xảy ra. 
Bởi vậy, chúng ta có thể suy ra rằng ký ức của chúng ta về 
trải nghiệm quá khứ là không đáng tin cậy, cho nên chúng ta 
đừng đề cao quá khứ. Hãy chôn vùi quá khứ, như cách 
chúng ta chôn một người đã chết. Chúng ta chôn quan tài 
hoặc thiêu xác thành tro, và kết thúc mọi sự về người đó. 


Đừng tiếc nuối quá khứ. Đừng dính kẹt vào quá khứ. 
Đừng chấp vào quá khứ. Đừng cố kéo lê cái quan tài chứa 
đầy những khoảnh khắc đã chết. Nếu bạn đang kéo lê quá 
khứ, bạn hãy bỏ gánh nặng đó xuống, nó không còn thực sự 


Thiên sư Ajahn Brahm * 33 


thuộc về bạn nữa. Khi bạn đã buông bỏ được quá khứ, bạn 
sẽ được tự do trong giây-phút hiện-tại. (Nguyên lý là vậy!).* 


Đối với tương lai—đó là những phỏng đoán, suy đoán, 
vọng tưởng, sợ sệt, toan tính, và hy vọng—hãy buông bỏ 
luôn. Đức Phật đã có lần dạy rằng: “Những gì bạn nghĩ nó 
sẽ là, thì nó sẽ luôn là thứ khác.” (MN-113,21). Đối với 
người có trí, tương lai là không chắc chắn, là không biết 
được, và là không thể đoán được. Thông thường, sự tiên 
đoán về tương lai là vô ích, và trong thiền tập thì điều đó là 
một sự lãng phí nhiều thời gian một cách vô dụng. 


Tám Là Kỳ Diệu và Lạ Thường! 


Khi bạn làm việc với tâm, bạn sẽ thấy tâm thật là kỳ lạ. 
Tâm có thê làm những điều kỳ diệu và bất ngờ. Những thiền 
sinh đang thiền một cách khó khăn, tâm khó mà được an 
lạc, thì thường bắt đầu nghĩ ngợi rằng: “Chán quá, bây giờ 
mình phải bắt đầu lại, thêm một giờ thiền chán nản nữa”. 
Nhưng thường thì điều lạ thường sẽ xảy ra: Mặc dù họ tiên 
đoán là thất bại nữa, nhưng họ lại chứng đạt được trạng thái 
tâm an lạc của thiền. (Nhiều lúc kỳ lạ như vậy!). 


4 /ây phút hiện tại” là chữ người dịch dùng chung để chỉ “hiện tại”, “thời 


khắc hiện tại”, “khoảng khắc hiện tại”. Thực sự đó là “khoảng khắc hiện tại”, 
“thời khắc hiện tại”, là “bây-giờ”, “ngay-bây-giờ”; nhiều lúc chỉ là mộ¿ sáf-na 
hay một giây khắc, chứ không nhất thiết phải tính bằng nhiều giây hay nhiều 
phút. 


34 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Gần đây, tôi có nghe về một người trong mười ngày đầu 
tập thiền. Sau ngày đầu tiên, anh ta bị đau nhức và xin được 
về nhà. Người thầy nói: “Hãy ở thêm một ngày nữa, sẽ hết 
đau, tôi hứa với anh đó”. Vậy là anh ta ở lại thêm một ngày, 
nhưng qua hôm sau cơn đau nhức càng đau hơn. Và vì vậy, 
anh lại xin về nhà. Người thầy lại tiếp tục khuyên: “Chỉ một 
ngày nữa thôi, đau nhức sẽ không còn”. Rồi cứ vào những 
buổi chiều của chín ngày đầu tiên, anh ta cứ gặp thầy và 
nằng nặc xin về nhà, vì không chịu nổi sự đau nhức. Và 
người thầy vẫn còn nói: “Anh cứ ráng thêm một ngày nữa, 
sẽ hết đau, vì tôi biết rõ như vậy mà”. Rồi, anh ta đã hoàn 
toàn ngạc nhiên: khi anh ta ngồi thiền vào buổi sáng của 
ngày thứ mười, sự đau nhức không còn nữa, mọi sự đau đớn 
đã biến mất. Anh ta có thê ngồi thiền rất lâu mà không hề bị 
đau nhức gì nữa. Anh ta sững sờ trước sự kỳ diệu của tâm 
và cách nó đã tạo ra một kết quả bất ngờ. Vì vậy, hãy luôn 
nhớ rằng, chúng ta không thể biết trước tương lai!. Nó có 
thể thật là kỳ lạ, lạ thường, và hoàn toàn khác hắn với 
những gì mình nghĩ hay mong đợi. Kinh nghiệm như ví dụ 
này có thể mang lại cho bạn một trí tuệ, và một niềm khích 
lệ, để bạn có thể đẹp-bỏ và buông-bỏ tất cả mọi ý tưởng và 
phỏng đoán về tương lai. 


Khi bạn suy nghĩ trong lúc thiền, “Còn bao nhiêu phút 
nữa mình phải ngồi?. Mình phải chịu đựng cảnh này bao lâu 
nữa”, thì đó chỉ là sự lang thang vào tương lai mà thôi. 
Nhưng bạn đâu biết rằng sự đau nhức hay cực thân có (hề 
biến mất trong nháy mắt. Đơn giản là bạn không thể nào 
đoán trước được khi nào điều đó sẽ xảy ra. (Vì vậy, hãy 


Thiên sư Ajahn Brahm * 35 


kiên nhân ngôi thiên vào lúc ban đâu. Rôi không sớm thì 
muộn thì điêu kỳ diệu sẽ xảy ra với bạn.) 


Trường hợp khác: Ngày đầu tiên trong một khóa thiền 
bạn có thể nghĩ răng việc thiền của mình có lẽ chắng mang 
lại kết quả tốt đẹp gì. Nhưng ngay trong giờ thiền đầu tiên, 
ngay sau khi bạn ngồi xuống, mọi sự trở nên rất an lạc và dễ 
dàng. Và bạn nghĩ rằng: “Ô hay! Bây giờ tôi có thể thiền 
rồi!”. Nhưng cũng có thể ngay trong lần thiền ngày hôm 
sau, sự thiền lại chắng ra làm sao, chăng giống như ngày 
đầu tiên. (Điều đó cũng hoàn toàn có thể xảy ra.) 


Điều gì đang xảy ra ở đây? 


Vị thiền sư đầu tiên của tôi từng nói một điều mà lúc đó 
tôi nghĩ là lạ lùng. Thầy nói rằng: “Không có sự thiên nào 
có thể gọi là sự thiên xấu cả”. Nghĩa là, không có sự thiền 
hay giờ thiền nào là tệ, là xấu, là vô ích cả. Thầy đã đúng. 
Tất cả những giờ thiền mà bạn cho là tệ và chán nản chính 
là những lúc bạn đang làm việc vất vả để được “lãnh lương” 
sau đó. (Thất bại là mẹ thành công). Giống như một người 
làm công nhật đang làm cả ngày thứ Hai nhưng chẳng được 
lãnh lương vào cuối ngày. “Mình đang làm gì đây?”, anh ta 
tự nghĩ. Anh ta làm tiếp cả ngày thứ Ba, nhưng cũng chăng 
nhận được gì. Mỗi ngày vất vả trôi qua là một ngày tệ bạc. 
Cả ngày thứ Tư và thứ Năm anh ta làm việc, và cũng chăng 
nhận được gì, ngoài sự cực nhọc và ê âm cả nNĐƯỜI. Bốn 
ngày ròng rã liên tục, chẳng được gì ngoài sự cực thân. Rồi 
đến thứ Sáu. Anh ta cũng làm đúng việc y hệt như mọi 


36 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


ngày, và cuối ngày người chủ thuê trả tiền lương cho anh ta. 
Sướng thật!. Ước gì ngày nào cũng là ngày lãnh lương. 


Tại sao mỗi lần thiền không phải là ngày được “lãnh 
lương”?. Bạn có hiểu ví dụ vừa nói ở trên không?. Những 
lúc thiền tập vất vả là lúc bạn tích điểm, điểm là những 
“nấc” nguyên-nhân tạo ra sự thành công của bạn. Những 
ngày giờ chịu khó thiền tập sẽ tạo nên sức mạnh, là động 
lực tạo ra sự thanh bình của tâm. Và khi nào bạn đã tích đủ 
điểm, tâm của bạn sẽ đi vào những giờ thiền tốt đẹp, tạo kết 
quả tốt đẹp, và đó là ngày “lãnh lương” của bạn. Nhưng bạn 
nên nhớ răng, tất cả những thành công của thiền đều được 
thực hiện trong những giờ thiền thường bị gọi là “thiền 
xấu”. (Phải làm, phải vấp, phải chịu cực thân, phải thất bại, 
thì mới đến được những thành công.) 


Quá Khứ và Tương Lai là những Gánh Nặng 


Trong một khóa thiền tôi dạy, trong lúc vấn đáp, một 
người phụ nữ nói rằng bà ấy nỗi giận với tôi, nhưng mỗi lần 
một lý do khác nhau. Trong những giờ tham thiền ban đầu, 
bà thiền chẳng ra sao, cứ như sự cực thân, và bà ta giận tôi 
vì tôi đã không rung chuông sớm để kết thúc giờ thiền chán 
chường đó. Còn trong những lần thiền sau, bà ta trải nghiệm 
trạng thái an lạc đẹp đẽ của thiền, và bà Ấy giận tôi vì tôi 
rung chuông kết thúc giờ thiền quá sớm. Nhưng thực ra, tất 
cả những giờ thiền là đều bằng nhau, chính xác một tiếng 
đồng hồ. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 31 


Khi bạn cứ đoán về tương lai bằng ý nghĩ, “Còn bao 
nhiêu phút nữa chuông sẽ rung lên”, thì bạn đang hành khổ 
bạn. Vì vậy, bạn nên cần thận và đừng nên vác lên mình cái 
gánh nặng “Còn bao nhiêu phút nữa?” hay ““Fôi phải làm gì 
tiếp bây giờ?” như vậy. Nếu bạn cứ nghĩ như vậy, bạn 
chẳng còn đang chú tâm vào cái đang xảy ra ngay-bây-giờ. 
Bạn cứ hỏi để thêm bị rắc rối. Làm như vậy là bạn không 
đang thiền. 


Ngay giai đoạn này, bạn nên hướng sự chú tâm vào giây 
phút hiện tại, vào thời điểm mà bạn chăng cần phải biết hôm 
nay là ngày mấy và bây giờ là mấy giờ. Buổi sáng?. Buổi 
chiều?— không biết!. Tất cả những gì bạn cần biết là 
“„eay-bây-giở”. Theo cách này, bạn tiếp cận đến “thời gian 
nhà thiền”, nơi mà bạn chỉ thiền trong “giây-phút hiện-tạt”. 
Bạn không chú tâm vào bao nhiêu phút đã qua rồi và bao 
nhiêu phút còn nữa. Bạn thậm chí không nhớ ngày hôm nay 
là ngày nào hay thứ mấy. 


Khi còn là một Tỳ kheo trẻ ở Thái Lan, tôi thực sự 
không nhớ đó là năm nào!. Đó là lúc tuyệt vời, sống trong 
cảnh giới phi thời gian, một cảnh giới tự do hơn cái thế giới 
chạy theo thời gian ngoài kia mà mọi người đang sống. 
Trong cảnh giới phi thời gian đó, bạn trải nghiệm giây-phúf 
hiện-tại——giỗng như cách mà những bậc hiền trí đã từng 
“đang trải nghiệm giây-phút hiện-tại” trong suốt mẫy ngàn 
năm qua. Bạn đã đến được hiện thực của hiện tại, thực tại 
hiện tiền, của báy-giở. Thực tại hiện tiền là rất kỳ diệu và 
khác thường. Khi bạn đã buông-bỏ tất cả quá khứ và tất cả 
tương lai, thì cứ như bạn đã sống lại. Bạn đang ở đây. Bạn 


38 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


đang chánh niệm. Đây jà giai đoạn ban đâu của việc thiên 
tập, chỉ cần sự chánh niệm được duy trì vào giây-phút hiện- 
tại. Nếu bạn làm được giai đoạn này như vậy thì bạn đã 
thực hiện được một việc lớn!. Bạn đã buông-bỏ được gánh 
nặng đầu tiên vốn sẽ luôn gây cản trở cho sự thiền cao sâu 
hơn về sau này. 


Vì vậy, việc rât quan trọng là bạn phải bỏ ra nhiêu cô 
găng nỗ lực để làm cho bước đầu được mạnh mẽ, vững 
chăc, và được bài bản và tôt lành như vậy. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 39 


m Giai Đoạn 2: 
“Sự Tỉnh Giác Im Lặng Vào Giây Phút Hiện Tại” 


Trong phần giới thiệu, tôi có khái quát về mục tiêu của 
thiền là: sự im lặng, sự tĩnh lặng và sự trong sáng đẹp đẽ 
của tâm được thai nghén cùng với những trí tuệ minh sát. 
Bạn đã buông-bỏ xong gánh nặng đầu tiên vốn làm cản trở 
cho việc thiền định thâm sâu. Bây giờ thì bạn tiếp tục đi đến 
sự im-lặng đích thực và đẹp-đếẽ của tâm. 


Sự lim Lặng Có Nghĩa Là Không Bàn Luận 


Khi thảo luận về Giai Đoạn thứ hai, sẽ có ích hơn nếu ta 
phân biệt rõ sự khác nhau của “sự ứính giác trong im lặng về 
giây phút hiện tại” và “sự suy nghĩ về nó”. Ví dụ như khi 
đang coI một trận quần vợt trên ti-vi. Bạn có thê ghi nhận 
hai trận đấu khác nhau đang xảy ra cùng lúc: trận đấu trên 
ti-vi và trận đấu do người bình luận viên đang thuyết minh. 
Lời bình luận thì thường là thiên vị. Giả sử, nếu đội Mỹ 
đang thi đấu với đội Úc, và ông bình luận viên là người Úc 
(hay đài đang phát sóng cũng là đài của Úc), thì ông ta sẽ 
bình luận khác ít nhiều với sự việc thực sự diễn ra trên sân, 
và khác với giọng của ông bình luận viên người Mỹ trên đải 
khác. Trong ví dụ này, sự theo dõi trên ti-vi mà không có lời 


bàn luận (ví dụ tắt âm thanh ti-vi) là “sự £ỉnh giác im lặng”.Š 


5 Tỉnh giác là chú tâm vào mọi sự thể đang diễn ra trong giây khắc hiện tại. 
Tỉnh giác là luôn biết, luôn biết rõ, hằng biết, luôn ý thức về cái đang diễn ra. 


40 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Còn sự chú tâm vào lời bình luận là “sự sưy nghĩ về nó”. 
Bạn nên ghi nhớ rằng khi bạn quan sát điều gì bằng sự tỉnh 
giác im lặng thì bạn đang ở gần với sự thật và hiện thực hơn 
là khi quan sát cùng với những bàn luận và ý kiến. Đôi lúc 
chúng ta cho rằng thông qua sự bình luận bên trong (tự 
mình bình luận đánh giá) mà chúng ta biết về thế giới. 
Không đúng vậy. Thực sự những lời độc thoại bên trong 
không biết được gì về thế giới cả. Chính những lời nói trong 
tâm đã quấn rối những sự ngu-mờ và si-mê làm gây ra sự 
khổ. Chính sự đối thoại bên trong mới khiến chúng ta sân 
giận thù ghét với những người mình ghét và tạo nên những 
ràng buộc đối với những người thân yêu, là những ràng 
buộc mang tính nguy hại [cho sự xuất gia, sự thoát ly để tu 
tập]. Sự đối thoại bên trong gây ra tất cả mọi rắc rối và 
phiền não trong đời. Nó tạo ra những sợ sệt và tội lỗi, lo 
lắng và bức xúc. Nó tạo dựng nên những ảo tưởng, giống 
như một diễn viên tài ba khiến cho khán giả phải sợ sệt hay 
rơi nước mắt khi xem vở tuồng. »> Vì vậy, nếu bạn muốn tìm 
thấy sự-thật thì bạn nên tu tập và trọng dụng “sự fỉnh giác 
im lặng”: nghĩa là khi thiền, bạn hãy xem nó là quan-trọng 
hơn bất kỳ ý nghĩ nào. Ai càng xem trọng những ý nghĩ của 
mình thì điều đó càng là trở ngại cho cho sự tỉnh giác im 
lặng. Dẹp bỏ cái thói tâm luôn xem trọng ý nghĩ chủ quan 


Tỉnh là tỉnh thức. Giác là biết. Tỉnh giác là biết, là nhận biết một cách tỉnh 
thức vào cái đang điễn ra. Tỉnh giác là công cụ và biểu hiện của sự chánh 
niệm. 

*Một số giải thích và chú thích là của người dịch. Các chí thích và giải thích 
trong ngoặc [...| là của tác giả. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 4l 


của mình và nhận ra độ chính xác tốt hơn của sự tỉnh giác 
im lặng thì sẽ giúp bạn mở ra cánh cửa cho “sự im lặng bên 
trong tâm”, đó là sự tĩnh lặng nội tại. Cách hiệu quả để đẹp 
bỏ những bàn luận và những ý kiến này nọ bên trong tâm là 
thực tập một “sự fửnh giác thuân-khiết vào giây phút hiện 


Lê) 


tại”. 


Tức là bạn quan sát từng mỗi giây-khắc một cách thật 
sâu sát đến nỗi bạn không còn có thời gian để bàn luận hay 
ý kiến về cái vừa-mới diễn ra. Thực tế, môi ÿỷ nghĩ của 
chúng ta thường chỉ là một ý kiến về cái gì đó vừa-mới xảy 
ra!. Ví dụ “Cái đó tốt, vậy tốt đó”. “Cái đó thô quá, cái đó 
không tốt”. “Đó là cái gì vậy?”. “Gì đây?”. “Là sao đây?”. 
“À cái này được”... Tất cả những ý kiến hay ý nghĩ đều là 
về những cái đã vừa-mới xảy ra; bạn cứ chú tâm đến những 
thứ đó thì bạn không còn khoảng trống nào để chú tâm vào 
cái đang xảy đến. Bạn chỉ lo tiếp những vị khách cũ đã vào 
nhà và không tiếp những vị khách đang đến cửa. 


Để hiểu thêm ví dụ này, bạn tưởng tượng mình là chủ 
nhà đang đứng ở cổng để đón khách đến dự tiệc. Nếu có 
một người khách đến, bạn chào và cứ tiếp tục nói chuyện 
nảy-nọ với người đó, thì bạn sẽ không chào được những vị 
khách kế tiếp, và do vậy bạn đã không thể thực hiện nhiệm 
vụ đón chảo từng mỗi vị khách đến dự. Trước giờ khai tiệc, 
phần lớn khách sẽ lần lượt vào cổng, bạn chỉ nên bắt tay 
chào từng một người, và ngay sau đó chuyền qua chào từng 
người kế tiếp. Bạn không thể trò chuyện qua-lại với bất kỳ 
một vị khách nào, vì nếu làm vậy bạn sẽ mất dịp chào từng 
vị khách tiếp theo. 


42 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Trong thiền, những trải nghiệm cũng lằn-lượt đến từng 
cái một qua các cổng giác quan đi vào tâm. Nếu bạn tiếp 
đón một trải nghiệm băng sự chú tâm và rồi bắt đầu nói 
chuyện này-nọ với nó, thì bạn sẽ không kịp tiếp đón trải 
nghiệm kế tiếp. 


Khi bạn đã ở trong giây-khắc của từng trải nghiệm một 
cách hoàn hảo, với từng vị khách đang bước vào tâm bạn, 
thì lẽ nhiên bạn không còn chỗ trống nào cho sự đối thoại 
hay bàn luận bên trong tâm. Bạn không thể nào đối thoại 
với chính mình vì bạn đang hoàn toàn chủ tâm một cách 
chánh niệm vào từng mỗi thứ ngay khi nó đang đến. 


Điều này đang giúp làm thanh tịnh “sự ứnh giác vào 
giây phút hiện tại” đến mức nó trở thành “sự tính giác im 
lặng vào giây phút hiện tại”. Khi bạn phát triển sự im-lặng 
bên-trong, bạn trút bỏ được một gánh nặng lớn khác. Điều 
đó giống như bạn đã mang một cái ba-lô trên lưng liên tục 
suốt ba mươi năm hay năm mươi năm và đi qua không biết 
bao nhiêu dặm đường. Mãi đến bây giờ bạn mới có được 
một chút can đảm và trí tuệ để bỏ cái ba-lô xuống đất. Bạn 
cảm thấy được sự giải tỏa, sao mà nhẹ nhàng, và thật là tự 
do, bây giờ bạn đã trút bỏ gánh nặng. 


Một kỹ thuật hữu ích để tu dưỡng sự im lặng bên trong 
đó là “sự nhận biết khoảng-trồng giữa hai ý nghĩ" [giữa hai 
chập đối thoại bên trong]. Hãy chú tâm thật sát sao bằng sự 
chánh niệm vào thời điểm khi một ý nghĩ kết thúc và trước 
khi một ý nghĩ khác bắt đầu ——»wgay đó!. Đây là sự tỉnh giác 


Thiên sư Ajahn Brahm * 43 


im lặng!. Nó đôi khi chỉ là một khoảng khắc vụt qua, nhưng 
khi bạn nhận ra sự im-lặng trôi qua thì bạn trở nên quen dần 
với nó. Và khi bạn đã quen với nó, sự Iim-lặng sẽ kéo đài 
hơn. Bạn bắt đầu thụ hưởng sự Iim-lặng một khi bạn đã tìm 
thấy nó; và đó là lý do nó tăng trưởng lên. Nhưng nên nhớ 
sự im-lặng thường hay mắc cỡ, nếu nó nghe bạn nói hay bàn 
luận về nó, nó sẽ tự biến mất ngay lập tức!. (Bởi vậy chúng 
ta nói sự im-lặng là sự không lời nói, không bàn luận...về 
nó.) 


Sự lm Lặng Là Thú VỊ 
(n Lặng Mới Là Hay!) 


Thật là kỳ diệu nếu mỗi chúng ta có thể buông-bỏ được 
tất cả những đối thoại bên trong và sống an trú vào sự tỉnh 
giác im lặng đủ lâu để chúng ta có thể nhận thấy được điều 
đó là thú vị và khoan khoái đến mức nào. Sự im-lặng thì sản 
sinh ra nhiều trí-tuệ và sự minh-bạch hơn là sự nghĩ suy. 
Khi một người nhận ra được điều nảy, sự Iim-lặng trở nên 
hấp dẫn hơn và quan trọng hơn. Tâm sẽ nghiêng về sự im- 
lặng, và vì vậy sẽ luôn luôn tìm kiếm sự im-lặng đến mức 
độ nó chỉ tham gia vào sự suy nghĩ hay ý nghĩ chỉ khi nảo 
điều đó thật cần thiết, chỉ khi nào có vài lý do xác đáng để 
nghĩ suy. Nếu chúng ta đã nhận ra rằng hầu hết những sự 
suy nghĩ của chúng ta thực sự là vô ích, sự nghĩ suy chẳng 
dẫn chúng ta đi đến đâu và chỉ làm chúng ta nhức đầu rối 
trí, thì lẽ nhiên chúng ta sẽ vui vẻ và sẵn sàng dành nhiều 
thời gian hơn cho sự 1m-lặng bên-trong của mình. Như vậy, 
Giai Đoạn 2 này của thiền là “sự ứính giác im lặng vào giây 
phút hiện tại”. 


44 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Có lẽ chúng ta phải nên dành nhiều thời gian chỉ để tu 
tập hai Giai Đoạn thiền đầu tiên, bởi vì: ếu thực hành 
thành công Giai Đoạn l và 2 đâu tiên đến mức độ như nói 
trên, thì chúng ta đã đi được một đoạn đường rất-xa frong 
tiễn trình thiển tập của mình!. Trong “sự tỉnh giác im lặng 
vào [duy nhất] giây phút hiện tại”, chúng ta trải nghiệm 
được sự bình an, niềm hỷ lạc, và kết quả trí tuệ. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 45 


m Giai Đoạn 3: 


“Sự Tỉnh Giác Im Lặng Vào 
Khoảng Khắc Hiện Tại của Hơi-Thở” 


Nếu chúng ta muốn tu tiến thêm, chúng ta không áp 
dụng “sự tỉnh giác im lặng” vào bất cứ thứ gì, mà chúng ta 
sẽ chọn cách áp dụng sự tỉnh giác im lặng” vào một thứ 
duy-nháất. Chủ đề duy nhất đó có thê là “Hơi-thở”, có thể là 
“Tâm-từ” (mera), có thể là một cái đĩa màu tròn được quán 
tưởng trong tâm mà chúng ta gọi là kasina, hoặc là một vài 
những đối tượng khác dùng làm mục-tiêu để chú tâm. Trong 
quyền sách này tôi chọn “Hơi-Thở” để làm đối tượng của 
sự chú tâm 1m lặng. 


Sự Họp Nhất và Sự Phân Tán 


Việc chọn cách cố định sự chú tâm của ta vào một sự vật 
là loại bỏ sự phân-tán để tiến tới hướng ngược lại là sự hợp- 
nhất. Khi tâm bắt đầu hợp nhất và duy trì sự chú tâm vào 
một sự vật duy nhất, thì sự trải nghiệm về sự bình an, hỷ 
lạc, và sức mạnh sẽ tăng lên đáng kể. Ở đây, chúng ta khám 
phá ra rằng sự phân-tán [sự đa dạng, sự khác biệt]5 của thức 
cũng là một gánh nặng lớn. Điều này giống như cảnh bạn có 


5 Tâm [thức] khi thể hiện bằng rất nhiều loại tâm sinh diệt khác nhau thì được 
gọi là tình trạng khác biệt [sự đa dạng và phân tán] của tâm hay thức. Khi các 
tâm [thức] hội tụ lại với nhau, thì gọi đó là sự hợp nhất của tâm. Sự hợp -nhất 
cũng chính là sự tập-trung, sự hội-tụ của tâm [định]. 


46 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


sáu cái điện thoại cùng ở trên bàn làm việc của bạn đang 
kêu chuông cùng một lúc. Bạn chẳng làm gì được, những 
bạn cần phải buông bỏ “sự đa dạng” của nhiều cuộc gọi 
khác nhau và chỉ chọn bắt một máy điện thoại mà thôi. Đó 
là giải pháp để tránh bỏ sự rối rắm, đó là sự giải tỏa để 
mang lại sự an lạc. Bạn cần nên hiểu rõ rằng: “sự phân-tán 
chính là một gánh nặng”. Và nếu bạn hiểu được như vậy, thì 
đó là bước quan trọng để giúp bạn có khả năng tập trung 
[hội tụ| mọi sự chú tâm vảo “Hơi-thở”. 


«Sư Kiên Nhẫn Một Cách Cần Thận” 
Là Cách Nhanh Nhất! 


Nếu bạn tu tập “sự tỉnh giác im lặng” một cách cần thận 
trong một thời gian dài, thì bạn sẽ dễ dàng hướng sự chú 
tâm tỉnh giác vào hơi-thở và theo dõi hơi-thở trong từng 
khoảng-khắc mà không bị gián đoạn. Điều này làm được 
bởi vì bạn đã vượt qua hai trở ngại chính của việc thiền về 
hơi-thở. Trở ngại đầu tiên là (¡) cái “thói-tâm” lăng xăng về 
quá khứ hay tương lai, và trở ngại thứ hai là (ii) sự “đối- 
thoại” bên trong tâm mà chúng đã vừa diễn tả ở những trang 
trước. Chính vì vậy mà tôi muốn dạy kỹ về hai Giai Đoạn 
ban đầu của thiền, đó là: (1) “sự fỉnh giác vào giây phút 
hiện tại và (2) “sự tỉnh giác im lặng vào giáy phút hiện tại 
như là hai Giai Đoạn chuẩn bị vững chắc cho Giai Đoạn 
“thiên về hơi thở” cao hơn, sâu hơn. 


>Rất nhiều, rất nhiều các thiền sinh đã vội vã bắt đầu 
thiền về hơi-thở trong khi (¡) tâm của họ vẫn còn chạy nhảy 


Thiên sư Ajahn Brahm * 41 


lăng-xăng giữa quá khứ và tương lai, và trong khi (1) sự chú 
tâm còn đang bị “nhấn chìm” bởi những đối-thoại bên 
trong. (Ai cũng bị vậy khi lần đầu ngôi xuống thiền về hơi 
thở. Cái tâm ban đầu lăng xăng chạy nhảy một cách không 
thể tưởng tượng!. Điều đó là do họ đã không tu tập hai Giai 
Đoạn chuẩn-bị đầu tiên một cách vững chắc). Nếu không có 
những bước chuẩn bị đúng đắn từ ban đầu, thì họ sẽ thấy 
“thiền về hơi-thở” sao mà quá khó, thậm chí không thể làm 
được. Rồi đa số họ bỏ cuộc một cách chán nản chỉ tại vì họ 
xuất phát không đúng chỗ, họ đã không chuẩn bị một cách 
vững chắc và bài bản trước đó. Họ đã không thực hiện việc 
tu tập ở hai Giai Đoạn chuẩn-bị ban đầu một cách thành 
công rước khi chọn “Hơi-Thở” làm đối tượng chú tâm để 
thiền tập. 


Ngược lại, nếu tâm của bạn đã được chuẩn-bị một cách 
bài-bản bằng cách tu tập hoàn thành hai Giai Đoạn đầu tiên 
này, thì khi bạn chuyên qua giai đoạn “Thiển về hơi thở”, 
bạn sẽ hoàn toàn có thể duy trì “sự chú-tâm vào hơi-thở” 
một cách dễ dàng. "Nếu bạn thấy khó mà chú tâm được ít 
lâu vào hơi-thở thì điều đó là dấu-hiệu cho thấy bạn đã lướt 
vội và đã không thực tập đầy-đủ và thành công hai Giai 
Đoạn thiền đầu tiên này. Hãy quay trở lại và thực hành 
những bài tập đầu tiên!. Sự kiên nhân một cách cần thận là 
cách nhanh nhất!!!. Đó là cách duy nhất. 


Quan Sát Hơi Thở 
Ở Chỗ Nào Không Phải Là Vấn Đề 


48 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Khi bạn chú tâm vào hơi-thở, bạn chú tâm vào sự trảI- 
nghiệm về hơi-thở đang diễn ra. Bạn trải nghiệm hơi thở 
đang làm gì, nó đang đi-vào hay đi-ra, hay đang ỏ-giữa. Một 
số sư thầy dạy quan sát hơi-thở ở nơi hơi-thở tiếp xúc ở 
chóp mũi, một số thì dạy theo dõi hơi-thở ở vùng bụng 
phòng lên xẹp xuống theo hơi-thở, một số thì dạy quan sát 
hơi-thở chỗ này, sau đó chuyển qua quan sát hơi-thở ở chỗ 
khác. 


Theo kinh nghiệm riêng của bản thân tôi, tôi nhận thấy 
quan sát hơi-thở ở chỗ nào không phải là vấn đề. Thực tế, 
cách tốt nhất là đừng nên định vị hơi-thở ở một chỗ nào. 
Nếu bạn định vị hơi-thở ngay nơi tiếp xúc với chóp mũi, thì 
điều đó sẽ trở thành “'sự chú tâm vào chóp mũi”, thay vì chú 
tâm vào hơi-thở. Và nếu bạn chỉ định nơi vùng bụng, thì có 
thể sẽ trở thành “sự chú tâm vào bụng” chứ không phải là sự 
chú tâm vào hơi-thở. Bạn chỉ cần tự hỏi chính mình ngay 
bây giờ: “Ta đang thở ra hay đang thở vào?. Làm thể nào ta 
biết được?”. Ngay-đó!. Chính sự trải-nghiệm nói cho bạn 
biết hơi-thở đang làm gì, đó là cái bạn hướng sự chú tâm 
vào. Hãy dẹp bỏ sự lo lắng về “điểm nào? nơi nào?” trên 
thân để mình trải nghiệm [cảm nhận] hơi-thở. Cứ /ập trung 
vào chính sự trải-nghiệm về hơi-thở. Bạn luôn luôn có thê 
trải nghiệm [cảm nhận] hơi-thở của mình. 


Tập Quán Kiểm Soát Hơi Thỏ: Không Tốt 


Vấn đề khó khăn phổ biến trong Giai Đoạn này là thói 
quen [khuynh hướng, thói tâm, cái tật, phản xạ] hay điều 


Thiên sư Ajahn Brahm * 49 


khiến hơi-thở, và điều này làm cho sự thở trở nên khó chịu, 
không thoải mái. Để vượt qua cái “tật” này, hãy tưởng 
tượng mình là một hành khách ngồi trong chiếc xe đang 
nhìn hơi-thở qua cửa kính của xe. Bạn không phải là tài xế, 
cũng không phải người-điều-khiến-xe từ ghế sau. Vì vậy, 
bạn không cần chỉ hướng, chỉ thị, hay điều khiến xe, hay chỉ 
chỏ tài xế- Hãy buông-bỏ và chỉ việc thưởng thức chuyến 
đi. Hãy để hơi-thở tự nó thở và bạn chỉ đơn giản ngồi quan 
sát nó. 


»Cho đến khi nào bạn tập trung quan sát hơi-thở một 
cách thuần thục và có thể nhận biết hơi-thở đang đi-vào và 
đang đi-ra khoảng 100 lần liên tục, không bị gián đoạn, vả 
không bỏ lỡ hơi-thở nào, thì lúc đó bạn đã đạt được cái mà 
tôi gọi là Giai Đoạn 3 của thiền: “Duy trì sự chú tâm vào 
hơi thở”. Lúc này bạn càng cảm thấy bình an hơn và hỷ lạc 
hơn sự cảm giác ở hai Giai Đoạn trước. Tất cả là đang tốt 
đẹp!. Đề tu tập thiền thâm sâu hơn, bạn tiếp tục bước tiếp 
theo qua Giai Đoạn 4: “Dwy frì chú tâm trọn-vẹn vào hơi 
thở”. 


50 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


m Giai Đoạn 4: 
“Duy Trì Sự Chú Tâm Trọn Vẹn Vào Hơi-Thở” 


Giai Đoạn 4 diễn ra khi sự chú tâm của bạn mở rộng ra 
để tiếp xúc với từng khoảng-khắc riêng-biệt của từng hơi- 
thở vào và hơi-thở ra. Bạn nhận biết hơi-thỏ-vào ngay từ 
giây khắc đầu, ngay khi cái cảm nhận đầu tiên về hơi-thở- 
vào khởi sinh. Rồi bạn theo dõi luôn những cảm nhận đó 
cho đến hết luỗông hơi-thỏ-vào, không được để /ỡ bất kỳ một 
khắc nào của luồng hơi-thở-vào. Khi hơi-thỏ-vào xong, bạn 
nhận biết ngay cái khắc đó. Bạn nhìn thấy trong tâm phẩn- 
cuối của hơi-thở-vào. Tiếp nối, bạn thấy tiếp nối là một 
“khắc-dừng” giữa hai hơi thở, ngay trước khi hơi-thở-ra bắt 
đầu. Bạn nhận biết khắc đầu tiên của hơi-thở-ra, và từng 
mỗi cảm nhận theo luồng hơi-thở-ra đi ra cho đến khi hơi- 
thở-ra xong và biến mất. Tất cả việc nảy được thực hiện 
trong sự im-lặng và trong giây-khắc hiện-tại. 


Bước Ra Ngoài 


Bạn tiếp tục trải nghiệm từng phân đoạn của từng hơi- 
thở-vào và từng hơi-thở-ra một cách liên tục cho được vài 
trăm hơi-thở liên tiếp. Đó là lý do chúng ta gọi Giai Đoạn 
nảy là giai đoạn “duy trì sự chú tâm trọn-vẹn vào hơi-thở”. 
Bạn không thể đạt đến giai đoạn này bằng sự thúc ép, bằng 
sự điều khiển hay bằng sự nắm giữ về hơi thở. Bạn chỉ có 
thể đạt được mức độ tĩnh-lặng này bằng cách buông-bỏ tất 
cả mọi sự thể trên đời, chỉ còn lại duy nhất sự trải-nghiệm 


Thiên sư Ajahn Brahm * 5l 


về hơi-thở diễn ra một cách im lặng. Thực tế là “bạn” không 
đạt đến Giai Đoạn này, chính tâm bạn tự đạt đến. Tâm tự 
làm công việc đó của mình. Tâm nhận thức được G1Iai Đoạn 
này là một nơi rất thanh bình và dễ chịu để nó an trú vào đó: 
chỉ một mình nó cùng với hơi-thở. Đây chính là nơi cái 
“người làm” [cái “Ta ””] của người thiền bắt đầu biến mất. 


Chúng ta nhận thấy ở Giai Đoạn này sự tiễn bộ diễn ra 
một cách dễ dàng, không cần nhiều nỗ lực, không cần cố 
tâm. Chúng ta chỉ cần bước ra ngoài, buông-bỏ, và chỉ cần 
quan sát tất cả những gì diễn ra. Nếu chúng ta để yên cho 
tâm tự làm, thì nó sẽ tự động hướng về sự hợp-nhất thuần 
túy, sự bình-an và ngon-lành ở đó; đó là sự hợp-nhất của 
riêng nó với hơi-thở, trong từng mỗi khoảng khắc. Đó là sự 
hợp-nhất của tâm, sự hợp-nhất trong từng khoảng-khắc, sự 
hợp-nhất trong sự tĩnh-tại. 


Sự Bắt Đầu Của “Hơi Thở Đẹp” 


Giai Đoạn 4 này tôi gọi là “bàn-đạp” của thiên, bởi vì từ 
: Ỷ 4 


39 


đó thiền sinh có thể “bậ/ nhảy lên” vào những trạng thái 
thiền đầy hỷ lạc cao hơn. Khi chúng ta đơn thuần duy trì sự 
hợp-nhất này của tâm thức bng cách không can dự vào nó, 
thì hơi-thở sẽ bắt đầu biến mắt. Hơi-thở sẽ bắt đầu phai biến 
khi tâm chuyên hướng tập trung vào chỗ tâm-điểm của sự 
trải nghiệm về hơi-thở, đó là sự bình an, tự do, và hỷ lạc. 
Ngay lúc này, tôi đưa vào một thuật ngữ là “Hơi Thở Đẹp”. 
Vì lúc này tâm nhận thức rằng hơi-thở bình an là đẹp đẽ một 
cách lạ thường. Chúng ta chú tâm vào hơi-thở-đẹp này một 


52 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


cách liên tục, trong từng khoảng khắc nối tiếp nhau, không 
có sự gián đoạn nào trong chuỗi trải nghiệm. Chúng ta chỉ 
chú tâm vào hơi-thỏ-đẹp đó, một cách không gắng gượng và 
trong một khoảng thời gian dài. 


Bây giờ, như tôi sẽ giải thích thêm ở chương tiếp theo, 
khi hơi-thở biến mất, tất cả những gì còn lại là “Cái Đẹp”. 
“Cái đẹp-lìa-khỏi-thân” [cái đẹp thoát thân] này trở thành 
đối tượng đy nhất của tâm. Tâm bây giờ đang lấy chính 
tâm làm đối tượng của nó. Chúng ta không còn chú tâm vào 
hơi thở, thân, ý nghĩ, âm thanh, hay thế giới bên ngoài nữa. 
Tắt cả những gì chúng ta chú tâm là vẻ đẹp, sự bình an, hỷ 
lạc, ánh sáng, hay bất kỳ danh từ gì mà sự nhận thức của 
chúng ta gọi tên. Chúng ta chỉ đang trải nghiệm vẻ-đẹp, một 
cách liên tục, một cách nhẹ nhàng, với cái fđnh-không đẹp 
đẽ!. (Cái “không-có-g?” là đẹp đẽ). Chúng ta từ lâu đã dẹp 
bỏ những độc thoại lăng xăng, không còn mô tả, không còn 
đánh giá. Lúc này tâm thật là tĩnh lặng nên không thể nói 
lên điều gì. Còn thiền sinh thì đang bắt đầu trải nghiệm 
niềm an lạc đang nở rộ trong tâm của mình. Niềm hý-lạc đó 
sẽ phát triển, tăng lên, và trở thành vững chắc và mạnh mẽ. 
Và lúc này, thiền sinh có thể tiến vào trạng thái các tầng 
thiền định (/hãna). 


» Tôi đã mô tả về bốn giai đoạn thiền đầu tiên. Mỗi giai 
đoạn phải được thực hành thành công trước khi bước qua 
giai đoạn kế tiếp. Bạn hãy bỏ ra nhiều thời gian đề thực tập 
bốn giai đoạn ban đầu này, tu tập cho chúng được vững 
mạnh và ồn định trước khi tiến lên những giai đoạn sau. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 53 


Nếu đầu tư thời gian và nỗ lực tập luyện như vậy, bạn có 
thể duy trì được trình độ Giai Đoạn 4 này một cách dễ dàng: 
“duy trì sự chủ tâm hoàn toàn vào hơi thở” trong từng mỗi 
khoảng khắc của hơi-thở, không gián đoạn một lần, không 
bỏ lỡ một khoảng khắc nào trong suốt chừng 200-300 hơi 
thở vào-ra (!). 


Ở đây không phải tôi nói các bạn phải đếm rõ số hơi thở; 
đó chỉ là gợi ý và bạn có thể ước lượng một khoảng thời 
gian bao nhiêu phút bạn có 200-300 hơi thở vào ra. Ở giai 
đoạn này, nếu bạn giữ được sự chú tâm trọn vẹn và liên tục 
vào hơi thở càng lâu, thì trình độ thành công của bạn càng 
vững chắc để chuẩn bị bước qua những giai đoạn thiền cao 
sâu hơn. 


Trong thiền, như tôi đã nói trước đây: sự kiên nhẫn một 
cách cần thận là cách nhanh nhất đề bạn thành công!. 


54 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thiên sư Ajahn Brahm * 55 


Chương 2 


PHƯƠNG PHÁP THIÊN CĂN BẢN ——H 


Trong chương nảy chúng ta sẽ xem xét ba giai đoạn 
thiền cao hơn. Gồm có: 


Giai Đoạn 5: Duy trì sự chú tâm trọn vẹn vào hơi thở 
đẹp; 

Giai Đoạn 6: Trải nghiệm né1/7fa đẹp; 

Giai Đoạn 7: Tầng thiền định (/haãna). 


56 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


m Giai Đoạn S: 


“Duy Trì Sự Chú Tâm Trọn Vẹn Vào Hơi Thở 
Đẹp” 


Thông thường, gia1 đoạn này trôi chảy một cách tự nhiên 
và thông suốt từ giai đoạn Giai Đoạn 4 trước đó. Như đã 
giải thích ngắn gọn trong chương trước đây: khi sự chú tâm 
trọn vẹn an trụ một cách dễ dàng và liên tục vào từng trải 
nghiệm hơi thở, mà không có thứ gì làm gián đoạn dòng 
chảy đều đặn của sự chú tâm [tỉnh giác], thì lúc đó hơi-thở 
sẽ tự động lắng lặng xuống. Nó chuyên đổi từ loại hơi thở 
thô-tế bình thường thành một loại “Hơi Thở Đẹp” rất êm địu 
và rất bình an. Tâm nhận biết hơi-thở-đẹp này và tâm thích 
thú điều này. Tâm cảm nhận một sự hài lòng sâu sắc. Tự nó 
cảm thấy hạnh phúc [lạc] khi nó chỉ cần quan sát hơi-thở- 
đẹp đó, và nó không cần phải bị thúc ép. Nó tự nhiên. 


Không Làm Gì Cả 


Bản thân “bạn” không làm gì cả. Nếu bạn cố làm điều gì 
trong giai đoạn này, thì bạn sẽ phá hỏng toàn bộ tiến trình. 
Cái “đẹp” đó sẽ biến mất. Nếu bạn “xía” vào là coi như 
trạng thái hơi thở đẹp tự nó biến mất, do vậy bạn phải đứng 
lùi lại. "Từ giai đoạn thiền này trở về sau, “#gười làm” hay 
“người thiên” phải biễn mất. Bạn chỉ còn là “người biết”, 
chỉ là người quan sát một cách thụ động và vô tư. Chỉ có 
một thủ thuật có ích và cần thiết trong giai đoạn này là đôi 
lúc ta cần “ngắt” sự im lặng bên trong trong một giây khắc 


Thiên sư Ajahn Brahm * 51 


và nhẹ nhàng nói với mình: “Bình lặng”. Chỉ vậy thôi. 
Trong giai đoạn thiền này, tâm thường rất nhạy cảm đến nỗi 
từng động thái nhỏ nhất cũng khiến nó chạy theo động thái 
đó một cách ngoan ngoãn như bóng chạy theo hình vậy. 
Hơi-thở lắng lặng xuống và hơi-thở-đẹp nổi lên. Khi chúng 
ta quan sát hơi-thở-đẹp một cách thụ động trong từng 
khoảng khắc, thì cái nhận-thức về sự “vào”, sự “ra”, hay sự 
“bắt đầu”, “giữa”, hay “kết thúc” của một hơi-thở cũng cần 
phải biến mắt. Tất cả những gì còn lại chỉ là “sự đi nghiệm 
về hơi thở đẹp” đang diễn ra. Tâm không còn chú tâm đến 
nhịp hơi thở đang ở phân khúc nào (đầu, giữa, hay kết thúc), 
và cũng không quan tâm đến hơi thở thể hiện ở chỗ nào của 
thân. Lúc này chúng ta đang đơn giản hóa đối tượng thiền. 
Chúng ta trải nghiệm hơi thở trong khoảng khắc này, lột bỏ 
tất cả chỉ tiết không cần thiết. Chúng ta vượt trên sự đối đãi 
“vào-ra”, và chúng ta chỉ còn ý thức tỉnh giác về một hơi- 
thỏ-đẹp, êm dịu và liên tục, đều đặn và không thay đối. 
Tuyệt đối không làm gì cả, chỉ nhìn xem hơi thở êm địu, 
đẹp đẽ và phi thời gian như thế nào. Nhìn xem bạn để yên 
cho nó tĩnh lặng như thế nào. Dành thời gian thưởng thức vị 
ngọt lành của cái hơi-thỏ-đẹp_——tĩnh lặng hơn, ngọt lành 
hơn...hơn bao giờ hết. 


Chỉ Còn Lại “Cái Đẹp” 


Ngay khi hơi-thở biến mất thì chỉ còn lại dấu hiệu của 
“cái đẹp”; điều đó không phải là do chúng ta muốn mà do 
có đủ sự tĩnh lặng. 


58 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Một đoạn viết trong văn học Anh có lẽ giúp làm rõ sự 
trải nghiệm khi hơi thở biến mất là như thế nào. Trong 
quyên “A/ice ở xứ Thần Tiên” của Lewis Carroll, một cô gái 
tên Alice nhìn con mèo tên Cheshire đang ngôi trên nhánh 
cây sát bên và đang cười, nhe hàm răng của nó ra tận hai 
mang tai. Nhưng con mèo cứ biến đi và xuất hiện nhanh đến 
nỗi Alice không hay biết. Alice nói với nó (đại ý như sau): 
“Tao không muốn thấy mày cứ xuất hiện và biến mất /hình 
lình cứ như một đứa ham chơi lăng xăng”. Con mèo nói 
“Được rồi”, và lần này nó lùi mình /ử ứờ, cái đuôi biến mất 
trước và cuối cùng là khuôn mặt với cái miệng nhe cười. 
Hình ảnh cái miệng nhe cười của nó biến mất sau cùng. 
Alice nói rằng, trước giờ mình chỉ thấy con mèo chứ không 
thấy sự nhe cười. Bây giờ mới thấy sự nhe cười chứ không 
còn thấy con mèo”. 


Thật kỳ lạ, câu chuyện này giống chính xác như sự trải 
nghiệm thiền nói trên!. Cũng giống như con mèo Cheshire 
biến mất và chỉ còn lại cái nhe cười của nó, thân và hơi thở 
của người thiền cũng biến mất, chỉ còn lại vẻ cái-đẹp. Đối 
với Alice, đó là một trong những điều đáng tò mò nhất trong 
đời. Đối với người thiền, điều đó cũng thật kỳ lạ, chỉ còn 
trải nghiệm rõ ràng “Cá¿ Đẹp” đang trôi-nhẹ, mà không có 
øì, kế cả một hơi thở cũng không có. Cái đẹp, hay nói đúng 
hơn là dấu hiệu của cái đẹp, là giai đoạn tiếp theo của con 
đường thiền. “Đấu hiệu” này trong tiếng Pali gọi là 
“mnữmifta”. Vì vậy, giai đoạn thiền tiếp theo, Giai Đoạn 6, 
được gọi là “% rải nghiệm về dấu hiệu đẹp, hay nữmif1a 


Lê) 


đẹp”. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 59 


m Giai Đoạn 6: 
“Trải Nghiệm Nimitta Đẹp” 


Giai Đoạn 6 này có được khi người thiền đã buông-bỏ 
thân, ý nghĩ, và năm giác quan (bao gồm cả sự tỉnh giác vào 
hơi thở) một cách hoàn toàn, chỉ còn lại một dấu hiệu đẹp 
đẽ trong tâm, được gọi là nửm:a. 


Đối tượng tính khiết này trong tâm là một đối tượng 
thực trong cảnh giới của tâm (c7), và khi nó xuất hiện lần 
đầu, nó thật sự là quá kỳ lạ đối với người thiền. Lẽ nhiên 
người thiền chưa bao giờ trải nghiệm thứ gì như vậy trước 
đây, nên không thể nào định nghĩa được. Tuy nhiên, một 
chức năng của tâm là nhận-thức, chính sự nhận-thức đã lục 
tìm khắp ngân hàng bộ nhớ lưu chứa những trải nghiệm 
trong đời sống của chúng ta để tìm xem có thứ gì giông 
giống hay từa tựa với dấu hiệu đó để nó có thể dùng cái 
giông giống từa tựa đó để mô tả về cái dấu hiệu mmita đó. 


Đối với hầu hết thiền sinh, thì cái vẻ-đẹp thoát-thân đó, 
tức niềm khoan khoái đó của tâm [mimiira]. thường được 
nhận thức như là một thứ “ánh sáng đẹp đế”. Một số thiền 
sinh nhìn thấy mửni#za như là ánh sáng trắng, một số nhìn 
thấy như ánh sáng kim hoàng, một số thấy na như một 
hạt trân châu màu xanh..., và vân vân. Nhưng, đó không 
phải là ánh sáng thực. Bởi vì, hai mắt thường người thiền đã 
“đóng”, và nhãn thức [thức của mắt, thức nhìn, nhãn thức] 
đã tắt từ lâu. Dấu hiệu [mmmzria] chính là tâm thức [thức của 
tâm] lần đầu tiên được tự do khỏi thế giới của năm giác 


60 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


quan. Dấu hiệu đó giống như mặt trăng tròn—ví như cái 
tâm sáng tỏ—đang đi ra khỏi đám mây mù. Đó là sự hiện 
thị của cái tâm——chứ nó không phải là ánh sáng thực, nhưng 
đối với hầu hết thiền sinh thì nó xuất hiện như một ánh 
sáng. Nữnira thường được người thiền nhận thức như ánh 
sáng ch vì cách miêu tả này là cách nhận thức và miêu tả 
tốt nhất mà họ có thể đưa ra. 


Đối với những thiền sinh khác, chức năng nhận thức của 
tâm họ thì chọn cách miêu tả øzzz [dấu hiệu lần đầu tiên 
xuất hiện trong tâm] theo những thuật ngữ thuộc cảm nhận 
về thân: ví dụ như là: một sự tĩnh lặng rất sâu, một sự khoái 
lạc ngây ngất, sự khoái cảm cao độ. Tuy nhiên xin nhắc lại, 
thân thức [thức của thân, để cảm nhận những thứ sướng- 
khổ, nóng-lạnh...vân vân] đã bị đóng tắt từ lâu, cho nên dấu 
hiệu đó cũng không phải là một cảm giác của thân. Đơn 
giản ở đây nó chỉ được nhận thức là “tương đương” với sự 
cảm khoái ngây ngất mà thôi. 


Dù cho một số thiền sinh trải nghiệm “dấu hiệu” nimitta 
đó bằng sự cảm nhận, còn thiền sinh khác thì nhìn thấy như 
ánh sáng trong tâm, (nhưng) thực ra tất cả họ chỉ đang có 
miêu tả cùng một hiện tượng trong tâm mà thôi. (Nữnmira 
của họ là cùng một thứ, cùng một hiện tượng như nhau). Họ 
cùng trải nghiệm cùng một “đối tượng tỉnh khiết của tâm” 
như nhau, nhưng những chỉ tiết miêu tả khác nhau chỉ là do 
những cách nhận thức khác nhau của mỗi người. 


Những Tính Chất Của Nimita 


Thiên sư Ajahn Brahm * 6l 


Một thiền sinh có thể nhận biết một dấu hiệu ø0zia bởi 
sáu (6) đặc điểm sau đây: 


1. Nó chỉ xuất hiện sau Giai Đoạn 5 của thiền, tức là sau 
một thời gian khá lâu sau khi người thiền đạt được 
“Hơi Thở Đẹp”: 

2. Nó chỉ xuất hiện sau khi hơi-thở biến mắt; 

3. Nó chỉ có mặt khi tất cả năm giác quan [nhìn, nghe, 
ngửi, nếm, và chạm xúc] đều không có mặt; 

4. Nó chỉ hiện thị trong cái tâm 1m lặng, khi những ý 
nghĩ mô tả hay suy lý [đối thoại bên trong] đã hoàn 
toàn không còn có mặt; 

5. Nó rất lạ, nhưng thật là hấp dẫn; và 

6. Nó là một đối tượng giản-dị: giản dị một cách vô 
cùng đẹp đẽ. 


»Tôi đưa ra sáu đặc điểm này để cho các bạn có thê 
phân biệt được đâu là ma thực và đâu chỉ là một n1mii1a 
do tưởng tượng. 


Nhiều lúc, khi nửnia mới xuất hiện lần đầu tiên, nó có 
thể rất mờ nhạt. Trong trường hợp này, thiền sinh phải lập 
tức quay trở lại giai đoạn thiền trước: “duy ứ#rì sự chú tâm 
hoàn toàn vào hơi thở đẹp” [Giai Đoạn 4]. Nhiều người đã 
đi đến giai đoạn dấu hiệu nữmi1fa quá sớm. Lúc đó, nmira 
là sáng tỏ, nhưng chưa ồn định, nó cứ chập chờn, sáng tắt 
như ngọn hải đăng, và sau đó thì biến mất luôn. Điều này 


62 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


cũng là do thiền sinh đã vội rời bỏ giai đoạn “sự chú tâm 
trọn vẹn hơi thở đẹp” [Gna1 Đoạn Š] quá sớm. Thiền sinh đó 
nên lập tức quay trở lại giai đoạn đó. Một thiền sinh phải có 
khả năng duy trì sự chú tâm của mình vào hơi-thở-đẹp một 
cách dễ dàng trong một khoảng thời gian lâu, thật lâu, trước 
khi tâm có đủ khả năng duy-trì sự chú-tâm thuần khiết vào 
đối tượng ứ?mif1a vốn vi tế hơn nhiều. Do vậy, bạn nên tập 
luyện tâm tỉnh giác vào hơi-thỏ-đẹp. Tu tập một cách kiên 
nhẫn và nhiệt thành. Đề đến lúc bạn tu tiến đến nimiữra, nó 
sẽ được trong sáng, ổn định, và đễ duy trì. 


Buông-Bỏ 


Tạo sao nøữnia xuất hiện một cách mờ nhạt?. Lý do 
chính dấu hiệu øửnia xuất hiện mờ nhạt là mức độ hài- 
lòng còn quá nông cạn. Bạn vẫn còn muốn thêm gì đó. 
Thông thường, bạn muốn có øzi sáng tỏ, hoặc muốn 
chứng đắc được tầng thiền định jhZna. Do vậy, bạn hãy nên 
dẹp bỏ cái tâm ham muốn đó. Tu dưỡng sự biết hài-lòng vào 
“hơi thở đẹp”, và sau đó thì nữmiffa và jhãng sẽ tự xảy ra. 


Nói một cách khác, dấu hiệu ømiaz không ổn định là 
bởi vì bạn, cái “#„gưởi làm”, cứ không chịu ngừng can thiệp. 
Cái “người làm” là người điều khiến, người chỉ thị, là người 
điều khiến xe từ ghế ngồi phía sau, luôn luôn xía vào những 
thứ không phải việc của mình và làm rối tung mọi thứ. 


Thiên là một tiên trình tự nhiên đê đi đên nghỉ ngơi, và 
nó đòi hỏi bạn phải bước trái ra ngoài một cách hoàn toản. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 63 


Thiền thâm sâu chỉ có thể thực hiện được nếu bạn thực sự 
buông-bỏ được tất cả. Điều này có nghĩa là sự buông-bỏ 
thực sự—buông hết đến mức mà tiến trình diễn ra không 
còn nằm trong tầm tiếp cận của người thiên. 


Một phương tiện thiện xảo để đạt đến một sự buông-bỏ 
sâu sắc như vậy là bạn nên cố ý “tặng” một món quà cho 
nimifta, gửi gắm sự tin-tưởng vào nó. [Như vây: bạn đang 
thiền và đang ở trong trạng thái im-lặng sâu liên-tục. Cách 
để bạn duy trì và phát triển nữmiia một cách hiệu dụng lúc 
này là phải tạo ra một sự tin-tưởng ở tâm mình. Bằng cách 
này:] Hãy thật nhẹ nhàng “ngắt” sự im-lặng trong một giây- 
khắc và nói thầm trong tâm rằng bạn tin-tưởng hoàn toàn 
vào øômiffa, nhờ đó cái “người làm” sẽ buông-bỏ mọi sự 
điều khiển và tự biến mất. Cái tâm, được phản chiếu bởi 
nimifa mà bạn đang thấy, sẽ tiếp tiễn trình [một cách êm 
xuôi] khi bạn ngồi quan sát. 


Bạn không cần phải làm thứ gì khác ở đây, bởi vì vẻ-đẹp 
mạnh mẽ của øz/a thừa khả năng giữ lấy [hấp dẫn] sự 
chú-tâm của bạn mà không cần bạn phải trợ lực hay tác 
động [tạo duyên] cho việc đó. Hãy cần thận lúc này, đừng 
bao giờ bắt đầu hỏi những câu như là “Cái gì đây?”, “Phải 
đây là tầng thiền định jzãna không?”, “Ta phải làm gì tiếp 
theo?”— đó là những câu hỏi từ “#øgưởi làm” đang cô xía 
vào lại tiến trình. Những sự vấn hỏi như vậy sẽ làm động 
nhiễu tiến trình. Bạn chỉ nên đánh giá bất cứ thứ gì su khi 
đã kết thúc hành trình của nó (tức là chỉ nên đánh giá [suy 
xét lại] sau khi thoát ra khỏi trạng thái thiền định). Những 
nhà khoa học tốt luôn luôn đánh giá sau khi cuộc thí nghiệm 


64 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


đã xong, lúc đó họ đã có đủ số liệu để đánh giá, hoặc đề tiếp 
tục nghi vẫn điều tra thêm. 


> Người thiền không cần chú ý đến hình-dạng hay những 
cạnh-nét của nữmifra: “Nó tròn hay bầu dục?”, “Cạnh nó rõ 
hay mờ?”. Tất cả những cách hỏi đó chỉ là vô ích, chúng chỉ 
dẫn đến sự phân biệt đối đãi bên trong và ở bên ngoài, và 
càng làm thêm rắc rối. Hãy để cho tâm tự nhiên hướng về 
chỗ nào nó muốn, thường thì đó là “£âm-điểm” của nimia. 
Tâm-điểm là nơi mà những phần đẹp đẽ nhất nằm đó, nơi 
mà ánh sáng là sáng tỏ nhất và tinh khiết nhất. Hãy buông 
bỏ và chỉ ngồi thưởng thức chuyến đi trong khi sự chú-tâm 
đang bị thu hút vào phần tâm-điểm, hoặc trong khi ánh sáng 
đang mở rộng ra và bao trùm hết bạn. Hãy để tâm tự hòa 
nhập vào niềm hỷ lạc hạnh phúc lúc đó. Và rồi, hãy để cho 
Giai Đoạn 7 của con đường thiền định diễn ra: đó là giai 
đoạn bước vào tầng thiền định phana. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 65 


m Giai Đoạn 7: 
Jhãna—Tầng Thiền Định” 


Có hai trở-ngại chính ngay ngưỡng cửa tiến vào trạng 
thái tầng thiền định (⁄»zna): đó là niềm vui-mừng và nỗi-sợ. 
Khi có niềm vui hân hoan, tâm trở nên bị phần khích: “Ò, 
nó đây rồi!”. Nếu tâm nghĩ như vậy, thì jhZ»a sẽ không xảy 
ra. Tiếng “Ô”? hân hoan đó cần phải được kiềm chế để tạo ra 
sự thụ động tuyệt đối của người thiền. Bạn phải dẹp bỏ tất 
cả tiếng “Ô” trong tâm, đẹp bỏ tất cả mọi sự mừng vui, phấn 
khích. Chỉ như vậy bạn mới có thê tiến vào tầng thiền định 
theo lẽ tự nhiên của tiến trình. [Chỉ đến sưu khi bạn đã 
chứng đắc được tầng thiền định, ở trong tầng thiền định, và 
thoát ra khỏi tầng thiền định; và chí sau khi thoát ra khỏi đó 
tầng thiền định thì bạn có thể thỏa sức mà mừng vui, hoan 
hỷ. Vì yếu tố hoan hỷ (hỷ) sẽ có mặt nỗi bật trong trạng thái 
tâm sau khi đã chứng đắc tầng thiền định thứ nhất]. 


Một thứ trở-ngại thường có mặt hơn là nỗi sợ-hãi. Nỗi sợ 
phát sinh từ sự nhận ra nguồn lực to lớn và niềm hỷ-lạc của 
tầng thiền định Jjhãna: hoặc nỗi sợ là khi nhận biết rằng: sau 
khi đã hoàn toàn tiến vào tầng thiền định, thì có thứ phải bị 
bỏ lại— đó là là bạn!. [Đó là cái “72”, cái “người làm”]|. Cái 
“người làm” thì im lặng trước khi tiễn vào jhãna, nhưng dù 
im lặng, “øgưởi làm” vẫn còn ở đó. Tuy nhiên, bên-trong 
trạng thái tầng thiền định j»na thì cái “người làm” đã biến 
mất hoàn toàn. Chỉ còn cái “øgười biết” thì vẫn đang có 
mặt. Lúc này thiền sinh vẫn hoàn toàn ý thức tỉnh giác, 
nhưng tất cả mọi sự kiểm soát đều vượt ra ngoài tầm tay. 


66 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thiền sinh thậm chí không thể tạo ra một ý nghĩ nào, cũng 
không quyết định được gì. Ý chí đã bị đóng băng, và điều 
này có thể là đáng sợ đối với những thiền sinh mới, họ chưa 
bao giờ kinh nghiệm bị tước mất hết sự kiểm soát; vảà/tuy 
nhiên cũng chưa bao giờ được tỉnh thức đến như vậy. (Mất 
kiểm soát, mất điều khiến, mất “gưởi làm” nhưng vẫn hoàn 
toàn tỉnh giác, hoàn toàn biết, vẫn còn cái “#øgười biết”). Nỗi 
sợ là sợ bị mất đi một phần nào đó của danh tánh cái “72” 
của mình. Nỗi sợ hãi này có thể được đối trị bằng lòng-tin 
vào Giáo Pháp của Đức Phật, và nhờ vào sự nhận biết niềm 
hý-lạc? hấp dẫn đang có trước mắt. Đức Phật thường dạy 
rằng: “Niễm hỷ lạc đó [của jhãna] không phải để bị sợ hãi, 
mà nên được theo đuổi, nên được phát triển, và nên được 
thực hành thường xuyên...” (theo kinh “Lafukikopama 
Su”, MN 66, 21). Như vậy, trước khi nỗi sợ phát sinh, 
bạn hãy thể hiện sự tin tưởng hoàn toàn vào niềm hỷ lạc, và 
tin tưởng vào Giáo Pháp của Đức Phật, và tin vào những 
thánh đệ tử ngày xưa đã tu hành theo lời dạy Phật và đã đạt 
đến giải thoát. Hãy tin tưởng vào Giáo Pháp của Phật và để 
yên cho trạng thái thiền định j»ãna bao trùm lấy bạn trong 
một trải nghiệm nhẹ nhàng, siêu thoát, vô ngã, và đầy hạnh 
phúc; đó là trạng thái sâu sắc nhất trong cuộc đời của bạn. 
Hãy can đảm buông-bỏ hoàn toàn mọi sự kiểm soát trong 


7 Nhân tiện, niềm hỷ lạc bao gồm hoan hỷ (hỷ) và hạnh phúc (lạc). Những tính 
chất này đều có trước và sau khi chứng đắc tầng thiền định thứ nhất (Nhất 
Thiền) và thứ hai (Nhị Thiền). 


Tuy nhiên, yếu tố hoan hỷ (hỷ) sẽ không còn khi tâm tiến lên chứng đắc tầng 
thiền định thứ ba (Tam Thiên), và lúc đó chỉ còn lại yếu tố hạnh phúc (lạc) và 
những yếu tố khác trong jhana. (Gợi ý bạn cũng đọc thêm quyền “Chánh Định 
qua ngôn ngữ thông thường” của thiền sư Bhante Gunaratana). 


Thiên sư Ajahn Brahm * G1 


chốc lát và tự mình trải nghiệm trạng thái thiền định sâu sắc 
đó cho chính mình. 


Những Tính Chất 
Của Tâng Thiên Định (Jhãna)° 


Một jhãna kéo đài trong quãng thời gian lâu. Nếu nó chỉ 
kéo đài trong vài phút thì nó không xứng để được gọi là một 
tầng thiền định. Những tầng thiền định cao hơn thường kéo 
dài trong nhiều giờ. Khi đã ở trong tầng thiền định, thì 
người tu không còn chọn lựa. Một người thoát ra khỏi tầng 
thiền định chỉ khi tâm sẵn sàng thoát ra, khi mà những 
“năng lượng có được từ sự buông bỏ” đã được dùng hết 
trong đó. Mỗi tầng thiền định là một trạng thái tĩnh-lặng và 
thỏa-mãn của tâm thức, cho nên bản chất đích thực của nó 
là kéo dài trong một quãng thời gian lâu. 


Một đặc điểm khác của jhZna là nó chỉ xảy ra sau khi 
nữmifía đã được nhận thức một cách rõ rệt, như đã giải thích 
trước đây. Hơn nữa, thiền sinh nên biết rằng trong suốt thời 
gian nhập định jhZna thì thiền sinh sẽ không còn cảm nhận 
về thân (ví dụ: chỗ đau), không còn nghe âm thanh bên 
ngoài, không còn tạo ra ý nghĩ, ngay cả đó là ý nghĩ tốt. Chỉ 
còn duy nhất sự rõ rệt của sự nhận-thức, một trải nghiệm 


8 Jhãna: (ï) tầng thiền định, (ii) trạng thái tầng thiền định, (iii) trạng thái 
“định” của tâm trong tầng thiền định, (iv) tầng thiền, nói chung. Trong sách 
này, người dịch dùng các chữ “tầng thiền”, “tầng thiền định”, và “jhãna” là 
hoàn toàn đồng nghĩa với nhau; tùy theo ngữ cảnh mà dùng chữ nào cho gọn 
và dê đọc. 


68 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


phi-đối-đãi tiếp tục kéo dài chuyên nhứt trong một quãng 
thời gian rất lâu. Đây không phải sự hôn mê, mà là một 
trạng thái tỉnh-giác cao. 


» Tôi nói ra những đặc điểm như vậy để bạn có thể tự 
kiểm chứng rằng mình đang ở trong một jhZna thực, hay chỉ 
là một jãna do tưởng tượng. Tôi sẽ nói rõ thêm chỉ tiết về 
các tầng thiền định jhZna trong các Chương 9, 10, và 11. 


Cuộc Tranh Biện Lớn Về 
“Thiền Minh Sát và Thiền Định ” 


Các trường phái Phật giáo thường nói về hai dạng thiền, 
đó là Thiền Minh Sát Tuệ (vipasszna) và Thiền Định 
(sưmarha). Thực ra, hai dạng thiền này là hai mặt không thể 
tách rời nhau của một tiến trình thiền. Sự tĩnh-lặng [định]| là 
niềm hạnh phúc và bình an được sinh ra từ thiền; trí tuệ 
[tuệ] là sự hiểu biết rõ ràng [minh sát] cũng có được từ 
thiền. Sự tĩnh lặng dẫn đến trí tuệ và trí tuệ dẫn đến sự tĩnh 
lặng. 


Những ai đã đọc tất cả những hướng dẫn trong quyền 
sách này và nhận lâm rằng: “đây chỉ là Thiền định 
(samarha) chứ không liên quan gì đến Thiền minh sát tuệ 
(vipassana)” thì xin các bạn nhớ rằng tất cả những hướng 
dẫn trong quyên sách này không phải chỉ là thiền định 
(samarha) cũng không phải chỉ là thiền tuệ (vipassana). Đây 
là chỉ là thiền. Thiền là sự tu dưỡng tâm, là thiền (bhavana). 
Phương pháp thiền này đã được chỉ dạy bởi chính Đức Phật 


Thiên sư Ajahn Brahm * 69 


(AN IV, 125-27; MN 151,13—19), và đã được tái thực hành 
lại trong truyền thống “7”J/ên Trong Rừng” [Lâm Thiền] ở 
vùng Đông Bắc Thái Lan, trong đó có vị thầy của tôi là 
thiền sư Ajahn Chah đã tu theo và truyền dạy. 


Thầy Ajahn Chah thường nói răng Thiền định (samafha) 
và Thiền minh sát tuệ (vipassana) là không thể tách rời 
nhau, cả cặp cũng không thể được phát triển nếu không có 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh giới hạnh đạo đức, vân 
vân. Định và Tuệ giống như hai mặt của bàn tay. Theo 
truyền thống đạo Phật Nguyên thủy, chúng không thê tách 
rời nhau. 


Đích thực, để tu tiến được 7 Giai Đoạn mà tôi đã mô tả 
trên đây, người thiền cần có một sự hiểu biết và chấp nhận 
những giáo lý của Đức Phật, và đức hạnh của người thiền 
phải được trong sạch. 


Thiền tuệ [Thiền minh sát, Thiền minh sát tuệ, Thiền 
quán] là một phần tất yếu của phương pháp thiền đã được 
trình bày từ đầu quyền sách đến giờ. Đặc biệt, dạng thiền 
này có thể sản sinh ra loại trí tuệ hiểu biết [tri kiến] về ba 
vấn đề quan trọng: 


e Trí tuệ nhìn vào những vấn đề khó khăn [khổ đau, 
chướng ngại] ảnh hưởng đến hạnh phúc đời thường; 
e Trí tuệ nhìn vào cách thức thiền tập; và 


e Trí tuệ nhìn vào bản chât của cái ““Fa”” của bạn. 


70 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Bây giờ, chúng ta hãy xem qua về ba vẫn đề quan trọng 
này một cách rõ nghĩa hơn: 


Trí tuệ nhìn vào những vấn đề khó khăn 
tác động đến hạnh phúc đời thường 


Khi một vấn đề khó khăn khởi sinh—chết, bệnh, mất 
mát, hay thậm chí một cuộc cãi vả làm tôn thương——thì nó 
không chỉ là đau khổ mà còn làm rối tung mọi sự. Nó giống 
như bị lạc mù trong rừng sâu nguy hiểm. Khi ai bị lạc trong 
rừng, người ấy nên trèo lên ngọn cây cao hay chỗ nào cao 
nhất để quan sát những cảnh ở tầm xa, chẳng hạn như một 
con sông, con đường dẫn đến chỗ an toàn. Khi một người đã 
có được tầm nhìn tổng quát của tình thế, thì người ấy sẽ 
không còn bị rối tung hay lầm lẫn. 


Trong ví dụ này, rừng rậm tượng trưng cho những vấn 
đề rối ren trong đời sống hàng ngày. Leo lên ngọn cây hay 
chỗ cao tượng trưng cho việc thiền tập, nó dẫn đến không 
khí tnh lặng, mát mẻ nơi mà trí-tuệ hay tầằm-nhìn sinh ra. 
Như vậy, khi bạn có vấn đề khó khăn gì, bạn không nên suy 
nghĩ canh cánh mãi về nó. Nếu cứ suy nghĩ, thì bạn chỉ càng 
thêm lan man rối tung trong khu rừng rậm. Thay vì vậy, bạn 
cứ cần thận làm theo những hướng dẫn về cách thức thiền 
tập được mô tả trong Chương này và Chương trước, và bạn 
sẽ có thể thoát khỏi những vẫn đề khó khăn của mình. Bạn 
sẽ leo lên được ngọn cây bên trên khu rừng rậm, và từ lợi 
thế đó bạn có thể đạt được trí tuệ nhìn vào bên trong những 
việc mình sẽ làm, những việc cần phải được làm. Khi bạn bị 
lạc hướng hay bị rối ren trong cuộc đời, thì giải pháp hay 


Thiên sư Ajahn Brahm * 71 


câu trả lời cho sự ứng phó sẽ xuất hiện từ trong cái tâm bình 
tĩnh và tĩnh lặng. Câu trả lời đó chính là trí tuệ nhìn về 
những vấn đề khó khăn ảnh hưởng đến đời sống của bạn. 


Trí tuệ nhìn vào cách thức thiền tập 


Khi kết thúc một phiên thiền, bạn hãy dành vài phút để 
xem lại, ôn nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian 
ngồi thiền. Bạn không cần phải “ghi nhận” trong khi đang 
ngồi thiền, bởi vì bạn sẽ dễ dàng nhớ lại những đặc điểm 
quan trọng sau khi kết thúc giờ thiền. Buổi thiền có an lạc 
hay không, hay nó chỉ là chán nản?. Giờ thì bạn có thể tự 
hỏi mình lý do tại sao có an lạc hay chán nản. Bạn đã làm gì 
để trải nghiệm sự an lạc, hay điều gì đã gây ra sự chán nản?. 
Nếu tâm bạn lang thang vào miền đất thần tiên, điều đó là 
có bình an và có ích gì không?. » Cách xem xét lại hay truy 
vấn lại như vậy chỉ nên thực hiện vào lúc sau khi kết thúc 
giờ thiển, và việc đó sẽ phát sinh trí tuệ nhìn vào (¡) cách 
thức thiền của bạn, và nhìn thấy (1) sự thiền như vậy là gì. 
Bạn hãy tập thói quen từ từ như vậy, không ai có thê thiền 
một cách hoàn hảo ngay từ lần đầu. 


Những trí tuệ có được bằng cách xem xét lại việc thiền 
của bạn sau khi kết thúc giờ thiền sẽ giúp làm sâu sắc thêm 
trải nghiệm của bạn về thiền, giúp bạn cảm thụ sâu sắc hơn 
về việc thiền của mình, và từ đó có thể đối trị vượt qua 
những chướng ngại. Việc phát triển loại trí tuệ minh sát để 
nhìn vào vấn đề thiền của bạn là thực sự quan trọng, và tôi 
sẽ nói lại vấn đề này trong PHẦN 2 của quyên sách. 


72 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Điều đó muốn nói rằng bạn cần có trí tuệ để thành đạt 
mỗi giai đoạn mà tôi vừa giảng giải. Để bạn có thể buông- 
bỏ tất cả mọi thứ, ví dụ như những ý nghĩ, bạn cần có một 
số trí tuệ hiểu biết được sự buông-bỏ đúng nghĩa là gì. Khi 
bạn càng tu tập thành thục những giai đoạn này, trí tuệ của 
bạn sẽ càng thêm sâu sắc. Và đến khi bạn tiến đến chứng 
đắc tầng thiền định, lúc đó nó sẽ thay đổi toàn bộ sự hiểu 
biết và trí tuệ của bạn. 


Nhân tiện, những trí tuệ của thiền sẽ ứng dụng được cho 
những rắc rối và khó khăn của đời sống thường ngày của 
người tu. Bởi vì, những khuynh hướng [gông cùm] tạo ra 
những chướng ngại trong thiền thì cũng giống như những 
thái độ này nọ vốn gây ra những khó khăn trong đời thường. 
Thiền cũng giống như tập thể dục, nhưng bạn tập luyện các 
CƠ bắp mạnh mẽ “của tâm” để tạo ra sự tĩnh-lặng và trí-tuệ:; 
rồi bạn dùng cả hai [định và tuệ] để tu tiến hơn và để ứng 
dụng vào trong đời sống hàng ngày để mang lại hạnh phúc 
và thành đạt. 


Trí Tuệ Nhìn Vào Bản Chất Cái “Ta” Của Bạn 


Sự thấu hiểu sâu xa nhất và khó nắm bắt nhất là trí tuệ 
nhìn vào bên trong bản thân “72” đích thực là gì. Trí tuệ 
này không thê có được từ niềm tin hay suy nghĩ, mà chỉ có 
được nhờ vào việc thiển, bằng cách tu tập để trở nên tĩnh 
lặng tuyệt đối, bằng sự giải tỏa tâm, và bằng cách hiểu biết 
về tâm. Đức Phật đã ví tâm của chúng ta giống như mặt 


Thiên sư Ajahn Brahm * T3 


trăng rằm bị che khuất bởi những đám mây mù. Những đám 
mây tượng trưng cho năm giác quan và ý nghĩ. Trong trạng 
thái thiền thâm sâu, năm giác quan lặn mắt và để hiển lộ ra 
cái tâm tỉnh khiết và sáng tỏ. Trong trạng thái tầng thiền 
định j»ãna, bạn thực sự có thể quan sát cái tâm tinh khiết. 


Để biết được những bí mật bên trong của tâm, bạn phải 
tiếp tục quan sát nó trong trạng thái tĩnh lặng của tầng thiền 
định jhãna trong một thời gian rất lâu, lúc đó không còn ý 
nghĩ nảo trong đó cả. 


Một ví dụ kế về một hoa sen có một ngản cánh xếp lại 
vào ban đêm và nở ra vào buôồi sáng. Khi những tia năng ấm 
áp đầu tiên của bình minh rọi vào lớp cánh bên ngoài, chúng 
nở xòe ra, để cho những tia nắng tiếp tục rọi vào lớp cánh 
bên trong. Lớp cánh đó lại nở ra, để cho tia nắng ấm rọi vào 
lớp cánh tiếp theo, và cứ như vậy. Nhưng nếu có đám mây 
đen xuất hiện và che khuất mặt trời, hoa sen tự động khép 
tất cả cánh sen lại. Phải tốn một thời gian lâu, mặt trời cần 
phải chiếu sáng liên tục rất lâu đủ để hoa sen mở hết đến tận 
lớp cánh hoa trong cùng của nó, và mở lộ ra những điều bí 
mật. 


Hoa sen trong ví dụ này tượng trưng cho “tâm”; hơi ấm 
mặt trời tượng trưng cho “sự chú tâm tĩnh lặng”; và đám 
mây tượng trưng cho “ý nghĩ” [ý nghĩ, vọng tưởng, sự kích 
động trong tâm] làm phá tan sự tĩnh lặng. Tôi sẽ mở rộng 
thêm ý nghĩa ví dụ này ở phần sau. Nhưng ở đây, tôi chỉ 
đang muốn nói rằng những bí mật bên trong là vượt trên xa 
ngoài sự tưởng tượng của bạn. Một số thiền sinh chỉ dừng 


74 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


lại ở một lớp cánh bên trong nào đó, ví dụ lớp giữa, và đã 
ngộ nhận nghĩ rằng: “Đây, nó đây rồi. Bí mật là đây”. Ngay 
lúc đó, sự tĩnh-lặng liền bị “ngắt ngang”, và hoa sen đóng 
ngay tất cả cánh hoa lại trong chớp mắt. Đây là sự giác ngộ 
“giả”. Chưa tới đâu. (Sự tĩnh lặng [định] của tâm là vô cùng 
“nhạy”. Khi bạn nghĩ, nói, khái niệm, gọi tên hay “xía”” vào 
nó, thì nó lập tức biến mất. Định “rớt” ngay!). 


Khi nảo sự thiền của bạn đã thực sự thâm sâu, bạn có thể 
duy trì sự tĩnh lặng trong nhiều tiếng đồng hồ, quan sát cái 
tâm không còn những chướng ngại, và quan sát lớp trong 
cùng của cánh hoa sen mở ra hoàn toàn để làm lộ ra viên 
ngọc quý nằm trong lõi hoa sen, và rồi chứng ngộ trí-tuệ tột- 
cùng: sự thật cái “72” là cái gì. 


Các bạn hãy tự tìm thấy nó, cho chính mình!. 


Trong Chương trước, tôi đã tư vẫn rằng: sự kiên nhấn là 
cách nhanh nhất trong tu thiển!. Sự kiên nhẫn cũng tôi cần 
thiết cho ba giai đoạn thiền mà chúng ta đã bàn trong 
Chương này. Tất cả những giai đoạn này đều là những “giai 
đoạn buông bỏ”, mỗi giai đoạn phụ thuộc vào sự thành 
công cẩn thận của giai đoạn trước nó. (Không có kiêu nhảy 
vọt, ví dụ từ giai đoạn I lên giai đoạn 3 hay 7. Càng nhảy là 
cảng chậm và bạn càng phải quay lại bước đầu). Cuối cùng, 
khi nào bạn chứng được tầng thiền định thì lúc đó bạn mới 
thực sự buông-bỏ hết. Đây mới chính là sự buông-bỏ sâu 
sắc có được từ việc tu tập cần thận và chuyên cần. 


Thiên sư Ajahn Brahm * T5 


Còn rất rất nhiều thứ về thiền hơn tất cả những điều mà 
tôi đã nói cho đến lúc này. Trong hai chương đầu tiên này, 
tôi chỉ nói về phương pháp căn bản của thiền: đó là 7 Giai 
Đoạn để tu tập đến tầng thiền định thứ nhất (Nhất Thiền). 
Còn rất nhiều điều cần phải nói về những chướng ngại, về 
những tính chất của chánh niệm, về những đối tượng thiền 
khác nữa (ngoài đối tượng “hơi-thở”) và nhiều thứ nữa. 
Chúng ta hãy bắt đầu nghiên cứu chi tiết về những chướng 
ngại và những cách để đối trị vượt qua chúng. 


76 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thiên sư Ajahn Brahm * T1 
Chương 3 


NHỮNG CHƯỚNG NGẠI 
ĐÓI VỚI THIÊN - I 


Trong chương này và chương kế tiếp tôi sẽ giảng giải chỉ 
tiết về năm chướng-ngại, đó là những trở ngại cho việc thiền 
và bạn sẽ học cách đối-trị để vượt qua chúng. 


Những chướng-ngại này được gọi trong tiếng Pali là 
“nivarandđ”. Nghĩa đen là “đóng cửa”, là “cản trở không cho 
vào”, là “ngăn trở”, và điều này chính xác là “nghề” của 
chúng. Chúng cản trở không cho chúng ta tiến vào trạng thái 
định tâm và tầng thiền định. Chúng ngăn trở, làm suy yếu trí 
tuệ, và làm tăng sự si-mê ngu mờ. Do vậy, trong đạo Phật, 
nếu có ai muốn nói gì về những kẻ thù của thiền, người ấy 
có thể nói rằng năm chướng ngại chính là “Kẻ Thù Số Một” 
cho tất cả mọi người tu thiền. C?ng cản trở không cho mọi 
người tiễn đến giác ngộ, vì vậy rõ ràng việc hiểu rõ chúng 
và đối trị chúng là công việc chính đáng và rất hệ trọng mà 
chúng ta cần phải làm. Chừng nào chúng ta còn chưa hiểu 
rõ được chúng, thì chúng ta không thể nào đối trị và vượt 
qua chúng. Đó là nguyên lý. 


Một số sư thầy không giảng giải về các chướng ngại một 
cách rõ ràng và đầy đủ, đặc biệt đối với các loại chướng 
ngại rất vi tế. Những chướng ngại vi-tế [khó thấy, mới được 
lột bỏ phần thô tế dễ thấy bên ngoài] sẽ ngăn trở bạn tu tiến 


7§ * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


vào phần thiền thâm sâu. Nếu không chịu cố gắng nhận 
dạng chúng và đối trị chúng, chúng sẽ thống trị trong tâm 
bạn. Bạn sẽ bị cản trở, không thụ hưởng được niềm an lạc 
trong tâm và không phát triển được trí tuệ lớn lao để giác 
ngộ. 


Về căn bản, năm chướng ngại đứng ngán giữa bạn và sự 
giác ngộ. Khi bạn biết rõ về chúng, bạn sẽ có cơ hội tốt để 
đối trị chúng. Nhưng, nếu bạn ca chứng đắc được tầng 
thiền định jhãna, thì có nghĩa là bạn vẫn c#za hiểu rõ hoàn 
toàn về chúng. Còn nếu bạn đã chứng đắc những tầng thiền 
định thâm sâu đó, thì có nghĩa là bạn đã vượt qua chúng. 
Nguyên lý đơn giản là như vậy. 


Đức Phật đã đặt tên cho năm chướng-ngại đó là: 


Tham dục (kama-cchanda) 

Ác ý (vyapada) 

Buồn ngủ và đờ đẩn (thìna-middha) 
Bắt an và lo lắng (uddhacca-kukkucca) 
Nghi ngờ (vicikiccha) 


Đây là trật tự thông thường mà Phật đã xếp, và theo thứ 
tự này, chúng ta bắt đầu xem xét từng cái. 
Chướng Ngại thứ nhất—THAM DỤC 


Tham Dục (kđna-cchanda) là chướng ngại đầu tiên vì 
tính hệ trọng của nó trong danh sách năm chướng ngại 


Thiên sư Ajahn Brahm * 79 


chính. Nó là chướng ngại lớn ngăn cản người tu tiến vào 
thiền định sâu. Một số người tu hiểu rõ hoàn toàn về phạm 
vi hoạt động của chúng. Chúng không phải chỉ là những 
tham muốn giác quan theo cách hiểu thông thường. Trước 
tiên, trong tiếng Pali, &ãma có nghĩa là những thứ thuộc về 
năm giác quan: nhìn, nghe, ngửi, nếm, và chạm xúc. Còn 
chanda có nghĩa là sự ưa thích, sự tham muốn, sự khoái. 
Cho nên, từ ghép của hai từ này là “kãma-cchaãngđ” có nghĩa 
là “sự khoái lạc, sự thích thú, sự dính líu với thế giới của 
năm giác quan”: nhục dục. 


Ví dụ, khi chúng ta đang thiền và nghe một âm thanh, tại 
sao chúng ta không thể phớt lờ nó?. Tại sao nó quấy nhiễu 
ta như vậy?. Nhiều năm trước kia ở Thái Lan, có mấy ngôi 
làng nằm xung quanh tu viện của chúng tôi, họ tổ chức tiệc 
tùng. Âm thanh từ những cái loa rất là lớn tiếng, hầu như 
phá vỡ tất cả sự an bình tĩnh lặng của tu viện. Khi chúng tôi 
than phiền với người thầy của chúng tôi, thiền sư Ajahn 
Chah, rằng tiếng ồn đã quấy nhiễu sự thiền của chúng tôi. 
Vị đại sư trả lời rằng: “Không phải tiếng ồn quấy nhiễu các 
thầy, mà chính các thầy đang quấy nhiễu tiếng ồn!”. 


Trong ví dụ trên đây, tham dục là cái tâm dính líu vào 
cái âm thanh đó. Tương tự, khi sự thiền của bạn bị làm gián 
đoạn bởi một chỗ đau, chắng hạn ở chân, thì lúc đó không 
phải sự đau quấy rầy bạn mà chính bạn quấy rầy sự đau. 
Nếu bạn có chánh niệm, thì lẽ ra bạn đã nhận thấy sự tỉnh- 
giác của bạn đã rời khỏi tâm và hướng vào thân, và nó lại 
đang chú ý đến những cảm giác. Đó là tham dục đang có 
mặt. 


§0 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Rất khó mà đối trị tham dục bởi vì chúng ta quá dính líu 
vào năm giác quan và những hảnh vi của chúng. Mà lẽ 
thường thì khi ta bị dính mắc hay ràng buộc với thứ gì thì 
hầu như không thể nào chúng ta có thê thoát ra được khỏi 
nó. Đề hiểu được sự dính mắc hay ràng buộc, chúng ta nên 
xem xét sự kết nối giữa năm giác quan và thân của chúng ta. 
Thông thường người ta nói rằng năm giác quan ở đó để bảo 
vệ thân của chúng ta, nhưng trí tuệ thì nói ngược lại: răng 
cái thân ở đó cung cấp chiếc xe cho năm giác quan dạo chơi 
trong thế giới. Bạn sẽ nhận ra rằng, khi năm giác quan 
không còn, thì thân cũng không còn. Buông bỏ cái này có 
nghĩa là buông bỏ được luôn cái kia. 


Buông-Bỏ Tham Dục Từng Bước, Từng Chút 


Không phải đơn giản, không phải bạn có thể quyết định 
buông-bỏ năm giác quan và thân chỉ bằng một vài nỗ lực 
đơn lẻ. Việc buông-bỏ tham dục trong thiền phải được làm 
một cách từ từ, từng bước, từng chút một. Bạn hãy bắt đầu 
chọn một nơi thoải mái, yên tĩnh để ngồi thiền. Bạn có thể 
ngồi trên ghế nếu việc đó làm bạn thoải mái hơn, nên nhớ 
rằng ngay cả Đức Phật cũng có lúc ngôi trên ghế để thiền. 
Khi bạn vừa nhắm mắt có thể bạn chưa thể cảm nhận được 
nhiều về thân của mình. Điều này cũng giống như việc bạn 
mới ở ngoài sáng đi vào trong bóng tối, phải mất vài phút 
bạn mới quen dần và bắt đầu cảm nhận được những cảm 
giác của thân. Do vậy, cũng phải mất vài phút sau khi nhắm 


Thiên sư Ajahn Brahm * 81 


mặt thì bạn mới có thê điêu chỉnh xong tư thê ngôi ôn định 
CUỐỚI cùng. 


Việc 'nuông chiều” tham dục theo cách này sẽ giúp ta 
khống chế được nó trong chốc lát. Thân của bạn sẽ cảm 
thấy thoải mái và năm giác quan được thỏa mãn, nhưng 
không được bao lâu. Bạn phải dùng sự tự đo thoải mái đầu 
tiên này để đặt tâm lên trên năm giác quan, không cho năm 
giác quan với tới đó. 


Bắt đầu, bạn bắt đầu băng (a) “sự tỉnh giác vào giây phút 
hiện tại”. Lúc này, phần lớn hay tất cả quá khứ và tương lai 
đang bị chiếm chỗ bởi những thứ thuộc năm giác quan. 
Những ký ức của chúng ta là đang thuộc về những cảm 
nhận về thân, những mùi vị, những âm thanh, những mùi 
hương, hay những cảnh sắc. Kế hoạch của chúng ta đang 
chứa toàn những việc của năm giác quan. "Nhưng nhờ có 
[thiền] “sự chú tâm tỉnh giác vào giây phút hiện tại”, chúng 
ta sẽ cắt bỏ được nhiều tham-dục. 


Giai đoạn thiền tiếp theo là (b) “sự chú tâm im lặng vào 
giây phút hiện tại. Trong giai đoạn này, chúng ta buông-bỏ 
tất-cả ý nghĩ. Đức Phật đã định dạng được một khía cạnh 
của tham dục được gọi là kãma-vifakka: tư tưởng tham dục, 
có nghĩa là sự ý nghĩ hay tư tưởng về thế giới năm giác 
quan, về nhục dục. (chữ “wiakka” có nghĩa là tư tưởng áp 
dụng, thường được gọi lả “£âm”. Bạn sẽ đọc thêm về nó 
trong phần nói về viakka và vicara). Đối với thiền sinh 
mới, dạng tư tưởng rõ ràng nhất của tham dục đó là ý tưởng 
về tính dục. Người ta thường tốn mất rất nhiều thời giờ, đặc 


§2 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


biệt là trong khóa thiền, với loại tư tưởng tính dục này. 
Chướng ngại này đối với tiến trình thiền định có thể được 
đối trị băng sự nhận thức đúng đắn, nhờ trí tuệ hay lòng tin, 
rằng: sự tự do hoàn toàn khỏi năm giác quan [khỏi nhục 
dục] là sung sướng hơn, ngây ngất hơn và sâu sắc hơn so 
với những trải nghiệm sướng nhất của khoái lạc tính dục. Ví 
dụ như trạng thái tầng thiền định jhZna của tâm thì chắc 
chắc là hỷ lạc và thanh cao hơn nhiều so với những khoái 
lạc nhục dục. Một Tăng hay Ni từ bỏ đời sống tính dục là 
không phải bởi vì họ bị trầm cảm hay sợ sệt, mà vì họ nhận 
thấy [hay tin tưởng] có một thứ khoái lạc khác cao quý hơn 
(đó là tầng thiền định, đó là sự giải thoát). Ngay cả những ý 
nghĩ về bữa cơm trưa cũng thuộc về tham dục để thỏa mãn 
giác quan của thân. Chúng quấy rối sự tĩnh lặng. Và ít người 
tu nhận ra rằng sự chú ý vào những cảm nhận của thân cũng 
là một phần của chướng ngại tham dục (kZma-cchãna) và 
trở ngại cho việc tu tiến: ví dụ như sự suy nghĩ về bản thân 
mình đang “thở vào”, đang “nghe một âm thanh”, hay “cảm 
giác đau nhói”...là thuộc về tư tưởng tham dục (kana- 
vifakka) và trở ngại cho việc tu hành. 


Lão Tử, giáo chủ Lão giáo của Trung Hoa, thường cho 
phép đệ tử đi bách bộ chung với ông vào buổi chiều với 
điều kiện người ấy phải hoàn toàn im lặng. Vào một chiều 
nọ, khi họ đi đến gần sườn núi, người đệ tử nhận xét: 
“Hoàng hôn đẹp quá”. Từ đó, Lão Tử chẳng bao giờ để 
người đệ tử đó đi theo nữa. Khi người ta hỏi tại sao, ông 
liền nói: “Khi anh ta nói “Hoàng hôn đẹp quá” thì anh ta 
chẳng còn nhìn ngắm hoàng hôn, mà chỉ đang nhìn ngắm lời 
nói của mình”. Vì vậy, bạn cần phải buông bỏ sự nhận xét 


Thiên sư Ajahn Brahm * 83 


[ghi nhận] vì bạn khi quan sát lời nói thì bạn không còn chú 
tâm chánh niệm về cái mà bạn đang cố sức mô tả nó. Trong 
“sự tỉnh giác im lặng vào giây phút-hiện tại”, thì điều này 
giống như thế giới năm giác lúc này đã bị nhốt trong lồng, 
không thể đi lang thang, không còn gây phiền nhiễu gì nữa. 
Kế tiếp, để buông bỏ năm giác quan, cùng với thân, một 
cách hoàn toàn, bạn nên chọn cách tập trung sự chánh niệm 
của mình vào một phần nhỏ của thế giới giác quan, cách ly 
khỏi những phần còn lại. Phần nhỏ của thế giới giác quan là 
“Hơi Thở”. Bạn tập trung sự chánh niệm vào cảm nhận của 
thân vào “Hơi Thở”, không chú tâm vào bắt cứ thứ gì khác 
trong thân, hay bất cứ âm thanh nào, bất cứ đối tượng nào 
khác...““/#ø? thở” trở thành một bậc đá để ta bước từ thế giới 
năm giác quan lên cảnh giới thanh cao hơn của tâm. 


Khi bạn làm được việc “đ„y frì sự chú tâm trọn vẹn vào 
hơi thở” thì bạn sẽ chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh 
nào. Bạn không bao giờ nhận biết sự nghe đã “tắt” từ lúc 
nào, bởi vì bản chất của sự nghe là phai biến từ từ. Sự phai- 
biến đó là một tiến trình chứ không phải là một sự kiện, tiến 
trình đó cũng giống như sự chết-dần-đi của thân xác chúng 
ta trong quãng thời gian dài hơn vậy. Thông thường, bạn có 
thể phát hiện lại khi kết thúc giờ ngồi thiền [như đã tôi đã 
hướng dẫn ở Chương 2: rằng trong một khoảng thời gian 
nào đó (ví dụ 20 phút) tâm đã không còn biết hay nghe bất 
cứ âm thanh nào]. Bạn cũng phát hiện lại lúc ngồi thiền rằng 
thân cũng đã biến mất, lúc đó bạn không còn cảm giác được 
chân, cũng không còn nhận được thông tin gì từ hai chân. 
Tất cả những gì bạn còn biết [lúc ngồi thiền] là duy nhất 
cảm-nhận về hơi-thở. 


84 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Một số thiền sinh trở nên hoảng-hốt khi những bộ phận 
thân mình dường như biến mất. Điều đó cho thấy sự dính- 
mắc vào thân của họ còn quá đậm, họ chưa buông bỏ được 
thân. Đó là chướng ngại tham dục đang có mặt, vẫn đang 
hoạt động và đang làm cản trở tiến trình thiền tập của bạn. 
Thông thường thì bạn sẽ quen dần với cảm giác phai biến 
của những cảm nhận của thân, vả bắt đầu thích thú vào sự 
tĩnh lặng tuyệt vời vượt trên những cảm nhận. Đó là một sự 
giải thoát và niềm hoan hỷ được sinh ra từ sự buông bỏ, và 
chúng là niềm khích lệ cho bạn tiếp tục buông bỏ những 
ràng buộc dính mắc của mình. 


Rồi chẳng bao lâu thì hơi-thở biến mất và dấu hiệu 
nimifta kỳ điệu xuất hiện tròn đầy trong tâm bạn. Đây chính 
là lúc bạn đã hoàn-toàn buông-bỏ được tất cả tham dục 
(kãma-cchãna)——tức là buông bỏ được sự dính mắc của bạn 
vào thế giới năm giác quan. Bởi vì khi dấu hiệu mnifa 
được xác lập thì tất cả năm giác quan đều bị triệt tiêu và 
thân của bạn năm “ở ngoài vùng phủ sóng”. Lúc này, 
chướng ngại Tham Dục [chướng ngại lớn đầu tiên] đã được 
vượt qua, và điều đó là niềm hạnh phúc. Bạn đang ở ngưỡng 
cửa bước vào tầng thiền định jhãna. 


Phương pháp này là để buông bỏ tham dục từng bước và 
từng chút. Điều này cũng là lý do các Giai Đoạn thiền đã 
được lập ra và giảng dạy theo cách từng-bước như vậy. Như 
lời Đức Phật đã nói được ghi trong bộ kinh Jz4/akas (la 
4,173), (“Chuyện Tiền Thân Của Đức Phật”), như sau: 


Thiên sư Ajahn Brahm * 85 


“Khi bạn càng buông bỏ thế giới năm giác quan, thì 
bạn càng trải nghiệm niềm hạnh phúc. Nếu bạn muốn 
trải nghiệm toàn bộ niềm hạnh phúc, thì bạn cần 
buông bỏ toàn bộ thể giới năm giác quan”. 


Chướng Ngại thứ hai—ÁC Ý 


Chướng ngại thứ hai là “Ác Ý” (vyapada), hay có thể 
dịch là “Ác cảm” [sân giận, ghét bỏ], cũng là một chướng- 
ngại lớn cản trở sự thiền định sâu. Chướng ngại này đặc biệt 
là lớn đối với người phương Tây hay người có tư tưởng 
sống “cạnh tranh để sinh tồn”. Thông thường người ta hay 
nghĩ “ác ý” giống như sự giận ghét đối với người khác. 
> Nhưng điều đó chưa nói lên đầy đủ các khía cạnh của chữ 
này, bởi vì “ác ý” của thiền sinh ở đây thường là sự ác cảm 
đối với bản thân mình và đối với đối tượng [chủ đê] thiên 
của mình. 


.ÁC CẢM đối với Bản Thân Mình 


Sự ác-cảm đối với bản thân mình thường thể hiện bằng 
tâm lý không muốn cho mình được hưởng hạnh phúc (lạc), 
hay được bình an (an), hay được thành công (chứng đắc) 
trong việc thiền tập. (Điều này nghe có vẻ lạ!). Nhưng rất 
nhiều người bị như vậy, bởi vì họ có những “mặc cảm” tội 
lỗi rất sâu ở bên trong. Điều này càng rất phổ biến đối với 
những người phương Tây, do cách họ được nuôi nắng và 
trưởng thành trong những nền văn hóa phương Tây. Ác ý 


§6 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


với bản thân mình là những thái độ canh chừng, dè chừng từ 
bên ngoài trong khi đang ngồi thiền. Đây có thể là một 
chướng ngại làm cho bạn không thể đạt tới định sâu. 


Nhiều năm trước tôi có nghe một ni cô người Âu nói với 
tôi rằng ni đã thiền định rất sâu để bước vào các tầng thiền 
định. Nhưng khi ni đến ngưỡng cửa tầng thiền định thì có 
điều gì đó ngăn bản thân ni lại, giống như một cảm giác 
mặc-cảm là mình không xứng đáng được chứng đắc niềm 
hạnh phúc đó vậy!. Đó chính là sự ác cảm với bản thân 
mình đã ngăn chặn tiến trình chứng đắc đó, nó tạo ra sự ngại 
ngùng bên trong đó. Đôi khi, khi sự thiền của chúng ta đã 
được bình an, yếu tố hạnh phúc (lạc) khởi sinh, chúng ta lại 
nghĩ rằng có điều gì đó bất ổn. Chúng ta có ác cảm [mặc 
cảm] với bản thân mình nên chúng ta ngăn cản, không cho 
bản thân mình được hạnh phúc và tự tại. Trong trường hợp 
của ni đó, ni hiểu rõ có một dạng chướng ngại ác ý rất vi tế 
ngăn cách giữa ni và tầng thiền định j»Zna. Ni không nghĩ 
rằng mình xứng đáng được nhiều hạnh phúc như vậy. 


Thực ra, ai trong chúng ta cũng xứng đáng đạt được 
niễm hạnh phúc của tâng thiển định!. Tại sao không?. 
Chăng có gì cản trở việc tốt đẹp đó. Trên đời có những niềm 
hạnh phúc bắt hợp pháp. Cũng có những người vi phạm giới 
hạnh đạo đức, gây nên nhiều điều không lành, gây nên 
những tác động xấu xa kinh khủng. Nhưng trạng thái thiền 
định j»ãna thì đâu phải là tác động tiêu cực, đâu phải là bất 
hợp pháp, cũng đâu phải sai trái về đạo đức, và chính Đức 
Phật đã đặc biệt khuyến khích tu tập các tầng thiền định. 
Nếu bạn chịu khó nhìn kỹ lại cách thiền của mình, bạn có 


Thiên sư Ajahn Brahm * 87 


thể thấy mình đang đối đầu với chướng ngại ác cảm này, 
đừng nên để cho đến khi gần đến ngưỡng của tầng thiền 
định rồi mới nhận ra điều đó, như trường hợp của ni cô nói 
trên. 


Chúng ta nên đối diện với chướng ngại ác cảm ngay từ 
giai đoạn đầu, đối trị nó từ khi nó bắt đầu cản trở sự thích 
thú của chúng ta về sự thiền định tĩnh lặng từ những ngày 
đầu. Nếu không đối trị nó ngay thì có lẽ bạn chỉ đang thích 
ngồi thiền với nỗi khổ đau hơn là muốn thụ hưởng niềm 
hạnh phúc và bình an của thiền. Có thể bạn đã nghĩ mình 
không xứng đáng với hạnh phúc, phúc lành, và sự tự do tự 
tại. Sự ác cảm với hạnh phúc nội tâm là dấu hiệu chắc chắc 
của tội lỗi gì đó. Khi một ai bị bắt tội, thì sau đó là hình 
phạt nào đó, có thể là do tòa án luật pháp quyết định. Tội lỗi 
và hình phạt là một cặp đi đôi trong nền văn hóa và ý thức 
của chúng ta. Do vậy, khi chúng ta nghĩ về một tội lỗi nào 
đó, điều tiếp theo chúng ta nghĩ là hình phạt đối với chúng 
ta—tức từ chối không cho mình được thánh thơi, hạnh phúc, 
hay sung sướng. (Kiểu như mặc cảm tội lỗi, cảm giác 
ngượng ngùng, xấu hồ, ăn năn, ray rứt, cảm giác mình là 
không trong sạch). Đặc biệt tâm lý những người phương 
Tây cứ hay đi tìm hình phạt cho mình. Điều đó thật là điên 
rô]. 


THIỆN CẢM đối với Bản Thân Mình 


Điêu này là ngược lại với ác cảm đôi với chính mình. Đê 
đôi trị chướng ngại ác cảm với bản thân mình, bạn có thê 


88 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thiền tập về Tâm Từ [đối với bản thân mình] như trong 
nhiều kinh sách và giảng luận đã hướng dẫn. Hãy thư giãn. 
Tự nhủ rằng: “Cánh cửa đến trái tim được mở rộng cho bản 
thán mình. Ta cho phép mình được hạnh phục. Ta cho phép 
mình bình an. Ta có thiện cảm với bản thán mình, thiện cảm 
đu để cho bản thân mình được bình an và hạnh phúc trong 
thiên”. Nếu bạn không thể thực tập tâm từ với chính bản 
thân mình, bạn nên hỏi tại sao. Có thể có một mớ bóng dáng 
tội lỗi nằm sâu bên trong tâm thức, và bạn nghĩ sẽ có hình 
phạt. Bạn đã không có một sự tha thứ vô điều kiện dành cho 
cho bản thân mình. 


Một khía cạnh đạo đức đẹp đẽ của Phật giáo là không 
chấp nê những gì người khác làm với mình, dù cho họ đã 
làm hoài, đã làm quá nhiều lần; và điều họ làm là quá bất 
công, tàn ác, và vô lý đối với mình—vậy mà bạn còn có thê 
tha thứ được, nếu bạn đúng là một Phật tử chân chính, vậy 
tại sao bạn không thể tha thứ được cho chính mình?. Tôi 
thường nghe nhiều Phật tử nói rằng “có những điều là 
không thê tha thứ được”. Cách nói như vậy không phải là 
đạo Phật!. Không có điều gì, tuyệt đối không có điểu gì mà 
ta không thể tha thứ được, theo đạo Phật!. 


Nhiều năm trước, có người tự dưng đến một trường tiêu 
học ở nước Scốt-len (Scotland) và giết chết nhiều trẻ em thơ 
ngây ở đó. Trong buổi lễ nhà thờ sau vụ thảm sát đó, một 
giáo sĩ nổi tiếng đã xin Chúa hãy đừng tha thứ cho kẻ sát 
nhân này, ông cho rằng những điều hắn làm là không thể tha 
thứ được!. (Đối với tâm lý chung của chúng ta về sự thương 
xót, sự hận lòng, và về sự an ninh cuộc sống, thì sự yêu cầu 


Thiên sư Ajahn Brahm * 89 


đó nghe có vẻ hợp lý, đặc biệt để giúp răn đe những kẻ bất 
lương khác). Tuy nhiên, khi nghe vậy, lòng tôi bỗng như 
chìm xuống, khi nghe vị đứng đầu tôn giáo ở vùng đó kiên 
quyết không tha thứ và không mở một lối đi nào để làm 
lành vết thương của mọi người sau thảm kịch đó. 7eo như 
đạo Phật, bạn có thể tha thứ mọi thứ. Sự tha thứ đó giải tỏa 
được những khó khăn cũ và không tạo ra những vấn đề khó 
khăn mới. Cũng như đối với chính mình, nếu bạn cứ luôn 
luôn nhắc nhớ và không tha thứ cho bản thân mình thì cũng 
không giải tỏa được mặc cảm tội lỗi, mà còn tiếp tục tạo ra 
khó khăn mới. Đôi lúc, vấn đề đã nằm chôn sâu trong bên 
dưới. Có lúc bạn đã quên nó rồi. Nhưng bạn cứ hay nhớ lại 
cái gì đó nằm bên dưới tâm thức và lại cảm thấy tội lỗi, có 
nghĩa là bạn không thể tha thứ cho mình. Bạn cứ có lý do 
cản trở mình đạt đến sự tự do giải thoát, cản trở mình đạt 
đến các tầng thiền định và sự giác ngộ. > Nhiều lúc đây là lý 
do chính khiến cho việc thiền tập của bạn không thành 
công. Hãy xem xét lại và loại bỏ lý do này. 


ÁC CẢM dối với Đối Tượng Thiền Của Mình 


Ác cảm [sự không ưa thích] về đối-tượng thiền của mình 
là một khó khăn phổ biến đối với người đang thiền về hơi- 
thở mà chưa thành công gì cả. Tôi dùng chữ “ca”, vì nó 
chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. > Bát cứ ai cũng đêu có thể 
thành công nếu họ làm đúng theo hướng dẫn tu tập. Nhưng 
nếu bạn vẫn ca làm được thì có thê do bạn vẫn còn những 
ác cảm hay sự “không thực sự thích” việc thiền hay đối 
tượng thiền của bạn. Bạn có thể ngồi xuống và nghĩ rằng: 


90 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


“À, ta lại bắt đầu từ đây”, hoặc “Điều này sẽ khó đây”, hoặc 
1d chăng muốn làm điều này tí nào”, hoặc ““Fa làm việc 
này chăng qua vì một người tu hành thì cần làm như vậy”, 
hoặc “Chỉ vì ta muốn làm Phật tử tốt nên ta thiền, chỉ bởi vì 
người ta nói Phật tử tốt thì phải thiền”. Chứ thực ra bạn 
không thích chút nào!. 


Nếu bạn bắt đầu thiền bằng ác-cảm với việc thiền [làm 
chứ không thực thích làm] thì việc đó chẳng đi về đâu cả. 
Bạn đã tự đặt ra chướng ngại ngay trước mũi bạn. Bản thân 
tôi yêu thích việc thiền. Tôi hưởng thụ nó thật nhiều. Vì vậy 
mỗi khi tôi tổ chức một khóa thiền, tôi thường nói nói với 
các đạo hữu khi họ đến: “Tuyệt, một khóa thiền, còn gì 


1?? 


bằng!”. Tôi dậy sớm vào buổi sáng và chờ đến lúc “được” 
thiền. “À, tôi đang như trong khóa thiền, tôi không phải làm 
những việc gì khác trong tự viện”. (Giống như khi người tu 
bên Thiền Tông nhập thất, họ chỉ cần ở trong thất đề thiền 
chứ không cần phải làm những công việc tự viện hay Phật 
sự khác). Tôi thật thích thú và không có mảy may bất cứ 
một ác cảm hay chán ghét nào đối với thiền cả. Căn bản tôi 
là một tay “ghiền thiền”, một người “thèm thiền”, và nếu 
bạn cũng có thái độ như vậy giống tôi, thì như Đức Phật đã 
nói, bạn sẽ luôn luôn “nhảy vào thiên” (AN TX, 41). 


Tôi thích dùng ví dụ này: Bạn đang đi ra phố, bạn nhìn 
thấy một người bạn thân thuở xưa bên phía kia đường. Các 
bạn đã từng là những người bạn thâm giao từ thuở ấy. Cho 
dù lúc đó bạn có hẹn, hay đang trễ giờ làm, bạn cũng băng 
nhanh qua đường về phía đó, tay bắt mặt mừng, ôm chằm 
người bạn. “Thôi, đi kiếm chỗ nào ngồi uống trà hay cà-fề 


Thiên sư Ajahn Brahm * 91 


nghen, lâu quá mình phải ngồi với nhau để tôi còn hỏi thăm 
anh lâu nay sống ra làm sao chứ...Tôi trễ hẹn không quan 
trọng”. Thiền cũng giống như người bạn cố tri mà bạn luôn 
dành thời gian để gặp. Bạn có thể muốn bỏ tất cả những thứ 
khác để được ngồi bên người bạn yêu quý đó. Nếu bạn nghe 
thấy người bạn [thiền] cách đó cả cây số, bạn hãy chạy đến, 


0 ` 
Ầ_ s» Â»¬?2 


ôm châm lây anh bạn “thiên”, mời “thiên” một ly cảà-fê ở 
đâu đó đê ngôi nói chuyện với nhau. 


Và đối với đối tượng thiền là hơi-thở, bạn cũng nên trân 
quý như người bạn, hơn nữa hơi-thở chính là của bạn, là sự 
sống của bạn. Chúng ta và hơi-thở của ta là đôi bạn thân 
thiết nhất. Nếu bạn biết trân quý hơi-thở của mình, thì bạn 
sẽ thấy việc thiền chú tâm vào hơi-thở sẽ thật dễ dàng. 
Ngược lại, nếu bạn thấy mình không thích hơi-thở chán ngắt 
này, thì bạn sẽ thấy khó khăn khi thiền về đối tượng hơi-thở. 
Giống như bạn nhìn thấy một người bạn ghét bên kia 
đường, bạn nói răng: “Gì nữa đây, gặp lại thứ này nữa rồi”, 
và bạn “né” vào cột đèn để cho “thứ bạn đó” không nhìn 
thấy bạn. Bạn chắng muốn gặp nó. Như vậy là khó rồi, khi 
bạn không thích thì rất khó. Tình trạng này cũng giống như 
ở phòng tập thể dục. Bạn phải cố sức, nghiến răng, nhăn 
mặt để cử tạ cho đến khi đau không nâng tạ được nữa. Bạn 
“khổ” tập như vậy chỉ vì trông đợi kết quả cơ bắp sẽ săn 
chắc lên sau thời gian chịu đựng khổ luyện. Điều này có thể 
đúng với sự tập thể dục. Nhưng điều này không đúng với 
thiền. Nếu bạn ngôi thiền về hơi-thở với thái độ cố chịu 
đựng nó để được thành công, thì bạn chắng còn hy vọng gì 
đâu. Vì vậy, bạn cần phải tu dưỡng thiện-cảm đối với đối 
tượng thiền. (Cũng đối với như thức ăn đạm bạc, bạn phải 


92 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


nghĩ đúng nó là lành mạnh và tốt cho sức khỏe, thì bạn ăn sẽ 
thấy ngon lành. Chứ khi ăn cái gì mà bạn không ưa thích nó 
thì làm sao mà bạn ăn thấy ngon được). Hãy “lập trình” bản 
thân mình yêu thích thiền. Nghĩ rằng: “À, tuyệt vời!. Tất cả 
chỉ là ngồi xuống và không làm gì khác—không vướng bận 
thứ gì, không cần viết thư, không cần gọi điện thoại cho ai. 
Chỉ ngồi xuống, với người bạn thân quý lâu năm, đó là “Hơi 
Thở”. Nếu bạn chỉ làm như vậy, bạn sẽ dẹp bỏ được chướng 
ngại ác cảm đối với hơi-thở, và bạn tu tập được tâm từ yêu 
mến dành cho hơi-thở của chính mình. 


Tôi dùng phương pháp sau đây để đối trị bá: kỳ ác cảm 
nào đối với hơi thở của tôi. Tôi nhìn vào hơi-thở như một 
đứa con mới sinh ra. Bạn có thể nào bỏ rơi một đứa con ở 
siêu thị?. Bạn có bao giờ bỏ rơi đứa con trên đường đi hay 
không?. Bạn có bao giờ bỏ lơ hay không canh chừng nó một 
lúc lâu hay không?. Vậy thì sao chúng ta không thể chú ý 
đến hơi-thở của chúng ta?. (Hơi thở của chúng ta thuộc về ta 
trong từng giây phút, còn hơn cả con của chúng ta). Nếu 
chúng ta không thể để ý đến hơi-thở thì chắc bởi vì ta không 
có lòng tốt với nó, chúng ta không thích thú về nó, và chúng 
ta không trân trọng nó. Bạn nên coi trọng hơi-thở như một 
đứa con trẻ, hay một người thân yêu của bạn, bởi vì nó rất 
hữu cơ với bạn, và nó rất dễ bị tổn thương: do vậy, bạn sẽ 
không bao giờ buông lơ, bỏ quên hay buông bỏ nó. Bạn sẽ 
luôn chú tâm [chánh niệm] về nó. Ngược lại, nếu bạn có ác 
cảm với nó bạn sẽ thấy mình cứ lăng xăng, lan man khỏi nó 
và quên mất nó. Bạn sẽ luôn luôn cố lạc khỏi nó, bởi vì bạn 
không ưa thích nó. Và vì vậy bạn mất đối tượng thiền của 
mình. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 93 


Đề tóm tắt lại, ác-ÿ hay ác-cảm là một chướng ngại, và 
bạn đối-trị chướng ngại đó bằng lòng Bi-mẫn cảm thông đối 
với tất cả những người khác, bằng tâm-Từ vị tha cho chính 
bản thân mình, bằng tâm-Từ dành cho đối tượng thiền của 
mình, bằng thiện-chí đối với thiền, và bằng thiện-cảm thân 
mến đối với hơi-thở. Bạn có thể có tâm Từ yêu quý đối với 
“sự im lặng” và “giây phút hiện tại”. Khi bạn biết chăm lo 
cho những “người bạn” đang ở bên-trong tâm bạn [những 
đối tượng thiền] thì bạn sẽ vượt qua mọi ác cảm đối với 
chúng trong khi ngồi thiền. K”i bạn có tâm Từ quỷ mễn đổi 
với đối tượng thiên, thì bạn không cần phải tốn nhiều nỗ lực 
để nắm giữ nó. Bạn không cần phải cố sức mới sống được 
VỚI nÓ. 


94 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thiên sư Ajahn Brahm * 95 
Chương 4 


NHỮNG CHƯỚNG NGẠI 
ĐỐI VỚI THIÊN - II 


Bây giờ chúng ta còn lại ba chướng ngại nữa, đó là: 
Buồn ngủ và đờ đẫn (/hina-middha), Bắt an và lo lắng 
(uddhaccakukkucca), và Nghĩ ngờ (vicikiccha)—và chúng 
ta sẽ xem xét cách để đối trị chúng, và tìm xem điều gì sẽ 
xảy ra khi chúng ta đã đối trị được chúng. 


Chướng Ngại thứ ba—BUÒN NGỦ VÀ ĐỜ ĐẨN 


Chướng ngại thứ ba là “buồn ngủ và đờ đẫn”. Tôi không 
cần phải mô tả nhiều về chướng ngại này, bởi vì tất cả 
chúng ta đều biết quá rành về nó qua kinh nghiệm thiền của 
chúng ta. Khi chúng ta đang ngồi thiền nhưng chúng ta 
không thực sự biết mình đang quan sát cái gì: giây phút hiện 
tại?, sự im lặng?, hơi thở? hay cái gì?. Điều này xảy ra là do 
tâm bị ngu-mờ. Nó giống như không có ánh sáng được “bật 
lên” ở bên trong. Tối mờ như căn phòng không có đèn. Tất 
cả đều xám xịt và lờ mờ. 


Làm Hòa Với Sự Buôn Ngủ và Đờ Đẫn 


96 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Cách sâu sắc và hiệu quả nhất để đối trị với sự buồn ngủ 
và đờ đẫn là làm hòa, làm thân với sợ ngu mờ đó, và không 
nên chiến đấu với nó!. Thời tôi còn là một tu sĩ trẻ ở các tu 
viện trong rừng ở Thái Lan, tôi cũng thường bị buồn ngủ 
khi phiên thiền lúc 3:15 sáng. Tôi cố tranh đấu và chống chế 
đến chết để vượt qua trạng thái ngu mờ đó. Nhưng thường 
thì tôi thất bại. Nhưng có khi nào tôi vượt qua được sự 
buôn-ngủ thì sự bắt-an lại xuất hiện thay thế nó. Khi tôi làm 
bắt-an lắng xuống thì lại bị buồn-ngủ trở lại. Sự thiền của 
tôi lúc đó cứ như con lắc đồng hồ, chuyển qua chuyền lại 
giữa hai cực và chăng thể nào tìm được điểm dung hòa ở 
giữa. Phải mất nhiều năm sau tôi mới hiểu ra điều gì là 
nguyên nhân. 


Đức Phật chủ trương việc điều tra, tìm hiểu, chứ không 
chủ trương việc kháng cự. Tôi suy xét lại xem sự buồn ngủ 
và đờ đẫn của tôi xuất phát từ đâu. Dạo đó, tôi luôn thiền 
vào lúc 3:15 sáng, ngủ rất ít, tôi bị suy dinh dưỡng, một tu sĩ 
người Anh trong một khu rừng nhiệt đới —bạn nghĩ sẽ như 
thế nào!. Đó là lẽ tự nhiên thôi. Sự đờ đẫn là kết quả của 
những nguyên nhân tự nhiên. Tôi buông bỏ và bắt đầu “làm 
thân” với sự buôn ngủ. Tôi không còn kháng cự lại sự buồn 
ngủ và cứ để đầu tôi gục xuống. Tôi để mình ngồi ngủ gục. 
Ai biết được, thậm chí tôi có thể ngáy luôn. Khi tôi không 
kháng cự sự buồn ngủ và đờ đẫn nữa thì nó lại không kéo 
dài nữa. Hơn nữa, sau khi sự buồn ngủ biến mất, thì tôi 
cũng trở nên bình an và không còn bất an luôn. Tôi đã tìm 
ra được điểm dung hòa ở giữa của con lắc đồng hồ, và tôi dễ 
dàng quan sát hơi thở từ đó. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 91 


Sự ngu mờ trong thiền là kết quả của cái tâm mệt mỏi, 
thường là cái tâm đã làm việc quá nhiều. Càng kháng cự với 
sự ngu mờ đó, bạn càng thêm kiệt sức. Nghỉ ngơi sẽ giúp tái 
tạo năng lượng cho bạn. Bây giờ, để hiểu được tiến trình 
này, tôi sẽ giới thiệu về hai nửa phần của tâm: phần “#gưởi 
biết” và phần “người làm”. (Hai khái niệm này đã dùng 
trong những chương trước đây). “Người biết” là nửa thụ- 
động của tâm, nó chỉ đơn giản nhận thông tin. “Meưởi làm” 
là nửa chủ-động của tâm, nó luôn phản ứng, luôn luôn đánh 
giá, suy nghĩ, và kiểm soát. “Người biết” và “người làm” 
cùng chia sẻ một nguồn năng lượng của tâm. Như vậy, khi 
bạn đang làm nhiều, khi bạn có lối sống bận rộn và luôn 
xoay sở hết sức thì phần “øgười làm” sẽ tiêu xài hầu hết 
năng lượng của tâm, chỉ để lại một phần ít đủ cấp dưỡng 
cho “#gưởi biết” mà thôi. Khi “người biết” đói năng lượng, 
thì bạn bị ngu mờ (như não hết pin vậy). 


Trong một khóa thiền tôi hướng dẫn ở Sydney cách đây 
vài năm, một người tu trong khóa đến trễ sau nhiều ngày 
làm việc căng thẳng trong thành phố. Khi cô ta vừa ngồi 
xuống thì tâm trí của cô ấy đã đuối như chết. Vì vậy, tôi mới 
hướng dẫn cho cô ta cách để vượt qua trạng thái buồn ngủ 
và đờ đẫn đó: Tôi bảo cô ta về nghỉ ngơi đi. Ba ngày tiếp 
theo, cô ta ngủ cho đến sáng, ăn sáng xong lại quay vào 
giường ngủ, và ăn trưa xong ngủ thêm một giấc dài nữa. 
Đúng là một thiền sinh thông minh!. Sau ba ngày không 
chống đối với sự buồn ngủ, không chu cấp chút năng lượng 
nào cho bên “øgưởi jàm”, để năng lượng dồn cho bên 
“người biế£”. Tâm của cô ta bừng sáng lên. Trong ba ngày 
sau, cô ta đã theo kịp cả nhóm và đã tu tiến qua các giai 


98 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


đoạn thiền tập. Cuối khóa thiền, cô ta vượt qua cả nhóm và 
trở thành ngôi sao thành tựu nhất trong khóa thiền đó. 


Cách sâu sắc và hiệu quả nhất để vượt qua sự buồn 
ngủ và đờ đẫn là ngừng kháng cự với tâm. Không cỗ gắng 
thay đổi trạng thái và cứ để trạng thái đó như vậy. Làm hòa, 
“không gây chiến” với sự buồn ngủ và đờ đẫn. Cứ làm vậy 
thì năng lượng tâm sẽ được tự do và chảy về phía “øgười 
biết”, và trạng thái buồn ngủ và đờ đẫn sẽ biến mắt. 


Đề Cao Sự Tỉnh Giác 


Một cách khác để đối-trị chướng ngại “buồn ngủ và đờ 
đẫn” là đề cao giá trị của sự tỉnh-giác. Tất cả mọi truyền 
thống Phật giáo đều nói rằng cuộc sống con người là giá trị 
và quý báu, đặc biệt là cuộc sống khi đang được tiếp xúc 
với những giáo lý của Đức Phật. Lúc này, bạn có được cơ 
duyên để tu tập. Bạn không biết được răng bạn đã trải qua 
bao nhiêu kiếp sống và tích lũy bao nhiêu công đức thì bạn 
mới có được cơ duyên may mắn và phúc lành trong kiếp 
nảy khi gặp được GIáo Pháp cao quý của Đức Phật. Bạn đã 
“đầu tư” quá nhiều kiếp sống tạo nghiệp tốt mới có mặt ở 
đây trong kiếp này và có cơ hội tiếp cận gần gũi với Giáo 
Pháp của Phật. 


(Tôi có hàng trăm người bạn gần xa trong suốt cuộc đời 
tôi, và những người bạn đang ở gần tôi; họ có đủ trình độ 
học vấn khá và cao trong cuộc sống đời thường, nhưng 
chẳng ai trong họ muốn nghe thêm câu thứ hai về đề tài 


Thiên sư Ajahn Brahm * 99 


“Phật giáo”, vả chăng a1 trong số họ thực sự đọc vài trang 
trong những quyền sách Phật giáo mà tôi đã tặng họ. Chắc 
chắn là vậy, vì họ chưa bao giờ nhắc lại hay thảo luận một 
điều gì về giáo lý của Phật được ghi trong những quyền 
sách đó. Thái độ của họ là...cứ như họ đã biết rành hết rồi, 
rằng đạo Phật chỉ là việc đi chùa, cúng bàn thờ Phật, bố thí 
cho các sư sãi, và cầu nguyện là xong. Sự hiểu biết của họ 
về giáo lý Phật thực là nông cạn. Nhưng nếu chúng ta gợi ý 
thêm cho họ quan tâm, thì họ có thể bực tức và cho rằng 
chúng ta là đạo đức giả hay sợ chết nên cứ dựa vào đạo Phật 
và cứ hay nói về đạo Phật!. Thậm chí họ đã không hè bỏ ra 
chút ít thời gian để thử đọc hiểu về đạo Phật là gì.) 


Quay lại các bạn đọc đang tu thiền, khi bạn suy xét lại cơ 
duyên và phước lành hiện tại của mình, bạn sẽ tự nhiên 
“ngồi thắng dạy”: bạn sẽ ít bị buồn ngủ hơn, và sự tỉnh giác 
sẽ sáng bừng hơn. 


Con đường thiền tập đôi lúc đi đến những ngã ba đường. 
Rẽ trái dẫn đến sự buôn ngủ và đờ đẫn; rẽ phải thì dẫn đến 
sự tỉnh giác sáng tỏ. Từ kinh nghiệm thực tập, bạn sẽ nhận 
ra ngã ba này. Đó là lúc bạn phải chọn lựa giữa việc đi vào 
ngõ hẹp của sự buồn ngủ và đờ đẫn, hoặc chọn đi lên đường 
xa lộ dẫn đến sự tĩnh lặng đầy tỉnh giác và chánh niệm. Rẽ 
trái, ta từ bỏ luôn cả “„gười làm” và “người biết”. Rẽ phải, 
bạn từ biệt “người làm” và giữ lại “người biếP°. Khi bạn đề 
cao giá trị đúng của sự tỉnh giác [người biếr] thì bạn sẽ tự 
động chọn hướng rẽ phải theo con đường tỉnh giác sáng tỏ. 


100 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Buôn Ngủ và Đờ Đẫn liên quan đến Ác Ý 


Đôi khi sự buồn ngủ và đờ đẫn là kết quả của sự ác ý, 
hay ác cảm [chướng ngại thứ hai]. 


Tôi đã từng đến thăm một trại tù nhân ở Úc và dạy cách 
thiền cho họ, tôi thường nghe câu “ngạn ngữ” của giới tù 
nhân là: “Ngủ thêm một tiếng là bớt thời gian ở tù một 
tiếng”. Những người đó không thích nơi tù đầy của họ cho 
nên họ cứ cố trốn tránh vào sự ngủ vùi trong sự ngu mờ, 
biếng nhác. Đối với người thiền cũng vậy, khi người thiền 
không suy nghĩ tích cực về thiền, không có nhiều nhiệt 
thành và thiện chí với thiền, [nói chúng là không thích 
thiền], thì họ dễ sinh buồn ngủ và mơ màng. Ác cảm chính 
là vấn đề ở đây. Ở thiền viện của chúng tôi ở Thái Lan, mỗi 
tuần chúng tôi có một ngày thiền nguyên đêm. Trong phiên 
thiền suốt-đêm đó, sự buồn ngủ và đờ đẫn thường quật ngã 
tôi vào lúc sau nửa đêm, khoảng 1:00 hay 2:00 giờ sáng. Vì 
đó là năm đầu tiên tôi xuất gia tu thiền, tôi quán chiếu lại 
những đêm trong vòng chưa đầy một năm trước đó ở Anh. 
Lúc đó, tôi có thể thức nguyên đêm trong những buổi tiệc, 
những quán nhạc rock, và những hộp đêm. Tôi nhớ rằng 
những đêm đó mình đâu có bị buồn ngủ hay dật dờ khi nghe 
nhạc ở hộp đêm tên “Doors” lúc 2:00 sáng ở London. Vì 
sao?. Sau khi quán chiếu lại, tôi nhận ra rằng: khi chúng ta 
thích thú điều gì mình đang làm thì chúng ta không dễ bị 
buôn ngủ, dật dờ, hay biếng nhác. Ngược lại, khi chúng ta 
không thích việc đang làm, thì chúng ta rất dễ rơi vào trạng 
thái buồn ngủ, dật dờ, và biếng nhác. Lúc đó, tôi không a 
cái phiên ngồi thiền nguyên đêm như vậy. Tôi nghĩ rằng đó 


Thiên sư Ajahn Brahm * 101 


là một ý tưởng ngu ngốc. Tôi làm vì tôi phải làm mà thôi, 
đó là kỷ luật của tự viện. Tôi có sự ác cảm, và đó là nguyên 
nhân dẫn đến sự buồn ngủ và đờ đẫn. Khi tôi thay đổi thái 
độ và đưa thêm niềm vui thích vào những phiên ngồi thiền 
suốt-đêm sau đó, biến nó thành một việc đáng làm, thì dần 
dần sự buồn ngủ và đờ đẫn ít khi nào xảy đến nữa (vì không 
còn lý do ác cảm nữa). 


Vì vậy, bạn cân nên điêu tra bản thân đê xem liệu có 
phải sự “buôn ngủ và đờ đân” là kêt quả của vân đê thái độ 
hay không—thái độ ác-cảm. 


Dùng Sự Sợ-Sệt Là Không Tốt 


Khi tôi còn là một Phật tử, tôi có tham dự một khóa thiền 
của các thầy bên Thiền Tông (Zen) ở vùng bắc nước Anh. 
Những buổi sáng tỉnh mơ trời ở nước Anh là rất lạnh, và 
thiền đường thì lạnh cóng như đóng băng. Mọi người quấn 
mền xung quanh người. Khi thiền mà có cái mền êm âm bên 
cạnh thì bạn rất dễ cảm thấy buồn ngủ (vì cảm giác buồn 
ngủ giữa trời lạnh và mền âm cũng thật là đễ thương). Vị 
thiền sư đi lên đi xuống với cây gậy, và một người ngồi sát 
bên tôi mới gục cái đầu xuống thì đánh một phát. Lúc đó 
mọi người cũng giựt mình theo và sự buồn ngủ của họ cũng 
biến mất. Chỉ cần một người bị đánh là đủ. Chính sự sợ-sệt 
bị đánh đã làm tôi phải có thức tỉnh. »Nhưng thực ra sự sợ- 
sệt đó chỉ ngăn cản sự tu tiến trong tâm về thiền. Kinh 
nghiệm dạy chúng ta rằng chúng ta không thể tạo ra những 
trạng thái lành mạnh bằng cách dùng những phương pháp 


102 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


không lành mạnh. Nghĩa là: chúng ta không thể tạo ra được 
sự bình-an và giải-thoát trong tâm thiền bằng cách dùng sự 
sợ-sệt [như sự đánh, đập, la, hét]. 


Trong truyền thống cổ xưa của dòng “Thiền-trong-rừng” 
ở miền đông bắc Thái Lan, các Tỳ kheo phải thiền ở những 
nơi nguy hiểm như ở trên chòi trên cây cao, trên mõm đá 
bên cạnh những vách núi, hay trong rừng già đầy beo cọp. 
Những người còn sống thì nói họ đã thiền rất tốt, 
nhưng...chăng ai biết được những người không còn sống sót 
thì đã thiền ra sao?!. 


Chướng Ngại thứ tư —BÁT AN VÀ LO LẮNG 


Chướng ngại tiếp theo, sự bất an và lo lắng (wddhacca- 
kukkucca) là một trong những chướng ngại vì tẾ nhất trong 
các chướng ngại. Thành phần chính của chướng ngại này 
chính là sự “bất an” của tâm. Nhưng trước tiên, chúng ta 
hãy xem xét sơ qua trước về thành phần “lo lắng” của nó. 


Sự Lo Lắng 


Nói đúng ra, sự lo-lắng ở đây chính là kết quả của những 
hành động hay lời nói sai trái mà ta đã làm. Có thể gọi là 
cảm giác hối hận, hay cắn rứt, cứ bám riết lấy ta như cái rờ- 
moóc của chiếc xe kéo. Nói cách khác, nó là hậu quả của 
hành vi xấu ác. Nếu có cảm giác lo lắng hay day dứt khởi 
sinh trong tâm khi đang ngồi thiền, thay vì cứ suy nghĩ về 


Thiên sư Ajahn Brahm * 103 


nó, bạn hãy nên tha-thứ cho mình. Ai cũng đã từng mắc 
nhiều lỗi lầm. (Nhân vô thập toàn). Người trí tuệ không phải 
là những người không mắc phải lỗi lầm, nhưng họ trí tuệ vì 
họ biết tha thứ cho bản thân và học được cách sửa đổi từ 
những lỗi lầm đó. Một số người có nhiều điều căn rứt lương 
tâm [mặc cảm tội lỗi] luôn nghĩ rằng mình khó mà chứng 
đắc được sự giác ngộ và giải thoát. 


Câu chuyện về Angulimala là câu chuyện nỗi tiếng được 
ghi chép lại trong kinh Angulimala (MN 86). Angulimala là 
một kẻ sát nhân hàng loạt vào thời Đức Phật. “Hắn' đã giết 
999 người và cắt lấy ngón tay để xâu thành một tràng đeo 
lên cổ. Người thứ 1.000 mà hắn canh giết chính là Đức 
Phật, nhưng, dĩ nhiên, hắn không thê giết được một vị Phật. 
Thay vì vậy, chính Đức phật đã “giết được hắn", giết cái thói 
ác của hắn, giết sạch những ô nhiễm trong con người hắn. 
Angulimala quy y theo Phật và trở thành một Tỳ kheo trong 
Tăng Đoàn. Và sau cùng, ngay cả một kẻ giết người hàng 
loạt như “hắn' cũng đã tu tập và chứng đắc được các tầng 
thiền và giác ngộ hoàn toàn. Vậy thì, bạn đã từng giết người 
chưa?. Bạn có từng là tay giết người hàng loạt không?. Có 
lẽ bạn cũng chưa hề làm một chuyện xấu ác nào đến như 
vậy. Những người từng xấu ác đến mức độ khủng bố như 
vậy còn tu tâm giác ngộ được, vậy chắc chắn bạn cũng có 
thể làm được. Bạn có thể vượt qua những điều xấu ác mình 
đã lỡ làm trước kia, hoặc những điều mà bạn cứ bị day đứt 
và căn rứt trong tâm. Mỗi lần bị vậy, bạn hãy nên nhớ đến 
tắm gương ngài A-la-hán Angulimala lịch sử vào thời Đức 
Phật. Nếu nghĩ đến tắm gương của ngài, bạn sẽ không còn 


104 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


cảm thấy xấu hồ về bản thân mình. Sự tha-thứ, sự buông-bỏ 
quá khứ, chính là cách vượt qua những lo lắng và hối hận. 


Sự Bất An 


Sự bắt-an khởi sinh bởi vì chúng ta không biết chấp nhận 
và hài lòng với thực trạng hiện tại. Chúng ta thường không 
biết đến vé đẹp của sự hài lòng. Chúng ta không nhận ra sự 
dễ-chịu sâu sắc của việc “không làm gỉ”. (Đó là trạng thái 
tâm yên nghỉ, không làm gì, không cần lăng xăng phản ứng, 
không cần làm này làm nọ. Đó là trạng thái dễ-chịu sâu sắc 
của tâm. Vẻ đẹp của nó là ở đó). Chúng ta có cái tâm luôn 
luôn đò tìm lỗi phải chứ không phải là cái tâm biết trân 
trọng những gì đã có. Sự bát-an trong thiên luôn luôn là dấu 
hiệu của sự không tìm thấy niễm vui về cái đang có trước 
mắt. Việc bạn có được niêm vui hay không là phụ thuộc vào 
cách nhận thức của mình. Nó năm trong khả năng của 
chúng ta, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cách chúng ta 
nhìn vào mọi thứ. Bạn có thê nhìn vào ly nước và nhận thức 
nó là rất đẹp, hoặc chúng ta có thê nghĩ nó là bình thường. 
Trong thiền, chúng ta có thê nhìn thấy hơi-thở là mờ nhạt và 
nhàm chán, hoặc chúng ta có thể thấy nó đẹp và độc đáo. 
Nếu chúng ta nhìn hơi-thở như một thứ gì có giá trị cao quý, 
thì chúng ta sẽ không bị bắt an. Bạn sẽ không còn nhìn này 
nhìn nọ và tìm kiếm những thứ khác. Bắt an chính là chỗ 
đó. Bất an chính là cứ lăng xăng đi tìm thứ gì khác để làm, 
thứ gì đó để nghĩ, nơi nào đó để đi—lăng xăng đến bất cứ 
nơi nào, thay vì chỉ nên sống và chú tâm vào cái “#gay-đây 
và bây-giờ”. Bất an là một chướng ngại chính và lớn, ngang 


Thiên sư Ajahn Brahm * 105 


tầm với tham dục. Bắt an làm cho ta khó mà có thể ngồi yên 
và tĩnh tại trong một lúc lâu. 


Tôi bắt đầu tập thiền bằng “sự ứính giác vào giây phút- 
hiện tại” chỉ để đôi trị phần thô tế của bất an; tâm bất an cứ 
lăng xăng “Tôi muốn chỗ khác hơn là ở đây và bây giờ”. Dù 
nơi này có là gì, dù nơi này có dễ chịu đến đâu đi nữa, thì sự 
bắt-an vẫn nói là chưa tốt, chưa đủ tốt, và nó cứ lăng xăng, 
bồn chồn, nôn nao đi tìm cái khác. Bất an thể hiện rất buồn 
cười và tỉnh xảo, nó nhìn cái gối ngồi thiền và cho là quá 
nhỏ hay quá lớn, hơi cứng hay hơi mềm, hơi cao hay hơi 
thấp. (Bấy nhiêu đó cũng ám ảnh thiền sinh ngay khi ngồi 
xuống thiền). Bắt-an lại nhìn xem trung tâm thiền tập của 
bạn, và nó lại cho là chưa đủ tốt, chưa đủ yên tịnh, chưa đẹp 
lắm. Nó lại nghĩ chỗ thiền của mình nên được ăn cơm ngày 
ba bữa, nên có người giúp dọn dẹp và lo trà nước tận phòng 
nghỉ. (Bấy nhiêu đó cũng khiến thiền sinh nghĩ ngợi lung 
tung, lấy đâu ra cái tâm yên tịnh để tu thiền.) 


Sự hài-lòng là đối nghịch với cái tâm hay tìm lỗi này nọ. 
Bạn phải tu tập tính biết hài lòng với những gì bạn có, hài 
lòng với nơi bạn ở, càng nhiều càng tốt. 


Hãy cần thận với cái tật soi mói [tìm kiếm khuyết điểm] 
trong việc thiền của bạn. Đôi lúc bạn nghĩ: ““Tôi chưa thiền 
đủ sâu. Tôi đã quan sát giây phút hiện tại quá lâu nhưng 
chẳng thấy điều gì hay ho xảy ra”. Cái ý nghĩ đó chính là 
nguyên nhân của sự bất an. Thiền chẳng liên quan gì đến ý 
kiến của bạn cả. Bạn hãy hài lòng tuyệt đối với sự thiền của 
mình, và rồi thiền sẽ trở nên sâu sắc hơn, kết quả sẽ tốt hơn. 


106 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Nếu bạn không hài lòng với sự tiến bộ của mình, thì bạn chỉ 
đang làm cho nó tệ hơn mà thôi. Hãy quên nghĩ về những 
trạng thái tầng thiền cao xa, chỉ cần biết hài lòng với thực 
trạng bây giờ và ở đây, trong giây phút hiện tại này. Khi sự 
hài lòng sâu sắc hơn: lúc nào bạn cũng bình an hài lòng với 
chính mình: thì đích thực nó sẽ giúp dẫn bạn đi đến chứng 
đắc tầng thiền định jhãna. 


Bạn quan sát sự im-lặng và bằng lòng được im-lặng, hài 
lòng với sự Iim-lặng. Nếu bạn thực sự hài lòng, bạn không 
cần nói gì cả. Thông thường thì những đối thoại bên trong 
luôn là những ý so đo, phàn nàn, lăng xăng, muốn thay đổi 
mọi thứ, muốn thực trạng khác đi, hay muốn làm điều gì 
khác; đúng vậy không?. Hoặc tâm ý cứ muốn từ bỏ thực tại 
và trốn chạy vào thế giới của những ý nghĩ và ý tưởng?. Sự 
(luôn) suy nghĩ là biểu hiện của sự thiểu hài lòng!. Nếu bạn 
thực sự hài lòng thì bạn luôn luôn tĩnh lặng và im lặng. Hãy 
xem và cố gắng tu tập sự hài lòng của mình cho được sâu 
sắc, vì đó chính là thuốc giải độc đối với sự bất an. 


Ngay cả khi bạn bị đau đớn trong thân và rất khó ở, bạn 
cũng có thê thay đổi cách nhận thức: xem nó như một điều 
hoàn toàn dễ chịu, thậm chí đẹp đẽ. (Xin nói lại, bạn thay 
đổi nhận thức của tâm như vậy để có-lợi cho mình, chứ 
không ép bạn phải bóp méo sự thật đau đớn thành đẹp đẽ. 
Sự khổ tâm chỉ là do cách nghĩ, là do cách nhận thức của 
mình mà thôi). Bạn cố xem liệu mình có thể nào hài lòng 
với sự đau hay chỗ đau đó hay không. Liệu bạn có thể làm 
ngơ với sự đau đó hay không. Trong đời tu của tôi, đã có vài 
lần tôi bị đau đớn đữ dội. Thay vì tìm cách trốn chạy, tức là 


Thiên sư Ajahn Brahm * 107 


luôn tìm cách và luôn bất an, tôi lại tập luyện tâm mình 
quay lại và chấp nhận hoàn toàn cơn đau đớn và bằng lòng 
với nó. Tôi đã nhận ra rằng, con người chúng ta có /hể hoàn 
toàn hài lòng với sự đau đớn tột cùng. Nếu chúng ta làm 
được như vậy: hài lòng được với sự đau đớn: thì phần tôi tệ 
nhất của cơn đau đớn sẽ tự nhiên biến mắt cùng với sự bất 
an về nó. Bạn không còn ý muốn loại bỏ nó. Bạn hoàn toàn 
tĩnh tại với cảm giác đó. Sự bất an mà đi kèm với đau đớn 
có thể là phần tệ nhất. Loại bỏ sự bắt-an bằng cách bằng 
lòng với sự đau đón, rồi bạn sẽ có được sự nhẹ nhàng với sự 
đau đớn đó. 


Tu tập sự hải lòng với mọi thứ bạn có—giây phút hiện 
tại, sự Iim-lặng, hơi-thở. Dù bạn đang ở đâu, hãy phát triển 
tính biết hài lòng, và từ tính biết hài lòng đó [từ chính tâm- 
điểm của sự hài lòng đó] bạn sẽ thấy việc thiền của bạn sẽ 
trở nên được sâu sắc hơn và có lợi lạc hơn. W?z vậy, nếu 
bạn thấy có sự bắt-an trong tâm, hãy nhớ đến chữ hài- 
lòng!. Sự hài-lòng giúp bạn tìm ra điều gì là phải, là đúng, 
và nó có thê giữ cho bạn được tĩnh tại. Ngược lại, sự bất-an 
thì chỉ luôn khiến bạn như là một nô lệ của nó. Có một ví dụ 
Đức Phật đã dùng (MN 39,14). Sự bất an giống như có một 
ông chủ hay bà chủ độc đoán cứ ra giọng: “Đi lấy cái này”, 
“ĐI làm cái kia”, “Chùi rửa cho sạch hơn”...liên tục, không 
chừa một phút giây nào cho bạn được nghỉ ngơi. Kẻ độc 
đoán đó chính là cái tâm luôn soi mói, luôn dò tìm lỗi phải. 
Hãy chế ngự kẻ độc đoán đó bằng sự hải-lòng. 


Sau khi bạn đã đối trị được những dạng chung chung và 
thô-tế của sự bất-an, thì phần vi-tế của nó sẽ xuất hiện ở 


108 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


những giai đoạn thiền thâm sâu hơn. Giai đoạn thiền thâm 
sâu tôi đang muốn nói đến là giai đoạn lần đầu người thiền 
nhìn thấy dấu hiệu na. Vì sự bất an có mặt, cho nên bạn 
không thể để yên [giữ yên] mửnirza. Bạn cứ lăng xăng bồn 
chồn với nó. Bạn không hài lòng với ømz mà bạn đang 
có. Bạn muốn có thêm nhiều nữa. Bạn bị kích động. Bắt an 
là một trong những chướng ngại làm biến mất [bị mất] dấu 
hiệu ømirta. Thực ra, bạn phải biết rằng khi bạn có ø0mirta 
là bạn đã đến được rồi. Bạn không cần phải làm gì nữa. Hãy 
để yên nó. Hãy hài lòng với nó và nó sẽ tự phát triển. Đó 
chính là sự hài-lòng—— đó là hoàn toàn không làm gì hết, chỉ 
ngồi đó và quan sát một na đang khai hoa nở nhụy 
thành một tầng thiền định jzZ»a. Điều đó có xảy ra trong 
một giờ, năm giờ, hay không bao giờ xảy ra thì bạn vẫn cứ 
hài lòng, không cần bất mãn với nó. » Đó chính là cách bạn 
tiến vào tầng thiên định jhãna!. Nếu nimitra đến rồi mất thì 
đó là dấu hiệu của sự bất-an đang có mặt trong tâm bạn. 
Nếu bạn cứ giữ [duy trì] sự chú-tâm một cách không cố 
găng, một cách thánh thơi và nhẹ nhàng, thì có nghĩa là sự 
bắt-an đã được đối-trị. 


Chướng Ngại thứ năm—NGHI NGỜ 
Chướng ngại cuối cùng được gọi là “sự nghi ngờ” 
(vicikiccha). Nghi ngờ có thể là sự nghi ngờ về giáo lý, về 
người thầy, hoặc về bản thân mình. 


Đối với sự ø ghi ngờ về giáo lý: ngay bây giờ bạn cần 
phải tin tưởng rằng việc thiền tập chắc chắc mang lại những 


Thiên sư Ajahn Brahm * 109 


kết quả tốt đẹp. Bạn có thể đã trải nghiệm nhiều trạng thái 
tốt đẹp của thiền rồi, thậm chí sau vài lần đầu tiên ngồi 1m 
lặng và tĩnh tâm. Hãy để những kinh nghiệm tích cực đó 
củng cố niềm tin của bạn răng thiền tập là việc đáng quý 
nên làm. Khi ngồi thiền, bạn phát triển tâm trong sự tĩnh 
lặng. Và đặc biệt việc phát triển tâm trong trạng thái các 
tầng thiền định jhZna là cực kỳ đáng quý, vì việc đó sẽ 
mang lại cho bạn sự minh-mẫn, niềm an-lạc và sự hiểu-biết 
về giáo lý của Đức Phật. 


Đối với sự nghỉ ngờ về những người thầy, bạn hãy nghĩ 
đến họ như những huấn luyện viên của những đội banh. 
Công việc của họ là dạy cho các cầu thủ bằng những kinh 
nghiệm trận mạc, chiến thuật và chiến lược của mình; và 
làm tăng niềm cảm hứng tập luyện cho các cầu thủ bằng 
những lời nói và hành động của mình. Nhưng trước khi bạn 
tin tưởng vào một người thầy, bạn hãy nên kiểm tra rõ. 7#ãy 
xem những người thây có thực sự thực hành những gì họ đã 
giảng dạy hay không. Nếu họ trải nghiệm và biết rõ những 
gì họ đã nói, thì họ là những người có đạo đức, có giới 
hạnh, và là tấm gương cho bạn phấn đấu. Chỉ có những 
người thầy biết làm gương—— gương tốt—thì bạn mới nên tin 
tưởng vào họ. 


Đối với sự nghỉ ngờ về bản thân mình—kiểu ý nghĩ như 
“Tôi thật là vô vọng, tôi không thê làm được việc này, tôi 
vô dụng, tôi chắc ai thiền cũng có thể chứng đắc các tầng 
thiền và giác ngộ, ngoại trừ tôi”. Muốn vượt qua ý nghĩ tự ti 
và nghi ngờ về bản thân mình, bạn cần có một người thầy 
truyền niềm cảm hứng và khích lệ bạn. Công việc của các vị 


110 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thầy là nói với bạn: “Không phải vậy, bạn hoàn toàn có thể 
tu tập thành công những điều đó. Nhiều người đã tu thành, 
tại sao bạn không thể tu thành?”. Hãy khích lệ mình. Hãy 
tin vào mình có thể tu thành những mục tiêu mình muốn. 
Thực ra, bạn có đầy đủ sự quyết tâm và lòng tin, vẫn đề chỉ 
là thời gian, tu không thành sớm là chắc còn một số lý do 
nào đó, nhưng rồi bạn cũng sẽ thành công. Bạn phải tin 
mình như vậy: sự tin tưởng vậy là hoàn toàn có lý. Người ta 
chỉ thất bại khi họ từ bỏ. 


Sự nghi-ngờ thường cũng xảy ra khi bạn đang trải 
nghiệm một điều gì đó: “Cái gì đây?. Đây có phải là jhãna 
hay không?. Đây có đúng là “sự finh giác vào giây phút 
hiện tạ?” hay không?. Những nghi ngờ như vậy là những 
chướng ngại. Những nghỉ ngờ trong lúc thiên là không thích 
hợp, không đúng lúc, và bắt lợi. Hãy giữ cho tâm càng bình 
an càng tốt, Hãy buông bỏ và thưởng thức sự bình an và 
hạnh phúc. Sau đó bạn có thể suy xét lại [ôn nhớ lại]? sự 
thiền của mình và tự hỏi rằng: “Cái gì vậy?. Cái gì mà hấp 
dẫn vậy?. Cái gì đã xảy ra lúc đó?”. Sau khi hỏi và suy xét 
như vậy, bạn mới biết được đó có phải đúng là tầng thiền 
định /hãna hay không, hay đó chỉ là do tưởng tượng. Nhưng 


+35'-cc 


? Như đã nói trong chương trước, sự “ôn nhớ lại”, “suy xét lại”, hay “quán 
chiếu lại” là rất quan trọng trong thiền, và người thiền phải thực hiện thao tác 
này ngay sau khi kết thúc giờ ngôi thiền. Đó là cách tìm hiểu và kiểm soát 
việc thiền tập của bạn. 


Nhân tiện, sau này, sau khi bạn thoát ra khỏi một tầng thiền định mà mình đã 
vừa chứng đắc [chứng nhập] được, bạn cũng phải lập tức “ôn nhớ” [suy xét, 
quán chiếu] lại các yếu tố và trạng thái của tầng thiền định đó. Đó là một trong 
năm bước kiêm soát tằng thiền định (jhãna). 


Thiên sư Ajahn Brahm * 111 


~ 


nếu trong-khi thiền mà bạn có ý nghĩ “Đây có phải là jhãna 
không?” thì chắc chắn đó không phải là j»ãna!. (Jhãna là 
trạng thái không còn bất kỳ ý nghĩ suy lý nào cả. Nếu bạn 
đang nhập định /hana thực sự thì bạn không còn ý nghĩ nào 
trong lúc đó!). Những ý nghĩ như vậy không thể còn xuất 
hiện trong trạng thái định sâu và tĩnh tại như vậy được. Chỉ 
có sau đó, sưu khi thoát ra khỏi thiền và bạn suy xét lại 
những trạng thái đó, thì bạn có thể nhìn lại và nói rằng: “Àh, 
đó đúng là jhãna rồi. Mình vừa chứng đắc tầng thiền định”. 


Nếu bạn gặp phải khó khăn nào trong khi thiền, hãy 
ngừng lại và tự hỏi: “Chướng ngại nào đang có mặt ở 
đây?”. Tìm xem nguyên nhân của nó. Một khi bạn biết được 
nguyên nhân, thì bạn sẽ nhớ đến giải pháp [thủ thuật] mình 
đã học đề đối trị nó. Đề ôn lại: 


- VỊ dụ, nếu chướng ngại là “tham-dục”, cứ hướng sự 
chú tâm ra khỏi năm giác quan từng chút, từng bước 
một, và hãy hướng sự chu tâm vào hơi thở hay tám. 

- Ví dụ, nêu chướng ngại là sự “ác-ý” lác cảm], hãy 
chánh niệm VỀ tâm từ. 

- Vĩ dụ, đổi với sự “buôn-ngủ và đò-đán”, hãy nhớ “đề- 
cao” giả trị của sự tỉnh-giác. 

- VỊ dụ, nếu chướng ngại là sự “bát an và lo lăng”, hãy 
nhớ đến “sự hài-lòng, sự hài-lòng, sự hài-lòng”, hoặc 
nếu đó là sự day dứt [mặc cảm lôi lám] thì hãy tu tập 


lòng vị-tha đổi với bản thân mình. 


112 * Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


- Và ví dụ, nếu chướng ngại đó là sự “nghi-ngờ”, hãy tự 
tin mình và tín tưởng vào Phát pháp, luôn cảm hứng với 
Giáo Pháp. 


Bắt cứ khi nào bạn thiền, hãy ứng dụng những giải pháp 
một cách có phương pháp và bài bản, như mình đã được 
hướng dẫn. Làm theo cách đó, thì những chướng ngại bạn 
gặp phải sẽ không tạo nên những rào cản lâu đài đối với 
việc thiền tập của bạn. 


Thực ra, chướng-ngại là những thứ mà bạn có thể nhận 
biết, có thể đối trị, và có thể vượt qua...để tu tiễn đi lên. 


Nơi Hoạt Động Của Các Chướng Ngại 


Chúng ta đã thảo luận từng chướng ngại một cách riêng 
biệt, bây giờ tôi muốn chỉ ra rằng những chướng ngại đó 
thực ra cùng xuất phát từ một nguồn gốc duy nhất. Chúng là 
từ một lò. Chúng được tạo ra bởi cái “tật quái dị” bên trong 
bạn luôn muốn kiểm soát và không chịu buông bỏ mọi thứ. 


Những thiền sinh thường không đối trị được những 
chướng ngại bởi vì họ tìm kiếm chúng không đúng nơi. 
„Điều quan trọng nhất là phải hiểu rằng: Ta chỉ nhìn thấy 
những chướng ngại đang hoạt động ở nơi không-gian giữa 
cái “người biết” và “cái được biết”. Nguồn-gốc của những 
chướng ngại là từ chỗ “#øgười làm”, nhưng thực sự “xưởng 
hoạt động” của chúng là chỗ cái không-gian nằm giữa tâm 


Thiên sư Ajahn Brahm * 113 


và đôi tượng thiên của tâm. Vê bản chât, năm chướng ngại 
là một khó khăn và trở ngại về vân đê quan hệ. 


Những thiền sinh khéo léo khi quan sát hơi-thở cũng chú 
tâm luôn vào cái “cách” họ quan sát hơi-thở của họ: 


Nếu có sự kỳ vọng [dự đoán, canh trước] năm giữa bạn 
và hơi thở, thì có nghĩa là bạn đang quan sát hơi thở với ý 
tham muốn-đó là một phần của tham-dục [chướng ngại thứ 
nhất]. 


Nếu bạn nhận thấy có sự lấn át [mạnh bạo] ngay nơi cải 
không-gian giữa bạn và hơi thở, thì bạn đang quan sát hơi 
thở với sự ác-ý [chướng ngại thứ hai]. 


Hay nếu sự sợ sệt có mặt trong chỗ không-gian giữa bạn 
và hơi thở, có thể đó là sự lo lắng sợ mắt đi sự tỉnh giác vào 
hơi thở, thì bạn đang quan sát hơi thở với sự kết hợp của 
nhiễu chướng ngại. 


Trong một lúc, bạn có vẻ như đang thiền được, đang 
thành công, đang có thể duy trì đối tượng “Hơi Thở” trong 
tâm được nhiều phút, nhưng rồi sau đó thì bạn cảm thấy bị 
cản bí, không thể thiền sâu thêm được nữa. (Bị xao lãng 
ngay). Như vậy là bạn đã quan sát không đúng đối tượng. 
Nhiệm vụ của bạn trong thiền là nhận biết những chướng 
ngại và loại bỏ chúng ra khỏi tâm. Bằng cách đó, bạn mới 
có thể tu thành công từng giai đoạn thiền, chứ không nên cố 
đạt được sự thành công của mỗi giai đoạn bằng hành vi của 
ý chí. 


114 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Trong mỗi giai đoạn thiền, bạn cần phải đưa vào sự 
bình-an hoặc sự hiền-từ!?° vào chỗ không gian giữa bạn và 
hơi thở. Bình-an và sự hiền-từ lúc nào cũng an toàn. Chăng 
hạn, khi mơ tưởng ái dục đang có mặt, hãy đưa yếu tố bình- 
an vào không gian đó và sự mơ tưởng đó sẽ “lặn” đi ngay. 
Hãy “làm hiền”, hãy tạo sự bình an hơn là gây chiến với sự 
ngu mờ của tâm. Đặt sự hiỀn-từ vào giữa người quan sát và 
cái thân đang đau nhức. Và đồng ý đi đến thỏa hiệp đình 
chiến trong trận chiến giữa bạn và cái tâm lăng xăng. Hãy 
ngừng kiểm soát và bắt đầu buông bỏ. Cũng giống như một 
ngôi nhà được xây nên bằng hàng ngàn viên gạch, từng viên 
một được lắp đặt. Tương tự như vậy, ngôi nhà bình-an 
[trạng thái thiền định jzzna] cũng được xây nên bằng hàng 
ngàn ngàn khoảng-khắc bình-an. Nếu trong từng khoảng 
khắc bạn đưa vào sự bình an [và sự nhẹ nhàng và sự hiền 
từ| vào không gian giữa bạn và hơi thở, thì những vọng 
tưởng về ái dục không còn nữa, sự đau đón phai biến đi, sự 
ngu mờ trở thành sáng tỏ, sự bất an không còn sức lực nữa, 
và lẽ nhiên lúc đó trạng thái đạt định jhZna sẽ xuất hiện. 


Tóm lại, bạn cần phải nhận biết năm chướng ngại xảy ra 
ở chỗ không-gian giữa “người quan sát” và “đối tượng được 
quan sát” [người biết và cái được biết]. Vì vậy, hãy đưa sự 
bình-an và hiền-từ vào không gian đó. Không phải chỉ đơn 
thuần là chú tâm chánh niệm mà phải phát triển cái mà tôi 
gỌI là “s# chánh niệm vô điều kiện”, đó là sự tỉnh giác 


!9 Nguyên văn thiền sư dùng chữ “sự tử tế”, “lòng tốt”: đó chính là tâm hiền, 
sự hiền từ, lòng hiền từ, sự hiền lành, sự bất bạo động, phi kháng cự, phi phản 
ứng. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 115 


không hề có kiểm soát hay can thiệp bằng những gì nó thấy 
biết. Nếu chúng ta làm được như vậy, tất cả những chướng 
ngại sẽ bị suy yếu và phai biến. 


Ví Dụ Về Con Rắn 


Nhiều thiền sinh than phiền về một loại chướng ngại 
giống như con vật mà mình cứ gặp nó thường xuyên. Đó là 
chướng ngại thường xuyên tái xuất hiện trong khi thiền. 
Loại chướng ngại lặp đi lặp lại này được đối trị bằng 
phương pháp giống như phương pháp tránh rắn trong ví dụ 
sau. 


Trong những năm đầu tu ở Thái Lan, tôi thường đi quay 
lại cốc [thất] của mình vào đêm muộn và đi bằng chân 
không chứ ở đó không có giày dép gì cả, và tôi thường canh 
đường theo ánh sáng của các vì sao, nhất là những lúc đèn 
pin không còn pin. Mặc dù trên các lối mòn trong rừng có 
rất nhiều rắn, nhưng tôi chưa bao giờ bị cắn. Tôi biết chúng 
nó có ở đó rất nhiều và rất nguy hiểm vì vậy tôi thường 
bước cần thận, canh chừng bên trái, bên phải, đẳng trước để 
tránh rắn (không đạp trúng rắn). Nếu tôi thấy một vệt tối 
nằm trên đường, mặc dù đó có thể chỉ là một cành cây, tôi 
sẽ nhảy qua hoặc bước trái hay phải để né nó. Nhờ đó, tôi 
né được nhiều hiểm nguy. 


Cũng tương tự, trên đường tu tập, có nhiều chướng ngại 
nguy hiểm đang rình rập tóm lấy bạn và bít ngang đường tu 
tiến của bạn. Nếu bạn đã biết trước chúng đang rình mỗi và 


116 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


chúng là nguy hiểm, thì bạn sẽ chủ động tránh né chúng, và 
như vậy sẽ không bị chúng “bắt”. Loại chướng ngại bạn 
thường gặp đi gặp lại thì giống như những loài rắn sống 
đông đúc trong khu rừng đó. Vì vậy, khi vừa ngồi xuống 
thiền, bạn phải nhắc mình nhớ đến loại chướng ngại giống 
loài vật đó. Tự cảnh báo mình về tính nguy hiểm của nó. 
Rồi bạn bắt đầu canh chừng, ngay ở chỗ không-gian giữa 
“người biết” và “đối tượng được biết”, trong suốt thời gian 
ngồi thiền. (Cứ canh chừng và tránh né chướng ngại khi nó 
khởi sinh lên ở chỗ đó). Cứ dùng phương pháp canh phòng 
này, thì bạn sẽ khó bị mắc phải chúng. 


Chiến Lược Nãlãgiri 


Một số thiền sinh thường nói rằng họ gặp phải tất cả năm 
chướng ngại cùng lúc và chúng rất mạnh bạo!. Khi họ nghĩ 
đến đó, họ muốn phát điên lên, vì không một giây nào tập 
trung được, không một giây thiền được. Đề giúp các thiền 
sinh bị tấn công bởi nhiều chướng ngại cấp tính và dữ dội, 
tôi thường dạy các thiền sinh dùng chiến lược Nalag¡r¡, dựa 
vào một câu chuyện xảy ra trong cuộc đời của Đức Phật. 
Những kẻ đối nghịch với Phật đã đầu độc con voi Nzlãgiri 
bằng rượu, làm voi trở nên điên dại, và họ xua voI ra con 
đường nhỏ nơi Đức Phật đang đi khất thực ngang qua đó. 
Những người nhìn thấy voi say đều hảng hốt bỏ chạy. Chỉ 
có Ngài Ananda, người thị giả trung kiên của Đức Phật đã 
liều mạng xông lên voi đữ để cứu Phật. Đức Phật nhẹ nhàng 
kéo Ngài Ananda qua một bên và tiến đến đối mặt với voi 
điên. Tôi tin chắc rằng Đức Phật có được những năng lực 


Thiên sư Ajahn Brahm * 117 


thần thông, và Người có thể nâng con voi lên quay ba vòng 
trên không, hoặc có thể quăng con voi qua bên kia sông 
Hằng!. Nhưng đó không phải là cách của Phật. Đức Phật 
chắc chắn dùng cách phóng tâm từ đến con voi, và Phật có 
thê đã nghĩ: “Này voi Nalãgiri, cảnh cửa trái tim ta luôn mở 
rộng chào đón ngươi cho dù ngươi có làm chuyện gì đổi với 
ta. Dù ngươi có đè bẹp ta bằng thân hay giày nát ta dưới 
chân ngươi, ta vẫn cam lòng và không bao giờ ác cảm với 
ngươi. Ta vẫn thương yêu ngươi một cách vô điều kiện.” 
Đức Phật đã nhẹ nhàng đặt sự thanh-bình nằm giữa mình và 
con voi dữ. Chính đó là sức mạnh bắt khuất của tâm-từ đích 
thực/sự buông-bỏ đích thực, vì vậy chỉ sau vài giây sự điên 
tiết của voi điên đã lắng xuống và voi Nzlãgiri đã ngoan 
ngoãn quỳ xuống trước vị Phật Đại Bi, và nó lắng nghe 
tiếng vỗ về: “Như vậy đó, này Nalägir?`. 


Nhiều lúc khi đang thiền, tâm của các thiền sinh trở nên 
điên khùng như voi bị đầu độc, cứ phát điên phát khóc lên 
về mọi thứ. Trong trường hợp đó, xin các bạn hãy nhớ đến 
“Chiến Lược Voi Nãlãgirỉ” này. Đừng dùng bạo lực để 
khống chế con voi điên trong tâm bạn. Hãy sử dụng tâm- 
tù/sự buông-bỏ: “Này ứâm điên của ta, cảnh cửa trái tim ta 
luôn mở rộng chào đón ngươi cho dù ngươi có tiêu diệt ft 
hay nghiên nát ta, ta cũng cam lòng và không hệ có ác cảm 
với ngươi”. Hãy tạo thanh bình với tâm đang điên rối, đừng 
chống cự với nó. Đó chính là sức mạnh của tâm-từ/sự 
buông-bỏ đích thực, và đáng ngạc nhiên, chỉ sau một 
khoảnh khắc ngắn, tâm sẽ giải tỏa mọi bức xúc và ngoan 
ngoãn phủ phục trước bạn, và sau đó sự chánh niệm nhẹ 
nhàng sẽ vỗ về nó: “Như vậy đó, này tâm...”. 


118 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Khi Nào Các Chướng Ngại Bị Không Chế? 


Câu hỏi này có nghĩa: “Những chướng ngại bị khống 
chế/loại bỏ trong bao lâu?”. Khi chúng đã được đối trị, thì 
chúng sẽ được loại bỏ mãi mãi, hay chỉ trong lúc thiền 
thôi?. 


Bước đầu thì bạn chỉ đối trị/vượt qua chúng một cách 
tạm thời. Khi bạn thoát ra khỏi giờ thiền định sâu, bạn sẽ 
suy xét lại và biết được những chướng ngại đó đã biến mất 
trong một thời gian lâu. Tâm lúc này rất sắc xảo, rất tĩnh tại. 
Bạn có thể chú tâm vào một thứ gì đó trong một thời gian 
lâu, và bạn không còn sự ác ý nào cả. Bạn trở nên “hiền từ”, 
không còn tức giận ai, ngay cả khi họ đánh lên đầu bạn. Bạn 
không còn tham thích những nhục dục, như ái dục. Đó là kết 
quả của sự thiền tập tốt. Nhưng sau chốc lát, tùy theo sự 
thâm sâu và thời gian lâu của phiên thiền đó, các chướng 
ngại đó quay trở lại. Điều đó giống như cảnh trên võ đài 
quyền Anh vậy, chúng vừa bị đánh nốc-ao. Chúng đã “bất 
tỉnh” được chốc lát. Nhưng chúng lại trở dậy và tiếp tục trò 
tả xông hữu đột của chúng. Nhưng tối thiểu thì bạn cũng đã 
[tùng] biết được việc đã đối trị/ vượt qua/ hạ gục các 
chướng ngại là như thế nảo. 


>»Bạn càng thâm nhập lại những giai đoạn thiền sâu 
đó—thì những chướng ngại đó càng bị hạ gục thêm nhiều 
lần—và chúng càng lúc cảng bị thương và suy yếu. Rồi, rồi 
chính là công việc của những trí tuệ giác ngộ sẽ tiêu diệt 


Thiên sư Ajahn Brahm * 119 


những chướng ngại đã suy yếu đó một lần và mãi mãi. Đây 
chính là cách con đường đạo Phật tự cô xưa. Bạn hạ gục 
những chướng ngại nhiễu lần thông qua thiên tập để tạo cơ 
hội phát sinh ra trí tuệ. Sau đó trí tuệ sẽ soi rọi và nhìn thấu 
những chướng ngại đã bị suy yếu đó, và tiêu diệt chúng 
luôn. Khi những chướng ngại đã hoàn toàn bị trừ bỏ, thì 
bạn được bừng sáng và giác ngộ. (Nguyên lý tu tập là vậy). 
Và khi bạn đã được giác ngộ thì không còn khó khăn gì để 
tiến vào các tầng thiền định j»Zna, bởi vì những trở ngại đã 
không còn. Những thứ đứng ngán giữa bạn và các tầng thiền 
định 7hána đã bị diệt sạch. 


120 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thiên sư Ajahn Brahm * 121 
Chương ŠS 


TÍNH CHÁT CỦA CHÁNH NIỆM 


Chánh niệm là một trong năm căn tâm linh (/ndriya) 
giúp tạo nên sự thành công của thiền. Nếu chánh niệm 
không được hiểu biết một cách đầy đủ và thực hành một 
cách đầy đủ, thì bạn có thê lãng phí rất nhiều thời gian trong 
việc thiền tập của mình. 


Thiết Lập Người Gác Công 


Chánh-niệm không phải chỉ là biết, biết được, tỉnh thức, 
tỉnh giác, hoàn toàn ý thức được cái gì đang xảy ra xung 
quanh bạn. Chánh niệm còn (¡) hướng dẫn sự ý thức hay 
tỉnh giác đến những vẫn đề cụ thể, (ii) nhớ những điều 
hướng dẫn, và (ii) đưa ra ứng phó. Trong một ví dụ, Đức 
Phật đã mô tả sự chánh-niệm giống như một người gác cổng 
(AN VI, 63). 


Giả sử bạn là một người giàu có thuê người gác cổng 
nhà của bạn. Một chiều nọ, trước khi đi đến chùa để thiền 
tập, bạn nói với người gác gian hãy chú tâm để ý đến những 
tay trộm cắp. Khi bạn trở về, lòng từ bi của bạn biến mất khi 
bạn thấy nhà mình đã bị dọn sạch. ““Fôi đã dặn anh phải chú 


Ị?? 


tâm canh gác mà!”, bạn la người gác công. Người gác công 


đáp lại: “Dạ thưa, tôi đã luôn chú tâm quan sát, tôi chú tâm 


122 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


vào đám ăn trộm từ khi chúng đột nhập vào, và tôi cũng chú 
tâm quan sát chúng lần lượt mang TV màu màn hình phăng 
và giản máy âm thanh ra khỏi nhà. Tôi cũng chú tâm quan 
sát chúng đi vào nhiều lần, và tâm tôi không bao giờ ngừng 
quan sát, không xao lãng khỏi từng tên trộm, tôi cũng quan 
sát kỹ chúng mang đi những bộ đồ cổ và những chỗ vàng 
bạc của ngài”. 


Bạn nghe vậy bạn có thấy vui với lời giải thích về sự chú 
tâm [chánh niệm, tỉnh giác| là như vậy không?. Một người 
gác cổng khôn ngoan thì phải biết việc chú tâm chánh niệm 
không phải chỉ là sự chú tâm thuần túy, không phải chỉ xem 
ai làm gì thì làm. Một người gác công phải nhớ lời dặn 
(hướng dẫn) và thực hiện nhiệm vụ một cách siêng năng. 
Nếu anh ta thấy ăn trộm đang đột nhập vào nhà thì anh ta 
phải ngăn chặn hoặc ít nhất cũng kêu cảnh sát đến chứ. 


Tương tự vậy, người tu thiền không chỉ ngồi đơn thuần 
chú tâm vào bất cứ điều gì đến và đi khỏi tâm. Người thiền 
khéo léo thì z»ó đến những lời hướng dẫn và thực tập chúng 
một cách chuyên cần. Chắng hạn, Đức Phật đã từng hướng 
dẫn về sự “nỗ lực đúng đắn” [chánh tinh tắn] là chi phần thứ 
sáu của Bát Chánh Đạo. Người thiền khôn khéo khi thực 
hành chánh niệm quan sát trạng thái bất thiện nào đang đột 
nhập vào tâm, thì người ấy phải ngăn chặn nó. Và khi có bất 
cứ trạng thái bất thiện hay không lành mạnh nào đã lọt vào 
trong tâm, thì người ấy phải tìm cách tống đuổi nó ra. 
Những trạng thái không lành mạnh, như ái dục hay sân giận, 
giống như những tên trộm hay những kẻ dụ dỗ, chúng sẽ 


Thiên sư Ajahn Brahm * 123 


cướp đi sự bình an, trí tuệ, và hạnh phúc. Bởi vậy, chánh 
niệm có hai chức năng: tỉnh giác và nhớ lời hướng dẫn. 


(Tỉnh-giác là chú tâm, luôn ý thức, luôn thấy biết cái gì 
đang xảy ra. Nhớ (niệm) là nhớ bài, nhớ những hướng dẫn 
và phương pháp để đối ứng và tu tập đúng đắn để phát triển 
tâm.) 


Trong kinh điển Phật giáo, tiếng Pali là “s7” được dùng 
với hai nghĩa là tỉnh giác và nhớ. Người có sự chánh niệm 
tốt là người có trí nhớ tốt. Khi bạn chú tâm hoàn toàn vào 
cái mình đang làm, thì sự tỉnh giác sẽ khắc ghi trong tâm 
bạn; để cho bạn dễ dàng nhớ lại. Ví dụ, giả sử đã có một 
tình huống bạn sắp bị tông xe. Vì sự hiểm nguy này, sự chú 
tâm của bạn trở nên cực kỳ sắc bén. Và bởi vì cường độ chú 
tâm lúc đó quá mạnh, nên bạn nhớ rõ sự kiện đó một cách 
rõ rệt. Ngay cả khi đi ngủ, bạn cũng khó mà quên được nó. 
Điều này cho thấy mối liên hệ của sự chú-tâm (tỉnh giác) và 
sự-nhớ (niệm). Khi bạn càng chú tâm vào những gì bạn 
đang làm, bạn cảng nhớ nó rõ rệt hơn. Xin nhắc lại, hai 
hành vi này luôn đi chung với nhau: sự chú tâm (tỉnh giác) 
và sự nhớ (niệm). 


Nếu những người gác gian tập được sự chú tâm, họ sẽ 
chú tâm cân thận vào những lời hướng dẫn mà người chủ 
(hay chỉ huy của họ) đã nói. Nếu họ đã chú tâm hoàn toàn 
vào những lời hướng dẫn, thì họ sẽ nhớ rõ chúng và thực 
hiện một cách siêng năng. Như vậy, chúng ta nên dặn dò 
[hướng dẫn] mình chú tâm hoàn toàn thì chúng ta sẽ nhớ rõ 
những gì mình cần phải làm. Cũng vậy, công việc của người 


124 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thầy là đưa ra những hướng dẫn rõ ràng để giúp chúng ta 
dẫn dắt tâm của mình. Khi việc truyền dạy và tu tập trong 
thiền được thực hiện một cách bài bản, có phương pháp, và 
mỗi giai đoạn thiền tập phải được định nghĩa rõ ràng, thì 
người gác công [sự chánh niệm] của chúng ta sẽ có được sự 
rõ-ràng đề thực hiện nhiệm vụ. 


Hướng Dẫn Người Gác Công 


Khi bắt đầu thiền tập. bạn nên nhớ rằng có một người 
gác công ở bên trong—một cái gì đó có thể (¡) biết hay ý 
thức được những gì đang diễn ra và (ii) nhớ những điều 
hướng dẫn.!! Ví dụ, khi bạn thiền tập giai đoạn chú tâm vào 
giây phut hiện tại, bạn hãy bảo người gác công đại khái như 
vầy: “Đây là lúc phải chủ tâm (tỉnh giác) vào giây phút hiện 
tại”. Nói với người gác công ba lần. Nếu bạn nhắc lại điều 
gì nhiều lần, bạn sẽ nhớ nó rõ rệt hơn. Lúc nhỏ khi đi học, ta 
không đánh vần được một chữ khó, ta phải viết và đọc nó cả 
trăm lần, rồi sau đó mới thuộc được nó. Lúc đó ta phải nỗ 
lực và chú tâm chánh niệm mới được làm được. Những gì 
dễ làm thì không cần nhiều sự chú tâm. Vì vậy, phải “làm 
khó” bản thân mình một chút băng cách lặp lại hướng dẫn: 
“Ta sẽ chủ tâm (tính giác) vào giáy phút hiện tại. Ta sẽ chủ 
tâm (tính giác) vào giấy phút hiện tại. Ta sẽ chủ tâm (tỉnh 
giác) vào giây phút hiện tại.” (Ba lần). 


!! Hòa thượng Thích Thanh Từ của Thiền Tông Việt Nam thường gọi cái này 


“cái biết” hay “người biết”. Đây không phải là cái “ta” hay “ngã” vốn chỉ là 
giả danh. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 125 


Đối với người gác cổng, cùng những “øgười làm” khác, 
bạn đừng nhắc lại nhắc lại một hướng dẫn sau một vài giây 
hay phút. Chỉ cần đưa ra và nhắn mạnh ba lần vào lúc đầu, 
rồi để người gác công tự làm nhiệm vụ của mình. Hãy tin là 
người gác công sẽ nhớ rõ công việc. 


Nếu cứ nhắc đi nhắc lại hướng dẫn cho người gác công 
thì chắng khác nào bạn ngồi ghế sau mà cứ chỉ chỏ người tài 
xế taxi. Bạn chỉ cần nói rõ từ đầu địa chỉ mình cần đến, và 
ngồi ngả lưng ở ghế sau, và để cho tài xế tự tìm đường đúng 
nhất để chở bạn đến đó. Bạn cần tin tưởng tài xế biết đường 
nào tốt nhất đi đến đó. Nhưng nếu tưởng tượng bạn cứ liên 
tục chỉ thị tài xế “quẹo trái..., quẹo phải..., nhanh lên..., 
chậm lại..., trả lại số ba..., nhìn kính chiếu hậu..., giữ làn bên 
phải...”, thì chắc chắn răng chỉ sau một vài trăm thước, 
người tài xế đó sẽ “tống' bạn ra khỏi xe ngay. Tương tự 
vậy, nếu người thiền cứ liên tục chỉ thị này nọ với người gác 
công [sự chánh niệm] thì tâm sẽ nỗi điên lên và từ chối hợp 
tác. 


Hãy để yên cho tâm làm công việc của mình trong 
khoảng khắc hiện tại. Đừng xía vào nó liên tục. Hãy bàn 
giao sự hướng-dẫn rõ ràng cho tâm, và sau đó buông ra và 
chỉ quan sát. Nếu bạn thiết lập sự chánh niệm theo cách này, 
bạn sẽ thấy rằng tâm sẽ làm theo đúng những gì được hướng 
dẫn. Tâm vẫn còn vấp phải nhiều thứ, và cần phải tu tập 
thêm nữa. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là: Ä⁄6/ khi bạn đã 
giao hướng-dẫn cho sự chánh niệm, thì ngay khi tâm xao 
lãng về quá khứ hay tương lai, chánh niệm sẽ nhớ quay trở 


126 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


lại giây phút hiện tại. Đỗi với bạn, như một người quan sát, 
đó là điều diễn ra một cách tự động. Bạn chỉ cần ngồi quan 
sát “người gác cổng” làm công việc của anh ta mà không 
cần phải chỉ thị thêm này nọ. Đó chính là sự hiểu-biết về 
tâm và làm-việc với bản tính của nó. 


Tôi khuyến khích các bạn chơi những trò chơi với tâm 
đề thử biết những năng lực của nó. Ngày xưa khi tôi bắt đầu 
khóa thiền đầu tiên, tôi được dạy là không cần để đồng hồ 
báo thức. Ví dụ bạn chỉ cần tự nói với mình là sẽ thức dạy 5 
giờ sáng, thì bạn sẽ dạy trước năm giờ sáng 5-I0 phút. Tâm 
làm được như vậy. Tôi không biết tâm nhớ như thế nào, 
những nó đánh thức ta dậy đúng giờ. (Điều này xảy ra bình 
thường đối với rất nhiều người, ngay từ lúc nhỏ khi chúng ta 
có tâm ý trước khi đi ngủ là sẽ dậy mấy giờ sáng mai để đi 
đâu hay làm gì, thì thường tâm “đánh thức” ta dậy đúng vào 
giờ đó). Như vậy, bây giờ bạn hãy lập-trình tâm mình: “Bây 
giờ là lúc quan sát giây phút hiện tại. Hãy ở trong giây phút 
hiện tại. Hãy ở trong giây phút hiện tại”. Đó là tất cả những 
gì bạn cần làm. Rồi bạn để cho tâm tự làm việc. 


Thêm một điều quan trọng là bạn phải hướng-dẫn rõ 
ràng với người gác công rằng ai thì cho vào, ai thì không 
cho vào. Nếu chỉ đưa danh sách khách mời chung chung thì 
chưa đủ. Nếu người gác cổng [sự chánh niệm] không có 
danh sách những ai không được vào, thì anh ta dễ bị lầm 
lân. 


Người Gác Công ở Giai Đoạn 1 


Thiên sư Ajahn Brahm * 1271 


Giai Đoạn 1 của thiền [sự ứỉnh giác vào giây phút-hiện 
rạï] thì danh sách khách mời——ai được vào——chính là bất cứ 
thứ gì đang diễn ra ngay-bây-giờ. Nó có thể là tiếng xe từ 
xa. Nó có thể là tiếng gió. Nó có thể là tiếng ho hoặc tiếng 
đập cửa. Là cái gì không quan trọng. Nếu cái gì đang diễn ra 
bây-giờ thì nó là một khách của giây-phút-hiện-tại. Nó có 
thể là “hơi-¿hở”. Nó có thể là một dấu hiệu “„ửni/a”. Nó có 
thể là một “j»ãna”. Tất cả đều là phần của giây-phút-hiện- 
tại. Vì vậy, phải chỉ dẫn rõ ràng ai là người sẽ được vào và 
cần được chào đón. 


Bạn cũng cần phải rõ ràng về những ai không được vào. 
Ai là những “khách không mời”, là kẻ phá rối “sự finh giác 
vào giây phút-hiện tại” của bạn?. Những kẻ thù đó chính là 
những ý nghĩ, hay nhận thức, hay vọng tưởng về quá khứ 
hay tương lai. Đó là những cái nghĩ tới, nghĩ lui; nghĩ trước, 
nghĩ sau; hồi nhớ quá khứ, vọng tưởng tương lai. Điều quan 
trọng là phải biết được những “khách không mời” đó và chỉ 
tên nó rõ ràng cho người gác cổng. Khi bắt đầu ngôi vào 
thiền, bạn hãy tự nói với mình ba lần: “7a sẽ chú tâm vào 
giáy phút hiện tại, và ta sẽ dẹp bỏ mọi xao lãng vào quá khứ 
hay về tương lai”. Bạn nên thông báo cho người gác cổng 
rõ ràng về những nguy hại cũng như những mục tiêu, giúp 
cho sự chánh niệm làm nhiệm vụ của mình. Khi một “khách 
không mời” hay một kẻ trộm xuất hiện, sự chánh niệm biết 
“Đó không phải là việc mình được giao”. (Vì vậy không cho 
nó vào, không tiếp đón nó). Tương tự, chánh niệm biết rõ 
những ý nghĩ hay nhận thức thì không phải “sự chú tâm vào 


128 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


giáy phút-hiện tại”, nên chánh niệm dẹp bỏ ngay những ý 
nghĩ hay nhận thức đó về quá khứ hoặc tương lai. 


Người Gác Công ở Giai Đoạn 2 


Giai Đoạn 2 [sự tỉnh giác ứm lặng vào giây phút-hiện 
fqï], với mục tiêu là sự Iim-lặng, và những khách-không-mời 
là những sự đối-thoại bên-trong. Vì vậy, bạn phải nói với 
tâm ngay từ lúc bắt đầu giai đoạn này: “7a sẽ chú tâm một 
cách im-lặng vào giây phút-hiện tại và sẽ dẹp-bỏ tất cả đối- 
thoại bên-trong!°. Lặp lại câu này hai hay ba lần. Bằng cách 
đó, bạn thiết lập sự chánh niệm. Bạn tạo cho thiền khả năng 
để thành công bởi vì bạn đã hướng dẫn người gác cổng một 
cách rõ ràng. 


Người Gác Công ở Giai Đoạn 3 


Giai Đoạn 3 của thiền [sự fỉnh giác im lặng vào khoảng- 
khốc-hiện-tại của hơi-thở| thì người khách duy-nhất được 
mời là “Hø¡-Thở” có mặt trong khoảng-khắc hiện-tại. Còn 
ai là những khách không mời?. Đó là tất-cả những thứ khác 
ngoại trừ “hơ¿ hở”, dù đó là những âm thanh bên ngoài, hay 
những cảm giác bên trong, hay những ý nghĩ về bữa ăn trưa, 
hay về bữa ăn tối, hay bất cứ thứ gì. Bất cứ thứ gì [ngoài 
“hơi thở”] thì đều là khách-không-mời ở giai đoạn này. Vì 
vậy, bạn cần phải nói với mình ba lần: “7a sẽ chú tâm vào 
hơi-thở trong khoảng khắc hiện tại và sẽ dẹp bỏ tất cả mọi ý 
nghĩ và nhận thức?”. Một lần nữa, bạn nên nói một cách rõ 


Thiên sư Ajahn Brahm * 129 


ràng với tâm về cái cần làm và cái không được làm, rồi để 
yên cho tâm tự làm công việc đã được chỉ dẫn. Bạn chỉ việc 
ngồi nhìn. Khi có một ý nghĩ khởi sinh, chẳng hạn như khi 
nghe tiếng người cắt cỏ ngoài vườn, thì tâm lập tức biết đó 
không phải việc của mình cần làm, và nó tự động quay lưng 
làm ngơ với âm thanh đó. Đây là cách huấn luyện tâm trong 
chánh niệm. Thật là thú vị khi bạn quan sát tâm khi nó được 
huấn luyện tốt. Khi tâm đã được chỉ dẫn một cách rõ ràng, 
nó sẽ nhớ cái gì cần làm, nó biết cái gì nó đang làm, và 
thiền sẽ trở nên trôi chảy và nhẹ nhàng. 


Tuy nhiên, thiền không phải là hoàn toàn nhẹ nhàng và 
dễ dàng. Bạn phải đưa vào nỗ lực, nhưng phải đúng lúc, khi 
đó nó sẽ có hiệu quả. Giống như việc trồng cây. Có những 
lúc bạn cần nỗ lực chăm sóc, có lúc bạn cứ để yên cho cây 
tự lớn. Bạn gieo hạt, bón phân, tưới nước. Nhưng phần lớn 
thời gian trồng cây là canh chừng, bảo đảm không có gì cản 
trở tiễn trình lớn lên của cây. Hạt giống đã nhận được 
hướng dẫn; nó chỉ cần cơ hội. Tương tự vậy, đừng can thiệp 
nhiều vào tâm. Đừng luôn kích chọt vào nó, thúc đây nó, 
hay nói nó phải làm này làm nọ, vì nếu cứ can thiệp như vậy 
nó sẽ điên lên: “Để yên cho tôi. Này, tôi đang cố làm công 
việc của tôi. Tránh xa ra giùm”. (Giống như cảnh mình là 
khách ngồi ghế sau mà cứ liên tục chỉ chỏ, ra lệnh cho tài xế 
đủ điều, tài xế đó sẽ không lái được và sẽ tống vị khách đó 
ra khỏi xe ngay sau đó). Và nếu bạn không để yên cho tâm, 
việc thiền của bạn coi như bỏ đi!. 


Người Gác Công Giai Đoạn 4 


130 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Giai Đoạn 4 của thiền [Duy trì sự chu tâm trọn vẹn vào 
hơi thở] thì người gác công được dặn là phải tỉnh-giác cjz- 
tâm hoàn toàn vào hơi-thở trong từng khoảng khắc, và 
không để cho thứ gì xen vào sự chú tâm liên-tục và êm-dỊu 
đó: “7a sẽ chú tám trọn vẹn vào hơi-thở một cách liên tục 
và sẽ dẹp bỏ qua tất cả những thứ khác ngoài hơi-thở!”. 
Bằng cách hướng dẫn cho người gác công một cách kỹ càng 
và rõ ràng, bạn đã tạo cơ hội cho chánh-niệm thành công. 
Bạn chỉ cần nói ra chỉ thị đó với bản thân mình ba lần trước 
lúc bắt đầu thiền, rồi khi ngồi thiền và sau đó bạn sẽ thấy 
được điều đó diễn ra đúng như thế nào. 


Nếu bạn đã chỉ thị rõ với tâm như vậy, nhưng sau một 
hai phút bạn thấy mình bị xao lãng khỏi mục tiêu “hơi thở”, 
thì có lẽ là do một trong hai lý do. Có thể bạn đã không 
hướng dẫn tâm một cách kỹ càng và rõ ràng, hoặc là sự 
chánh niệm của bạn còn quá yếu. Nếu sự chánh niệm còn 
yêu, bạn nên nhắc lại lời hướng dẫn trên sau mỗi ba hay bốn 
phút. (Điều này sẽ khắc thêm trong tâm về nhiệm vụ mình 
cần làm). Tuy nhiên, không được nhắc lại lời hướng dẫn sau 
mỗi mười hay mười lăm giây. Nếu nhắc lại liên tục thì đó 
không phải là nhắc nhớ mà là quấy nhiễu, làm cho tâm càng 
thêm rối bời trong khi thiền, và do vậy sẽ không cho thiền 
cơ hội để thành công, và càng làm khởi sinh sự bất an và 
thất vọng. 


Còn nếu bạn đã hướng dẫn bản thân mình một cách cần 
thận và rõ rệt, thì bạn sẽ luôn nhớ những điêu đó. Thông 
qua từng giaI đoạn, sự chánh niệm của bạn sẽ càng thêm sâu 


Thiên sư Ajahn Brahm * 131 


sắc. Bạn sẽ nhận thấy rằng sự chánh niệm bắt đầu với một 
lãnh địa rộng lớn—“giây phút-hiện tại để nó dạo chơi 
trong đó. Dần dần, (¡) khu vực dành cho chánh niệm được 
thu hẹp lại từ từ. Sau đó, (1) chánh niệm tập trung vào “sự 
im lặng” của giây phút-hiện tại, đẹp bỏ tất cả những thứ 
thuộc về các đối thoại bên trong. Tiếp theo, (ii) đẹp bỏ luôn 
sự im lặng và tất cả những thứ khác, chỉ còn chú tâm vào 
“sự tỉnh giác im lặng vào hơi-thở trong giáy phút hiện tại”. 
Rồi tiếp nữa, (iv) chỉ còn chú tâm vào “sự tỉnh giác trọn vẹn 
vào hơi thở”, từ lúc bắt đầu hơi thở-vào cho đến kết thúc hơi 
thở-vào, từ ngay lúc bắt đầu hơi thở-ra cho đến lúc kết thúc 
hơi thở-ra. 


Qua môi giai đoạn, chánh niệm /hu-hẹp tâm trải rộng 
của nó, và øgømn-f¿ thêm sức mạnh. 


(Nguyên lý là vậy!. Giống như các lực lượng tản rộng 
trong một miền rộng lớn được gom tụ lại để tăng sức mạnh 
của một hướng. Giống như (những) tầm nhìn bao quát được 
thu hẹp dần lại bằng một tầm nhìn vào một cứ điểm rõ rệt 
và chuyên nhứt hơn.) 


Samädhi—Sự Tĩnh Lặng Có Chú Tâm 


Samadh¡ thường được dịch là “đ7n”h”, nhưng ở đây tôi 
gọi [định nghĩa] đầy đủ là “sự tĩnh lặng có chú tâm”. 


Bây giờ nói lại vê Giai Đoạn 3, đó là giai đoạn “sự chứ 
tâm vào hơi thở”; lúc này bạn chỉ cần nhận biêt một phân 


132 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


của mỗi hơi thở-vào và một phần của mỗi hơi thở-ra. Một 
khi bạn đã nhận biết phần của hơi thở-vào, thì tâm bị xao 
lãng qua chỗ khác, nhưng nó phải quay “về nhà” ngay đúng 
lúc để bắt kịp hơi thở-ra kế tiếp. Rồi khi nó quan sát hơi 
thở-ra, nó lại (bỊ) xao lãng và quan sát qua những thứ khác 
cho đến khi nó phải quay “về nhà” để bắt kịp hơi thở-vào kế 
tiếp. (Tình huống này chắc chắn xảy ra thông thường đối 
với tất cả các thiền sinh đang thực tập ở giai đoạn này). Lúc 
này, chánh niệm còn có thể đi lại qua chỗ khác. Nó đã bị 
trói vào hơi thở, nhưng bằng một sợi xích dài. (Giống như 
bạn xích con chó nhà bạn ở trong nhà, nhưng nó vẫn có thê 
chạy qua chạy lại các nơi trong phạm vi bán kính dây xích 
đó). Nhưng đến Giai Đoạn 4: “Sự chú tâm trọn vẹn vào hơi 
thở”, bạn cần phải “khóa” sự chú tâm tỉnh giác vào đuy nhất 
hơi-thở, không cho nó chạy qua bất cứ chỗ nào khác. Giai 
Đoạn 4 này là rất quan trọng trong thiền, bởi vì lúc này là 
lân đầu tiên bạn nắm chắc được đối tượng thiền của mình!. 
Chánh niệm lúc này được quy tụ lại ở một phần nhỏ của sự 
sống— đó là “Hơi-Thở” của bạn. Bây giờ bạn đang tập trung 
sự chú tâm, hội tụ nó lại, thay vì để nó đi tỏa ra khắp nƠI. 
Khi sự chánh niệm được quy tụ, nó sẽ trở nên mạnh mẽ. 
Điều này giống như dùng kính lúp để đốt cháy một tờ 
giấy —bạn hội tụ tất cả tia sáng năng lượng vào kính thành 
một tia sáng rực có thể đốt thủng tờ giấy. (Đây chính là cách 
miêu tả và định nghĩa về sự “Đội f„” của tâm [sự đ/nh-tâm] 
mà chúng ta hay gọi. Giống như hàng tỷ tỷ hơi sương, hơi 
nước, mạch nước ngầm, suối nhỏ, suối lớn, phụ lưu...trên 
một miền rộng lớn giờ đây đều được gom tụ và đồ vào một 
dòng sông lớn, tạo nên một luồng chảy siêu mạnh của một 
dòng sông lớn). Đây là sự “frh lặng có chủ tâm” [định], nó 


Thiên sư Ajahn Brahm * 133 


có thê duy trì sự chú tâm vào một đối tượng, nó được gọi là 
“sarmädh”. Không cần dịch chữ này thành “sự tập trung”, 
“sự hội tụ” của tâm, hay “sự định tâm” (định), bởi vì cách 
dịch đó không bao giờ dịch được hết ý nghĩa quan trọng của 
chữ ““samađh?” mà Đức Phật đã cố giảng dạy. 


Samáadlhi là “sự tĩnh lặng có chủ tâm”: nỗ có thể duy trì 
sự chú tâm vào một đối tượng, và nó không phải là dễ làm. 
Chúng ta hãy lấy ví dụ về một bác sĩ đang tiễn hành việc 
giải phẫu. Các bác sĩ này nhiều khi phải đứng nhiều giờ để 
thực hiện một ca mô. Họ đứng rất lâu, nhưng họ không cảm 
thấy mệt vì họ phải duy trì sự chú tâm vào mũi của dao mô. 
Chỉ cần một sơ xuất nhỏ, một mảy may không chú tâm, thì 
bệnh nhân có thể chết. Những bác sĩ giải phẫu thực hiện 
những ca mô phải thực tập một dạng định-tâm “szmãähữ”. 
Họ không cảm giác đau mỏi hai chân bởi vì họ dồn tất cả sự 
chú tâm vào mũi dao. Các bác sĩ giải phẫu đạt được mức độ 
samadhi (định tâm) rất cao như vậy, bởi vì họ cần phải có 
trình độ như vậy thì mới mô được. Lúc mồ, chỉ có một điều 
trên đời họ quan tâm—đó là ca mồ mà họ đang mồ. Ví dụ 
này muốn gửi cho các bạn một thông điệp về samädh¡ [thiền 
định]: Nếu cái gì là hệ trọng, chúng ta có thể làm được nó!. 


(Nghĩa là, khi một đối tượng hay việc làm nào là rất 
quan trọng, thì chúng ta thường tập trung/chú tâm cao độ và 
nó có thể làm được. Thường những thứ mà chúng ta không 
coi trọng thì chúng ta thiếu chú tâm, và thì chúng ta không 
làm được, hoặc làm chăng tới đâu.) 


134 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Khởi Tạo Năng Lượng 


Một yếu tố khác cần thiết cho sự chánh niệm là năng- 
lượng. Bạn cần có năng lượng trong mỗi giai đoạn thiền, và 
năng lượng đó được khởi tạo bằng tất cả mọi thứ bạn đưa 
vào cái bạn đang làm. Đừng giữ lại chút nào cho khoảnh 
khắc tiếp theo. Một trong những lỗi sai mà người ta thường 
mắc phải— đặc biệt đối với năng lượng của tâm—là suy 
nghĩ rằng: “Nếu tôi dồn hết nỗ lực vào khoảng khắc hiện tại, 
tôi sẽ chăng còn năng lượng cho khoảnh khác tiếp theo”. 
Nhưng cách nghĩ này là không đúng đối với tâm. Nếu bạn 
càng đưa nỗ lực vào khoảng khắc hiện tại, thì bạn sẽ càng 
có thêm nhiều năng lượng trong khoảnh khắc tiếp theo. 


Có một cả kho vô hạn năng lượng tâm, và nếu bạn đưa 
nhiều năng lượng vảo trong việc bạn đz»g làm trong khoảng 
khắc hiện tại, bạn sẽ thấy rằng trong khoảnh khắc kế tiếp, 
trong năm phút kế tiếp, hay trong một giờ kế tiếp, bạn sẽ 
thực sự tỉnh thức và tỉnh giác. Chính thiền sư Ajahn Chah, 
người thầy của tôi, thường nói rằng: “K”i bạn đang làm việc 
gì, hãy dồn tất cả tâm trí vào đó. Như vậy bạn sẽ làm tăng 
thêm năng lượng”. Ngược lại, nếu bạn nghĩ rằng: “Ô, tôi 
không cần phải dồn hết nỗ lực vào giây phút hiện tại”, thì 
như vậy bạn sẽ trở nên ngu-mờ và chẳng thưởng thức được 
điều gì trong cuộc sống. 


Khi ăn, hãy dồn hết tâm trí vào từng miếng ăn đưa vào 
miệng. Bạn sẽ thấy mình nhận biết rõ việc đó. Như vậy bạn 
thưởng thức được nó nhiều hơn!. Vị khách-không-mời phá 
rối sự chánh niệm là khi bạn đang ăn bạn lại nghĩ đến 


Thiên sư Ajahn Brahm * 135 


chuyện khác. Nhiều lúc và nhiều người thậm chí không biết 
được mình đang đút thức ăn gì vô miệng. Vì vậy chẳng mẫy 
ngạc nhiên khi có rất nhiều người không tiêu hóa tốt thức 
ăn, hoặc thường bị rối loạn tiêu hóa!. (Có rất nhiều người 
vừa ăn bữa sáng quan trọng vừa đọc báo, vừa nói chuyện 
điện thoại, vừa ngắm trời mây sông nước, vừa toan tính về 
nhiều thứ. Không hiểu là họ đang ăn hay đang làm gì?). Bất 
cứ khi nào bạn đzng làm việc gì, hãy biết rõ mình đzng làm 
cái gì, và như vậy năng lượng sẽ được khởi tạo một cách tự 
nhiên. 


Thắp Lên Những Ngọn Đèn 


Khi bạn xây dựng sự chánh niệm và nó càng trở nên sắc 
xảo hơn, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đang thoát ra từ một thế 
giới rất u tối và đầy lan man. Và khi bạn càng lúc càng trở 
nên chánh niệm hơn, thì điều đó giống như có ai đã thắp 
sáng những ngọn đèn trong căn phòng, hoặc giống như mặt 
trời đã xuất hiện, đang chiếu sáng khắp nơi. Như vậy, bạn 
thấy được rất nhiều thứ hơn ở xung quanh. Nó cũng giống 


l 
^»x¬?? 


như rọi ánh “đèn chiếu” vào hiện-thực, và bạn bắt đầu nhìn 
thấy vẻ đẹp vi tế của những màu sắc phong phú, những hình 
tướng hình dạng thú vị, và những kết cấu sâu sắc. Tất cả đều 
thể hiện rất đẹp đẽ và tuyệt vời. K”i chánh niệm trở nên 
mạnh mẽ, nó không chỉ tạo ra trí tuệ mình sát, mà còn tạo 
ra cả niềm hỷ lạc chân phúc. 


Khi bạn đã phát triển được sự chánh niệm mạnh mẽ, thì 
giống như bạn bước ra một khu vườn đẹp trong ánh năng 


136 * Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


rạng ngời. Nó làm tăng năng lượng và tăng cảm hứng. Khi 
có được sự chánh niệm mạnh mẽ [tức sự sáng tỏ của tâm] 
và nếu bạn tập trung/ hội tụ/ chiếu rọi nó vào một phần nhỏ 
của thế giới, thì bạn sẽ nhìn thấy sâu sắc bên trong bản chất 
của phần đó. Sự trải nghiệm sự tỉnh giác được hội tụ và 
sáng tỏ là kỳ diệu và tuyệt vời!. Bạn thấy được thêm rất 
nhiều vẻ đẹp và sự thật, hơn và hơn xa mức bạn đã từng 
tưởng tượng. 


Như vậy, việc phát triển chánh niệm cũng giống như 
thắp sáng lên những ngọn đèn của tâm. Khi bạn duy trì sự 
chánh niệm vào một đối tượng, thay vì để nó lăng xăng 
khắp nơi, chánh niệm sẽ tự tích tạo năng lượng cho mình. 
Bạn bắt đầu nhìn thấy mọi sự thể một cách sâu sắc và kỳ 
diệu. 


Tăng Cường Sức Mạnh Của Trí Tuệ Minh Sát 


Sự chánh niệm đang mạnh mẽ lên sẽ tăng cường “cơ 
bắp” của trí tuệ minh sát. Hãy lấy một đối tượng, ví dụ một 
chiếc lá của một bụi cây và duy trì sự chú tâm vào chiếc lá. 
Đề cho sự chánh niệm trở nên tĩnh lặng cho đến khi bạn 
không chỉ nhìn thấy một chiếc lá xanh, mà là cả một thế giới 
trong đó. Lúc đó bạn mới hiểu được sức mạnh của chánh 
niệm. Khi bạn có thể duy trì sự chánh niệm lên một đối 
tượng, bạn sẽ biết cách nó chiếu sáng và làm lộ ra vẻ đẹp 
của đối tượng đó. Thật kỳ diệu khi bạn nhìn thấy được 
nhiều thứ, những chi tiết, màu sắc, và kết cấu có trong chiếc 
lá nhỏ bé đó!. Đây là lúc chánh niệm hòa vào đối tượng của 


Thiên sư Ajahn Brahm * 137 


nó một cách thú vị, nó chưa từng nhìn thấy loại trí tuệ minh 
sát nhìn sâu vào bản-tính của sự vật đến như vậy. Nhưng, 
nếu ngay lúc đó bạn lại có một ý nghĩ khác, ví dụ không biết 
bữa trưa nay ăn món gì, thì bạn không còn nhìn sâu sắc vào 
chiếc lá nữa. Chánh niệm không còn sâu sắc. Hoặc nó bắt 
đầu ngu mờ, hoặc nếu bạn bắt đầu phân vân “Có ai đang 
nhìn ta không?. Chắc họ nghĩ ta hơi lập dị vì ta cứ nhìn vào 
chiếc lá?”— thì ngay lúc đó sự chánh niệm bị cắt ngang, 
khoảnh khắc chánh niệm bị đứt đoạn. Bởi vậy, điều quan 
trọng là bạn cần phải duy trì sự chánh niệm mạnh mẽ, liên 
tục và miên mật vào một đối tượng thì bạn mới thực sự nhìn 
thấu và thực sự ngỡ ngàng với những gì mình nhìn thấy. 


Nếu bạn tu tập được “sự fĩnh lặng đây chú tâm” 
[sưmadi, định]|——đó là khả năng duy trì sự chánh niệm vào 
một đối tượng được lâu, thì bạn sẽ có được khả năng lặn sâu 
vào đối tượng bằng trí tuệ minh sát và nhìn thấy một cách 
sâu sắc vào bản-chất của đối tượng đó. Nếu bạn muốn tự 
mình khám phá những sự thật sâu sắc của sự sống, thì đây 
chính là cách bạn tìm ra sự thật mà không cần phải tin theo 
sách vở hay cô hiểu lời của những người thầy. Đây chính là 
cách có được những trải nghiệm giác ngộ. Bạn tu tập một sự 
chánh niệm hùng-mạnh và hướng nó vào nơi là nguồn trí 
tuệ tốt lành— đặc biệt là ở tâm. Nếu bạn duy trì sự chú-tâm 
vảo tâm mình và lặn sâu vào nó, thì bạn sẽ tìm thấy được 
cái rương đầy ngọc báu mà bậc chân tu nhà Phật thường hay 
gỌI là “fr/ tuệ mình sát thâm sâu). 


Đến đây, để chúng ta tóm tắt lại, đây là cách thức của 
chánh niệm: 


138 * Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


(1) chánh niệm đích thực là gì; 
(ii) cách để tu tập phát triển nó, và đặc biệt: 


(H1) cách đề thiết lập sự chánh niệm trong mỗi Giai Đoạn 
thiền của bạn. Phải hướng dẫn “người gác cổng” [tâm 
chánh niệm] một cách rõ ràng để tâm chánh niệm biết rõ 
những gì nó cần làm. Rồi bạn cứ ngồi xuống và quan sát 
tâm làm công việc của nó. Đó là tất cả những gì bạn cần 
làm. 


Những Mức Chánh Niệm Khác Nhau: 
Đến Rồi Đi, Mắt Rồi Có 


Một trong những điều kỳ diệu trong thiền là khi bạn tu 
tập chánh niệm, bạn nhận thấy nhiều mức độ chánh niệm 
khác nhau. Bạn nhận thấy sự chánh niệm bình thường của 
bạn còn quá u mờ và vô dụng, không thể có được trí tuệ; nó 
còn quá yếu và ít sắc bén. Khi bạn cảng tu tiến trong thiền, 
sự chánh niệm của bạn trở nên sắc bén hơn và mạnh mẽ 
hơn. Nhờ đó, bạn có thể duy trì sự chú tâm vào những chỗ 
rất tinh vi tinh tế, và lúc đó sự chánh niệm là rất sáng tỏ. Và 
khi bạn càng thiền thâm sâu hơn, sự chánh niệm lại tiếp trở 
nên mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn, và sắc bén hơn. 


Có đôi lúc người thiền bị zá¿ đối-tượng thiền. (“Má?? ở 
đây là không còn thấy, chứ không phải là bị trượt mất, 
không phải bị mất sự chú tâm hay bị xao lãng khỏi đối 
tượng thiền. “Mất là do đối tượng tự biến mất, chứ không 
phải người thiền bị lạc mất khỏi đối tượng). Ví dụ, nếu đối 


Thiên sư Ajahn Brahm * 139 


tượng thiền là “hơi-thở”, bạn mất “hơi-thở”. Điều gì đã xảy 
ra vậy?. Đó là “hơi-thở” đã trở nên rất vi-tế, nhưng sự chánh 
niệm thì vẫn còn ở mức thô-tế. Chánh niệm không còn khả 
năng theo kịp với sự phát triển của “hơi-thở”. Lúc này bạn 
phải làm gì?: Bạn phải quay lại Giai Đoạn thiền trước. Hiện 
tượng này thường luôn xảy ra, đặc biệt luôn xảy ra trong 
Cai Đoạn 4: “đwy frì sự chú tâm trọng vẹn vào hơi thở”, và 
bạn cần phải lập tức quay lại thực tập Giai Đoạn 3. 


Có đôi lúc “»ơi-¿hở” biến mất và một dấu hiệu ømifra có 
thể xuất hiện, nhưng bạn không thê duy trì được 0m14. 
Điều này là tại sao?. Bởi vì nữmifa là rất vĩ tế (còn vi tế hơn 
hơi-thở-đẹp rất nhiều) cho nên sự chánh niệm cần phải có 
đủ sự tinh-khiết thì mới có thể duy trì được ømia. Nhưng 
bạn chưa tu tập và xây dựng chánh niệm đến trình độ này. 
Cho nên, bạn phải quay lại Giai Đoạn thiền trước đó, trước 
khi mửmira xuất hiện. Về thực hành, có nghĩa bạn phải quay 
lại Giai Đoạn 3: “s# chú tâm trọn vẹn vào hơi thở đẹp” 
“hơi thở đẹp” là một đỗi tượng vi-tễ, nhưng vẫn còn thô-tế 
hơn nmửmiffa, và bạn có thể thực tập lại sự chú-tâm vào đối 
tượng hơi-thở cho được thuần thục và sự chánh niệm sẽ 
được tu tập một cách mạnh mẽ và chín muôi trước khi bước 
qua giai đoạn 0a. Sau khi sự chánh niệm đã hoàn toàn 
được phát triển chín muôi ở Giai Đoạn 5, lúc đó nó sẽ có đủ 
sức mạnh để xử lý được cái đối tượng nửmiffa vi-tễ và tỉnh- 
tế hơn. Nguyên lý là bạn phải tu tập cách duy trì sự chú-tâm 
đối tượng thô-tế một cách nhuằần nhuyễn và mạnh mẽ trước 
khi chuyển qua thiền chú-tâm vào đối tượng vi tế hơn. Sau 
mỗi Giai Đoạn thiền, sự chánh niệm càng có chất lượng cao 
hơn, nhanh nhẹn và sắc bén hơn nhiều so với giai đoạn 


140 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


trước. Trình độ chánh niệm cần có để duy trì được dấu hiệu 
nimira cũng giỗng như kỹ năng cầm dao của một bác sĩ giải 
phẫu não người, còn trình độ chánh niệm cần có để duy trì 
sự chú tâm vào hơi-/hở thì giống như kỹ năng cầm dao gọt 
vỏ khoai tây vậy. Bạn cần phải có trình độ cao hơn cho giai 
đoạn xử lý tỉnh vi hơn. Nếu bạn nhảy một cái từ bước gọt 
vỏ khoai tây lên mồ não người, chắc chắc bạn sẽ “giết chết” 
bệnh nhân ngay. Tương tự, nếu bạn nhảy thắng từ giai đoạn 
đôi tượng “hơï-£hở” lên đối tượng “nira” thì chắc chắn là 
hư bột hư đường ngay. Bạn sẽ mất ngay mmifa, bởi vì bạn 
chưa có đủ trình độ để giữ [duy trì, phát triển] nữmirra đó. 


Khi đã tu tiến, bạn có thể trải nghiệm được một sự chánh 
niệm bất động, bất lay chuyền, đó là sự chánh niệm vào một 
đối tượng một cách trọn vẹn—rất trong sáng, rất sắc bén. 
Đức Phật nói rằng chúng ta có thể đạt được sự chánh niệm 
cao nhất ở tầng thiền định thứ tư [Tứ Thiền]. Đó là đỉnh cao 
của sự chánh niệm, là khi bạn có được sự buông-xả hoàn 
toàn. Bạn chỉ hoàn toàn tỉnh giác và bất động. Đó là trạng 
thái hùng mạnh nhất của chánh niệm mà người tu có thê trải 
nghiệm được. Khi nào bạn trải nghiệm được mức độ chánh 
niệm đó, thì bạn sẽ hiểu được răng: ứhật là buôn cười khi có 
ai nghĩ rằng mình có thể giác ngộ mà không cần chứng đắc 
tâng thiên định jhãna!. Vì sao?. Vì lý ở đây là: nếu không 
đạt được sự chánh niệm hùng mạnh như vậy, làm sao bạn có 
thê đạt được những trí tuệ minh sát hùng mạnh?. Như vậy, 
bạn bắt đầu nhận ra loại chánh-niệm nào và trình-độ chánh 
niệm nào bạn cần phải có đề đạt đến sự giác ngộ. 


Thiên sư Ajahn Brahm * I4 


Như bạn đã thấy, chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày 
là một chuyện, và chánh niệm trong thiền sâu là một chuyện 
khác. Chánh niệm có nhiều mức độ khác nhau về sức mạnh, 
về sự tinh tế, và khả năng thâm nhập hiểu biết. Cũng như có 
nhiều loại đao khác nhau—những dao cùủn và những dao 
bén, đao gọt vỏ khoai tây và dao giải phẫu —chánh niệm 
cũng vậy, cũng có nhiều loại: yếu, thường, khá, tốt, và hùng 
mạnh nhất. 


Vì vậy, nếu phát triển được sự chánh niệm sắc bén và 
hùng mạnh, bạn có thể đào sâu vào trong bản chất của tâm 
và khám phá những kho báu tuyệt đẹp là lẽ-thật của vô 
thường (ammica), khỗ (dukkha), và vô ngã (anaftä). 


Khi tôi nói đây là những kho báu đẹp đẽ, nhiều người đã 
phản đối: Làm sao khổ có thể là một kho báu?. Làm sao vô 
thường và vô ngã lại là những kho báu?. Đơn giản vì người 
đời thường chỉ ưa thích những thứ trông có vẻ kỳ diệu và 
bay bồng ví dụ như sắc đẹp, cái gì nghe siêu việt, cái tâm 
thức trên cõi tiên [tu tiên, thành tiên, sự sống trên cõi tiên], 
hoặc cái bản thể của tất cả sự sống [như đại ngăã...]. Chính 
cái tâm tưởng đó là lý do tại sao họ không tìm thấy được 
kho báu đích thực. Họ không biết họ đang tìm cái gì. 


142 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thiên sư Ajahn Brahm * 143 
Chương 6 


DÙNG NHỮNG CÁCH THIÊN 
KHÁC NHAU ĐỀ LÀM TƯƠI MỚI 
SỰ TU THIÊN CỦA BẠN 


Trong chương này, tôi sẽ trình bày những loại thiền khác 
nhau: /hiên về tâm từ, thiên buông bỏ, và thiên hành. Trong 
ba loại thiền này, phương pháp cũng gần như giống hệt như 
thiên về hơi-thở, chỉ khác nhau ở chỗ đối-tượng chú tâm. 
Bạn sẽ thấy những phương pháp này là hữu ích vì chúng 
góp phần vào sự đa dạng cho việc tu thiền của bạn. 


Nếu bạn chỉ chọn thực hành một loại thiền duy nhất, bạn 
có thể bị nhàm chán và như vậy có thể bị trôi dạt vào trạng 
thái u mờ, hoặc bạn có thể mất hết mọi cảm hứng và bỏ 
cuộc luôn. Bạn cần có hạnh phúc trong việc thiền tập của 
mình, nó không chỉ như là cái lớp keo dán sự chánh niệm 
vào đối tượng của nó, mà nó còn là yếu tố “giải trí” [theo 
đúng nghĩa gốc của từ này] lôi cuốn bạn quay lại với việc 
thiền tập. Câu châm ngôn trong môn tập thê lực hay võ công 
là “không đau—không thành”, nhưng câu châm ngôn trong 
thiền có thể là “không có hỷ lạc—không có chánh niệm”. 


Thiên về Tâm Từ 


144 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Chữ tâm từ của Đức Phật dùng là zm#ã. Nó chỉ về một 
loại tình cảm, về một cảm giác thiện ý có thể duy trì những 
ý nghĩ mong muốn người khác được hạnh phúc, và đó là ý 
muốn vị tha cho bất kỳ lỗi lầm nào của ai. Cách diễn đạt mà 
tôi thích nhất về tâm từ là: “Cánh cửa trái tim của tôi mở 
rộng cho bạn, mãi mãi, dù bạn là ai và dù bạn đã làm gỉ. 
Mfefa là tình thương yêu không có cái “/2”, không vị kỷ, nó 
khởi sinh từ tâm nguyện không cần phải được đền đáp, và 
không cần bắt cứ điều kiện nào. Đức Phật đã so sánh tâm từ 
như tình thương của người mẹ dành cho con (Šn 149). Một 
người mẹ không phải luôn yêu thích con trong từng giây và 
đồng ý với bất cứ điều gì con muốn, nhưng người mẹ luôn 
lo lắng cho con và luôn mong muốn con chỉ gặp toàn hạnh 
phúc. Tâm lòng rộng mở, không phân biệt và mang tính giải 
thoát như vậy chính là tâm từ. 


Thiền về tâm từ là bạn chú tâm vào cảm nhận của tâm 
từ, phát triển tình cảm đó cho đến khi nó tràn đầy trong tâm 
bạn. Muốn tu tập cách này, bạn hãy làm như cách chúng ta 
nhóm lửa trại. Bạn nên bắt đầu những tờ giấy hay bắt cứ vật 
liệu gì đễ bắt cháy. Sau đó, dùng những que ngo, những que 
củi nhỏ, hay vỏ cây khô. Khi lửa đã mồi lên kha khá, bạn 
bắt đầu bỏ vào những khúc củi lớn, và sau đó là những thân 
củi lớn. Khi đóng lửa đã cháy rực lên, bạn thậm chí có thê 
đưa vào những khúc cây ướt, cây tươi, và chúng cũng bắt 
cháy và sáng cả khu trại. 


Tâm từ cũng giống như những tia lửa ấm áp tỏa ra từ trái 
tim của bạn. Bạn không nên thắp môi đóng lửa tâm từ bằng 
những vật liệu khó cháy, điều đó chẳng khác nào bạn nhóm 


Thiên sư Ajahn Brahm * 145 


lửa trại bằng cách quẹt một que diêm vào khúc củi to. Lửa 
không thể được nhóm bằng kiểu đó được. Vì vậy, không 
nên bắt đầu thiền tâm từ bằng cách rải tâm từ cho chính 
mình hay cho người thù ghét mình. Thay vì vậy, hãy bắt đầu 
thực tập tâm từ về một thứ gì đó dễ làm hơn nhiều. 


(a) Phương pháp thiền tâm từ của tôi bắt đầu bằng việc 
thiết lập sự chánh niệm vào giây phút hiện tại, thiết lập Giai 
Đoạn I như đã được hướng dẫn trong Chương I1. Rồi sau 
đó, tôi bắt thiền tâm từ bằng cách tưởng tượng ra một con 
vật đáng yêu, ví dụ đối với tôi là con mèo nhỏ. Đối với bạn 
có thể là một chú chó dễ thương và trung thành. Tôi thích 
mèo, cho nên con mèo tưởng tượng của tôi đối với tâm từ 
giống như là gas bắt lửa rất nhanh. Tôi chỉ cần nghĩ đến 
hình ảnh chú mèo con là trái tim tôi thắp sáng lên tâm từ. 
Sau đó tôi thử hình dung về một chú mèo tưởng tượng: sự 
thật về kiếp mèo, kiếp sống ngắn ngủi luôn chịu những hất 
hủi, kinh khi, đánh đập; hoặc nếu không được chăm sóc bởi 
nBƯỜI, có thể bị bỏ rởi, bỏ đói, ướt lạnh, cô đơn, lang thang 
trở thành mèo hoang. Tôi luôn nhìn thắng vào mắt nó, sự 
giao tiếp bằng mắt là sự giao tiếp trực tiếp, cảm thông, hiểu 
biết và nói lên được nhiều điều. Tôi thường nhẹ nhàng bế 
chú mèo lên, ôm vào ngực như để sửi ấm thêm cho nó, xua 
tan sự sợ hãi trong mắt nó. Tôi luôn muốn thấy nó được 
khỏe mạnh, thư giãn, và nằm thở khè khè một cách hạnh 
phúc. 


Đây là bước đầu tôi chọn để thực tập lòng thương mến 
[tâm từ]. Tôi thường dùng sự tưởng tượng hình ảnh và 
những đối thoại bên trong để vẽ nên cảnh nơi ngọn lửa tâm 


146 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


từ bắt đầu phát sinh trong tim mình. Sau lúc thực tập như 
vậy, tôi nhắm mắt lại, sự chú tâm về vùng chỗ trái tim, và 
cảm nhận được những tia ấm áp của tâm từ phát ra từ đó. 


Tôi chọn chú mèo, bạn có thể chọn bất kỳ thứ gì bạn 
muốn để bắt đầu nhóm lên ngọn lửa tâm từ. Lúc này, đối 
tượng chúng ta chọn giống như một “ziếng giấy” để môi 
ngọn lửa tâm từ. Nhưng dù bạn chọn đối tượng nào thì đó 
nên là đối tượng tưởng tượng, không cần là đối tượng thật. 
Bởi vì khi bạn thực tập tâm từ về một sinh vật tưởng tượng 
thì bạn có nhiều tự do để khởi tạo tâm từ, vì những cảnh ngộ 
hoàn toàn có thể xảy ra đối với sinh vật đó thì bạn có thể 
hình dung được, nhưng đối sinh vật thực trước mắt bạn đã 
được chăm sóc thì bạn không thấy được những hoàn cảnh 
khác. Ví dụ, bạn tưởng-tượng cảnh những con mèo bị bỏ rơi 
thì sẽ thấy ngay cảnh ngộ đáng thương đó, chứ thể phải chờ 
đến lúc bạn thấy một con mèo nằm chết đói ngoài đường thì 
mới có thể khởi tâm từ bi. Dùng sức mạnh tưởng tượng 
[quán tưởng] của mình để khởi tạo lòng từ, và từ đó bạn sẽ 
khởi tạo được lòng từ cho những chúng sinh khác nhau. Đây 
là một cách thực tập mới, mang lại niềm thú vị cho bạn khi 
thiền về tâm từ. 


Cách đây vài năm, một thiền sinh nói với tôi cô ta không 
thích chó mèo và cũng không thích những trẻ em la khóc, 
dọc phá đất cát. Vì vậy, cô ta bị “bí”, không thể thực tập 
tâm từ. Tôi gợi ý cô ta nên bắt đầu thực tập tâm từ vào 
những cây hoa mà cô ta trồng và chăm sóc hằng ngày ở 
trong nhà cô. Hãy tưởng tượng những mầm cây non yếu, 
những nhánh mới mọc cần sự chăm sóc thực sự của con 


Thiên sư Ajahn Brahm * 141 


người thì mới mọc lên được. Và bạn biệt không, điêu đó đã 
có kêt quả. Tâm từ của cô ây được nhóm lên từ đó. 


(b) Sau khi đã nhóm lên ngọn lửa từ tâm dành cho những 
sinh vật nhỏ bé, chúng ta bắt đầu chuyển ngọn lửa đó sang 
đối tượng là øgười thật. Có thể đó là người mà mình thân 
mến, gần gũi, hay một người bạn thân nhất, đễ cho mình 
khởi sinh tâm từ thực sự. Trong ví dụ đốt lửa trại, thì đối 
tượng thứ hai này giống như những “gwue củi nhở” tiếp theo 
miếng giấy môi lửa. Một lần nữa, bạn cũng dùng sự quán 
tưởng và đối thoại bên trong để hình dung ra hình ảnh người 
thân trong tâm mình. Họ cũng là những người cần có hạnh 
phúc và muốn tránh được mọi đau khổ. Nhưng ở đời mấy ai 
tránh được những khổ đau và bất hạnh. Bạn có thể nói trong 
tâm như vầy: 


“Này anh/chị/bạn thân mến, tôi thành tâm cầu mong cho 
anh được hạnh phúc. Câu cho thân thể không bị đau 
thương, bệnh tật, và tâm đây những sự an lòng. Tôi san 
sẻ tình thương mến vô tr đến với anh/chị/bqn. 
Anh/chị/bạn luôn có mặt trong trái tìm của tôi. Tôi thật 
sự quan tâm đến anh/chị/bạn”. 


Hoặc bạn có thể dùng những ngôn từ khác theo cách 
bạn. Bất cứ ngôn từ hay cách nói nào làm khởi sinh tâm từ 
ấm áp của bạn dành cho họ. Hãy giữ người đó trong tâm 
mình. Tưởng tượng mình đang nhìn thấy người đó ngay 
trước mặt mình, cho đến khi tâm từ của bạn đã tỏa sáng âm 
áp, bao trùm lấy họ, bao trùm lẫy bạn. Rồi sau đó bạn hãy 
chú tâm vào vùng tim của mình, bạn sẽ thấy một cảm giác 


148 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


của thân rất ấm áp nơi đó. Bạn sẽ thấy điều đó thật thú vị và 
đáng có. 


(c) Bây giờ, bạn bắt đầu chuyền qua đối tượng là những 
người thân thuộc trong gia đình. Cha, mẹ, con cái, anh, chị, 
em, dì, cậu...Bạn cũng dùng cách tương tự, và có thể tâm 
nguyện: “Cầu mong cho cha/mẹ/chị/em....sống hạnh phúc. 
Câu mong [người ấy] luôn được may mắn, tránh được bắt 
hạnh và đau khổ”.!? Hãy tưởng tượng họ đang ở trước mặt 
mình cho đến khi tâm từ của bạn đã chiếu sáng và bao trùm 
lẫy họ. 


(d) Bước tiếp theo là bạn thực tập tâm từ trên cả mới 
nhóm người, có lẽ là những người trong gia đình mình. 
Cũng thực hiện như vậy, và đọc những lời tâm nguyện như 
vậy. Đến lúc này, đối tượng người thân gia đình là giống 
như giai đoạn bạn bắt cháy “những thân cúi to” nơi lửa trại 
TÔI. 


(e) Bây giờ, bạn tưởng tượng tâm từ giống như tia sáng 
vàng từ bông hoa sen trắng đẹp đẽ ngay giữa tim bạn. Hãy 
để tia sáng tâm từ mở rộng ra khắp mọi phương, bao trùm 
lẫy nhiều hơn các chúng sinh khác cho đến khi tia sáng tâm 
từ trải rộng đến vô biên, tràn đầy trong trái tim bạn (như 
cách Đức Phật đã nói trong bài kinh “âm Từ”). 


!2 Nếu bạn bắt đầu thực tập tâm từ một cách nghiêm túc, bạn có thể đọc thêm 
sách hướng dẫn riêng về Thiền Tâm Từ của vị thầy này hay các vị thầy khác, 
trong đó sẽ có hướng dẫn rất nhiều câu tâm nguyện mà bạn có thê đọc, cảm 
giác, và chọn cho mình những câu tâm nguyện hợp với tâm trạng của mình 
nhât. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 149 


Nguyện tất cả chúng sinh, 
được hạnh phúc an bình, 
Nguyện cho tâm chung sinh, 
được vui lòng như ÿ. 


Chúng sinh dù yếu mạnh, 
đãi cao hoặc trung bình, 
thấp, nhỏ hay to lớn, 

có mặt hay khuất mặt, 

dù ở gần ở xa, 

chưa sinh và đã sinh 


Không trừ chúng sinh nào, 
Nguyện cho tâm tất cả, 
được tràn đây hạnh phúc! 


Hãy rải chiếu tâm từ khắp thế giới. Bạn ở đó một lúc để 
cảm nhận hết. Bạn cứ thực tập rồi sẽ hiểu thấy được những 
từ ngữ mà chúng ta vừa diễn tả về tâm từ bao trùm thế giới. 


(Ð Quay lại ví dụ đống lửa trại, ngọn lửa bây giờ đã rực 
cháy, sáng tỏa cả một khu vực, bắt cháy được cả những thân 
củi ướt củi tươi vốn rất khó bắt cháy được vào những giao 
đoạn đầu. Nghĩ về những người thù ghét mình hay kẻ thù 
của mình. Nghĩ đến những người đã làm hại bạn, làm tốn 
thương bạn rất nhiều. Có thể bạn khó tin, nhưng đến lúc này 
thì tâm từ của bạn đã rất mạnh mẽ đủ để bạn tha thứ cho họ, 
và cầu mong cho họ hạnh phúc. Lúc này, tia sáng tâm từ của 
bạn cũng đến được trái tim họ: 


150 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


“Này anh, dù cho những gì anh đã làm với tôi trước đáy, 
hận thù chẳng mang lại điều gì tốt cho tôi hay anh, tôi 
xin cầu chúc anh luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Tôi 
thành tâm mong anh không còn khổ đau của quá khứ và 
luôn được niềm vui trong hiện tại và tương lại. Câu 
mong cho vẻ đẹp của tâm từ vô điều kiện này đến được 
với anh”. 


(g) Kế tiếp và khó nhất, đó là những khúc củi ướt củi 
tươi cuối cùng bạn đưa vào để bắt cháy bằng ngọn lửa tâm 
từ. Đó là bản thân mình. Hầu hết các thiền sinh đều thấy 
người khó nhất để họ thực hành tâm từ chính là...bản thân 
mình. 


Ví như bạn đang nhìn mình trong gương. Tự nói với 
mình bằng tất cả sự chân thành với nội dung tương tự như: 


“Tôi muốn bản thân mình được khỏe mạnh. Tôi muốn 
tặng cho bản thân mình món quà hạnh phúc. Đã từ lâu 
cánh cửa trải tìm tôi đã đóng cửa với tôi; báy giờ tôi mở 
ra. Dù tôi đã làm gì, hay sẽ làm gì sai, cánh cửa tình 
thương và sự trân trọng chính mình luôn mở ra cho tôi. 
Tôi tha thứ một cách không điều kiện cho tất cả những 
lôi lầm và sự cắn rứt mà tôi đã tạo ra. Hãy quay về nhà. 
Tôi trao tặng tình thương yêu mà không hê phán xét. Tôi 
luôn quan tâm đến một 'người' gọi là tôi”. Tôi ôm lấy 
bản thân mình với tất cả tâm từ ái”. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 151 


Bạn có thể dùng những ngôn từ riêng của mình để giúp 
cho hơi ấm của tâm từ được thấm sâu vào trong lòng mình, 
thấm sâu vào nơi mình sợ hãi nhất. Hãy để tâm từ tha thứ, 
yêu thương, trân trọng, ban tặng, và quan tâm đến bản thân 
mình. Có như vậy, bạn mới có thể thực hành tâm từ cho 
chính bản thân mình. 


- Trước khi kết thúc buổi thiền về tâm từ, hãy dừng một 
hai phút để suy xét lại bạn cảm thấy trong mình thế nào. 
Nhận biết tác dụng của việc thiền này đối với bạn. Thực ra, 
thiền về tâm từ có thể tạo ra những niềm hạnh phúc thần 
tiên. 


Để kết thúc buổi thiền về tâm từ một cách đẹp đẽ, một 
lần nữa tưởng tượng ánh hoàng kim của tâm từ đang chiếu 
rọi từ bông sen trắng là trái tim của bạn. Quán tưởng những 
tia sáng đang thu lại vào trong bông hoa sen, để lại vùng âm 
áp xung quanh. Khi ánh sáng tâm từ hội tụ về lại bên bông 
sen trăng, những cánh sen khép lại, như ôm giữ lấy hạt 
giống tâm từ trong tim bạn, sẵn sàng tỏa sáng ra trong lần 
thiền tâm từ tiếp theo. Rồi bạn mở mắt ra, từ từ đứng dậy 
khỏi gối ngồi thiền. 


Bạn hãy thực tập tâm từ, và tự thân mình sẽ biết rằng 
những điều xảy ra như sự hướng dẫn và cách diễn tả ở trên 
là “thực” và bạn hoàn toàn có thể thực hiện được nó để phát 
triển tâm từ. 7m-từ rất có ích cho việc tu-thiên nói chung, 
và sau này bạn sẽ biết được rằng: bạn có thê mang trạng thái 
tâm từ sâu sắc vào trong những tầng thiền định. 


152 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Làm Dịu Tâm Chúng Ta 


Thiền tâm từ làm mềm dịu tâm và hướng tâm về sự quan 
tâm, thiện ý, và chấp nhận. Tâm trở nên “hiền từ”. Dễ hiểu 
rằng bạn sẽ trở nên ít ích kỷ hơn, ít lo toan những quyên lợi 
và nhu cầu cá nhân của mình hơn, và có nhiều thiện ý giao 
lưu tương tác một cách thanh bình với mọi người khác. Về 
mặt tình cảm, tâm từ cảm giác rất thú vị và thanh tịnh. Nếu 
bạn thực tập tâm từ thường xuyên, tâm từ sẽ luôn luôn ngự 
trị bên trong trái tim bạn. Bạn trở thành một người bi mẫn, 
đầy cảm thông, và lòng tốt của bạn là nguồn vui đối với tất 
cả chúng sinh và đối với chính mình. (Ximm nói lại, khi bạn 
thực tập tâm từ thành công, bạn sẽ tự thân thấy được những 
lời giảng này là cách tả đúng “thực” với trạng thái tâm từ 
của bạn). 


Tâm từ giúp bạn ôm lấy những chúng sinh khác, dù họ là 
øì cũng vậy. Nhiều người thấy điều đó là không thể, chỉ bởi 
vì cái tâm của họ vốn luôn luôn đối đãi, luôn tìm lỗi phải 
nơi người khác. Tâm họ chỉ nhìn thấy được một mặt xấu, 
phần khuyết điểm của người khác. Nhưng tâm từ nếu phát 
triển được thì nó lại ôm chằm lấy toàn bộ đối tượng người 
hay vật, và chấp nhận họ đúng như họ là, không còn phân 
biệt hay đối đãi. Thông qua quá trình thực tập tâm từ (mời 
bạn hãy thực hiện!) thì bạn sẽ thấy bản thân mình không 
còn để ý hay ý thức về những sai lỗi của chính mình và 
những khuyết điểm của người khác [và tất cả chúng sinh 
khác]. Và từ đó, bạn có thể yêu mến, ôm lấy họ, không còn 


Thiên sư Ajahn Brahm * 153 


đánh giá này nọ về họ nữa. [Được như vậy thì mình đâu còn 
nhiều sân si này nọ vê họ và về bản thân mình nữa]. 


Ví dụ, trong Giai Đoạn thiền “chú tâm vào giây phút 
hiện tại”, bạn phải biết chấp nhận cách mọi sự thê đang 
diễn ra, cho dù chúng là gì, bạn chỉ cần chú tâm vô tư vào 
mỗi sự thể đó, ôm lấy giây phút hiện tại, và không cần ý 
kiến hay phê bình. Nhưng nếu bạn cứ tìm lỗi, cứ ý kiến này 
nọ trong giây phút hiện tại, thì bạn không thê đang ở trong 
hiện-tại, bạn không còn chú tâm thuần khiết và an trú vào 
hiện-tại. 


Có thể kết hợp thiền tâm-từ với thiền hơi-thở. Khi bạn 
thực tập GIai Đoạn 3 “sự fnh giác vào hơi thở”, bạn quan 
sát hơi-thở bằng tâm-từ. Bạn nghĩ có thể nghĩ như vầy: 
“Này hơi-thở, cánh cửa của trái tìm ta đang mở rộng đối 
với bạn, cho dù bạn cảm thấy thế nào, cho dù bạn làm g”`. 
Ngay khi nghĩ vậy, bạn sẽ nhanh chóng thấy mình đang 
nhìn vào hơi-thở với tâm bi mẫn, ôm lấy nó thay vì ý kiến 
về nó hay tìm lỗi ở nó. Khi đã thêm tâm từ vào tiến trình 
tỉnh giác, bạn không còn mong đợi gì nữa, bởi vì hơi thở đã 
quá đủ tốt đẹp rồi. Nhờ có tâm từ, bạn sẽ cảm thấy sự ấm áp 
rất lôi cuỗn đang truyền vào hơi-thở, mang lại niềm hoan hỷ 
trong mỗi hơi-thở-vào và hơi-thở-ra. 


Sẽ rất tuyệt khi quan sát »øi-/hở trong một thời gian 
ngắn và hơi-thở biến thành “hơi thở đẹp”: điều đó có nghĩa 
là bạn đang tiến bộ lên Giai Đoạn 5 của thiền (như đã giảng 
giải trong các chương đầu). 


154 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Mang Tâm-Từ Vào Trong Tầng Thiền Định 


Jhãna hay các tầng thiền định là đỉnh cao thuộc về cảm- 
xúc, chứ không phải những đỉnh cao thuộc về lý trí. Bạn 
không thể “nghĩ” về cách bạn tiễn vào một tầng thiền định, 
mà bạn chỉ có thể “cảm-giác” cách bạn tiến vào đó. Để 
thành công, bạn cần có sự quen thuộc với thế giới cảm xúc 
của bạn, đủ để bạn tin tưởng vào nó một cách Iim-lặng mà 
không hề điều khiến gì cả. Có lẽ vì lý do này mà những 
thiền sinh nữ có vẻ bước vào những tầng thiền định một 
cách dễ dàng hơn là các thiền sinh nam. Thiền về tâm từ tập 
cho mọi người trở nên dễ dàng hơn với sức mạnh của những 
xúc cảm. Đôi lúc bạn có thể khóc trong lúc thiền tập về tâm 
từ, nhiều lúc nước mắt tuôn trào không ngăn nỗi. Nếu xảy ra 
như vậy, bạn cứ để nó tự nhiên. Trên con đường đi đến niế¡- 
bàn giải thoát, tất cả chúng ta đều phải học hiểu về cường 
độ của những cảm xúc tỉnh khiết nhất——Và những tầng thiền 
định (/hãna) là tỉnh khiết nhất trong tất cả. Do vậy, thiền về 
tâm-từ giúp cho chúng ta dễ tiếp cận tới những trạng thái 
tầng thiền định /hãna. 


Thậm chí, chứng ta có thể dùng thiên về tâm-từ để tiến 
thẳng vào tâng thiên định jhãna. Khi bạn tu tập tâm-từ đến 
giai đoạn được mô tả ở trên, đó là lúc những tia sáng hoàng 
kim của tâm từ có thể chiếu rọi vô biên khắp thế gian, bao 
trùm tất cả chúng sinh hữu tình bằng năng lực bao la của 
tâm từ thương mến; đến lúc này, bạn tiến qua bước tiếp 
theo. Bước tiếp theo là bạn hãy quên-hết tất cả chúng sinh 
và không còn để ý đến năng lực tâm từ đến từ đâu. Thay vì 


Thiên sư Ajahn Brahm * 155 


vậy, bạn chỉ tập trung sự chú tâm vào “sự frái-nghiệm của 
tâm fừ” mà thôi. Bước này thường xảy ra một cách tự nhiên 
chứ không phải từ quyết định của bạn. Đối tượng thiền đã 
được tinh giản, không còn sự nhận thức về những chúng 
sinh khác nhau. Tất cả những gì còn lại trong tâm bạn chỉ là 
cái “/đm fừ thoát thân”, như tôi hay gọi, nó tương tự như 
hậu-ảnh của cái miệng cười thoát thân của chú Mèo 
Cheshire trong ví dụ ở Chương 2. Bạn trải nghiệm điều này 
trong “con mắt của tâm” với một bầu ánh sáng hoàng kim. 
Đó là hậu-ảnh của tâm từ. Đó là dấu hiệu mửnia. Đó là 
nữni1fa tâm-từ. Mefta nimH11a. 


Một nimiHa được khởi tạo nên từ việc thiên tâm-từ thì 
luôn luôn cực kỳ đẹp đế, chỉ có điều là đôi lúc nó không ổn 
định. Không ổn định là do yếu tố phẩn-khích trong đó. Tuy 
nhiên, bản chất øimf£a này là vô cùng lôi cuốn đến nỗi bạn 
không thê nào cưỡng được việc vui thú với niềm hạnh phúc 
lớn lao đó. Như vậy, sau một chốc lát, na tâm-từ hoàng 
kim sáng tỏ đó trở nên tĩnh lặng và nó lướt vào /hãna. Đây 
là cách thiền tâm-từ đưa bạn vào trạng thái tầng thiền định 
jhãna. 


»Như vậy, nếu bạn thực hành thiền tâm từ đến mức độ 
bao trùm vô biên, và sau đó chỉ còn hội tụ sự chú-tâm vào 
cái cảm-nhận của tâm-từ một cách miên mật và tĩnh lặng, 
thì sẽ tự nhiên xuất hiện hậu-ảnh tâm từ [zimia tâm từ], và 
chính mửnira hoàng kim đẹp đẽ này sẽ dẫn dắt bạn đi vào và 
chứng đắc tầng thiền định /hãna. 


156 * Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Trải Rộng Tám Từ sau khi Đạt Định Thám Sâu 


Nhiều năm trước đây ở tu viện của chúng tôi ở Perth, 
chúng tôi đọc tụng những vần kệ của Đức Phật để trải rộng 
tâm từ. Bài kinh tụng chỉ kéo dài năm phút. Trước lúc đó, 
tôi đã thiền tập tâm từ một cách sâu sắc, và khi bắt đầu đọc 
tụng thì tâm của tôi đã hoàn toàn thắm đẫm tâm từ nên tôi 
không thể tiếp tục đọc tụng được câu nào nữa. Tâm từ vô 
biên ùa ra như dòng suối lan tỏa khắp mọi hướng. Tôi chưa 
bao giờ đọc hết những vần kệ đó. Tâm của tôi đã được làm 
mềm địu [hiền từ] bởi nhờ sự thiền tập tâm từ trước đó, vì 
vậy những lời dạy nguyên thủy [lời kinh] của Đức Phật về 
cách trải rộng tâm từ đã làm tâm từ của tôi tuôn trào không 
thể kiềm nén được. 


Từ những kinh nghiệm như vậy, tôi học được bài học 
rằng: trước tiên bạn nên tu tập tâm đạt đến chánh định 
samadhi—sự tĩnh lặng có chủ tâm— đề sau đó bạn mới có 
thể trải rộng tâm từ một cách mạnh mẽ được. Nói ngược 
lại, để người tu có thể phóng rải tâm-từ một cách mạnh mẽ, 
người tu cần phải tu tập tâm đạt đến chánh-định thâm sâu 
trước. Sau khi đã đạt được chánh-định sâu, bạn có thê "⁄ózn" 
được bắt cứ đối tượng nào đang ở bất cứ đâu bằng cái tâm- 
từ siêu mạnh mẽ đó!. 


Vào cuối một khóa thiền mà tôi đã hướng dẫn, tôi đã 
mời các thiền sinh thử làm một việc như sau. Tôi biết nhiều 
thiền sinh có tâm [đạt định] rất mạnh mẽ vào cuối khóa 
thiền. Tôi hướng họ vào thiền tâm-từ, và khi tôi cảm thấy 
năng lực của họ đã đủ mạnh mẽ, tôi mời họ “tóm lẫy" một 


Thiên sư Ajahn Brahm * 157 


người bạn ở cách xa bằng tâm từ mạnh mẽ đó. Tôi khuyên 
họ nên chọn một người bạn [hay người thân] đang ở cách xa 
nơi khóa thiền. Sau đó tôi nhìn đồng hồ và ghi nhận thời 
gian. Vào cuối giờ thiền về tâm từ, tôi báo cho các thiền 
sinh biết khoảng thời gian đó, và nói họ hãy liên lạc với 
người bạn ở xa của mình và hỏi xem người ấy đã đang làm 
gì trong khoảng thời gian đó, và hỏi xem người ấy cảm thấy 
cảm thấy như thế nào trong khoảng thời gian đó. Nhiều 
thiền sinh gọi điện thoại cho tôi trong mấy ngày sau và nói 
rằng: "Điều đó linh ứng thiệt!". Bạn của họ đã nhận được vả 
cảm thấy tâm-từ ấm áp được truyền đến họ. Khi bạn gửi 
tâm-từ từ cái tâm mạnh mẽ đang được chánh-định thâm sâu, 
đối tượng có thể cảm nhận được tâm-từ đó. Bạn hãy tu tập 
và hãy thử làm để tự mình thấy được điều đó. 


Thiền Để-Yên (Buông Bỏ) 


Những lúc khác, thay vì chọn hơi-thở hay tâm-từ làm đối 
tượng thiền, tôi chọn sự để-mặc: sự buông-bỏ. Tôi chỉ nhìn 
tâm mình và nhận ra rằng điều tốt nhất cần làm vào lúc này 
là cứ để mọi thứ như đang vậy. Về căn bản thực hành, thiền 
buông-bỏ chính là Giai Đoạn 2 của thiền về hơi-thở: đó là 
“sự tỉnh giác im lặng vào giây phút hiện tại”. Nó cần phải 
1m-lặng, bởi vì đề-yên cho mọi sự có nghĩa là bạn không xía 
vào, không chỉ thị, không ý kiến, không phàn nàn; bạn 
không có gì để nói, không cần nói gì. Sự để-yên diễn ra 
trong giây phút hiện tại. Bạn chú tâm, tỉnh giác, ý thức về 
mọi sự khi chúng diễn ra trong khoảng khắc hiện tại, và bạn 
cứ để mặc chúng tự đến, tự ở, tự đi, bất cứ lúc nào chúng 


158 * Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


như vậy. Thiền để-yên cũng giống việc ngồi trong một căn 
phòng, ai đến, ai vào, bạn cứ để họ vào. Họ muốn ở bao lâu 
tùy họ. Ngay cả họ là quý sứ kinh khủng, bạn vẫn cứ ngồi 
yên, để họ vào ngồi. Bạn chăng hề lúng túng. Ngay cả có 
Đức Phật với đầy hào quang rạng rỡ bước vào, thì bạn cũng 
cứ ngồi yên, hoàn toàn buông-xả. "Cứ vào, nếu muốn". "Cứ 
đi, nễu muốn". Bất cứ thứ gì khởi sinh trong tâm bạn, dù dó 
là đẹp đẽ hay thô tế, bạn cứ đứng lùi lại, và để mặc mọi thứ 
diễn ra, không hề phản ứng gì—cứ im lặng quan sát và thực 
tập và duy trì “sự tỉnh giác im lặng vào giáy phút hiện tại”. 
Đây chính là “thiền để-yên”. 


Ví Dụ Khu Vườn 


Nhiều người ở những xứ “đất rộng người thưa” như ở 
bên Mỹ thường có vườn rộng trong khuôn viên nhà, nơi mả 
họ thường bỏ ít nhiều thời gian để làm vườn, chăm sóc cây 
cối cho đẹp mắt. Nhưng ý nghĩ ban đầu là vườn để thưởng 
ngoạn chứ không phải để làm việc. Nghề làm vườn hay 
nông trại là ở chỗ khác. Vì vậy, tôi thường nói các thiền 
sinh nên thường xuyên ra ngồi ngoài vườn nhà của họ để 
thưởng thức vẻ đẹp của nó. 


Những học trò ít sâu sắc thì cho rằng họ cần phải cắt cỏ, 
tỉa cành, tưới hoa, cào lá khô, và làm cho khu vườn hoàn 
hảo tinh tế trước khi có thể ngồi ngắm nhìn nó. Dĩ nhiên, 
chẳng có khu vườn nào là hoàn hảo, dù cho họ có cô gắng 
làm hết sức. Và vì vậy, họ chăng bao giờ chịu nghỉ ngơi, 


Thiên sư Ajahn Brahm * 159 


chăng bao giờ chịu ngôi yên, cứ làm này làm nọ mà không 
chịu ngôi ngăm khu vườn. 


Những học trò trung bình thì, ngược lại, không làm gì 
hết. Thay vì làm, họ chỉ ngồi trong khu vườn và nghĩ: "Cỏ 
cần phải được cắt. Các cây cần phải được tỉa cảnh. Các 
bông hoa đã khô héo, và nhiều lá rụng cần phải được cào 
dọn cho sạch, vì các cây nhà bên cạnh nhìn xanh tốt và đẹp 


N 
Âxx!! 


đẽ hơn nhiều", và vân vân. Họ cứ ngồi nghĩ này nghĩ nọ về 
những thứ cần làm để khu vườn được hoàn hảo, chứ họ 
không hề để tâm thưởng thức khu vườn. Họ cũng chăng tìm 


thây niêm an lạc nào cả. 


Loại thứ ba là những thiền sinh khôn khéo. Họ đã làm 
nhiều việc để làm đẹp khu vườn, và bây giờ thì họ nghỉ ngơi 
và ngồi thưởng thức vẻ đẹp của nó. Họ nói rằng: "Cỏ có thể 
cần phải được cắt. Các cây có thể cần phải được tỉa cành. Lá 
có thể cần phải được cào dọn cho sạch—nhưng không phải 
lúc này!. Khu vườn bây giờ cũng đủ tốt rồi". Và họ thảnh 
thơi nghỉ ngơi, không cảm thấy áy náy hay khó chịu về việc 
chưa làm cho khu vườn hoàn hảo. 


“Thiền để-yên” cũng giống như vậy. Đừng có cô tạo thứ 
gì cho hoàn hảo, đừng cầu toàn, đừng cô kết đan hết đống 
sợi len thành áo rồi mới chịu buông nghỉ. Cuộc sống là 
không bao giờ hoàn hảo và những bồn phận là không bao 
giờ làm hết được!. "Cứ để-yên" là cách tạo sự khuyến khích 
để bạn ngồi xuống một cách im lặng và để tâm yên nghỉ 
thảnh thơi ngay giữa những thứ không hoàn hảo. 


160 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Đây là một phương pháp thiền nên được dùng để bạn giữ 
sự bình-an và bình-tâm của tâm, dùng để xen kẻ cho những 
lúc bạn không thiền về hơi-thở hay thiền về tâm-từ. 


Thiền Để- Vên Có Thể Trở Nên Rất Mạnh Mẽ 


Thiền đề-yên có thê trở nên rất mạnh mẽ. Nếu việc thiền 
về hơi-thở, hay thiền về tâm-từ, hay một loại thiền nào của 
bạn là không làm được thì chắc là do “nền tảng” thiền của 
bạn là không đúng đắn—vậy thì bạn hãy áp dụng "thiền để- 
yên" là tốt nhất. (Nền tảng ở đây có thể là chỗ ngồi, không 
khí, môi trường xung quanh, thời tiết, tư thế ngồi, sức 
khỏe...). Bạn có thể ra ngồi ở ngoài vườn và để mặc mọi sự 
diễn ra như chúng diễn ra. Mọi sự diễn ra thế nào cũng 
bình-tâm và hài-lòng hết. Dù bạn có đang trải nghiệm điều 
gì tốt đẹp thì cũng để mặc nó như vậy——không thích, không 
chọn, không nghĩ xấu, không nghĩ tốt, không vấn đáp, 
không bình luận. Hãy để cho mọi sự tự nhiên như chúng 
đang là. Bạn có thê vẫn có một ít đối thoại trong tâm, nhưng 
đó chỉ là lưu-ý về sự "để-yên" mà thôi. Cứ ở yên với hiện 
thực trước mắt. Chỉ ngồi với ý nghĩ liên quan đến đối tượng 
thiền, chứ không nghĩ về bất cứ điều gì khác. Bằng cách 
như vậy, thiền sẽ đi đến “sự ứính giác hoàn toàn im lặng vào 
giây phút hiện tại”. Đó là Giai Đoạn 2. 


Nếu tôi bị đau, nếu bị nhức đầu, bị đau bao tử, hay dạng 
đau khác, hay nếu bị muỗi đang căn, tôi nói rằng: “Cứ để 
yên vậy”. Tôi không cãi vả, không bực mình về những điều 
đó. Tôi chỉ quan sát cảm giác của thân khi muỗi đang cắn 


Thiên sư Ajahn Brahm * 161 


tôi và cảm giác ngứa ngáy sau đó. "Cứ để yên vậy". Nếu 
bạn nằm trên giường suốt đêm nhưng không ngủ được: "Cứ 
để mặc như vậy". Nếu cơn đau chỗ nào không bớt, cứ để 
mặc nó như vậy. Cứ sống với nó. Đừng có trốn chạy khỏi 
nó. Nếu có yêu quái nào vào phòng của bạn, cứ để mặc nó, 
không đuôi nó ra, cũng không mời nó ở lại. Bạn cứ để nó tự 
nhiên. Để-yên cho mọi sự diễn ra là cách tập luyện một cải 
tâm buông-xả. 


Thiền Hành (Đi Thiền) 


Đi-thiền là rất tuyệt vời, nhất là trong buổi sáng sớm. 
Thường thì khi bạn thức quá sớm, sớm hơn những lúc bạn 
thường thức dậy, thì bạn hay bị mệt mỏi, như kiêu ngủ chưa 
đã giấc, và tâm không minh mẫn. Một lợi thế của việc đi 
thiên là bạn không bao giờ ngủ gục khi đang đi. Vì vậy, nếu 
bạn đang mỏi mệt, cách thiên tốt nhất là đi thiên, vì ngồi 
thiền bạn sẽ dễ bị ngủ gục. Đi thiền cũng sẽ tạo ra ít nhiều 
năng lượng và bạn sẽ cảm thấy được bình an và thư thái hơn 
nhiêu. 


Đi thiền được khuyến khích và thực hành bởi Đức Phật. 
Nếu bạn đọc các bài kinh trong kinh tạng Pali, bạn sẽ biết 
rằng Đức Phật thường đi thiền vào buổi sáng sớm. Phật 
thường không ngôi thiên trong buổi sáng sớm; Phật thường 
đi thiên vào buổi sáng. 


Nhiều Tăng và Ni đã đạt được giác ngộ ngay khi đang đi 
thiền. Đi-thiền là một cách hiệu quả để phát triển sự tĩnh- 


162 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


lặng (định) và trí-tuệ minh sát (tuệ)—[nhưng không dễ đạt 
đến mức độ có thể chứng đắc tầng thiền định /;ãna]. Đôi 
với nhiều tu sĩ ở Thái Lan mà tôi quen biết, họ chủ yếu thực 
hành đi thiền. Họ rất ít ngồi thiền. Họ thực hành đi thiền rất 
nhiều, nhiều người trong họ chứng đạt trí tuệ minh sát rất 
hùng mạnh trong khi đang đi thiên. 


Một lợi thế khác của việc đi thiền là nó thích hợp cho 
những ai không thể ngồi thiền được lâu, vì lý do nào đó về 
thân. Nếu bạn thấy rằng việc ngồi thiền gây cho bạn nhiều 
đau đớn hay khó thân, thì đi thiền có lẽ là cách thay thế rất 
hiệu quả. 


Đừng bao giờ coi việc đi thiền là cách thiền “loại hai”. 
Nếu bạn thực sự muốn đi thiền phần lớn thời gian tu thiền 
của mình, bạn cứ tự nhiên chọn lấy. Nhưng bạn phải làm 
cho tốt, hãy thực tập một cách kỹ cảng, thực tập một cách 
đúng đắn để tạo được hiệu quả. Bạn sẽ thấy mình sẽ có 
được niềm an-lạc được sinh ra từ sự tĩnh-lặng (định) khi bạn 
bước đi lên và xuống trên lối đi thiền hành. 


Thiết Lập Sự Đi Thiên 


Chọn một lối đi thắng, thông thoáng, tầm 20-30 bước 
chân. Lối đi có thể là một hành lan trong một ngôi nhà, một 
lối đi trong vườn, hay một lối mòn trên cỏ. Sử dụng bất cứ 
lối nào có thể, thậm chí là một đoạn đi ngắn hơn 20 bước 
chân cũng được. Nếu lối đi sạch sẽ, thoải mái, bạn nên đi 
chân trần, cảm thụ sự tiếp xúc giữa bàn chân và nên lối đi. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 163 


Đứng ở một đầu lối đi. Chuẩn bị tâm. Thư giãn thân và 
bắt đầu bước đi. Đi đến đầu kia, và quay lại, theo nhịp bước 
mà bạn thấy tự nhiên. Khi đang đi, bạn chấp hai bàn tay một 
cách thoải mái phía trước, và đặt tầm nhìn của bạn lên lối 
đi, khoảng hai mét phía trước. Hãy cần thận, đừng nhìn trái, 
nhìn phải, hay nhìn xung quanh. Nếu khi bạn đang đi thiền 
mà cứ nhìn thấy thứ này thứ nọ, thì sự đi thiền là vô ích, bởi 
vì sự chú-tâm vào bước chân sẽ bị xao lãng. 


Những Giai Đoạn Thiền Cũng Được 
Áp Dụng Vào Đi-Thiên 


Bốn Giai Đoạn thiền đầu tiên đã được giảng giải trong 
hai Chương 1 và 2 cũng được áp dụng vào việc đi thiền ở 
đây. Chỉ có một sự khác biệt là: đối với đi thiền thì sự chú- 
tâm hướng vào chỗ hai bàn-chân chứ không phải vào hơi- 
thở. 


Trước tiên, bạn cần tu tập (1) “sự tỉnh giác vào giây phút 
hiện tại” của Giai Đoạn I1. Dùng những kỹ thuật đã được 
dạy ở Giai Đoạn I để đạt đến trạng thái chỉ bước đi, nhẹ 
nhàng, ngay tại đây và bây giờ. Khi bạn cảm thấy mình đã 
an trú được vào giây phút-hiện tại, khi những ý nghĩ về quá 
khứ và tương lai không còn trong tâm nữa, thì bạn nhằm tới 
việc tu tập (2) “sự bước đi im lặng trong giây phút hiện tại”. 
Như đã giảng giải rõ ở Giai Đoạn 2, bạn từ từ tập dẹp-bỏ 
luôn tất cả mọi ý nghĩ. Bước đi mà không hè có sự đối-thoại 
bên-trong nào. Bạn phải biết ứng dụng những kỹ thuật đã 


164 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


được chỉ trong Chương I đề đạt đến giai đoạn (3) “bước đi 
im lặng). 


Đến khi những ý nghĩ này nọ trong tâm không còn nữa, 
bạn chủ động hướng sự chú tâm vào những chuyển động 
của hai bàn-chân và phần chân-dưới [từ đầu gối trở xuống]. 
Cứ làm như vậy cho đến khi nào bạn nhận biết được rõ rệt 
mỗi bước chân trên lối đi. Biết rõ từng bước chân trái, từng 
bước chân phải—lần lượt từng bước chân, không bỏ sót một 
bước nào. Như vậy, bạn chỉ cần tỉnh giác ý thức một cách 
im lặng vào từng “bước một”, và buông bỏ mọi sự khác. 
Khi bạn đã hoàn thành 10 vòng lên xuống lối đi mà không 
bỏ sót một bước trái hay bước phải nào, thì bạn đã hoàn 
thành được Giai Đoạn 3 của phương pháp đi thiền, và bạn 
có thể bắt đầu bước qua giai đoạn tiếp theo. 


Bây giờ, bạn phải tăng cường sự chú-tâm để bạn có thể 
nhận biết từng cảm-giác về chuyển-động của bước chân- 
trái, ngay từ khi bàn chân-trái bắt đầu chuyển động và nhắc 
lên khỏi mặt đất. Nhận biết khi nó nhấc lên, đưa tới, hạ 
xuống và đặt lên mặt đất trở lại, trụ lấy trọng lượng của cơ 
thể. Tu tập liên tục sự tỉnh-giác chú-tâm vào bước chân-trái. 
Sau đó, tiếp tục tỉnh-giác chú-tâm liên tục đều đặn y hệt như 
vậy vào bước chân-phải. Thực tập như vậy trên từng mỗi 
bước chân cho đến hết đoạn đường. Và đến hết lối đi bạn 
quay đầu lại, bạn hãy chú tâm đến từng cảm giác trong thao 
tác bước quay lại, không bỏ sót một động tác nào. 


Khi bạn đã bước đi được khoảng 1Š phút một cách thoải 
mái và duy trì được sự chú tâm vào mỗi khoảng khắc bước 


Thiên sư Ajahn Brahm * 165 


chân, không một nhịp ngắt, không bị gián đoạn, thì bạn đã 
đạt đến Giai Đoạn 4 của việc đi thiền: (4) “duy trì sự chủ 
tâm trọn vẹn vào bước chân”. Vào lúc này, tiễn trình bước 
chân đã hoàn toàn chiếm ngự sự chú tâm, vì vậy tâm không 
còn khoảng trống nào để bị xao lãng. Bạn biết rõ điều này 
xảy ra là bởi vì tâm đang đi vào trạng thái đạt định 
samadhi—sự tĩnh lặng có chú fâm—và tầm trở nên rất an 
bình. 


Chánh Định [Samadhi] Trên Lỗi Đi Thiên 


Ngay cả tiếng chim hót cũng biến mất khi sự chú-tâm 
của bạn đã hoàn-toàn tập trung vào trải nghiệm của bước 
chân. Sự chú tâm của bạn được an trụ một cách dễ dàng, hài 
lòng, và duy trì vào một đối tượng. Bạn sẽ nhận thấy đây 
thực sự là một trải nghiệm dễ chịu. Thực đúng vậy. 


Khi sự chánh niệm của bạn tăng cao, bạn càng biết rõ 
thêm những cảm nhận của bước chân. Rồi bạn sẽ thấy bước 
chân đi thiền có vẻ đẹp và sự bình an trong nó. (Giống như 
trước kia bạn có thể thấy được hơi-thỏ-đẹp trong phương 
pháp ngồi thiền). Mỗi bước chân trở thành một “bước chân 
đẹp”. Và nó rất dễ thu-hút toàn bộ sự chú-tâm của bạn, và 
bạn chỉ còn cảm thấy kỳ diệu với sự bước đi. Bạn có thể có 
được rất nhiều sự chánh-định (sai) bằng cách đi thiền 
theo cách này. Sự chánh định được cảm nhận bằng trạng 
thái thanh bình, một cảm nhận của sự tĩnh-lặng, một cảm 
nhận của tâm đang rất thư thái và rất hạnh phúc trong thế 
Ø1ới riêng của nó. 


166 * Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Tôi bắt đầu thực tập đi-thiền khi tôi vừa mới được thọ 
giới thành một Tỳ kheo ở một ngôi chùa ở Bangkok. Tôi 
chọn một lối đi, và hoàn toàn một cách tự nhiên, không hề 
găng gượng, tôi bước đi một cách chậm rãi. [Bạn không cần 
phải đi nhanh, và bạn cũng không cần phải đi quá chậm. Cứ 
bước đi theo nhịp mà mình thấy thoải mái]. Tôi thường đạt 
đến những trạng thái định [samadhi] đẹp đề trong khi đi 
thiền. Tôi nhớ lại có một lần trạng thái định bị cắt ngang do 
một sư huynh tôi đến gọi tôi; vì đã đi thiền quá lâu mà 
không biết thời gian trôi qua. Hôm đó, tôi phải tham dự một 
buổi lễ quan trọng trong chùa. Vị Tỳ kheo đó được phái đi 
tìm tôi. Tôi còn nhớ vị Tỳ kheo đó đến và gọi: 
“Brahmavamso, thầy cần phải đến dự lễ đznz” (có Phật tử 
bố thí thức ăn và vật dụng). [Tôi nghĩ lại] tôi đã vẫn đang 
nhìn xuống lối đi, khoảng hai mét phía trước. Hai tay chấp 
phía trước. Tôi nghe tiếng gọi của vị Tỳ kheo đó như cách 
đó hàng ngàn dặm, bởi vì tâm tôi đang chìm đắm vào trạng 
thái đạt định của việc đi thiền. Vị Tỳ kheo đó gọi lại: 
“Brahmavamso, thầy cần phải vào dự lễ ngay bây giờ”. Phải 
mắt hơn một phút mắt tôi mới rời khỏi mặt đất và mới 
ngước nhìn lên về phía vị thầy đó. Khi tôi nhìn thấy ánh mắt 
của thầy đó, tôi chợt nghĩ “Ua, chuyện gì vậy?”. Phải mất 
một lúc như vậy tôi mới thoát ra khỏi trạng thái định 
samadhi, và ứng xử lại theo nhịp sống bình thường. Tâm lúc 
đó thật là mát dịu, và thật an bình và thật tĩnh lặng. 


Tôi mong rằng các bạn cũng tự trải nghiệm sự thanh 
bình này khi thực hành đi thiền. Nhiều người thực tập đi- 
thiền lần đầu đều nói rằng: “Việc này thật kỳ diệu. Đẹp”. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 167 


Chỉ cần chậm rãi lại sẽ mang lại cho bản cảm giác thanh 
bình. Bạn trở nên tĩnh lặng chỉ bằng cách quan sát những 
cảm nhận khi bước ởổi. 


Vì vậy, đi thiền là một loại thiền khác mà tôi muốn đề 
nghị các bạn nên thực hành và trải nghiệm. 


Chọn Loại Thiền Phù Hợp Với Thời Gian 


Khi bạn có nhiều chọn lựa, thì bạn cũng ngập ngừng, 
không biết chọn loại thiền nào cho đúng nhất. Bây giờ, bạn 
đã đọc qua mấy phương pháp thiền, vậy loại nào là thích 
hợp cho bạn nhất?. Ví dụ sau đây có thể trả lời câu hỏi của 
bạn. 


Trong nghề mộc, một người học việc bắt đầu học cách 
làm quen và sử dụng những dụng cụ khác nhau. Những 
người thợ chính thì xem xét loại gỗ nào trước khi họ bắt đầu 
làm một loại đồ gỗ nào đó. Một cây gỗ lớn ở ngoài sân phải 
được cưa thăng thành những kích cỡ khác nhau. Sau đó, họ 
cần phải loại bỏ những bề mặt bị cưa sần sùi. Họ dùng giấy 
nhám cát, trước tiên là loại giấy nhám thô, sau đó là giấy 
nhám thô-vừa, và đến giấy nhám mịn. Sau cùng, họ dùng 
dầu vẹc-ni hoặc sáp để đánh bóng mặt gỗ bằng vải mềm. 
Như vậy, từ một khúc gỗ to thô ráp người thợ mộc đã biến 
nó thành những miếng gỗ láng đẹp với những kích cỡ cho 
các công dụng khác nhau, và đóng thành một loại đồ gỗ đẹp 
mắt. 


168 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Có những mặt gỗ của miếng gỗ, người thợ mộc không 
cần cho đánh giấy nhám (như những mặt giấu bên trong đồ 
gỗ). Có những mặt gỗ người thợ mộc cho đánh giấy nhám 
và vẹc-ni để làm bóng. Đó là kỹ năng của người thợ mộc, 
họ biết được chỗ nào cần phải được làm như thế nảo. 


>»>Tương tự, øgười mới học thiên thì nên bắt đầu học 
để biết cách sử dụng những phương pháp thiên khác nhau 
cho đến khi người ấy quen thuộc được với từng loại thiêm!. 
Còn những người thiền đã giỏi thì trước tiên xem xét trạng 
thái của tâm như thế nào trước khi chọn loại thiền nào để 
thiền lúc đó. Nếu người ấy bước vào thiền từ một trạng thái 
tâm rất bận rộn, người Ấy biết rằng mình sẽ bắt đầu thiền 
bằng một cái tâm thô tế. Như vậy, tốt nhất người ấy nên bắt 
đầu bằng kiểu “hiển để-yên” đơn giản, tức là cứ để mặc 
mọi sự cho tâm lắng lặng xuống lại. Nhưng nếu người ấy 
cảm thấy thân thể mỏi mệt hay cứng nhắc, họ nên chọn kiểu 
“đi thiển”. Khi người ấy thấy tâm mình không còn thô tế 
lắm, thì họ sẽ thực tập “sự tính giác vào giây phút-hiện tạ”, 
và sau đó thực tập lên “sự fỉnh giác im lặng về giây phút 
hiện tại”. Những người thiền có kinh nghiệm thì luôn biết 
được khi nào tâm họ có thể thực hành “¿hiên về hơi-thở”, 
hay khi nào cần thực hành “/hiên về £âm-tử”. Họ biết được 
khi nào họ có thể áp dụng những công cụ tinh tế hơn, ví dụ 
như “đuy trì sự chú tâm trọn vẹn vào hơi thở”, hoặc “duy trì 
sự chủ tâm trọn vẹn vào hơi thở đẹp”. Cũng như người thợ 
cả thông thạo việc làm ra sản phẩm bàn ghế, và biết cách 
đánh vẹc-ni cho nó thành thành phẩm đẹp mắt. Những thiền 
sư và thiền sinh giỏi thì thông thạo kinh nghiệm, họ biết lúc 
nào là phù hợp để chuyên qua đối tượng nửmiffa vi tễ, và 


Thiên sư Ajahn Brahm * 169 


biết cách để duy trì nó một cách thiện xảo cho đến khi tâm 
lướt vào [chứng đắc] trạng thái tầng thiền định jhana. 


Như vậy, một cái tâm thô tế từ nơi công sở hay chốn chợ 
đời bận rộn đã được chuyền hóa bởi một thiền sinh gIỎI trở 
thành một cái tâm đẹp nhất, êm dịu nhất, và tỏ sáng nhất. 


>»»Nhiều lúc, những thiền sư bắt đầu thiền từ một cái 
tâm đã mát dịu và chánh niệm. Họ xem xét trạng thái tâm và 
nhanh chóng biết được họ có thể bỏ qua Giai Đoạn I “sự 
tính giác vào giay phút-hiện tại và Giai Đoạn 2 “sự tỉnh 
giác im lặng vào giây phút-hiện tại”, và đi thăng vào “thiển 
về hơi-thở” hay “thiển về tâm-từ”. Đôi khi họ có thê thấy 
ngay tâm mình đang trong trạng thái an lạc một cách hoan 
hý, họ có thể bắt đầu thiền ngay vào Giai Đoạn 5 “sự fính 
giác vào hơi thở đẹp)”. 


Trong những trường hợp hiếm hơn, những thiền sư có 
thể nhận thấy mình đã có một cái tâm cân-bằng và mạnh-mẽ 
đủ để họ khởi tạo dấu hiệu mửnifa trong vài giây và nhanh 
chóng chứng nhập vào tầng thiền định j»ana. Đó là kỹ năng 
của những bậc thiền sư. 


Những người thợ non nớt, còn vội vàng hấp tấp, chọn 
lẫy miếng gỗ thô ráp và đánh vẹc-ni bằng cải mềm lên đó!. 
Họ chỉ lãng phí thời gian và làm hư rách những miếng vải 
mềm. (Lẽ ra họ phải bảo trơn hoặc phải đánh bằng giấy 
nhám thô nhiều lần cho trơn láng mặt gỗ, rồi tới giấy nhám 
mịn, rồi mới đánh vẹc-ni dầu bóng). Tương tự vậy, những 
thiền sinh non nớt, vội vàng tự tin tự đại, thậm chí cũng 


170 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


chăng dành thời gian để nhận biết phần thô-tế của tâm mình 
và nhảy vào cô thực hành thiền chánh niệm về hơi-thở ngay 
từ ban đầu. Họ chỉ làm lãng phí thời gian và tạo ra khá 
nhiều khó khăn cho chính mình. 


Vì vậy, các bạn hãy vui lòng thực tập và làm quen với 
những loại thiền khác nhau cho đến khi các bạn biết khi nào 
mình dùng loại thiền nào và cách dùng nó ra sao. >Rồi kế 
từ đó, mỗi lần bạn chuẩn bị thiền tập, hãy nhận biết tâm 
mình đang như thế nào, và nhờ vậy bạn biết được phương 
pháp thiền nào thích hợp để ứng dụng trước. Bạn sẽ trở 
thành một bác sĩ về thiền, chân đoán tình trạng một cách 
chính xác trước khi điều trị một cách hiệu quả. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 171 
Chương 7 


HƠI THỞ ĐẸP 


Cốt lõi của đạo Phật nằm ở chỗ sự giác ngộ của Đức 
Phật lịch sử!. Hơn 25 thế kỷ trước đây, một tu sĩ lang thang 
tên Gotama (Cồ-đàm) bỗng nhớ lại kinh nghiệm thời ấu thơ 
của mình về trạng thái tầng thiền định /;Zna thứ nhất và 
nhận ra rằng thiền định /hZna chính là con đường dẫn đến 
sự giác ngộ (MN 36). Người đi đến một cánh rừng nằm bên 
bờ một dòng sông lớn, ngồi trên đệm cỏ dưới bóng một cây 
Bồ-đề và thiền. Phương pháp thiền Người đã thiền lúc đó là 
Chánh Niệm về Hơi-Thở (Z»ãpäna-sar), tức là chú tâm 
chánh niệm vào hơi thở-vào và hơi thởỏ-ra. Thông qua cách 
thiền này, Người đã lần lượt chứng đắc những tầng thiền 
định /hãna, thoát ra khỏi jhãna, và nhanh chóng chứng đắc 
những trí tuệ giác ngộ. Kê từ sau đó, người được gọi là một 
vị Phật, có nghĩa là một người giác-ngộ. 


Đức Phật tiếp tục giảng dạy phương pháp thiền “Chánh 
niệm về hơi-thở” (anaãpana-safi) cho đến cuối cuộc đời của 
mình ở trần gian này. Đó là phương pháp thiền đã mang lại 
cho Đức Phật lịch sử sự giác ngộ, đó là cách thiền tập siêu 
xuất, và Phật đã truyền dạy lại cho cả những đệ tử xuất gia 
trong tu viện và những người Phật tử tại gia ngoài phố chợ. 
Phương pháp thiền àng-đầu này đã được truyền thừa cho 
chúng ta đến tận hôm nay thông qua những ghi chép từng 
phần trong nhiều bài kinh, và đặc biệt bằng sự ghi chép đầy 


172 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


đủ nhất trong bài kinh Ânãpãnasati Sutta (kinh Chánh Niệm 
Hơi Thỏ) thuộc Trung Bộ Kinh (MN 118). 


Trong đó, Đức Phật đã giảng giải việc thiền chánh niệm 
về hơi-thở bao gồm những bước chuẩn bị khởi-đầu, và sau 
đó là 16 bước thực-tập. Trong đó, 12 bước thực-tập đầu tiên 
là những hướng dẫn để tu tập chứng đắc các tầng thiền định 
jhãna. Còn 4 bước thực-tập cuối cùng là những hướng dẫn 
về những thao tác cần phải làm sau khi thoát ra khỏi tầng 
thiền định. 13 


!3 Như đã được nói trong quyên sách này, và những sách hướng dẫn thực hành 
khác: sau khi người tu thoát ra khỏi trạng thái tầng thiền định (jhãna) mà họ đã 
chứng nhập, người tu được dạy là phải ôn nhớ lại [suy xét lại, quán chiếu lại] 
những tính chất và đặc điểm của tầng thiền định đó. Đây cũng chính là các 
bước thực-hành để kiểm-soát các tầng thiền định đề từ đó tiếp tục rút ra kinh 
nghiệm, và chánh niệm, và tu tiến hơn trong những lần thiền sau đó. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 173 


Mười Sáu Bước Tu Tập 
Thiền Chánh Niệm Về Hơi-Thở Của Đức Phật 
(0heo giảng giải 14jahn Brahm) 


m Bước l: 
“Hơi thở-vào đài; hơi thở-ra đaả†” 


m Bước 2: 
“Hơi thỏ-vào ngăn; hơi thở-ra ngăn” 


m Bước 3: 
“Trải nghiệm toàn-bộ hơi thở” 


m Bước 4: 
“Làm tĩnh lặng hơi thở” 


m Bước Š: 
“Trải nghiệm sự hoan-hÿ [hỷ} cùng hơi thở” 


m Bước 6: 
“Trải nghiệm sự hạnh phúc [lạc] cùng hơi thở” 


m Bước 7: 
“Trải nghiệm về hơi-thở như một Đối Tượng Của Tâm” 


m Bước 7: 
“Trải nghiệm về hơi-thở như một Đối Tượng Của Tâm” 


m Bước 8: 
“Làm tĩnh lặng sự trải nghiệm của tâm” 
m Bước 9: 


174 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


“Trải nghiệm tám” 


m Bước l0: 
“Làm sảng tỏ nimitfa” 


m Bước l]: 
* Duy trì nimiia” 


m Bước 12: 
“Giải thoát tâm” 


m bước l3: 
“Swy xét về vô-thường” 


m bước 14: 
“9y xét về sự phai-biến của mọi sự thể" [mọi pháp] 


m bước l5: 
“Suy xét về sự chấm dứt" [sự ngừng diệtJ 


m bước l6: 
“Suy xét về sự buông-bỏ, về sự từ-bở” 


Thiên sư Ajahn Brahm * 175 


(A) Những Bước Khởi Đầu 
Một Nơi Vên Tĩnh, Một Chỗ Ngôi Thoải Mái 


Đầu tiên, Đức Phật dạy rằng, đi đến một nơi yên tĩnh, ở 
đó bạn không bị quấy rầy bởi người khác, bởi những tiếng 
ồn, hay bởi những thứ khác [chẳng hạn như muỗi cắn]. Một 
số người thầy cho rằng bạn có thể thiền ở nơi ồn ào phố chợ 
hay trong xe hơi đậu ngoài đường, nhưng thực sự mà nói 
những kiểu thiền hời hợt đó chăng bao giờ mang lại trí tuệ 
hay sự giác ngộ nào cả. Đức Phật đã trước sau khuyên dạy 
là chúng ta cần phải có một nơi-yên-tĩnh để thiền. Một số 
người lại muốn ngồi thiền giữa rừng rậm nơi có muỗi bay 
dày đặc hoặc ngay giữa lối đi của cọp beo, nhưng điều đó 
chỉ giống như sự thử thách sức chịu đựng, chứ không phải 
là sự dễ chịu thư thái của thiền định. Đức Phật đặc biệt 
khuyên chọn những nơi như khu vườn hay vườn cây ăn trái, 
giống như khu Bodhi Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng) nơi mà Đức 
Phật chứng đắc sự giác ngộ hoàn toản. 


Kế tiếp là ngồi xuống một chỗ-ngồi thoải-mái. Bạn có 
thê ngồi trên một gối ngồi thiền, trên một ghế dài, hay một 
ghế dựa, chỗ nào bạn thấy thoải mái thì được. Sự thoải mái 
là cần thiết cho việc thiền về hơi-thở, sao cho cơ thể luôn 
luôn cảm thấy thoải mái được lâu trong khi ngồi. Những 
người tu thiền Phật giáo thì không ngồi trên mớ miếng chai, 
hay trên bàn đinh. Đức Phật cũng đã dùng đệm cỏ để ngồi 


176 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


dưới gốc cây Øổ-đề lịch sử.!* Bạn cũng không bắt buộc phải 
ngồi tréo chân kiểu kiết già hoặc ngồi giữ lưng thắng đơ 
như cán cuốc. Từ kinh nghiệm của bản thân tôi, tôi cho rằng 
bạn có thể ngồi thiền thành công bằng bất kỳ / thể không 
chính thống nào, miễn là nó phù hợp với bạn. Thực ra 
không hợp lý khi bắt các thiền sinh phải ngồi theo một vài 
tư thế cô truyền nào đó. Mục đích của các tư thế ngồi chỉ là 
giúp bạn khỏi những khó chịu và như vậy có thể giúp bạn 
buông-bỏ phần thân càng sớm càng tốt. (Tức là nếu tư thế 
ngồi không tạo ra những khó chịu cho thân, thì bạn chỉ còn 
tập trung vào việc thiền, không còn bị vướng bận bởi thân 
nữa.) 


Toàn bộ 16 bước tu tập thiền “chánh niệm về hơi-thở” 
(anãpana-safi) được thực hiện tốt nhất bằng tư-thế-ngồi, 
giống như Đức Phật cũng đã ngồi thiền dưới gốc cây 8ổ-đề. 
Trong phương pháp đi-thiền thì sự chú tâm của bạn đặt vào 
nơi các bước chân, chứ không phải vào hơi-thở. Đứng-thiền 
cũng vậy, cũng tập trung sự chú tâm vào chân. Những thiền 
sinh chưa giác ngộ cố găng thiền quán sát hơi-thở trong tư 
thế nằm-thiền thì cũng dễ bị buồn ngủ ngay sau đó. "Như 
vậy, các bạn hãy học và thực tập thiền “chánh niệm về hơi 
thở” trong tư thế ngồi. Đó là tư thế đúng và hiệu-quả nhất. 


Thiết Lập Chánh Niệm 


!4 Theo lịch sử Phật giáo, trong ngày của đêm Giác Ngộ, Đức Phật đã đến làng 
Senani. Ở đó, Người đã được cô Sujata dâng cúng một bát cháo sữa, và một 
người cắt cỏ dâng một mớ cỏ kusa để làm đệm lót nơi Đức Phật ngồi thiền. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 171 


Rồi Đức Phật đã yêu cầu chúng ta phải thiết lập sự chánh 
niệm “ø#gay rước mặt”. Khi Đức Phật nói “øgay frước 
mặt”, ÿ Phật không phải nói chúng ta phải tạo lập sự chánh 
niệm ngay chóp mũi, hay ngay điểm giữa của môi trên, hay 
một chỗ nào đó trước mắt chúng ta. Về mặt ý nghĩa, khi đặt 
cái gì ra trước-mặt có nghĩa là điều đó quan trọng và cần 
phải làm trước. Như vậy, hướng dẫn quan trọng của bước sơ 
khởi là thiết lập sự chánh niệm trước-tiên. (Vì nếu bạn 
không có sự chánh niệm thì bạn không thể thực tập việc 
“chánh niệm” về hơi-thở.) 


Sự chánh niệm ở đây được thiết lập bằng cách thực hiện 
theo hai giai đoạn, đó là Giai Đoạn lI và 2 như đã được 
hướng dẫn trong Chương 1: điều đó có nghĩa rằng bạn phải 
thiết lập sự chánh niệm bằng “sự finh giác vào giây phúi- 
hiện tại” và “sự tính giác im lặng vào giáy phút-hiện tại". 
Từ những giảng giải trước đây, chúng ta thấy rõ ràng rằng 
nếu sự chú tâm của bạn cứ lăng xăng lang man vào những ý 
nghĩ về quá khứ hay vọng tưởng về tương lai, thì bạn đang 
không có chánh niệm vào thứ đang điễn ra trong giây phút- 
hiện tại. Cũng vậy, khi bạn đang nghĩ, hoặc đơn giản là 
đang có tâm ý, thì sự chú tâm lúc đó chỉ là chú tâm vào 
ngôn từ ý tứ, chứ không phải chú tâm vào sự frdi nghiệm 
thuần túy của khoảng khắc-hiện tại. Nhưng khi bạn đang 
tỉnh-giác và ý-thức một cách im-lặng về bất cứ điểu gì đang 
điễn ra ngay trong hiện tại [ngay “trước mặt” tâm của bạn] 
thì lúc đó bạn đã thiết lập được một mức độ chánh niệm cần 
có đề có thể bắt đầu thiên “chánh niệm về hơi thở”. 


178 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


»Điều luôn luôn hữu ích để nhắc lại là: Có rất nhiều 
thiền sinh vội vã nhảy vào thiền chánh niệm về hơi-thở, bỏ 
qua giai đoạn khởi đầu rất quan trọng [đó là giai đoạn thiết 
lập sự chánh niệm một cách đúng đắn và tới một mức cần 
thiết] thì họ luôn gặp khó khăn trở ngại. (Nếu bạn là thiền 
sinh sơ cơ thì đừng cố “đi tắt như vậy. Điều đó không chỉ 
lãng phí thời gian, mà còn đưa bạn vào những rắc rối). Rắc 
rối là họ không thê giữ được sự chú tâm theo hơi-thở; và tệ 
hơn, họ cứ ngoan cô bám lấy hơi-thở băng ý chí, nên một 
lúc sau họ cảm thấy căng thắng, căng thắng còn hơn trước 
khi bắt đầu thiền. Chính hành vi “đi tắt một cách chủ quan 
và bất cân như vậy đã khiến cho môn “7iễn về hơi thở” của 
Phật giáo bị mang tiếng xấu là không đúng và không tu 
được. 


(B) Mười Sáu Bước Thực Hành 
m Bước 1 và Bước 2: 


Mặc dù Đức Phật đã dạy trước tiên trải nghiệm những 
hơi thở dài, rồi tới những hơi thở ngắn, nhưng điều đó 
không có nghĩa là bạn phải kiểm soát hơi thở của mình để 
thực thi hướng dẫn đó. Việc kiểm soát hơi thở chỉ tạo ra sự 
khó chịu. Lời hướng dẫn đó có nghĩa là bạn chỉ đơn thuần 
quan sát hơi thở đủ để biết là hơi thở đó dài hay ngắn. Mặc 
dù trong kinh Phật không nói, nhưng lời hướng dẫn đó cũng 
có nghĩa là bạn cũng quan sát cả những hơi thở không-dài 
không-ngắn, tức là những hơi thở nằm giữa hơi thở dài và 


Thiên sư Ajahn Brahm * 179 


hơi thở ngắn. (Không phải chỉ quan sát hơi thở dài và hơi 
thở ngắn, và bỏ qua những hơi thở khác.) 


Lý do của những lời hướng dẫn này là giúp cho bạn có 
thêm điều để quan sát (dài, ngắn), để giảm bớt sự nhàm- 
chán khi bạn chỉ quan sát những hơi thở-vảo và hơi thở-ra. 
Điều này giúp cho việc chánh niệm về hơi thở trở nên hứng 
thú hơn. Cũng lý do nảy nên đôi lúc tôi khuyên các học trò 
của mình hãy quan sát xem hơi thở nào dài hơn, hơi thở-vào 
hay hơi thở-ra?. Hoặc quan sát xem thử khoảng khắc giữa 
hơi thở-vào và hơi thở-ra có dài bằng khoảng khắc giữa hơi 
thở-ra và hơi thở-vào tiếp theo?. Xem những cảm nhận về 
hơi thở-vào có giống với những cảm nhận về hơi thỏ-ra hay 
không?. Điều này cũng có mục đích giống những hướng dẫn 
của Phật về sự cảm nhận hơi thở-dài và hơi thỏ-ngắn. Mục 
đích là tạo thêm nhiều chỉ tiết để sự chánh niệm quan sát 
hơi thở khỏi bị nhàm-chán. 


Một phương pháp khác thuộc giai đoạn này là tạo ra câu 
chuyện đẹp xung quanh hơi thở vào và hơi thở ra. Tôi gợi ý 
những thiền sinh của tôi hãy nhớ dưỡng khí O2 mà chúng ta 
thở vào là được các cây cối xung quanh thải ra. Và khí CO2 
mà chúng ta thở ra là dưỡng khí cho những cây cối đó. Như 
vậy, bạn hãy tượng chúng ta hít thở và sống nhờ vào món 
quà quý giá của những bông hoa và cây cối ban tặng; và cái 
chúng ta thở ra là món quà băn tặng lại cho cây xanh vả 
thiên nhiên xung quanh ta. Thật là hữu cơ. Hơi thở của bạn 
kết nối một cách mật thiết với cây cỏ sinh động xung quanh. 
Cách nâng cao nhận thức về hơi thở và sự thở của bạn làm 
cho việc theo đõi hơi thở càng dễ chịu hơn. 


180 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Trong truyền thống “Thiền Trong Rừng” của Thái Lan, 
họ thêm một kiểu niệm chú (amra) vào sự-thở. Đó là, 
ngay khi bạn thở vào, bạn nghĩ/ niệm “Buđ”, và ngay khi 
bạn thở ra, bạn niệm “Do”. Đó là hai vần tạo ra chữ 
“Budho” [Phật-Đà hay Đức-Phật]|. (Thiền sinh Việt nam có 
thể ứng dụng cách này, và có thể niệm vần “Đức” khi thở 
vào, và vần “Phậ?” khi thở ra. Thở-vào: Đức, thở-ra: Phật). 
Một lần nữa, việc này cũng chỉ tạo cho việc theo đõi hơi thở 
được dễ dàng và dễ chịu hơn trong giai đoạn ban đầu này. 
(Và khi niệm Đức-Phật, thiền sinh sẽ trở nên nghiêm túc 
hơn, dễ chú tâm hơn, vì niệm này cũng nhắc mình nhớ 
phương pháp thiền này là do chính Đức Phật giảng dạy, và 
những người tu thiền là đang thực hành theo con đường đạo 
của Phật). 


m Bước 3: Cảm Nhận Toàn Bộ Hơi Thở 


(Thực ra, theo bài kinh và theo tác giả là “trải nghiệm 
toàn bộ hơi thở”, nhưng người dịch tạm dùng chữ “cảm 
nhận” cho dễ...cảm nhận hơn, mặc dù chữ “trải nghiệm” hay 
“kinh nghiệm” mang ý nghĩa sâu sắc và toàn diện hơn.) 


Bước thứ ba này được gọi trong tiếng Pali là “sabba- 
kãya-patisamvedi”: “Cảm nhận toàn bộ tiến trình hơi thở”. 
Một số người hiểu lầm từ Pali kãyz ở đây vẫn có nghĩa là 
thân, thân-thể, và vì vậy họ cho rằng điều nảy có nghĩa là 
chú tâm vào mọi cảm nhận của toàn bộ sắc-thân của bạn. 
Hiểu như vậy là sai. Đức Phật đã chỉ ra rất rõ trong Kinh 


Thiên sư Ajahn Brahm * 181 


Chánh Niệm Về Hơi Thở (Ãnãpãna-safi Sufa MN 118) 
rằng Phật coi tiến-trình hơi-thở là một cái thân (kãya) trong 
các thân. Nên ở đây chúng ta có thể gọi là “hân hơi-thở”. 
Hơn nữa, mục đích của 12 bước thực tập đầu tiên là đẩn dần 
đơn giản hóa đổi tượng thiên, chứ không mở rộng hay làm 
cho nó phức tạp hơn. Như vậy, ba bước đầu tiên là thời gian 
để tăng trưởng mức độ nhạy bén của sự chánh niệm đến 
mức đủ để bạn quan sát từng mỗi cảm nhận trong tiến-trình 
hơi thở. 


Bạn (1) tỉnh giác chú tâm vào hơi thở-vào #0gay lúc nó 
bắt đầu khởi sinh từ trong sự tĩnh lặng. Bạn (1ñ) thấy được 
những cảm nhận về hơi thở-vào diễn tiến trong từng khoảng 
khắc, lên cao và phai biến dần đến khi lặn mất. Bạn có được 
mức độ rõ rệt đến nỗi bạn (11) nhận thấy được cái khoảng 
trống [khoảng dừng] giữa hơi thỏ-vào và hơi thở-ra kế tiếp. 
Tâm của bạn chú tâm như “con mèo đang canh một con 
chuột” ngay khi bạn đang chờ hơi thở-ra kế tiếp bắt đầu. 
(iv) Rồi bạn bắt đầu quan sát những rung động đầu tiên của 
hơi thở-ra. Bạn (v) quan sát những cảm nhận của hơi thở 
diễn tiến, thay đối với từng khoảng khắc, cho đến khi nó 
cũng lên cao, và rồi phai biến dần đến khi lặn mất trở lại 
vào khoảng trồng không. Rồi bạn (vi) lại quan sát khoảng 
trồng [khoảng dừng] giữa hơi thở-ra và hơi thở-vào kế tiếp. 


Cho đến khi tiến trình quan sát và cảm nhận như trên 
được lặp lại qua từng hơi thở này đến hơi thở khác, thì bạn 
đã hoàn thành bước thực tập thứ ba: “Cư nhận toàn bộ hơi 
thở vào và ra”. 


182 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Trong bộ sử thi cô điển Ân Độ Mahabharzia có câu 
chuyện về một vị thầy và ba người học trò, tôi muốn dùng 
câu chuyện này để giải thích thêm về bước thứ ba này của 
phương pháp thiền chánh niệm hơi thở. Vị thầy dạy các học 
trò về thiền định, đưa cho họ cung tên làm phương tiện để 
kiểm tra khả năng trình độ của họ sau thời gian tu học. Vị 
thầy cầm một con chim, chỉ là con chim giả, và gắn nó đậu 
trên cảnh một cây ở tầm cách xa chỗ ba học trò đang đứng. 
Cần phải có một trình độ cực kỳ thiện xạ mới có thê bắn 
xuyên con chim ở khoảng cách đó. Nhưng người thầy còn 
chỉ thị cho ba học trò một bài thi hầu như bất khả thi: “Ta 
không muốn các anh bắn trúng vào bất cứ chỗ nào trên thân 
chim. Muốn vượt qua bài thi này, các anh cần phải bắn đúng 
ngay mắt trái của con chim. Đó là mục-tiêu”. 


Vị thầy đưa cung tên cho học trò và đặn rằng họ nên 
thiền định trước, làm cho tâm hợp-nhất thành một với mục- 
tiêu, và chỉ khi nào làm được như vậy thì mới bắn. Học trò 
có quyền thiền và nhắm trong thời gian bao lâu cũng được, 
nhưng ngay trước khi bắn phải ra hiệu cho người thầy biết. 
Ba mươi phút sau, thí sinh đầu tiên ra dấu cho thầy là mình 
sắp bắn. Vị thầy bảo hãy chờ vài giây, và hỏi học trò: “Anh 
có thấy con chim trên cây không?”. Không rời mắt nhắm 
khỏi mục tiêu, học trò trả lời: “Dạ có”. Ngay lúc đó, người 
thầy đuổi người học trò đó ra, lấy lại cung tên và bảo: “Anh 
là đứa học trò ngul. Về học lại về thiền đi”. 


Vị thầy đưa cung tên cho học trò tiếp theo. Mất hơn một 
tiếng đồng hồ thiền định và chú tâm, người thứ hai ra hiệu 
cho thầy rằng mình chuẩn bị băn. Vị thầy hỏi: “Anh có thấy 


Thiên sư Ajahn Brahm * 183 


con chim trên cái cây không?. Học trò đáp lại: “Cây nào?”. 
Người thầy mừng thầm và hỏi tiếp: “Thế anh có thấy con 
chim không?”. Người trò trả lời: “Dạ có”. Vậy là người thầy 
thất vọng và đuổi người thứ hai ra luôn, lấy lại cung tên và 
bảo rằng: “Anh hãy về học lại cách thiền một cách đúng 
đăn”. 


Cuối cùng, vị thầy giao lại cung tên cho người học trò 
thứ ba. Người này tập trung thiền suốt hai giờ, hợp-nhất tâm 
mình thành một với mục-tiêu: con mắt-trái của chim. Rồi 
anh ta ra dẫu cho thầy rằng mình sắp bắn. Vị thầy hỏi: “Anh 
có thấy con chim trên cây không?”. Học trò đáp: “Cây 
nào?”. Người thầy hỏi tiếp: “Anh có thấy con chim 
không?”. Học trò trả lời: “Chim nào?”. Vị thầy mỉm cười và 
tiếp tục hỏi: “Vậy anh thấy gì?”. Không rời mắt khỏi mục 
tiêu, học trò đáp ngay: “Thưa thầy, tất cả những gì con thấy 
là tròng mắt-trái của con chim, chỉ vậy thôi”. Người thầy hô 
lên: “Tuyệt lắm!. Bắn!”. Và đĩ nhiên, mũi tên xuyên thắng 
vào mục tiêu đy nát nằm trong sự chú tâm tỉnh giác của 
người học trò đó. 


Câu chuyện minh họa cho bước thứ ba của thiền chánh 
niệm về hơi thở: “cảm nhận toàn bộ hơi thở”. Đối với người 
học trò thứ ba, anh ta đã chú tâm hoàn toàn vào mục-tiêu là 
mắt trái của chim; cũng giống hệt khi bạn chú-tâm toàn-bộ 
vào bước thứ ba của thiền “chánh niệm về hơi thở”, đó là 
chú tâm vào cảm nhận toàn-bộ hơi-thở ra-vào. Khi bạn hoàn 
thành bước thứ ba này, bạn có thể tự hỏi chính mình: 


“Anh có nghe những âm thanh không?”, bạn sẽ trả lời: 
“Âm thanh nào?”. 


184 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


“Anh có cảm giác về thân không?”, trả lời: 

““Thân nào?”. 

“Vậy anh nhìn thấy cái gì?”, trả lời: 

“Chỉ thấy duy nhất “hơi-thở” đang diễn ra tại đây”. 
“Tuyệt lắm!”. 


m Bước 4: Làm Tĩnh Lặng Hơi Thở 


Khi bạn đã hợp-nhất với hơi thở thành một, thì hơi thở sẽ 
tự động lắng xuống. Chỉ còn một chút hơi hướng nào đó có 
thê phá nhiễu tiến trình lắng dịu này. Bạn sẽ tự nhiên trải 
nghiệm những cảm nhận êm dịu hơn trong từng khoảng 
khắc, giống như một mảnh vải bông thô chuyên thành vải 
sa-tanh mịn màng và mát dịu. Hoặc bạn có thể trợ giúp cho 
tiến trình chuyển hóa này (chỉ) bằng cách “ngắt” sự im-lặng 
bên-trong rong một vài giây khắc và tự nói với mình: “nh 
lặng, tĩnh lặng, tĩnh lặng!”. Rồi sau đó quay lại chú tâm vào 
hơi thở một cách im lặng. Bạn làm như vậy giống như bạn 
đã hướng-dẫn rõ rệt cho “người gác công”, như cách đã 
được giảng giải trong Chương Š. 


Nếu bạn nhảy tắt lên thực tập Bước 4 này quá sớm, thì 
bạn sẽ bị đính bẫy vào chướng ngại “buồn ngủ và đờ đẫn”. 
Bạn phải bắt giữ con ngựa hoang trước khi bạn có thể thuần 
phục nó. Tương tự, bạn phải năm bắt được toàn-bộ hơi-thở, 
phải hoàn thành xong Bước 3, trước khi bạn có thể làm lắng 
dịu hơi thở. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 185 


Những thiền sinh hoàn thành Bước 3 bằng cách dùng nỗ 
lực ý chí một cách gượng ép, thì họ sẽ không thể nào làm 
lắng dịu hơi-thở ở Bước 4 được. Họ đã cố-tâm, thay vì phải 
buông-bỏ. Họ đã làm ngược lại hướng dẫn, và đến đây họ sẽ 
bị bế tắt. Khi bạn cầm một bông hoa, bạn phải cầm một 
cách nhẹ nhàng, nếu nắm chặt nó sẽ bị gãy hư, trở thành đồ 
bỏ. Những đối tượng tế nhị cần có sự tiếp xúc tinh tế. Để 
giữ được hơi-thở giữa sự chánh niệm trong nhiều phút, bạn 
cần có một cái tâm đã thanh lọc và tinh khiết. Sự chú tâm 
chỉ được thanh lọc thông qua sự buông-bỏ nhẹ nhàng và 
kiên trì; sự cô tâm hay ép uống bằng ý chí thì không bao giờ 
làm được. Sự cố ý làm cho “được” là thất bại. Chỉ có sự 
buông-bỏ thì mới “được”. 


Khi người thợ mộc bắt đầu cưa tắm gỗ, ông ta có thể 
ngắm toàn bộ lưỡi cưa từ cán cho đến đầu lưỡi cưa. Khi ông 
ta tập trung vào lưỡi cưa, sự chú tâm dần-dần dồn vào chỗ 
[điểm] tiếp-xúc của lưỡi cưa và tắm gỗ. Cán và đầu lưỡi cưa 
đã biến mất khỏi sự chú tâm của ông ta. Sau một lúc, tất cả 
những gì ông ta thấy là một cái răng cưa “#gay chỗ tiếp-xúc 
với tắm gố” Những răng cưa trái, răng cưa phải đều hoàn 
toàn ra khỏi tầm nhận thức của ông ta. Ông ta không biết, và 
ông ta cũng không cần biết, rằng cái răng cưa đó nằm ở 
khúc đầu, giữa, hay cuối của lưỡi cưa. Những khái niệm đó 
đã không còn. Đây là ví dụ về lưỡi cưa. 


Tương tự như vậy, trong Bước 4 này, bạn chỉ còn biết 
một “chút” này của hơi-thở “đang điễn ra ngay tại đây”. 
Đơn giản là bạn không còn biết nó là hơi thở-vào hay hơi 
thở-ra, hay nó là khúc bắt đầu, khúc giữa, hay khúc cuối của 


186 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


hơi thở. Ngay khi hơi thở lắng xuống thì sự chú tâm của bạn 
cũng trở nên thật vi tế, bạn chỉ còn biết đây là một-khoảng- 
khắc của hơi thở. 


m Bước 5Š và Bước 6: 
Trải Nghiệm niềm Hỷÿ-Lạc cùng Hơi Thở 


Trong Bước 5 của thiền “chánh niệm hơi thở” (anapana- 
sañ), bạn đã trải nghiệm sự hoan-hÿ (77, hỷ) cùng với hơi 
thở; và trong Bước 6 bạn trải nghiệm sự hạnh-phúc (sukkha, 
lạc) cùng với hơi thở. Bởi vì niềm vui và sướng [hỷ và lạc] 
khó mà tách biệt ra, và chúng thường khởi sinh gần như 
cùng lúc với nhau, cho nên tôi coi chúng như là một, gọi 
chung là niềm hý-lạc. 


Khi sự chánh niệm miên mật không gián đoạn của bạn 
làm hơi thở lắng xuống, thì yếu tố hỷ và lạc khởi lên một 
cách tự nhiên giống như những tia sáng bình minh bừng 
chiếu từ chân trời phía đông. Hỷ-lạc khởi sinh dần dần, một 
cách tự động, bởi vì lúc này toàn bộ năng lượng của tâm đều 
đồ dồn vào chỗ “øgưởi biếr”, chứ không còn ở chỗ “người 
làm”. Nói khác đi, bạn đang không làm gì cả, bạn chỉ đang 
quan sát mà thôi. Dấu hiệu chắc chắn rằng bạn đang không 
làm gì cả chính là sự tĩnh-lặng của hơi thở. Hiện tượng này 
giống như buổi sáng sớm, rồi sớm muộn gì những tia sáng 
bình minh cũng bừng chiếu ở đẳng đông: vấn dề chỉ là thời 
gian mà thôi. Tương tự, khi bạn vẫn giữ được hơi thở tĩnh 
lặng, thì sớm muộn gì sự hỷ và lạc cũng sẽ khởi sinh trong 
tâm, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay chậm một chút mà thôi. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 187 


Năng lượng tâm đổ dồn vào chỗ “#øgưởời biế?” [sự chánh 
niệm] làm cho sự chánh niệm có đầy nguồn năng lực. Và sự 
chánh niệm đây năng lượng đó được ta trải nghiệm và cảm 
thụ như một dạng hỷ-lạc (pï?i-sukkha). 


Nếu bạn đã tu tập đến Bước 4 và tiếp tục chánh niệm 
miên mật vào từng mỗi hơi thở rất tĩnh lặng nhưng bạn 
không thấy các yếu tô hỷ-lạc xuất hiện, thì lời khuyên của 
tôi là: “Đừng lo ngại gì cả!”. Đừng để cho sự thiếu kiên 
nhẫn của bạn phá nhiễu cái tiến trình tự nhiên đang diễn ra. 
Nếu bạn làm bất cứ điều gì vào lúc này thì điều đó chỉ làm 
chậm trễ, hoặc thậm chí ngăn chặn yếu tố hỷ và lạc khởi 
sinh. Tốt nhất là bạn cứ tiếp tục thiền sâu vào sự trải nghiệm 
không gián đoạn và liên tục đó vào hơi thở. Vẫn đề là: Bạn 
có thực sự hoàn toàn tỉnh giác chú tâm vào hơi thở thanh 
bình đó một cách liên tục hay không, hay bạn bị những gián 
đoạn xen vào, hay có một khắc nào bị đứt quãng?. Đôi khi, 
bạn không tiến triển lúc này là do bạn đzng không chánh 
niệm một cách không gián đoạn và liên tục vào đuy-nhất 
hơi-thở. Có phải hơi thở của bạn không tiếp tục lắng xuống 
nữa không?. Nếu vậy thì có lẽ hơi thở chưa đủ thanh bình. 
Nếu như vậy, bạn phải cho nó thêm thời gian. Chỉ cần có 
thêm thời gian, bởi vì đây là một tiến trình tự nhiên không 
tùy thuộc vào ý chí của bạn. Khi sự chánh niệm an trụ một 
cách thư thái và dễ dàng vào hơi thở mà không bị sự gián 
đoạn nào, và cảm nhận về hơi thở càng trở nên tĩnh lặng và 
tĩnh lặng hơn, thì lúc đó yếu tố hỷ và lạc chắc chắn xuất 
hiện. 


188 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Sẽ tốt hơn nếu bạn có thể nhận ra yếu tố hỷ-lạc sớm 
hơn. Để làm được điều này, bạn cần phải làm quen với cái 
bạn đang tìm kiếm. Niềm hoan hỷ và hạnh phúc, hỷ và lạc, 
bắt nguồn từ sự tĩnh lặng thì thường xuất hiện một cách cực 
kỳ tỉnh vi. Điều này giống như một người mê thích loại 
nhạc rock ầm ïĩ đang ngồi nghe một buổi hòa nhạc cổ điển 
nhẹ nhàng của nhạc sĩ Mahler, và đang không thể hiểu nổi 
tại sao người ta bỏ tiền mua vé vào nghe loại nhạc du đương 
này. Đơn giản là họ không thể hiểu được nó. Hoặc cũng 
giống như những người thường hay ăn ở những quán ăn 
bình dân, và đang lần đầu tiên đến dự một bữa ăn ở một nhà 
hàng năm sao sang trọng, và đang không thích những đồ ăn 
sang trọng ở đó, đơn giản chỉ vì khẩu vị của họ lâu nay rất 
thô sơ, chỉ biết những món ăn bình dân. (Giống như nhân 
vật “Thằng Bờm” trong truyện cô tích Việt Nam, nó không 
thích những thứ quý giá hơn, đơn giản chỉ vì nó không biết 
những thứ đó, mà chỉ biết về sự ngon của một nắm xôi). 


Nhưng nếu bạn tiếp tụ tu tập thiền nhiều hơn nữa, dần 
dần bạn sẽ trở thành “người sành điệu” với những trạng thái 
hý-lạc đó của tâm, và tự nhiên bạn sẽ øhận ra yếu tố hỷ và 
lạc vi tế có mặt từ những giai đoạn sớm hơn, và rồi sau đó 
chúng mới có mặt rõ rệt hơn trong những giai đoạn sau. 


Việc tu tập hoàn thành Bước 5 và Bước 6 của thiền 
“chánh niệm về hơi thở” rõ ràng là giống hệt Giai Đoạn đạt 
đến sự “duy trì sự chú tâm trọn vẹn vào hơi thở đẹp”——đó là 
Giai Đoạn 5 của phương pháp thiền tập căn bản của tôi 
trong Chương I và 2. Vẻ đẹp của hơi thở ở mức độ đó chính 
là cách của tôi dùng để mô tả sự trải nghiệm về hỷ-lạc ngay 


Thiên sư Ajahn Brahm * 189 


lúc này. Hơi thở trong giai đoạn này thể hiện rất tĩnh lặng và 
đẹp đẽ, đẹp kỳ diệu hơn cả khu vườn mùa xuân hay buổi 
hoàng hôn của mùa hè. Và bạn sẽ tự hỏi mình có còn muốn 
nhìn điều gì khác nữa không. Nó thật là tuyệt đẹp. 


m Bước 7: 
Trải Nghiệm về Hơi Thở như một Đối Tượng Của Tâm 


Khi hơi thở càng trở nên đẹp đẽ chưa từng có trước đó, 
yêu tô hỷ và lạc tăng trưởng mạnh mẽ, và rồi...hơi thở đang 
có mặt có thể biến mắt hoàn toàn. Trong Chương 2, tôi đã 
mô tả cách hơi thở đẹp biến mất, chỉ đề lại hình bóng vẻ đẹp 
của nó. Cũng giống như trong ví dụ về chuyện xứ thần tiên, 
chú Mèo Cheshire đã từ từ biến mất, chỉ còn lại hình dáng 
mặt cười của chú trong tâm ảnh của nhân vật Alice. Ví dụ 
này là một cách miêu tả dễ hình dung nhất về sự chuyền tiến 
từ Giai Đoạn 5 và Giai Đoạn 6, đó là sự trải nghiệm niềm 
hỷ-lạc cùng với hơi thở, sang Giai Đoạn 7, đó là lúc hơi thở 
chỉ còn được nhận biết đến như một đối tượng thiền của 
tâm. 


Để làm rõ sự chuyên tiến này, tôi xin thỉnh dẫn ý của 
Đức Phật về việc phân tích những trải nghiệm tâm thức dựa 
trên sáu cơ sở giác quan (SN 35): sự nhìn (mắt), sự nghe 
(tai), sự ngửi (mũi), sự nếm (lưỡi), sự chạm xúc (thân), và 
sự biết (tâm): 


Trong những giai đoạn thiên ban đâu, thiên sinh tập 
buông-bỏ sự nhìn, nghe, ngửi, và nêm đên một mức độ 


190 s Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


bốn cơ sở giác quan đầu tiên (mắt, tai, mũi, lưỡi) hoàn 
toàn bị tắt bặt trong một khoảng thời gian. Rồi sau đó 
thiền sinh tiếp tục buông-bỏ bẩ„ hết những hoạt động 
của giác quan thứ năm [xúc giác] và thiền sinh chỉ còn 
chú tâm duy nhất vào một sự chạm-xúc của hơi thở (với 
thân) mà thôi; không còn chú tâm vào bất kỳ sự chạm 
xúc và cảm nhận nào khác của thân. 


Giác quan thứ sáu [tâm] thì vẫn hoạt động xuyên suốt từ 
đầu đến cuối của quá trình thiền tập. (Tâm là nhân vật 
chính của việc tu thiền). Khi bạn chuyển qua Bước 7, tức 
là giác quan thứ năm [xúc giác], thì bạn phải tắt bặt nó 
luôn, chỉ còn lại một giác quan thứ sáu [tâm] đang nhận 
biết về hơi-thở. Từ đây, bạn trải nghiệm hơi thở bằng 
một giác quan mới—đó là tâm. 


Hãy tưởng tượng một người bạn cũ, tóc xoăn và râu rậm, 
thường đi lại trong những bộ đồ cũ kỹ giản dị, bây giờ 
người ấy đã xuất gia thành một thầy tu Phật giáo. Khi bạn 
mới gặp lại anh ta ở tu viện, bạn có thể không kịp nhận ra 
với cái đầu trọc và y cà sa. Nhưng đó chính là người bạn 
của bạn. Anh ta chỉ xuất hiện khác trong tướng mạo bề 
ngoài khác, chỉ vậy thôi. Tương tự như vậy, người bạn cũ là 
“hơi-thở” trước kia ta thường gặp và nhận biết bằng sự 
chạm-xúc bởi giác quan thứ năm [xúc giác]. (Chúng ta luôn 
nhận biết hơi thở thông qua sự chạm-xúc của nó với thân, ví 
dụ chạm xúc nơi đầu mũi, nơi bên trong mũi, hoặc sự chạm 
ép bên trong bụng...). Đến Bước 5 này của thiền “Chánh 
niệm hơi thở” thì hơi thở đã vượt lên trên khỏi cái thế giới 
của thân, vượt trên giác quan thứ năm, và lúc này người bạn 


Thiên sư Ajahn Brahm * 191 


“hơi-thở” chỉ còn được nhận biết thông qua giác quan thứ 
sáu [là tâm]—lúc này hơi-thở trở thành đối-tượng của tâm. 
Chính vì điều này mà Đức Phật đã gọi đây là bước trải 
nghiệm về tâm-hành (cửra-sankhara), đôi-tượng của tâm. 


Như vậy, nếu hơi thở gần như biến mất trong giai đoạn 
này, thì bạn hãy tin răng điều này là lẽ-thường, và bạn đang 
đi đúng đường: Vì vậy, bạn không nên phá nhiễu tiến trình 
bằng cách “nhìn ngang nhìn dọc” để tìm lại cái nhận thức cũ 
về hơi thở (tức là cái nhận thức bằng xúc-giác trước kia). 
Thay vì vậy, bạn hãy làm như vây: khi nào thấy hơi thở gần 
như biến mất, bạn hãy tự hỏi rằng: Cái gì còn lại?. Nếu bạn 
cân thận làm theo đúng như hướng dẫn thì hơi thở chỉ như 
biến mất sau khi yếu tố lạc và hỷ đã được có mặt. Do vậy 
cho nên sau khi hơi thở biến mất, chỉ còn lại hỷ và lạc. Tâm 
bạn lúc này phải thực sự tĩnh khiết và tĩnh tại để nhận ra đối 
tượng hý-lạc khá vi tế này trước tiên. Nhưng, cũng nhờ có 
sự quen thuộc đã có được từ việc tu tập lâu ngày, trí tuệ 
minh sát sẽ khởi sinh trong bạn và bạn biết được rằng thực 
ra yếu tô hý và lạc chỉ là người bạn cũ “hơi-thở” của bạn mà 
thôi, chỉ có khác là bây giờ “hơi-thở” đã thay đổi thành một 
đối tượng của tâm (băng tướng mạo khác mà thôi). 


Nếu bạn không duy trì được đối-tượng mới này của tâm 
thì đó là do hai yếu tố hỷ và lạc đã không có mặt đầy đủ ở 
Bước 5 và Bước 6. Bạn cần phải tu tập cho được mức độ 
hơi-thở rất đẹp thì mới tạo ra nhiều mức độ hỷ-lạc trước khi 
bạn tắt bặt giác quan thứ năm [xúc giác]. Làm được vậy bạn 
sẽ có được một đối tượng của tâm mạnh mẽ và rõ rệt hơn đề 


192 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


bạn có thể quan sát và duy trì đễ dàng hơn. (Đây là một 
cách diễn ra.) 


Tuy nhiên, nếu thực tập thiền nhiều, bạn sẽ biết được 
mình đang tìm kiếm điều gì ở Bước 7, thì sự chánh niệm 
của bạn trở nên sắc xảo hơn để duy trì được những mức độ 
vi tế của hỷ-lạc, và lúc đó bạn càng dễ dàng buông bỏ giác 
quan thứ năm [xúc giác | sớm hơn; và nhờ đó bạn càng thêm 
tĩnh-tại để có thể duy trì cái đối tượng của tâm đang còn 
yêu. (Đây là một cách khác có thể diễn ra.) 


m Bước 8: 
Làm Tĩnh Lặng Sự Trải Nghiệm Của Tâm 


Có một điều thường vẫn xảy ra: Ở những giai đoạn tiếp 
theo của tiến trình thiền tập này, yếu tố hỷ và lạc có thể trở 
nên phắn-khích, và vì vậy nó sẽ làm cho làm phá-nhiễu sự 
tĩnh lặng của tâm. Vì lý do này, Đức Phật đã dạy Bước 8, đó 
là: “hàm tĩnh lặng sự trải nhiệm của tâm về hơi thở”. 


Khi những thiền sinh mới, đôi khi có cả những thiền sinh 
cũ, vừa bắt đầu có được vài niềm hý-lạc thì họ đã vội vui 
mừng “Ở!”, nó đây rồi, cuối cùng nó cũng đến! Kỳ diệu 
quá!”—và ngay lập tức, niềm hỷ-lạc khăn gói ra đi. Họ bị 
phẩn-khích quá nhiều. Động nhiều phá tĩnh!. (Đó là một 
cách diễn ra.) 


Cách diễn ra khác là khi họ bị phẩn-khích quá, niềm sợ 
hãi lại khởi sinh theo niềm hỷ-lạc: “Sao nhiều hỷ-lạc kỳ 


Thiên sư Ajahn Brahm * 193 


diệu đối với ta quá!. Ta thấy sợ, vì ta đâu xứng đáng có 
được những điều kỳ diệu này!”—và ngay lúc này thì niềm 
hỷ-lạc cũng biến ra khỏi nhà. ,$/ sợ hãi tiêu diệt sự tĩnh 
lặng!. 


Hãy cân thận với hai kẻ thù đó, sự phắn-khích và sự sợ- 
hãi, cả hai đều là “động phá tĩnh”. Nhưng cả hai có thể biến 
mất trong giai đoạn này. Hãy nhớ giữ cho sự trải nghiệm 
của tâm về hơi thở được tĩnh lặng. Niềm hỷ lạc, hoan hỷ và 
hạnh phúc, được sinh ra từ sự thanh bình, từ sự im lặng. 
Hãy duy trì những yếu tố tạo ra hỷ-lạc đó. Duy trì sự thanh 
bình và im lặng. Hãy duy trì sự tĩnh lặng, nếu không hỷ lạc 
sẽ biến mắt. 


Ví dụ nổi tiếng của thiền sư Ajahn Chah về cái “hồ nước 
tĩnh lặng trong rừng” giúp chúng ta hiểu rõ hơn điều gì đang 
diễn ra ngay lúc này. Những người khác đã từng giảng và 
viết về hình ảnh này, nhưng không đầy đủ cho lắm. Đây là 
cách tôi nhớ lại cách giảng giải của thiền sư Ajahn Chah. 
Khi vị thầy này đi qua các khu rừng lớn nhỏ, đó là cách tu 
hành trong rừng mà tiếng Thái Lan gọi là “đong”, thì ngài 
thường tìm chỗ có nước khi buổi chiều đang xuống dần. 
Ngài cần chỗ nước để tắm gội. Cả ngày du hành trong rừng 
trong khí hậu nóng, mồ hôi ra nhiều, nên nếu không tắm 
sạch buổi chiều thì buổi tối sẽ rất khó chịu. Ngài cũng cần 
nước để uống. Vì vậy, ngài luôn cố tìm cho ra một con suối 
hay một hồ nước trong rừng trước khi trời tối. Khi tìm được 
một nơi, ngài dựng lều và ở đó qua đêm. 


194 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Nhiều lúc sau khi tắm và uống nước, ngài thường ngồi 
thiền sát bên hồ nước. Ngài ngồi một cách thật tĩnh tại và 
mở mắt để nhìn xem những con vật trong rừng từ trong 
rừng rậm bước ra. Những con vật cũng có nhu cầu uống 
nước và tắm mát như người. Ngài kể rằng ngài phải ngồi 
rất-rất là tĩnh lặng, bởi vì những con vật rất nhúc nhát và sợ 
người hơn sợ những con vật khác. Khi chúng từ trong các 
bụi cây bước ra, chúng hay nhìn quanh dáo dác xem có an 
toàn hay không. Nếu chúng phát hiện ra ngài, chúng sẽ bỏ 
chạy ngay. Nhưng nếu ngài ngồi thật yên tĩnh, chúng sẽ 
không phát hiện ra ngài, không nghe thấy ngài, chúng sẽ ra 
hồ uống nước và tắm mát. Một số chúng còn nô đùa dưới 
nước cứ như ngài là vô hình. Ngài kể rằng, sau khi những 
con thú mình biết tên đã biến vào rừng, thì lại xuất hiện một 
con vật khác, rất lạ, ngài chưa từng thấy trước đó; ngài cũng 
chưa nghe tả, cha mẹ ngài cũng chưa bao giờ kể về loại sinh 
vật đó. Nhưng sinh vật đó chỉ xuất hiện uống nước chỉ khi 
nào ngài ứuyệt đổi tĩnh lặng. 


Đây là một ví dụ khá phù hợp với điều diễn ra trong lúc 
thiền sâu. Cái ao nước hay hồ nước tượng trưng cho cái 
tâm. Trong Bước 8 của thiền “chánh niệm hơi thở”, bạn chỉ 
cần ngồi trước nó và quan sát nó. Nếu bạn chỉ can thiệp hay 
khởi tâm này nọ một chút, thì bạn không còn tĩnh lặng. 
Những sinh vật đẹp đẽế— tượng trưng cho những dấu hiệu 
nimirta và những tầng thiền định /hãna—chỉi xuất hiện cho 
bạn khi bạn đã tuyệt đối tĩnh lặng. Nếu bạn còn “động”, hay 
một chút phấn khích “Ô!”, thì chúng “đánh hơi” thấy ngay 
và biến mất ngay vô rừng sâu và không bao giờ quay lại. 
Ngay cả bạn có ngồi thật tĩnh tại, nhưng khi bạn đưa ánh 


Thiên sư Ajahn Brahm * 195 


mắt nhìn chúng, thì chúng cũng nhận thấy ngay, và biến mắt 
vô rừng. Nếu bạn hoàn toàn tĩnh lặng tuyệt đối thì chúng sẽ 
không nhận thấy, và chúng sẽ xuất hiện uống nước và an 
nhàn ngay trước mặt bạn. Như vậy, nếu bạn muốn những 
sinh vật đó xuất hiện, bạn phải thật tĩnh yên, không động 
một chút nào. Khi bạn tuyệt đối tĩnh lặng—không kiểm 
soát, không làm gì, không động thân, không động tâm, 
không bắt kỳ thứ gì — thì những nữni#ra sẽ hiện ra. Chúng 
cũng nhìn quanh và “đánh hơi” động tĩnh. Nếu chúng nghĩ 
không có al, thì chúng sẽ hiện ra ngay trước mặt bạn. 
Nhưng nếu bạn chỉ cần chuyển động tròng mắt, chúng sẽ 
biến mất ngay. Chỉ khi nào bạn còn tuyệt đổi tĩnh lặng thì 
chúng sẽ còn đó. Ban đầu là nữniffa bình thường xuất hiện. 
Sau đó tới những nửmử#a rất đẹp đẽ, và cuối cũng là những 
nimirta rất kỳ lạ và kỳ điệu. Những mửmirfa kỳ lạ và kỳ diệu 
sau cùng là thứ bạn không biết tên, chưa hề biết đến, là 
những thứ mà bạn chưa bao giờ tưởng tượng là có thật, bởi 
vì chúng rất là kỳ lạ, rất là hỷ lạc, rất là tỉnh khiết. Và đó 
chính là những tầng thiền định /hãna. 


Ví dụ tuyệt vời của thiền sư Ajahn Chah là một mức đo 
về trí tuệ của ngải, về sự hiểu biết sâu sắc về tâm của ngải. 
Chính đó là cách tâm hoạt động và cách tâm có được trí tuệ 
đó, điều đó thực là hùng mạnh. Những tầng thiền định /hãna 
siêu xuất có thể xuất hiện nếu có ba điều kiện: (¡) nếu bạn 
khởi tạo được những niềm vui và hạnh phúc (hý-lạc), (i) 
nếu bạn hiểu được những niềm hý-lạc chính là cái tâm đang 
trải nghiệm hơi thở, và (ii¡) nếu bạn làm tĩnh lặng hoàn toàn 
cả tiến trình quan sát của mình. 


196 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


m Bước 9: Trải Nghiệm Tâm 


Bước 9 của pháp thiền “Chánh niệm về hơi thở” 
(anapana-safi) của Đức Phật miêu tả về một sinh vật rất 
quan trọng đến viếng thăm cái tâm tĩnh lặng và im lặng— 
sinh vật kỳ lạ đó là mưa. Bước thứ chín này được gọi là 
bước “trải nghiệm tâm” (cita-patisamvedi). Chỉ có đến giai 
đoạn này thì bạn mới có thể nói là mình biết về tâm!. 


Nhiều người có những lý thuyết, học thuyết, và những ý 
tưởng về tâm là gì, và họ thậm chí còn cố kiểm nghiệm 
những lý lẽ đó bằng những thiết bị khoa học. Họ thậm chí 
viết nhiều sách về tâm. Nhưng thực sự thì chỉ những ai tu 
tập và trải nghiệm bước thứ chín này thì mới có thể hiểu 
được tâm là gi!. 


Cách bạn trải nghiệm tâm là thông qua một tâm-ảnh 
nimitta. Nimirta thực ra là hình-ảnh phản-chiếu của tâm. Ta 
nhớ rằng tâm là cái-biết; tâm là “gưởi-biế?”. Nhưng liệu 
“người biết” có thê biết được chính bản thân mình không?. !5 
Con mắt là cái nhìn thấy, nhưng nó cũng có thể nhìn thấy 
chính nó khi nó nhìn vào gương: nó nhìn thấy hình-ảnh 
phản-chiếu của nó trong gương. Còn hình-ảnh phản-chiếu 
bạn nhìn thấy trong bước thiền tập này chính là tâm-ảnh 


15 Xịn nhắc lại, chữ “người biết” [tâm, sự chánh niệm, sự tỉnh giác] là cách 
diễn tả của thiền sư tác giả để phân biệt với “người làm” [ý hành, hành vi tạo 
tác] trong tiến trình tu tập thiền, như chúng đã học qua trong các chương 
trước. Không phải là “người biết” theo nghĩa thông thường khác. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 197 


nimida: nữniffa là hình-ảnh phản-chiếu của tâm. Nếu bạn 
nhìn vào một tấm gương trong sạch, không còn dính bụi 
bặm ô nhiễm, thì bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của mình 
một cách rõ ràng. Cũng như vậy, người tu chỉ có thể nhìn 
thấy tâm mình thông qua một hình ảnh nimita, hoặc một 
tầng thiên định jhãna!. 


Khi một nửnizra xuất hiện, nó hầu như là không thể miêu 
tả được. Ngôn ngữ miêu tả bình thường được tạo ra từ 
những khái niệm, ví dụ, so sánh. Chúng ta tả một thứ gì đó 
cứng như gạch đá hay mềm như bún. Nhưng thế giới của 
tâm là hoàn toàn khác biệt, và ngôn ngữ không thể nào tả 
được. Sau khi bạn trải nghiệm một øzi#a đầu tiên, bạn 
nghĩ rằng: “Trên đời này làm gì có thứ như vậy?. Nó là gì 
vậy””. Bạn tự mình thừa biết đó là một trải nghiệm thực thụ, 
nhưng bạn nghĩ nát óc cũng không thể nào tìm ra cách để tả 
thực về nó cho đúng. Vì vậy, bạn đành phải dùng những ví 
dụ so sánh “bất-đắc-dĩ' và “không hoàn toàn đúng". Ví dụ 
bạn tả nó như một ánh-sáng, như một cảm-giác hỷ lạc, như 
một sự khoái-cảm siêu phàm; hay nó giống tựa cái này; 
giống tựa cái kia; “Ô! nó là như vậy như vậy đó”......ung 
chẳng có cách mô tả nào là chính xác cả. Bạn thừa biết nó 
chẳng hề giống những trải nghiệm vốn có trước kia của bạn, 
nó là khác hăn, nhưng bạn phải tìm cách nào đó để tả thực 
về nó cho chính bản thân mình. Chính vì vậy nên tôi luôn 
nói rằng đôi lúc bạn trải-nghiệm 0z như một ánh-sáng, 
đôi lúc như một cảm-giác, đôi lúc như một cái-gì-đó mà chỉ 
có bạn mới biết nó như thế nào; hoặc có như bất kỳ thứ gì, 
tùy theo mỗi người. 7 sự tất cả chúng chỉ là một sự trải 
nghiệm giống nhau, nhưng chúng ta mô tả bằng những 


198 s Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


ngôn từ và cách tả khác nhau mà thôi. Thực ra tất cả chúng 
ta đêu trải nghiệm những nimitta giống nhau!. 


Tuy nhiên, đến bước này, đối với rất nhiều thiền sinh, 
tâm nhấp nhá rất nhanh và những nửa biến mất nhanh. 
Điều đó cũng giống như những con vật xuất hiện từ trong 
rừng. Nếu chúng “đánh hơi” thấy động, chúng sẽ biến mất 
ngay, 


Còn một số thiền sinh khác thì hầu như rất khó thấy 
được những 00a. Họ tu tập đạt đến giai đoạn “làm fĩnh 
lặng hơi thở đẹp” rồi nhưng chẳng có nữmiffa nào xuất hiện. 
Chăng có ánh sáng nào xuất hiện trong tâm. Rồi họ băn 
khoăn không biết mình tu tập có đúng cách hay không. Ví 
dụ sau đây sẽ giúp giải tỏa tâm lý băn khoăn phổ biến này: 


Vào một đêm khuya, tôi ra khỏi căn chòi [thất] của mình 
và bước vào trong bóng đêm dày đặc của khu rừng. Tôi 
không có đèn pin. Tối quá, tôi không thể nhìn thấy gì. Tôi 
vẫn điềm tĩnh và kiên nhẫn. Tí sau thì mắt tôi quen dần với 
bóng tối. Rồi tôi có thể nhìn ra được hình dáng các thân cây, 
và tôi có thể ngước lên nhìn thấy những vì sao trên trời, 
thậm chí cả dãi Ngân Hà trên trời đang lấp lánh tỏ sáng trên 
trời đêm. 


Sự trải nghiệm nửzra thì cũng giống như vây. Trong 
một sự tĩnh lặng vô sắc, hơi thở đường như biến mất. Ngay 
sau đó, sự chánh niệm dần quen với “bóng tối” mới mẻ, 
khác hắn với chỗ sáng sủa quen thuộc (như trong thất có 
năm giác quan thắp sáng), và sự chánh niệm bắt dầu nhìn ra 


Thiên sư Ajahn Brahm * 199 


những hình đáng mờ mờ đầu tiên. Một lúc sau, thì những 
nimirta đẹp sáng như những ngôi sao có thể hiện ra, và, nếu 
người tu giữ được tĩnh-lặng lâu thì tất cả những nữa kỳ 
diệu nhất đều lần lượt hiện ra, giống như một vằng trăng 
rằm sáng bưng đang hiện ra từ trong những đám mây mù 
của bầu trời đêm. 


m Bước 10: Làm Sáng Tỏ Nimitta 


Có hai nhược điểm của øira có thể làm ngăn trở tiễn 
trình tu tiến lên cao. (1) Nhược điểm thứ nhất là nửa xuất 
hiện quá “mỏ-nhạ?”, và (ii) nhược điểm thứ hai là nữmiffa 
xuất hiện “không-ổn-định”. Đây là hai khó khăn có thê xảy 
ra khi người tu bắt đầu trải nghiệm hình ảnh ømir£a. Đề xử 
lý hai nhược-điểm này, Đức Phật đã dạy thêm hai bước tiếp 
theo của môn thiền “Chánh niệm vẻ hơi thở”. Đó là: Bước 
10: “Làm sáng tỏ nữmifa” và Bước TT: “Duy trì nimiHđ``. 


Chữ “chiếu sáng” là cách diễn dịch của tôi theo thuật 
ngữ “abhippamodayam citam”, có nghĩa gốc là “đưa yếu tổ 
hoan hỷ vào tâm”, hay “tạo niềm vui cho tâm”. Nếu tâm 
cảng có nhiều hoan hỷ, thì nó càng làm sáng tỏ „ma. (Đôi 
tượng Ø1 càng rõ-rệt thì bạn càng dễ chú tâm chánh 
niệm). Đề tiến vào trạng thái tầng thiền định /hãna, nimiffa 
phải là một thứ sáng-tỏ-nhất mà bạn đã từng nhìn thấy, và là 
một thứ đẹp-đẽ siêu-trần. 


Trước hêt chúng ta cân xem xét tại sao #0 có thê 
xuất hiện mờ nhạt, thậm chí còn bị ô nhiễm, còn vết dơ. Bạn 


200 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


nên khắc nhớ rằng: nửa chính là hình-ảnh phản-chiếu 
của tâm. Nếu ra mờ nhạt, thì có nghĩa tâm của bạn vẫn 
còn ngu mờ và si mê. Nếu øửzia không trong sạch, thì có 
nghĩa tâm của bạn còn ô nhiễm, bất tịnh. Chỗ này là chỗ 
nhìn nhận chính-xác, không thể có sự chối cãi bất-chánh- 
trực ở đây, bởi vì bạn đối diện trực tiếp [mặt-đối-mặt] với 
trạng thái đích-thực của tâm bạn. 


(Mặt mũi thế nào thì xuất hiện trong gương trong như 
vậy. Mặt có tì vết thì hình ảnh trong gương cũng phản chiếu 
đúng vậy. Mặt buôn hay vui thì hình ảnh phản chiếu trog 
gương cũng buồn hay vui như vậy. Không thể chối cãi 
được. Chúng ta không thể chối cãi hay bào chữa rằng: hình 
ảnh phản chiếu của tâm [zmiira] còn lu mờ và không sạch 
là do những nguyên nhân nào khác bên ngoài, chứ tâm của 
mình là trong sáng và vô-nhiễm. Điều đó là không đúng lý 
và định nghĩa của một mif1a.) 


- Đến bước này, tầm quan trọng của Giới Hạnh đạo đức 
(s7/a) trở nên thật rõ ràng. Nếu tâm bị ô nhiễm bởi những 
hành động, lời nói, và ý nghĩ không trong sạch và bất thiện, 
thì thường mía không xuất hiện; và nếu nó có xuất hiện 
thì cũng rất mờ nhạt và đầy vết nhơ. Nếu đây là vẫn đề bạn 
gặp phải, bạn nên dành thời gian tu tập nhiều về đao đức, 
làm trong sạch đức hạnh của mình trước khi ngồi vào thiền. 
Luôn giữ cho sự giới-hạnh không bị tỳ vết. Luôn để đến ý 
lời nói của mình. Đức Phật đã từng dạy đại ý rằng: “Nếu 
không làm trong sạch đức hạnh thì không có “cửa ” nào làm 
tỉnh khiết sự chánh định (samadhi).” (AN VIL, 61). 


Thiên sư Ajahn Brahm * 201 


Những người /ố/ bụng, thương người, và có lòng tín 
thành tín thì họ được gọi là người có “frái fim trong sạch” 
hay “tấm lòng thanh tịnh”. Theo kinh nghiệm của tôi trong 
giảng dạy tu thiền, tôi thấy nguyên tắc chung là những thiền 
sinh có “frái tim trong sạch” như vậy là những người tu có 
được [trải nghiệm được] những 01a sáng tỏ. (Đơn giản 
vì tâm họ trong sạch thì ma cũng trong sạch và sáng tỏ). 
Vì vậy, ngoài việc giữ cho sự giới-hạnh đạo đức của mình 
không bị ô nhiễm, các bạn cũng nên phát triển một “ứẩm 
lòng thanh tịnh” như đã nói trên. 


- Tuy nhiên, ngay cả một số người có tắm lòng tốt lành 
như vậy cũng gặp những øz mờ nhạt, xám xịt. Thông 
thường, đối với dạng người này, thì nguyên nhân là do 
năng-lượng tâm của họ còn quá thấp, có thể do sức khỏe 
yêu hay do làm việc quá sức, giống đang như trạng thái “hết 
pin. Phương cách khéo léo để tránh loại khó khăn này là 
các bạn nên tu tập một sỐ giai đoạn thiền để tăng niềm cảm- 
hứng thiền tập. Ví dụ: (¡) bạn có thể tu tập thiền chánh niệm 
về Tam-Bảo [Đức Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn]. Bạn cần 
tập chánh niệm về Tam Bảo cho đến khi tâm có đầy niềm 
vui hoan hỷ. Hoặc (ii) nếu bạn là một người có lòng rộng 
lượng [bố-thí] bạn có thể chánh niệm về những việc làm bố 
thí và công đức trước đây mà bạn đã từng làm; và điều đó sẽ 
làm tâm và tim bạn trở nên đẹp đẽ hơn, tăng thêm niềm 
cảm-hứng cho con đường tu tập của bạn. Đức Phật gọi sự 
chánh niệm về những ý nghĩ bố thí là “caga-anussafi” [sự 
quán niệm về bồ thí, tùy niệm về bố thí]. Hoặc (ii) bạn có 
thê thực tập thiền về tâm-từ (mefza). 


202 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thực tập những cách thiền-niệm trên sẽ giúp tâm bạn 
đẹp đẽ, thư thái và tăng thêm nhiều năng lượng. Khi năng- 
lượng tâm đã được khởi sinh đến một mức sáng tỏ đầy hoan 
hỷ nào đó, bạn có thê quay trơ lại việc thiền “Chánh niệm về 
hơi thở”. 


- Như vậy cho đến lúc này, tôi đã hướng dẫn cho các bạn 
những kỹ-thuật làm sáng tỏ nửnira [mang lại niềm hoan hỷ 
và năng lượng cho nửnira] ngay cả trước khi bạn bắt đầu 
thực tập thiền “Chánh niệm về hơi thở”. Thực vậy, đó là 
những kỹ thuật hiệu-dụng nhất. (Đó chính là sự thiền-tập và 
chuẩn-bị vững chắc trước khi có nữmifra). 


Tuy nhiên, khi bạn gặp phải những nửa xuất hiện mờ 
nhạt trong khi ngồi thiền, thì các bạn cần phải sử dụng bốn 
cách xử lý như sau: 


Cách I: Tập trung vào ngay-gifa hình ảnh Nhnữttq: 
Nên nhớ rằng, ngay cả một 6i mờ nhạt, thì phần tâm- 
điểm của nó vẫn sáng hơn phần ngoài rìa. Bằng cách nhẹ 
nhàng nhắc mình tập trung vào tâm-điểm của nữni#a, thì 
sự-sáng ở khu tâm-điểm sẽ lan rộng ra ngoại vi. Sau đó bạn 
tiếp tục chú tâm vào tâm-điểm, bạn sẽ thấy phần tâm-điểm 
lại tiếp tục sáng hơn phần rìa xung quanh. Phương pháp ở 
đây là: cứ chú-tâm vào phần tâm-điểm, rồi lại chú-tâm vào 
tâm-điểm, và lại chú-tâm vào phân tâm-điểm của nimiHa, 
cứ như vậy...thì nimita mờ nhạt ban đầu sẽ càng lúc sảng 
tỏ vô cùng. Và thường thì nó tiếp tục “bùng nổ” và chiếu 
sáng xuyên suốt chặng đường dẫn đến tầng thiền định 
hãng. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 203 


Cách 2: Làm cho “sự chú tâm vào giấy phút hiện tại” 
càng thêm sắc xảo hơn: Mặc dù “sự chú tâm tỉnh giác vào 
giây phút hiện tại” đã là một phần của những giai đoạn 
chuẩn-bị ban đầu trước khi bước vào thiền “Chánh niệm về 
hơi thở”, nhưng ngay trước bước này sự chú-tâm thường 
vẫn còn “vờn-quanh' giây phút-hiện tại. Theo cá nhân tôi, ta 
cần một sự nhắc nhở nhẹ nhàng để tâm tập trung [soi rọi] 
một cách sắc bén hơn vào giây phút-hiện tại để làm cho sự 
chánh niệm sáng tỏ hơn, và nhờ đó làm sáng tỏ na, chùi 
sạch những vết mờ tối của n0mirra. 


Cách 3: Mừm cười với nimiffa: NÓI lại, nữnirfa chính là 
hình-ảnh phản-chiễu của tâm bạn. Vì vậy, nếu tâm mỉm 
CƯỜI VỚI #774, nó sẽ mỉm cười lại!. Nó sẽ sáng tỏ lên. Bởi 
vì một chút hơi hướng còn lại của sự ác-ý [chướng-ngại thứ 
hai] cũng có thể là nguyên nhân làm cho mi bị lu mờ. 
Sự mỉm cười vui tươi là đủ nhẹ nhàng, và đủ mạnh mẽ để 
đối-trị với dạng vi-tễ của chướng ngại này. Nếu bạn không 
hiểu sự mỉm cười với nữmia như tôi nói là như thế nào, thì 
bạn hãy nhìn vào mình trong gương mỉm cười, và giữ tâm 
trạng đó và lặp lại trạng thái mỉm-cười [chào mừng] đó 
trước mặt 77114. 


(Thực vậy, ngay khi các bạn có nhìn vào gương cười 
tươi, hoặc nếu cười không nỗi thì “chủ động? dùng hai ngón 
tay trỏ đây nhẹ hai gốc môi trên để miệng cười lên. Làm vậy 
thì bạn cũng tự nhiên cảm thấy dễ chịu và nhẹ nhàng một 
cách gì đó!. Bạn hãy thử đi, ngay cả khi bạn không thiền tập 
gì cả. Người thông minh bình thường cũng bắt đầu một 


204 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


ngày mới và trước khi đi ngủ bằng cách cười với mình thật 
vui tươi trong gương. Vậy tại sao người tu thiền không làm 
được như vậy!). 


(y) Quay trở lại giai đoạn hơi-thởớ-đẹp: Như đã nói 
trước đây, đôi khi chỉ vì nóng-vội, hay sự quá tự-tin mà một 
người thiền đã không hoàn thành một cách chín muồi các 
giai đoạn chuẩn bị của thiền. Kết quả là họ đến guá sớm với 
nữmiffa, hoặc nimiffa trong một mảy may nào đó xuất hiện 
quá sớm đôi với họ; cho nên mimifa bị mò-nhạt và không- 
ôn-định, và họ cũng không duy trì được hay phát triển được 
nimirta đó bằng bắt cứ kỹ thuật nào. Lúc này cách tốt nhất 
là quay lại tu tập Giai Đoạn “Hø¡-£hỏở-đẹp” lâu hơn và chín 
chắn hơn. Lúc này, ngay cả khi có m„ửơnira xuất hiện thì bạn 
cứ phớt lờ nó, và quay lại tập trung vào sự trải nghiệm về 
hơi-thởỏ-đẹp. (Mục đích là làm cho sự chánh-niệm của bạn 
được vững vàng hơn). Thông thường, sau khi tôi thực hiện 
như vậy được một ít lâu thì ø:z xuất hiện sáng-hơn và 
rõ-rệt-hơn một chút. Tôi tiếp tục phớt lờ nó, và quay lại hơi- 
thỏ-đẹp. Nữnữ:a tiếp tục xuất hiện sáng-hơn và rõ-hơn nữa, 
nhưng tôi vẫn tiếp tục phớt lờ nó, và quay lại chú tâm hơi- 
thở-đẹp...Tôi cứ kiên nhẫn thực hành như vậy cho đến khi 
có một ?/1a thực sự đẹp rực rỡ xuất hiện!. Đến lúc đó, tôi 
mới chuyển hướng sự chú-tâm tỉnh-giác và sự chánh-niệm 
vào mửmirfa đó, và phát triển nó!. 


Như vậy, bốn cách trên là bốn cách “Lửm sảng tỏ 
nimirta”, là bôn cách chùi cho nó sạch bóng...như nó-vốn-là; 
cho đến khi nó sáng lên, đẹp lộng lẫy và chiếu sáng hào 
quang. Đó là Bước 10 của thiền “Chánh niệm về hơi thở”. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 205 


m Bước 11: Duy Trì Nimitta 


Nhược điểm thứ hai của nữmifra là sự “không-ồn-định” 
của nó. Đây là vẫn đề khó khăn cho tiến trình thiền định cao 
sâu hơn để tiến về phía tầng thiền định j»zna. Nó không 
được tĩnh tại, nó chỉ chớp-nhá và biến-mất nhanh chóng. Đề 
xử lý nhược điểm này, Đức Phật đã dạy Bước II của thiền 
“Chánh niệm hơi thở”. Bước này được gọi là “samadam 
citam”, có nghĩa gốc là: “làm tĩnh tâm một cách có chú 
tâm”, và về kỹ thuật ở đây có nghĩa là “duy trì sự chú tâm 
vào nimitt`. 


Thông thường, trong những lần đầu, hình ảnh nữmifa 
đầu tiên xuất hiện một cách chớp nhá, rồi biến mất; hoặc 
nếu khác thì nó cũng chớp nhá lòng vòng trong thị trường 
(tầm nhìn) của tâm mà thôi. Nó không ổn định. (Xin được 
nhắc lại, hình ảnh nửa là được nhìn-thấy bởi “con mắt” 
của giác quan tâm, chứ không phải bằng mắt thường của thị 
giác của chúng ta. Chỉ có tâm hoạt động, tất cả các giác 
quan khác đều đã tắt bặt). Thông thường những nửa sáng 
tỏ, mạnh mẽ thì có mặt lâu hơn những øia mờ nhạt, yếu 
ớt—Chính vì lẽ này mà Đức Phật đã chỉ dạy bước “Lân 
sảng ft nữmiff04” (Bước T0) rước khi qua bước “Duy trì 
nimifa” (Bước 11). Đôi lúc, việc chiếu sáng hay làm sáng 
nimirta cũng đủ để duy trì nó—nimirra trở nên sáng-tỏ thật 
là tuyệt đẹp nên nó có thê zăm-giữ [thu hút] sự chú-tâm của 
trong một thời gian lâu. Tuy nhiên, lưu ý rằng ngay cả 
những ømira sáng tỏ cũng có thể không-ôn-định, vì vậy 


206 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


bạn phải áp dụng những phương pháp sau đây để có thê duy 
trì sự chú tâm vào 11a. 


Trí tuệ minh sát giúp tôi duy trì ø7a chính là sự nhận 
biết rằng: mi mà tôi đang nhìn thấy trong tâm chỉ là 
hình-ảnh phản-chiếu của cái “øgưởi biếf?, của người đang 
quan sát. Nếu “#øgưởi biếf” chuyển động thì hình ảnh phản 
chiếu [tức znia] cũng chuyển động. Hãy nhìn vào gương. 
Nếu bạn chuyển động thì hình ảnh trong gương cũng 
chuyển động. Khi nào bạn còn động thì đừng hy vọng giữ 
cho ảnh không động bằng cách giữ chặt cái gương. Cách đó 
không ăn nhập gì. Thực tế người động là ảnh động, cho dù 
gương có tĩnh tại một chỗ. Thay vì vậy, bạn hãy tập trung 
vào cái “øgưởời biế?”, người trải nghiệm điều này, và làm 
cho “øgười biết” tĩnh tại. Khi “người biết” tĩnh tại thì ảnh 
của “người biế?” [tức nữmiffa| cũng sẽ ôn-định và tĩnh-tại, 
và vững-yên liên tục một cách huy hoàng. 


Xin lưu ý bạn lại một lần nữa, thường thì sự sợ-hãi hay 
sự phẩn-khích có thể tạo ra sự không-ôn-định của nimifra. 
Bạn đang phản ứng nhiều quá, thay vì bạn chỉ nên ngồi 
quan sát một cách thụ động. Trải nghiệm zémif1fa lần đầu 
tiên giống như gặp phải người hoàn toàn lạ hoặc. Bạn chăng 
biết những loại người đó là ai, và họ sẽ cư xử ra sao. 
Nhưng, sau khi quen biết họ, bạn thấy thoải mái như bạn bè. 
Họ là những người bạn tốt, và bạn cảm thấy thoải mái với 
họ. Sự phản ứng thái quá lúc đầu đã biến mắt. 


Hoặc có thể so sánh như lúc còn nhỏ bạn bắt đầu tập đi 
xe đạp. Những lần tập đầu tiên, bạn có lẽ giống như tôi hồi 


Thiên sư Ajahn Brahm * 207 


nhỏ, cứ năm chặt cứng tay lái, đến nỗi hai bàn tay mở ra 
trắng bệt. Và bởi vì tôi bị căng thăng quá, nên tôi té ngã liên 
tục. Sau khi đã bị nhiều vết trầy, xước, bầm vì té ngã, tôi 
mới nhanh chóng nhận ra rằng: khi mình càng thư giãn thì 
mình càng giữ thăng bằng dễ dàng hơn. Tương tự, bạn phải 
học cách thôi nắm chặt „znira. Bạn thư giãn và khám phá 
ra rằng khi bạn càng buông lõng sự kiểm soát thì bạn càng 
dễ dàng duy trì ma. 


Một phương pháp khôn khéo khác tôi đã tập để ngưng sự 
kiểm soát là dùng hình ảnh của việc lái xe hơi. Khi một 
nưmi1a sắng tỏ xuất hiện, tôi trao cho nó chìa khóa xe và nói 
“Bạn lái từ đây”. Tôi trao cho nó toàn bộ sự tin tưởng, sự tự 
tin hoàn toàn. Đích thực là tôi cố hình dung (quán tưởng) sự 
tin tưởng của tôi và trao cho nữn?ía sáng tỏ đó. Vì tôi ngộ 
ra rằng: ngay cả còn một chút hơi hướng cuối cùng của 
“người làm” [tác nhân, bản năng kiểm soát] thì nó vẫn còn 
muốn xía vào hay phá nhiễu mọi thứ. Vì vậy, tôi dùng ví dụ 
này để giúp mình buông-bỏ tất cả mọi sự kiểm soát và sự 
tác động vào tiến trình. Đây chính là nơi tôi ngưng. Và khi 
tôi ngưng, nữmira cũng dừng lại với tôi. (Nó không chuyển 
động, không biến mắt). 


Sau khi bạn đã duy trì nmia được một lúc thì nó thậm 
chí càng trở nên sáng tỏ hơn và mạnh mẽ hơn. Dấu hiệu của 
những nửnifra tốt là chúng có những màu sắc đẹp huy hoàng 
nhất mà bạn mới từng thấy trong đời. Ví dụ, khi bạn nhìn 
thấy một ma màu xanh dương, thì màu xanh đó là “thắm 
nhất”, là “xanh nhất”, là đẹp nhất mà bạn thấy được; chứ 
không phải là thứ màu xanh bình thường mà bạn đã từng 


208 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thấy trong đời. Những øizmửza tốt [tôi nên gọi là những 
“nưmi1ta hữu-dụng”| thì rất ôn định, hầu như là bất động. 
Khi bạn đang trải nghiệm được một nửnira ỗn-định và đẹp- 
đẽ như vậy, thì bạn đang đứng gần ngưỡng-cửa bước vào 
thế giới tầng thiền định /»zna, đang nhìn vào đó. 


m Bước 12: Giải Thoát Tâm 


Bước 12 của thiền “Chánh niệm hơi thở” được gọi là 
bước “giải thoát tâm” (viữnocayam cifftam). Ngay lúc này 
bạn có một sự trải-nghiệm mà bạn có thể tả lại sau này theo 
hai cách khác nhau, tùy theo cách nhìn của bạn. Một là, bạn 
có thể thấy mình đang chìm-đẫm hay đang lặn-sâu vào 
nữnïfía; Hoặc, hai là, nữmiffa với ánh sáng rạng ngời của nó, 
và cảm giác ngây ngất đã hoàn toàn bao-trùm lấy bạn. Bạø 
không làm việc đó. Nó chỉ diễn ra như kết quả tự nhiên của 
việc buông-bỏ tất cả mọi sự làm, mọi sự tạo tác, mọi ý- 
hành. 


Bạn tiến vào tầng thiền định /⁄Zna thông qua việc giải 
thoát tâm. Như Đức Phật đã nói, những tầng thiền định 
“2hãnz” là những tầng giải-thoát (vửnokkha) (DN 15,35). 
Vimokkha là cũng là từ dùng để chỉ một người mới được 
giải thoát khỏi nhà tù và đi lại tự do. Từ đồng nghĩa trong 
tiếng Phạn là zzoksha. Tâm bây giờ được tự do. Đó là tự do 
khỏi sắc thân và năm giác quan thân. Ý tôi không phải là 
tâm bây giờ trôi dạt ở đâu bên ngoải sự trải nghiệm của 
thân. Bạn không còn ở đâu ngoài không gian nữa, bởi vì tất 
cả cảm nhận về không gian đều nhờ vào năm giác quan. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 209 


Nhưng năm giác quan bây giờ đã tắt bặt. Lúc này tâm đã 
hoàn toàn tự do khỏi tất cả những thứ đó. Bạn không còn 
cảm nhận một chút nào về cái đang xảy ra với thân. Bạn 
không thể nghe bất cứ thứ gì, không thể nói bất cứ điều gì. 
Bạn hạnh phúc trong sự chánh niệm hoàn toàn; và tĩnh tại, 
vững vàng như một khối đá. Đó là những dấu-hiệu của tâm 
đang được giải thoát. Trải nghiệm này là một trong những 
trải nghiệm mạnh mẽ nhất, có thể nó chính là trải nghiệm 
mạnh-mẽ-nhất trong cuộc đời của bạn. 


Nếu bạn mà “biết trước” được vài điều như vậy về tầng 
thiền định /»zna thì chắc bạn sẽ muốn đi tu theo Phật ngay. 
Thế giới phàm trần không còn nhiều hấp dẫn đối với bạn 
nữa. Những mối quan hệ, những nghệ thuật, âm nhạc, phim 
ảnh, tình dục, của cải, danh lợi,...vân vân..., tắt cả không còn 
quan trọng và hấp dẫn so với những tầng thiền định /hZna 
và niềm chân phúc của cái tâm được giải thoát. Nó vượt xa 
hơn, chứ không phải chỉ là khái niệm hạnh phúc mà bạn có 
thể hiểu được khi còn là một kẻ phàm phu. Khi bạn ở trong 
tầng thiền định jhãna một vài giờ, bạn có thể gọi mình là 
một người huyền-bí, nếu bạn muốn. Bạn đã có được sự trải 
nghiệm mà trong các truyền thống tôn giáo thường gọi là sự 
trải nghiệm huyền-bí—khác xa với những thứ thông 
thường. Đức Phật gọi trạng thái này là “/fari-manussa- 
dhamma” (MN 31,10), có nghĩa là “trạng thái của người 
cao thượng”, hay được gọi là “pháp thượng nhân”'5. Đó là 


l6 utari-manussa-dhamma: uffari là cao siêu, cao thượng; manussa là người; 
dhamưmna là pháp, trạng thái. Pháp thượng nhân chỉ chung cho các trạng thái 
tầng thiền định (từ Nhất Thiền...) và các tầng thánh quả (từ Nhập lưu...) mà 


210 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


trạng thái vượt trên mọi trải nghiệm của người thường. Phật 
cũng gọi trạng thái tâm này là tâm “đã đi về sự vĩ đại” 
(maha-ggata). Đức Phật cũng có lúc coi niềm hạnh-phúc 
[phúc-lành] của tầng thiền định /»Zna là gần giống hệt với 
niềm hạnh-phúc của sự giác ngộ, vì vậy Phật đã gọi nó là 
“sam-bodhi sukkha”, cô nghĩa là “niềm hạnh phúc chánh 
giác” hay “chánh giác lạc” (MN 66,21). Đó là nơi mà 
những ô nhiễm bất tịnh không thể với tới. Như vậy, đây 
cũng chính là nơi Ma Vương (ÄM⁄ara)—ma phá rỗi các Phật 
tửkhông thể với tới được. Bạn tỉnh thức và tự do trong 
suốt thời gian ở trong /hãna. 


= ĐỀ tóm tắt tại đây: nếu bạn tu tập thành công những 
giai đoạn này, thì Bước 1-12 của thiền “Chánh niệm hơi 
thở” (anapana-sari) sẽ dẫn dắt bạn tiễn vào các tầng thiền 
định 7/hãna. 


Thoát Ra Khỏi hang 


Bốn bước còn lại của thiền “Chánh niệm hơi thở” trong 
bài kinh Chánh Niệm Hơi Thở (Anapana-safi Suffa) là dành 
cho những thiền sinh vừa thoát-ra khỏi trạng thái một tầng 
thiền định /hãna. 


Đầu tiên, sau khi bạn thoát ra khỏi trạng thái tầng thiền 
định thứ nhất của mình, bạn không thể làm øÌ ngoài việc 


người tu đã đạt đến được. Lúc đó, họ có được những phẩm chất của bậc thánh 
cao thượng. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 211 


nghĩ rằng: “Ô hay, đó là gì vậy?”. Vì vậy, việc đầu-tiên bạn 
cần làm là ôn nhớ lại [xem xét lại] trạng thái /hãna đó. Bạn 
điều tra và suy xét lại trải nghiệm đó, mặc dù bạn có “nát 
óc” cũng không tìm ra ngôn từ để tả về nó. Việc nên làm là 
hãy tự hỏi mình: Nó khởi sinh thế nào?. Ta đã làm điều gì 
đặc biệt để có nó?. Ta cảm giác giống ra sao khi ta ở trong 
jhãna?. Tại sao cảm giác đó giống như vậy?. Bây giờ mình 
cảm thấy thế nào?. Tại sao nó thật là hạnh phúc ngây ngất 
như vậy?...Những cách ôn nhớ và suy xét lại [quán chiếu, 
điều tra] như vậy sẽ làm khởi sinh những trí-tuệ minh sát 
sâu sắc. 


Bạn sẽ đồng ý có một chữ tốt nhất có thể miêu tả 
nguyên-nhân tại sao trạng thái jzãna xuất hiện là chữ 
“buông-bở”. Lúc này bạn mới ức sự buông-bỏ lần đầu 
tiên. Không phải buông-bỏ những thứ bạn dính mắc và ràng 
buộc, mà là Đuông-bỏ cái làm nên sự dính mắc và ràng 
buộc. Nghĩa là bạn buông-bỏ cái “người làm” [tác nhân, ý 
hành]. Bạn đã buông-bỏ được cái “?2”. Đó là một điều khó 
khăn để một cái “4” buông-bỏ được cái “?”—nhưng nhờ 
thực tập qua những Giai Đoạn thiền có phương pháp bài bản 
như vậy, bạn đã thực sự làm được việc đó. Và đó là niềm 
chân-phúc. 


»Cho đến lúc này, sau khi suy xét [quán chiếu] về sự 
trải nghiệm trong tầng thiền định /Z»a, người tu có thể 
chọn một trong hai con đường đề đi tiếp. Hoặc là [I] chuyển 
qua thiền về “Bốn nên tảng chánh niệm” (sati-patthana), 
hoặc [2] tiếp tục đi thắng vào bốn bước còn lại của thiền 
“Chánh niệm hơi thở” (anapana-safi). 


212 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


m Bước 13: Suy Xét về Vô-Thường 


Lúc đầu, khi mới suy xét chữ “mica”, chúng ta thường 
dịch nó là sự “không thường hằng”, nhưng thực sự ý nghĩa 
của chữ đó nhiều hơn và rộng hơn nhiều. Chữ đối nghĩa với 
nó là “øicca” trong tiếng Pali dùng để chỉ những cái gì 
thường xuyên và liên tục. Ví dụ trong Luật Tạng (Vinaya), 
nguồn thức ăn cúng dường của một Phật tử vào mỗi ngày 
thứ Ba thì được gọi là thức ăn z/cca (Vin II,4,4,6). Nhưng 
nếu có sự ngưng, hay ngắt quãng, hay chuyển đổi ngày cúng 
dường cơm, thì đó là annica. Điều quan trọng ở đây là suy 
xét lại trải nghiệm trạng thái định sâu trong /hđna, xem thử 
cái mà chúng ta hay gọi là thường-hằng là cái “2” [bản 
ngã] là có-mặt trong trạng thái tầng thiền định /hãna hay 
không. Trong trạng thái jhzna, cái “fz” đã biến mất!. Hãy 
ghi nhận điều này. Sự ghi nhận này thuyết phục bạn một 
cách sâu sắc rằng: sự thật là không có một cái “2” cố định 
thường hằng nảo cả, đó là lẽ thật vô-ngã (an); và sự 
nhận biết sâu sắc này [về vô-ngã] rất có thể đưa bạn nhảy 
luôn vào tầng thánh đạo Nhập Lưu. 


m Bước 14: 
Suy Xét về Sự Phai-Biến Của Mọi Sự Thể (Mọi Pháp) 


Nếu việc suy xét về vô-thường không thành công, thì 
bạn nên thực tập suy xét về “wiräga”: sự phai-biến. TỪ này 
có hai nghĩa: có lúc được gọi là sự “không-dính”, sự 


Thiên sư Ajahn Brahm * 213 


“không-còn-dính-mắc” vào thứ gì. Nhưng tôi vẫn thường 
thích dùng nghĩa “sự phai-biến”. Đó là lúc mọi sự thê vừa 
biến mắt. Bạn đã chứng kiến nhiều thứ biến mất khi bạn tiến 
vào tầng thiền định /hZna——trong số đó có những thứ thật là 
mật thiết đối với bạn mà trước đó bạn cho rằng chúng là 
một phần không thể thiếu được của danh tánh của mình. 
Nhưng chúng đã biến mất trong trạng thái jhãna. Lúc đó, 
bạn đã chứng kiến và trải nghiệm sự phai-biến của cái “4” 
của mình. Đó không phải là danh tánh của ta. Danh tánh cái 
“4” không có thực. 


m Bước 15: 
Suy Xét về Sự Chấm Dứt (Sự Ngừng Diệt) 


Sự suy xét thứ ba sau khi thoát ra khỏi một tầng thiền 
jhana nên là sự suy xét về “nirodha”: sự chấm dứt, sự diệt. 
Thứ đã từng có mặt ở đó bây giờ đã hoàn toàn biến mắt. Nó 
đã chấm dứt, đã mất đi, và chỗ của nó bây giờ trống-rỗng!. 
Sự trống-rỗng [tánh không] đó cJ có thể được thấy biết 
bằng thiền định thâm sâu. Rất nhiều thứ của thế giới mà bạn 
đã từng nghĩ là cốt-lõi, là căn-bản, thì nay chúng đã bị chấm 
dứt, và bạn đang ở trong một không gian hoàn toàn khác. 


Sự chấm-dứt ở đây cũng chính là bước “Chấm dứt khổ” 
[Khổ Diệt] của Tứ Diệu Đề. Sự hết khổ gọi là khốổ-diệt. Sự 
chấm-dứt-khổ có được là do sự buông-bỏ. Bạn đã đích thực 
buông-bỏ. Sự khổ (dukkha) đã chấm dứt —hay gần như 99% 
của nó đã chấm dứt. Vậy thì còn lại gì?. Ngược lại với 
dukkha là gì?. Đó là sukkha: lạc, sung sướng, hạnh phúc. S 


214 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


chắm-dứt-khô là hạnh-phúc. Đó là lý do tại sao bạn cần 
phải suy xét [quán chiếu] cho được rằng: những tầng thiền 
định /hãna là trải nghiệm hạnh phúc nhất mà bạn đã từng có 
trong kiếp sống này. Và nếu bạn đã có được ít nhiều trí tuệ 
hiểu biết, bạn sẽ thấy rằng niềm hạnh-phúc đó có được là do 
rất rất nhiều sự khổ (dukkha) đã được chấm-dứt. 


Bạn trải nghiệm chân hạnh phúc và bạn biết rõ nguyên- 
nhân tại sao có được nó. Hãy tưởng tượng bạn bị đau nửa 
đầu đã lâu. Một người đưa cho bạn viên thuốc mới phát 
minh ra để chuyên trị chứng đau nửa đầu của bạn. Bạn uống 
vào, chứng nhức đầu chấm dứt!. Bạn cảm thấy thế nào?. 
Chắc bạn sẽ cảm giác nhẹ bồng lên cao như con diều trên 
gió. Bạn vui sướng ra mặt!. Thậm chí có khi bạn phát khóc 
lên vì hạnh phúc. Sự chấm dứt đau khổ chính là hạnh phúc. 
Vì sao những học trò nhỏ đều nhảy tưng lên sung sướng 
ngay khi kết thúc mùa thi?. Bởi vì chúng vừa trút được áp 
lực và sự khổ sở phải ôn tập các môn học cho mùa thi, bây 
giờ sự khổ cực vừa được chấm dứt. Lẽ thường, niềm hạnh- 
phúc trong đời chỉ là mức độ tương-đối của sự đau-khỗ 
trước nó mà thôi. Tất cả chỉ là tương-đối, là đối-đãi. Giống 
như khi bạn vừa trả xong số tiền trả góp ngôi nhà, bạn cảm 
thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm khôn tả được, sự cực-khô của 
bao năm tháng làm việc kiếm tiền vừa mới được châm-dứt. 


m Bước l6: 
Suy Xét về Sự Buông-Bỏ, về Sự Từ-Bỏ 


Thiên sư Ajahn Brahm * 215 


Sự suy xét thứ tư và cuối cùng trong kinh “Chánh Niệm 
Hơi Thở” (Anapana-sati Suffa) là sự suy xét về một chữ 
tuyệt-đẹp—— đó là chữ “pafimissaggd”: sự buông-bỏ, sự từ- 


€ 


bỏ. Trong ngữ cảnh thực hành này thì chữ “pafinissagsa” 
không phải là buông-bỏ những thứ “ngoài kia”, mà là 
buông-bỏ những thứ “?rong-này”. Nhiều lúc người ta coi 
đạo Phật là buông-bỏ những thứ bên ngoài. Nhưng 
“natinissagga” có nghĩa là buông-bỏ cái thế giới bên-trong, 
là sự buông-bỏ cái “øgưởi làm” [tác nhân, ý hành tạo 
nghiệp], và thậm chí buông-bỏ cả cái “øgưởi biết” [tâm, tâm 
thức]. Nếu bạn quan sát một cách kỹ càng thì bạn sẽ thấy 
rằng: điều xảy ra trong trạng thái tầng thiền định jhãna 
không chỉ là sự buông-bỏ thế giới bên-ngoài, mà còn cả sự 
buông-bỏ thế giới bên-trong, đặc biệt là sự buông-bỏ cái 
“người làm” [cái “ta°, ý chí, người kiểm soát, người tạo tác]. 
Trí tuệ (của sự buông-bỏ) này làm khởi sinh rất nhiều hạnh- 
phúc, rất nhiều sự tinh-khiết, rất nhiều sự tự-do, rất nhiều 
niềm chân-phúc. Bạn đã tìm ra con đường đi đến chấm dứt 
mọi khô đau. 


—Tóm tắt Chương 7 “Chánh niệm về hơi-thỏ-đẹp” như 
Sau: 


Những bước trên đây là cách Đức Phật đã diễn tả trong 
kinh “Chánh Niệm Hơi Thở” (Anapana-safi Suffa). Đó là 
một giáo trình thực hành toàn-bộ, bắt đầu chỉ bằng việc ngồi 
ở một nơi yên-fĩnh ở một chỗ-ngồi thoải-mái, đặt [thiết lập] 
sự chánh-niệm vào cái đang trước mặt, và chỉ đơn-thuần 
quan sát hơi-thở. Từng bước, từng bước một— bạn biết 


216 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


những bước đó là đều có thể thực hiện được với khả năng 
của mình— và trong những bước đó, bạn đạt đến những 
trạng thái sâu sắc và hạnh phúc được gọi là /zzna [những 
tầng thiền định]. 


Ngay sau khi bạn thoát ra khỏi những tầng thiền định 
jhãna đó, bạn sẽ có bỗn (4) thứ để suy xét và chánh niệm về 
chúng, đó là: 

(i)_ annica: sự vô-thường, sự không thường hằng, sự 

không chắc chắn của những sự thể: 


(1) vữagd: sự không còn, sự phai-biên của những sự 
thể; 


” 


(li) nữodha: sự châm-dứt của cái “ta”, sự điệt-ngã; và 


(iv) patinissagga: sự buông-bỏ tất cả mọi thứ của thể 
giới “bên-trong ”. 


Và nếu bạn cứ suy xét lại [quán chiếu] về những đặc 
điểm đó ngay sau khi trải nghiệm [chứng đắc, chứng nhập] 
tầng thiền định /hZna, thì những điều tốt đẹp sẽ tiếp tục diễn 
ra. Tôi thường nói rằng trạng thái tầng thiền định jhãna 
giống như thuốc súng, và sự xem xét lại [quán chiếu] thì 
giống như là điêm quẹt. Nếu bạn kết hợp hai thứ với nhau 
thì sẽ xảy ra một sự bùng nỗ ở đâu đó. Chỉ là vấn đề thời 
gian mà thôi. 


Cầu chúc cho tất cả các bạn trải nghiệm được những sự 
bùng-nỗ tuyệt vời đó— đó gọi là sự Giác-Ngội. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 217 
Chương 8 


BÓN NÉN TẢNG CHÁNH NIỆM 
(Tứ Niệm Xứ) 


Trong chương này, tôi giảng giải về Bốn Nên Tảng 
Chánh Niệm (sati-pafthana), và những cách thực hành dựa 
vào những hướng dẫn của Đức Phật được ghi lại trong bài 
kinh cùng tên. 


Trước hết, việc thực hành Bốn Nền Tảng Chánh Niệm 
không phải là con đường đy nhá: để đạt đến sự giác ngộ, 
như một số học giả và dịch giả quá nhiệt thành đã tuyên bố. 
Theo Đức Phật thì con đường duy nhất dẫn đến sự giác ngộ 
chính là con đường Bát Chánh Đạo (Dhp 273-274). Bắn 
Nền Tảng Chánh Niệm là thuộc về chỉ phần thứ bảy trong 
Bát Chánh Đạo. Nếu ai thực hành con đường “một phần”, ví 
dụ như chỉ tu tập Bốn Nền Tảng Chánh Niệm mà không tu 
tập bảy phần khác của Bát Chánh Đạo, thì người đó sẽ 
không thể nào đạt đến sự giác ngộ. Điều đó giống như 
người muốn làm một cái bánh mà chỉ sử dụng duy nhất một 
thành phần, ví dụ chỉ có bột, thì sẽ không tạo ra được một 
cái bánh thơm ngon với nhiều hương vị ngon lành. 


Vì lý do trên, việc giảng giải về Bốn Nên Tảng Chánh 
Niệm trong quyển sách này là dựa vào bối-cảnh của con 
đường Bát Chánh Đạo, hướng dẫn về cách bảy chỉ phần kia 


218 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


làm điều kiện tiên quyết và hỗ trợ cho việc tu tập thiền về 
Bồn Nên Tảng Chánh Niệm. 


Một số học giả cũng tuyên bố răng “phương-cách” thiền 
về Bốn Nên Tảng Chánh Niệm [tức sự chú-tâm chánh-niệm] 
là nguyên thủy của Phật giáo, và đó là phát minh riêng của 
Đức Phật, nhờ đó Phật và những A-la-hán sau đó đã tu 
chứng đến giác ngộ. Tuy nhiên điều đó không đúng lý. 
Thiền về Bốn Nên Tảng Chánh Niệm, như tôi giải thích 
trong chương này, là sự chú tâm chánh niệm vào những đối 
tượng thuộc về thân, về những cảm giác, về những trạng 
thái tâm, và về những đối tượng của tâm. Tự cổ xưa, những 
người thông minh và thích tìm hiểu thì luôn hướng sự chú- 
tâm của họ vào những vấn đề khác nhau của tự nhiên để tìm 
hiểu ý nghĩa của chúng. Sự điều-tra tìm-hiểu không phải là 
tính cách riêng của Phật giáo. Đó là tính-cách của nhân loại 
và chúng sinh trong những cuộc mưu sinh từ ngàn xưa. 


Thực ra, thiền nguyên thủy của Phật giáo bắt nguồn từ 
việc tu tập /»Zna, mà chúng ta ngày nay gọi là thiền-định. 
Việc chứng đắc một tầng thiền định j;Zna đòi hỏi người 
thiền phải có được một sự cân-bằng rất tinh tế trong cách 
sống của chúng ta. Sự cân bằng đó được gọi là con đường 
“Irung-Đạo” (xem kinh Mahasaccaka Suftra MN: 36,31- 
33). Triết lý Trung-Đạo đã không được tán thành bởi những 
tu sĩ khô hạnh và những người khác vào thời đó. Ví dụ, năm 
người bạn tu khổ hạnh của Phật đã kinh rẻ Người khi Người 
bước sang tu tập theo lý trung-đạo. Nguyên thủy cách tu của 
Đức Phật là dùng sự trải nghiệm thiền-định jhãna để làm 
mạnh-mẽ sự điều tra Suy xét, để giúp cho sự chú-tâm chánh- 


Thiên sư Ajahn Brahm * 219 


niệm được tăng cường mạnh-mẽ. (Chánh-định hỗ trợ cho 
chánh-niệm). 


Chuẩn Bị Cho Việc Thiền 
«Bắn Nền Tảng Chánh Niệm” 


“Safi-paffhana” được dịch là “Đốn nên tảng chánh 
niệm”. Tuy nhiên, cách dịch chính xác và ý nghĩa hơn có lẽ 
là “Những mục tiêu (đề) chánh niệm”. Bởi vì kinh Bốn 
Nền Tảng Chánh Niệm hướng dẫn về những “nơi” mà người 
tu đặt sự chánh niệm vào đó. Nếu chúng ta nghĩ sự chánh 
niệm giống như một tia đèn chiếu, thì thiền quán về Bốn 
Nên Tảng Chánh Niệm chỉ cho thiền sinh “nơi” để chiếu 
luồng tia sáng đó vào để khai sáng ra những sự thật để giác 
ngộ. 


Theo ghi chép của cả hai bản kinh Bốn Nền Tảng Chánh 
Niệm được truyền thừa cho đến thế hệ chúng ta, một bản 
thuộc Trường Bộ Kinh (DN 22), một bản thuộc Trung Bộ 
Kinh (MN 10), Đức Phật đã nói rằng: “...nếu ai f2 tập 
(thiên) Bốn Nên Tảng Chánh Niệm theo cách thức như vậy 
[tức là theo đúng cách Đức Phật đã hướng dẫn trong bài 


1 Thiền sư học giả dịch giả Bhikkhu Bodhi thì cho rằng cách dịch đúng nhất 
của tên kinh là “Sự £hiết lập chánh niệm”, bởi vì điều quan trọng là sự thiết- 
lập chánh niệm. 


Người dịch thường dịch là “Bốn nên tảng chánh niệm”, gần nghĩa với “Tứ 
Niệm Xứ” (HV). Bốn nền tảng là thân, cảm giác, tâm và các đối tượng của 
tâm. Mỗi nền tảng có nhiều mục-tiêu để chánh niệm. Nền tảng chánh niệm là 
“nơi” để sự chánh niệm được thiết lập trên đó và chiếu rọi vào đó. 


220 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


kinh] ong vòng bảy ngày, thì họ có thể đạt đến sự giác ngộ 
hoàn toàn, hoặc nếu không thì cũng chứng ngộ tầng thánh 
quả thứ ba [Bất lai].” Rất nhiều Phật tử xuất gia và tại gia 
đã tu tập từ rất lâu, đã hoàn thành nhiều khóa tu thiền rất 
nhiều hơn bảy ngày, thậm chí hơn bảy năm, hoặc cả đời 
người, mà vẫn không đạt đến sự giác ngộ nào. Xin các bạn 
đừng đồ thừa cho Đức Phật!. Thay vì vậy, các bạn nên xem 
kỹ lại lời hứa của Đức Phật: “Nếu ai tu tập Bốn Nền Tủng 
Chánh Niệm theo cách thức như váy...`. Việc tu tập của đại 
đa số Phật tử không dẫn đến sự giác ngộ như Phật đã nói là 
bởi vì ít ai thực hành một cách đúng đắn như cách mà Phật 
đã hướng dẫn trong bài kinh quan trọng đó. 


Hầu hết chúng ta hay thực hành giống kiểu như một 
người mua một thiết bị gia dụng công nghệ cao đắt tiền về 
nhà, mở bao bì ra, lắp ráp gì đó, và cấm điện. Bùm!. Vậy là 
sai ở đâu rôồi!. Bị như vậy rồi họ mới bắt đầu đọc quyền 
hướng dẫn sử dụng. Tại sao họ không chịu khó đọc hướng- 
dẫn một cách kỹ càng và cân thận trước khi làm?. Tương tự 
vậy, hầu hết các Phật tử không đi đến sự giác ngộ nào là bởi 
vì họ không thực hành Bốn Nền Tảng Chánh Niệm theo 
đúng hướng-dẫn trong bài kinh của Phật. 


»Đức Phật đã dạy về hai loại thiền “Bốn Nền Tảng 
Chánh Niệm”. Loại thứ nhất [1] đi kèm với sự hỗ trợ của 
thiền-định /zãna và dẫn đến sự giác ngộ trong một thời gian 
ngắn. Loại thứ hai [2] thì không có thiền-định jhaãna, nhưng 
vẫn tạo ra những trí tuệ minh sát quý giá, đặc biệt là những 
trí tuệ giúp người tu buông-bỏ và đến-gần hơn các tầng 
thiền định /zz»a, nhưng loại này không dẫn đến sự giác 


Thiên sư Ajahn Brahm * 221 


ngộ. !8 Cả hai loại thiền này được tìm thấy trong nhiều bài 
kinh. Ở đây, tôi chỉ tập trung vào loại thiền Bốn Nền Tảng 
Chánh Niệm loại thứ nhất [1]. 


Tâm Quan Trọng của Thiên Định 
đối với Thiền Quán “Bốn Nên Tảng Chánh Niệm” 


Hai bài kinh đều nói rằng: một người thực hành thiền 
quán Bốn Nên Tảng Chánh Niệm thì cần phải “dẹp bỏ xong 
những thèm-muốn và phiên-não đối với thế giới”. Đây là 
cách dịch cụm từ “wineyya loke abhljjhã-domanassam” của 
kinh văn Pali, nhưng đó là cách diễn dịch không thực sự 
chính xác. Đó là cách diễn dịch đầu tiên của Giáo sư Rhyds 
Davids cách đây hơn 100 năm và nó bị kẹt luôn ở đó.'? 
Cách diễn dịch đó vừa sai nghĩa và vừa vô nghĩa về mặt 
thực hành. Sự dịch này đã làm cho các Phật tự hiện đại, nhất 
là phương Tây, đã hiểu sai về bài kinh hướng dẫn và họ 
thấy răng thiền về Bốn Nên Tảng Chánh Niệm là khó mà 
thực hiện được đối với họ. 


!8 Chỗ này, ý thiền sư tác giả muốn nói: Loại 1 là thiền quán (về bốn nền tảng 
chánh niệm) + thiền định (jhãna). Loại 2 chỉ gồm có thiền quán, tức thiền 
minh sát “khô' ( dry” ~Vipassana). Trong quyền sách này, tác giả đề cao cách 
thiền Loại I và muốn chỉ ra rằng: thiền-định (/hana) là phần không thể thiếu 
được để hỗ trợ tu tập thiền tuệ minh sát (vipassana) đề đi đến trí tuệ giải-thoát. 


Các thiền sư lỗi lạc thời hiện đại như Bhante Gunarantana, Analayo, BhikkhU 
Bodhi, Ajahn Chah...đều có cùng kết luận và cách tu Loại 1 như trên. 

19 Cụm từ này là bản địch của Giáo sư Rhyds Davids của Hội Kinh Điển Pali 
(PTS) qua tiếng Anh: “having put away covetousness and grief for the world” 
29 Chỗ này rất là thú vị và đáng để chúng ta học hỏi thêm: vì cụm từ này có 
nhiều nghĩa sâu rộng, và nó đã được dịch bởi các thiền sư và học giả nói trên 


222 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Theo như những luận giảng khác, cụm từ này đích thực 
có nghĩa là “sau khi đã tạm thời dẹp bỏ năm chướng ngại”. 
Cách giải thích này là phù hợp với cách dùng những từ ngữ 
Pali đó ở những chỗ-khác của hai bản kinh. Điều này có 
nghĩa rằng, điều kiện cần-có để thực hành thiền Bốn Nền 
Tảng Chánh Niệm là trước tiên phải dẹp bỏ (tạm thời) năm 
chướng ngại!. Đây là phần hướng dẫn quan-trọng trong bài 
kinh mà hầu hết các Phật tử thường không làm theo đúng, 
và điều đó khiến cho việc thiền Bốn Nền Tảng Chánh Niệm 
của họ không mang lại kết quả.?! 


(xem thêm chú thích kế tiếp sau) bằng nhiều cách như: “đẹp bỏ tham muốn và 
bất mãn đối với thể giới” (Anälayo), “vượt qua thèm muốn và xung khắc đổi 
với thể giới (của thân)” (W. Rahula)”, “dẹp bỏ thèm muốn và phiên não đối 
với thế giới (Soma Thera, giống Ryds Davids), “không thích muốn cũng không 
chói chê mọi sự thể của thế giới” (Bhikkhu Bodhi)... Nghĩa các từ khác nhau ít 
nhiều, tùy theo nghiên cứu và cách hiểu của mỗi người từ kinh văn Pali. 
Nhưng tựu chung, người tu cần phải đẹp bỏ [dẹp qua một bên, gác lại] những 
sự “thích” và sự “không thích” đối với mọi sự trong thế giới thân tâm của 
mình, trước khi bắt đầu thiền chánh niệm. Đây cũng là một cách hướng dẫn về 
sự buông-bỏ. 


Từ nhiều ý nghĩa về ngôn ngữ và thực hành, theo người dịch, cụm từ này có 
thể dịch ra tiếng Việt là: “bỏ qua/dẹp qua một bên tham muốn và phiền 
khỗ đối với thế giới”. Bởi vì: [I] nghĩa đen của lời dịch là: chúng ta chỉ tạm 
dẹp bỏ qua một bên những sự tham thích và ghét chán đối với thế giới sống; 
[2] chữ “tham muốn” bao gồm được cả tham dục (thân) và ý thích, ý muốn 
(tâm); còn “phiền khổ” bao gồm được cả phiền não, bất mãn, không hài lòng 
(tâm) và khổ, không dễ chịu, khó chịu (thân). Như vậy, chúng ta cần phải đẹp 
qua một bên những tham muốn và phiền khổ đối với thế giới sống của thân- 
tâm trước khi thiết lập sự chánh niệm. 


?! Về cụm từ này, bạn có thể đọc phần nghiên cứu và diễn dịch rất chỉ tiết về 
mặt ngôn ngữ và về thực hành ở Chương IV, quyền sách “Bán Nền Tảng 
Chánh Niệm—Con Đường Trực Chỉ Đến Giác Ngộ” của thiền sư tiến sĩ 
Anälayo. Theo thiền sư này, cụm từ đó không phải chỉ nói về sự “đẹp bỏ năm 
chướng ngại trước khi thực tập chánh niệm”, đơn giản bởi vì “năm chướng 


Thiên sư Ajahn Brahm * 223 


Ngay đây, thiền định /hZna có chức năng dẹp bỏ (tạm 
thời) các chướng ngại. Trong kinh Walakapana Sưuffa (MN 
68,6) có ghi rằng: “Nếu không chứng đắc một tầng thiên 
định ()hãna), thì năm chướng ngại xâm lấn vào tâm và ở 
trong đó. Nếu chứng đắc một tầng thiên định, thì năm 
chướng ngại không thể xâm lấn vào tâm và ở trong đó.” 
Bắt cứ ai từng chứng đắc tầng thiền định thì sau khi thoát ra 
khỏi nó, sự chánh niệm của người đó sẽ rất mạnh mẽ và dễ 
được duy trì lâu. Đây là kết quả của việc “năm chướng ngại 
đã không còn”. 


ngại” là không đồng nghĩa với sự “tham muốn và bất mãn”. (Quyền sách 
hàn lâm này cũng đang được dịch Việt bởi cùng người dịch). 


Còn theo thiền sư tác giả Ajahn Brahm trong quyền sách này: nếu muốn đẹp 
bỏ “ham muốn và bắt mãn đối với thể giới thân tâm” thì phải đẹp bỏ năm 
chướng ngại, như thể năm chướng ngại là nằm trong phạm vi những “tham 
muốn và bất mãn”. Và bằng cách tạm thời đẹp bỏ hay khống chế năm chướng 
ngại, tâm sẽ được an, thì thiền đạt định. Thiền đạt chánh định sẽ hỗ trợ cho 
chánh niệm. Ở đây thiền sư giảng giải theo cách thiền “ Bốn nền tảng chánh 
niệm”——Loại 1, tức là cách dựa trên bối cảnh có yếu tố thiền-định jhana. 


Tuy nhiên, theo các học giả khác và Anälayo thì không nhất thiết phải đẹp bỏ 
được xong các chướng ngại (dù là tạm thời) rồi mới bắt đầu tu tập chánh niệm 
được. Theo họ, ý nghĩa chỗ này chỉ đơn giãn là “gác lại những tham muốn và 
bất mãn với thế giới thân tâm của mình”, và bắt tay vào thực tập chánh niệm. 


Chúng ta nên tạm gác lại những phân tích quý giá của các thiền sư và học giả 
qua một bên. Về chỗ này, quyền sách này tập trung về hướng dẫn “thực 
hành”: cần đẹp bỏ [khống chế] năm chướng ngại rước khi thiền chánh niệm 
về “Bốn nền tảng chánh niệm”. Và để dẹp bỏ [khống chế] năm chướng ngại 
thì người tu phải dùng [thực hành] thiền-định. 

Chúng ta hãy tiếp tục xem thiền sư Ajahn Brahm dẫn dắt chúng ta theo các 


bước thực hành mà thiền sư cho rằng đó là cách mà Phật đã chỉ dạy. Và bạn sẽ 
tự “thấy” rõ hơn. 


224 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


(Lý thiền ở đây là: khi còn năm chướng ngại phá nhiễu 
thì sự chánh niệm không được mạnh mẽ và sáng tỏ. Khi 
năm chướng ngại đã bị khống chế hoặc dẹp mất thì chánh 
niệm sẽ mạnh mẽ và sáng tỏ. Lúc đó, việc thực hành thiền 
chánh niệm sẽ hiệu quả hơn.) 


Tôi nhớ lại thời tôi còn trẻ và chưa đi tu, tôi thường đi 
chơi với cô bạn gái trẻ ở trường đại học ở Anh. Tất cả các 
nơi có tiệc thì những ánh đèn thường mờ mờ. Những nơi ăn 
tối người ta cũng thắp nến để ngồi ăn. Khi chúng tôi đi dạo 
dọc bờ sông, chỉ có ánh trăng mờ bàng bạc. 


Sự chánh niệm yếu kém cũng giống như đi ban đêm, bạn 
không nhìn thấy rõ rệt. Có chăng chỉ nhìn thấy những cái 
bóng đen. Một số người giống như sự chánh niệm mờ yếu. 
Họ không muốn nhìn thấy những sự-thật đúng như chúng 
là, bởi vì sự chú tâm chánh niệm sẽ làm lộ ra một số lẽ-thật 
về cuộc đời và sự sống mà họ không muốn đối diện. Nhiều 
người chỉ thích trốn chạy vào những mộng tưởng, men rượu 
và ma túy. Một số khác trốn chạy khỏi sự chánh niệm bằng 
cách chôn vùi vào công việc bận rộn. Chỉ có một số Ít người 
đủ can đảm và chân thật để chánh niệm. 


Sức Mạnh Của Chánh Niệm 


Nếu chánh niệm như là ánh đèn, thì thiền làm thắp sáng 
lên ánh đèn. Khi tôi còn là một Tỳ kheo trẻ ở chùa Wat Pa 
Nanachat ở vùng đông bắc Thái lan, tôi trở nên rất bình an 
bằng việc đi thiền trong sảnh đường. Tôi đi thiền với hai 


Thiên sư Ajahn Brahm * 225 


mắt luôn nhìn xuống điểm trên nền nhà cách khoảng hai mét 
trước mặt. Rồi tôi bỗng dừng lại, vì không thể tin vào mắt 
mình. Nền nhà xi-măng xám xịt bỗng trở thành một bức 
tranh đẹp huy hoàng. Rất nhiều ánh và bóng màu xám và 
đường nét xuất hiện tạo thành một bức tranh đẹp mà tôi 
chưa từng thấy. Giống như khi người tu chánh niệm thấu 
suốt vào ngọn cỏ, ngọn cỏ chiều sáng một thứ màu xanh của 
đèn huỳnh quang. Một cành nhỏ biến hình thành một thế 
giới vô biên của hình dáng, màu sắc, và cầu trúc. (Rất khó tả 
bằng ngôn ngữ bình thường). Vật nhỏ mọn trở thành sâu 
sắc, và thứ buôn tẻ trở thành thiên đàng với một năng lượng 
của sự chánh niệm hùng mạnh. 


Dong dài với các bạn một chút, nhưng điều đã đang xảy 
ra như vậy là do năm chướng ngại đã đang bị dẹp bỏ. Các 
bài kinh nói rằng năm chướng ngại “làm suy yếu trí tuệ”. 
Khi chướng ngại không còn, sự trải nghiệm giống như sự 
nhìn qua cái kính xe mới được lau chùi một cách sạch trong, 
hoặc giống như sự nghe với cái tai bị bịt sáp vừa mới móc 
ra, hoặc như sự nghĩ với cái tâm vừa được thoát ra khỏi lớp 
sương ngu-mờ đã từng che bám nó. Một khi bạn biết được 
sự khác nhau giữa chánh niệm mạnh mẽ và chánh niệm yếu 
kém bằng chính trải nghiệm của bản thân mình chứ không 
phải chỉ là ý tưởng, thì bạn sẽ hiểu được sự cần thiết phải có 
thiên-định jhana trước khi bạn thiên tập chánh-niệm về 
những mục tiêu [đề mục] của “Bốn nên tảng chánh niệm”. 


Trạng thái chánh-định sâu của 7/hãna tạo ra sự chánh 
niệm “siêu-mạnh”. Nêu ta ví sự chánh niệm hùng-mạnh 
giông như ánh đèn chiêu công suât hàng mega-watt [như ở 


226 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


trên sân khẫu hay trên các sân banh] thì sự chánh niệm siêu- 
mạnh do tầng thiền định jhang tạo ra sẽ giống như một mặt 
trời chiếu luồng năng lượng hàng tera-watt. [mega-watt = 
105 watt, tera-watt = 1012]. Nếu sự giác-ngộ là mục tiêu tu 
hành của bạn, thì bạn cân phải có sự chánh-niệm siêu-mạnh 
như cách miêu tả đó. Bất cứ ai đã từng trải nghiệm tầng 
thiên định jhang thì sẽ tự hiểu được vì sao như váy. Hoặc 
chúng ta ví như vầy: chánh niệm yếu kém giống như đảo đất 
bằng cái muỗng trà; chánh niệm mạnh giống như đảo đất 
bằng cái cuốc; chánh niệm siêu-mạnh thì giống như đào đất 
bằng máy đào, một cú đào của nó bằng một năm ngồi đào 
liên tục bằng cái muỗng. 


Hoa Sen Ngàn Cánh 


Tôi muốn giảng giải cách duy-trì sự chánh niệm vào một 
đối tượng duy nhất để khám phá ra bản chất của chính bạn: 
bản chất của thân và tâm bạn. Tôi làm việc này bằng cách 
dùng lại ví dụ hoa sen ngàn cánh. 


Nhớ lại hoa sen ngàn cánh đó đóng các cánh lại vào ban 
đêm. Vào buổi sáng, ánh nắng đầu tiên sẽ làm ấm hoa sen. 
Đây là xúc tác tự nhiên làm hoa sen mở cánh ra. Phải mất 
nhiều thời gian, nhiều phút, thì ánh nắng làm ấm và lớp 
cánh sen đầu tiên bên ngoài mới mở ra. Nếu buổi sáng ít 
nắng thì càng phải mắt nhiều thời gian hơn nữa thì cánh sen 
mới mở ra. Khi lớp cánh đầu đã mở ra, ánh nắng liên tục 
sưởi âm lớp cánh sen kế tiếp, và sau vài phút lớp cánh này 
sẽ mở ra. Khi lớp này mở ra nó tạo ra khoảng trồng cho ánh 


Thiên sư Ajahn Brahm * 221 


năng chiếu rọi vào lớp cánh kế tiếp bên trong. Những hoa 
sen có nhiều lớp cánh cần có nhiều thời gian để ánh nắng 
chiếu rọi vào từng lớp đến khi các lớp cánh mở ra hết. Như 
vậy, hoa sen ngàn cánh phải cần có mặt trời chiếu thật rất 
mạnh và duy trì ánh sáng chiếu rọi liên tục trong một thời 
gian rất lâu thì mới có thể làm mở hết ngàn cánh sen và để 
lộ ra viên ngọc quý bên trong lõi sen. 


Trong thiền “Bốn Nền Tảng Chánh Niệm”, hoa sen ngàn 
cánh tượng trưng cho thân-tâm này, tức là cái “con người 
năm uẩn” này của bạn—là cái chúng ta thường gọi là một 
“thực thể. hay một cái *ta'—đó chính là “mình” đang ngồi 
đọc quyền sách này. Mặt trời tượng trưng cho sự chánh 
niệm. Bạn cần phải duy trì [chiếu rọi] sự chánh niệm mạnh 
mẽ vào thân và tâm này trong một thời gian rất lâu thì mới 
làm cho những lớp cánh sen [sự-thật| bên ngoài được mở ra. 
Nếu các chướng-ngại đang có mặt ở đây thì trí tuệ sẽ không 
xảy ra, giống như khi có sương mù hoặc mây che khuất mặt 
trời thì mặt trời không thể làm ấm và không thể mở ra 
những lớp cánh sen. 


Nếu bạn không thể duy trì sự chánh niệm mạnh mẽ được 
lâu trên thân và tâm, thì sự hiểu biết của bạn chỉ như những 
lớp cánh sen bên-ngoài. Nhưng nếu bạn tạo ra được sự 
chánh niệm hùng mạnh và duy trì nó trên thân-tâm một cách 
liên tục, thì bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy những lớp cánh bên- 
trong dưới một luồng ánh sáng mới mẻ. Trước kia ta cứ 
nghĩ ta đã biết “2° là gì, thì giờ đây ta mới nhận ra mình chỉ 
là ngu sĩ và thực tế mình đã hiểu biết rất ít về “zmiw”. Bằng 


228 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


cách duy trì sự chánh niệm hùng mạnh chiếu rọi vào thân- 
tâm, những sự-thật bắt đầu hé mở ra cho bạn nhìn thấy. 


Khi bạn thực hành thiền theo cách này, tất cả những 
danh tánh “của bạn” trước đây đều biến mất. Tất cả những ý 
tưởng cũ—— như bạn là ai như bạn đã từng nghĩ, hoặc bạn là 
ai như người ta đã từng nói, và bạn là ai theo cách bạn đã 
tin; là A, là B, là linh hồn A, là bản ngã B— đều chỉ là 
những lớp cánh bề-ngoài của hoa sen. Chúng cần phải mở 
ra để làm hiển lộ những lớp sự thật sâu-sắc-hơn ở bên-trong. 
Những danh tánh và ý tưởng là những điều tạo tác trước kia. 
Chúng là những mô tả nông cạn bề ngoài vốn luôn che 
khuất sự-thật nằm ở bên-trong. Khi những lớp cánh sen bề- 
ngoài đã mở ra, chúng ta nhìn thấy được những điều chúng 
ta chưa từng thấy trước đó. Bạn sẽ trải nghiệm được những 
thứ mà bạn không thể đặt tên dán nhãn cho chúng được 
bằng danh tánh danh từ; những sự-thật [mới] đó là vượt trên 
những nhận thức học hiểu thông thường của bạn. Hầu hết 
những nhận thức của chúng ta chỉ là sự lặp đi lặp lại của 
những gì chúng ta đã được dạy ở trường học hay ở nhà. 
“Con bò”, “con chó”, “thầy tu”, “cao nhân”... chỉ là những 
danh từ mà chúng ta áp đặt cho những đối tượng và sự vật 
trong thế giới sống. “Ý nghĩ”, “cảm giác”, “tâm thức” và cái 
“ta” là ví dụ rõ rệt của cách đặt tên [khái niệm | một cách sai 
lầm mà chúng ta đã được dạy để gắn chúng vào trong tâm 
chúng ta. Tất cả chúng chỉ là một đống những nhận thức 
được dạy và học, và chúng luôn che-khuất những sự-thật 
đích-thực nằm ở bên trong. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 229 


Ví dụ hoa sen ngàn cánh, vì sao phải dùng ví dụ đến 
ngàn cánh?. Bởi vì có hàng ngàn lớp [mức đội] hiện-thực 
cần phải được mở ra. Việc hành thiền cũng tốn rất nhiều 
thời gian để ngồi và lột mở những lớp ngu mờ [si mê, vô 
minh] và những ý tưởng sai lầm về bản thân bạn và thế giới 
[tà kiến]. Khi Đức Phật dạy rằng nguyên nhân gốc-rễ của 
khổ chính là “zvÿjz” [vô minh], Phật đã không hề nói vô 
minh là đễ dàng được lột bỏ. Vô minh cần phải được lột mở 
theo từng-lớp, giống như sự mở ra từng lớp cánh hoa sen 
ngản cánh. 


Mỗi nguy hiểm mà bạn cần lo lắng trên con đường tu tập 
của mình là bạn thường đánh giá quá cao sự chứng đắc của 
mình. Như là: đôi lúc sự chánh niệm của bạn đã mạnh mẽ, 
và nó có thê duy trì được lâu, và một số trí tuệ minh sát đã 
xuất hiện. Điều đó có thể giống như mặt trời đã làm ấm hoa 
sen rất tốt cho nên có 49 cánh sen đã mở ra một cách đẹp 
đẽ, và bạn đang nhìn thấy cánh sen thứ 50 của 1.000 cánh 
sen. Cánh sen thứ 50 cũng rất đủ đẹp và sâu sắc để bạn phải 
nghĩ rằng: “Ò!. Nó đây rồi. Cuối cùng tôi đã thấy được lõi 
sen”. Nhưng rất tiếc, thưa đạo hữu, bạn còn đến 950 cánh 
sen cần phải được mở ra bằng ánh sáng chánh niệm hùng- 
mạnh và miên-mật hơn nữa. Bạn chưa giác ngộ hoàn toàn 
đâu. 


Khi cánh sen thứ 1.000 mở ra, thật là tuyệt đẹp và kỳ 
diệu, thì bạn sẽ nhìn thấy được viên-ngọc danh tiếng quý giá 
ở ngay giữa lõi hoa sen. Bạn có biết viên-ngọc đó là gì 
không?—— Kim cương? trân châu? hồng ngọc?. Không, đó là 
sự trống-không!. Bạn nhìn thấy viên ngọc vô giá “tánh- 


230 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


không” nằm ngay giữa “lõi” của thân-tâm; và đó là thứ bạn 
chưa bao giờ và chưa bao giờ trông đợi có được. Cái bạn đã 
kỳ vọng chỉ là nhìn thấy thêm một cánh sen đẹp đẽ kế tiếp 
mà thôi. Sự trỗng-không là cái gì đó thuộc về một bản chất 
hoàn toàn khác biệt đối với mọi cánh sen, khác biệt đối với 
mọi sự thể khác. Không có gì cả!!!. Để đạt được đến nơi 
“không có gì cả!!? thì đòi hỏi người tu phải có một trình độ 
chánh niệm siêu-mạnh được duy-trì trên mục-tiêu của nó 
một cách miên-mật trong một thời gian rất lâu. 


Mục Đích của Thiền về Bắn Nền Tảng 
Chánh Niệm Là Đề Nhìn Thấy Lẽ Thật Vô-Ngã! 


Một yêu cầu căn bản trước khi bắt đầu thiền về 8ốn Nên 
Tảng Chánh Niệm là các bạn phải hoàn toàn hiểu rõ mục- 
đích của phương pháp thiền này. Mục-đích của bất cứ việc 
thực hành nào cũng giúp chỉ ra cách-thức mà nó được thực 
hiện. Khi bạn biết rõ được mục-đích tiêu thì bạn càng dễ 
dàng đi đến mục-tiêu. 


Vậy mục-đích của thiền Bốn Nền Tảng Chánh Niệm là 
gì?. Mục đích là nhìn thấy sự vô-ngã (anatiäa): đó là sự 
không-có-ngã, sự không có cái “/z”, cũng không có cái gì 
thuộc về một cái “2”. Như điều này đã được ghi rõ trong 
kinh văn: “Sự chánh niệm được thiết lập đủ đề nhận rõ chỉ 
có thân, những cảm giác, tâm, và những đối tượng của 


tâm”; và đó không phải là cải “ta”, “của ta” hay một “bản 
ngã” nào cả [cầu sau là lời tôi (tác giả) diễn dịch câu tiệp 


theo của lời kinh đó |. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 231 


Khi bạn đã khắc nhớ trong tâm trí rằng mục đích của 
thiền Bốn Nên Tảng Chánh Niệm là đê lột bỏ lớp màn ngu sĩ 
[vô minh] về cái “4”, “của ta”, “bản ngã” đề chúng ta nhìn 
thấy sự vô-ngã: tức “sự rồng-không nằm bên trong lỗi hoa 
sen”, thì lúc đó cách thực hành của chúng ta sẽ trở nên rõ 
ràng và rõ rệt. Đặc biệt bạn sẽ kính phục vì sao Đức Phật 
chỉ giảng dạy về bốn loại mục tiêu chánh niệm: thân, cảm 
giác, tâm, và những đối tượng của tâm [thân, thọ, tâm, 
pháp]. Phật dạy về bốn nhóm mục tiêu này bởi vì đó là 
những lĩnh vực chính, là bốn phần chính mà sự sống đã giả 
lập nên một cái “2”, cái “ca £đ”, cái “fa-la” 


Như vậy, thiền Bốn Nền Tảng Chánh Niệm duy trì sự 
chánh niệm siêu-mạnh vào từng mỗi đối tượng của bốn 
nhóm mục tiêu đó nhằm mục đích phá bỏ cái tưởng về cái 
“£z”. Nếu bạn đã bị vô-minh che mờ từ rất lâu nên nhận lầm 
thân thể là “4”, coi những cảm giác là “ca ứđ” (và vì vậy 
do ta kiểm soát), cho rằng tâm [tiến trình hiểu biết] là “bản 
ngã” của ta, và dính mắc vào những đối tượng của tâm như 
là những thứ liên quan đến cái “2đ”. 


m Tóm Tắt Những Bước Chuẩn Bị 
Đây là những bước chuẩn bị cho việc tu tập thiền ðốn 


Nên Tảng Chánh Niệm được thành công. Các bước như 
trong bảng dưới đây: 


232 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


1l. vineyya loke abhjjha-domanassam—trước tiên đẹp- 
bỏ năm chướng-ngại thông qua việc tu tập và trải 
nghiệm trạng thái tầng thiền định /hãna. 

2. safinã—có được sự chánh-niệm siêu-mạnh được tạo 
ra bởi trạng thái tầng thiền định /hãna. 

3. A/ãpi—duy-trì sự chánh niệm siêu-mạnh một cách 
chuyên chú vào mục tiêu/ đề mục/ đối tượng của 
chánh niệm. 

4. sampajãno—ghi-nhớ trong tâm mục-đích của thiền 
Bồn Nên Tảng Chánh Niệm: Đó là để nhìn thẫy/chứng 
ngộ lẽ thực vó-ngã. 


Và bây giờ, tôi sẽ diễn tả cách thực hành thiền về Bốn 
Nên Tảng Chánh Niệm trên từng mục tiêu đối tượng lần 
lượt theo thứ tự. 


(D Quán Niệm về Thân 


??Trong kinh “Bốn Nền Tảng Chánh Niệm” có mười bỗn 
nơi thuộc thân để tập trung [chiếu rọi, duy trì] sự chánh 
niệm vào đó. Mỗi chỗ hay mỗi bộ phận được xếp theo các 
nhóm như sau: 


?2 “Quán niệm” là chữ đã được dịch và dùng từ trước. Nói đầy đủ là “quán sát 
và chánh niệm”. Nhiều sư thầy khác chỉ đơn giản gọi là “chánh niệm” về thân, 
về cảm giác, về tâm... vì về mặt thực hành thì không khác nhau ít nhiều, bởi vì 
“chánh niệm” đã bao gồm sự chú tâm, tỉnh giác, quan sát, cộng với sự nhớ- 
được những kỹ thuật tu tập và kỹ thuật ứng phó để phát triển tâm. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 233 


Hơi thở 

Những tư thế của thân 
Những hành vi của thân 
Những bộ phận của thân 
Bồn yếu tô tứ đại của thân 
Chín loại tử thi. 


GÀN..co. cá I9 Êiog 


Ở đây, tôi sẽ thảo luận ngăn gọn tất cả những nhóm đối 


tượng trên, ngoại trừ nhóm thứ (5). 


1. Hơi Thở 


Trong triết lý Ấn Độ, hơi thở (tiếng Phạn là prãn4a) là 
một thứ xem như là cốt lõi hay sự sống của một con người. 
Thực vậy, trong tiếng Pall, từ đóng vát là paãna, cũng có 
nghĩa là hơi thở. Cũng giống vậy, trong tiếng Anh từ động 
vật (animal) cũng bắt nguồn từ tiếng La Tĩnh là anmalis, 
nghĩa là “có hơi thở”. Chắc chắc một điều là người xưa đã 
coi hơi thở là phần quan trọng nhất của sự sống, thậm chí họ 
còn cho rằng hơi thở là giống như linh hồn [bản ngã] của 
một con người, của một sinh vật. 


?3 Ở đây thiền sư tác giả chỉ hướng dẫn về những ý nghĩa quan trọng của việc 
thiền quán về các đối tượng chánh niệm, hướng đến tạo ra trí tuệ giải thoát. 
Còn những thao tác (kỹ thuật) quán niệm thì chúng ta có thể đọc thêm trong 
một quyên sách hướng dẫn chỉ tiết về các thao tác này của tác giả. Ngoài ra, 
bạn có thể đọc quyên “Bán Nên Tảng Chánh Niệm qua ngôn ngữ thông 
thường” của thiền sự Henepola Gunaratana. 


234 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Bằng cách tập trung sự chánh niệm siêu-mạnh vào hơi- 
thở, chúng ta có thể trải nghiệm được hơi-thở là một tiến 
trình trống không, hoàn toàn phụ thuộc vào các điều kiện 
nhân duyên, chẳng có ai ở trong đó điều khiển sự thở cả. 
Hơn nữa, trong trạng thái các tầng thiền định /»Zna thâm 
sâu, chúng ta có thê trải nghiệm hơi-thở biến mắt (trong Tứ 
Thiền) mà không gây nguy hiểm gì đến sự sống. 


Khi sư phụ của tôi là thiền sư Ajahn Chah lâm bệnh lâu 
ngày, ngài thường ngưng thở. Một anh y tá mới trong một 
lần trực đã sửng sốt nghĩ là đã ngừng thở rồi (thông qua 
điện tâm đồ). Anh ta biết rằng ngài Ajahn Chah cũng đang 
nằm chờ đến lúc chết, nhưng anh ấy chỉ không muốn điều 
đó xảy ra trong ca trực của mình!. Một vị sư thầy trực chung 
ở đó đã chắc chắn rằng thầy mình đang thiền định sâu, như 
nhiều lần trước đó, chứ không phải vừa tắt thở và chết. 
Người y tá vẫn còn lo lắng cho nên anh ta liên tục trích máu 
nhiều lần trong nhiều giờ để xem máu có đủ dưỡng khí ô-xy 
như trong hơi thở của người bình thường hay không. Sau 
cùng thì lượng ô-xy trong máu vẫn đây đủ để tiếp tục duy trì 
sự sống của cơ thể, cho dù dấu hiệu hơi thở đã biến mất. 
Người y tá cũng thấy vậy, cho dù thầy Ajahn Chah không 
thở trong một thời gian lâu, mức ô-xy vẫn đủ để cơ thể 
sống. Trong thiền định, sự trao đồi chất diễn ra rất rất chậm, 
bạn gần như không dùng một chút năng lượng nào. Bạn 
không cần thở. 


Vậy tại sao người thường vẫn hay cố hớp thở khi bị kích 
động, hồi hợp, hoặc có hớp lấy hơi thở trước khi chết?. Có 
lẽ là do sự dính mắc và phụ thuộc của họ vào hơi thở là quá 


Thiên sư Ajahn Brahm * 235 


sâu nặng, nhưng họ không biết. Nên nhớ rằng thiền Bốn 
Nên Tảng Chánh Niệm đã mở ra cho ta thấy những ràng 
buộc với hơi thở là hoàn toàn không như chúng ta tưởng. 
Trong thiền định sâu, khi bạn trải nghiệm sự chấm dứt của 
hơi thở, thì bạn sẽ thấy rõ ràng nó không phải là gì của ta cả. 
Từ trí tuệ hiểu biết đó, sự ràng buộc lệ thuộc vào hơi thở đã 
được tháo gỡ. 


2 & 3. Những Tư Thế & Những Hành Vì của Thân 


Có hai cách để chúng ta hiểu biết về một điều gì: (¡) suy 
xét vấn đề có từ đâu và (ii) suy xét những gì nó làm. Ở đây 
chúng ta đang phân tích thân bằng cách suy xét nó làm 
những gì. Khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang đi, đang 
đứng, đang nằm, đang ngồi, đang duỗi tay, và vân vân, thì ý 
nghĩ đó chỉ là ảo tưởng. Sự thật là không có cái thân nảo 
hay một cái “/đ”` nào đang làm việc đó cả. 


Nhiều cao thủ trong các môn thể thao, nghệ thuật, và 
thậm chí trong thiền tập, đã diễn tả một trạng thái vô-ngã 
được gọi là sự “đang tiến vào vùng” hay sự “nhập cuộc”. 
Khi tôi gặp một vũ công cô điển nổi tiếng Ấn Độ mà tôi 
biết, khi được hỏi làm thế nào chị có thể biểu diễn ở một 
trình độ cao như vậy, chị trả lời là chị chỉ khổ luyện và tập 
luyện liên tục hằng ngày, nhưng khi bắt đầu diễn, chị quyết 
định quên đi tất cả những gì mình đã học và tập. Chị “tách 
cái mình ra khỏi sự diễn” và để cho sự khiêu vũ tự nó cất 
bước. Đây là một cách miêu tả về sự “tiến vào vùng”. Khi 
chị ta đã nhập-cuộc, chị ta có thể đi chuyền một cách không 


236 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


khó khăn, một cách duyên dáng, và không bị mắc lỗi. Khi 
người thiền đã nhập-cuộc, người ấy có thể quan sát sự định 
sâu [sưmadhï] một cách đẹp đẽ, liền mạch và vô ngôn. Rõ 
ràng bạn chỉ đang trải nghiệm tiến trình mà thôi, chứ không 
điều khiến hay tạo tác tiến trình đó. Đó là ana/ã, vô-ngã. 


Bạn quan sát những tư thế và những hành vi của thân với 
sự chánh niệm siêu-mạnh, và nhanh chóng “nhập cuộc vào 
vùng” nơi mà tất cả những tư thế và hành vi của thân được 
thấy chỉ là một tiến-trình nhân-quả, chứ không phải là một 
tiến trình do tác nhân hay một cái “2” nào điều khiển. Bạn 
trở thành một người không còn kiểm soát nhiều đến thân 
nảy nữa. Bạn không còn ràng buộc, và sống một cách thư 
thả. 


Nhiều vị thầy cho rằng sự chánh niệm phải luôn luôn tập 
trung vào những hành vi trong giây phút hiện tại. Điều đó là 
không đúng. Thực sự, chữ chánh niệm trong tiếng Pali là 
saïi, có nghĩa là sự “nhớ” [niệm]. Sự chánh niệm siêu mạnh 
có thể chiếu rọi vào một đối tượng của những khoảng khắc 
cũ, đào sâu vào bên trong nó mà không làm phai biến nó, và 
khám phá ra sự-thật bên trong. 


Ví dụ, trong kinh Bốn Nên Tảng Chánh Niệm, người tu 
được yêu cầu thực tập chánh niệm về sự-ngủ. Ngay cả một 
bậc A-la-hán cũng không thể ý thức được khi họ đang ngủ, 
vậy làm sao họ ý thức được về sự-ngủ?. Điều này nghĩa là 
gì?. Một số dịch giả ngày trước đã cô tình giải quyết vấn đề 
này bằng cách thay đổi ý nghĩa thành bài tập chánh niệm về 
“sự buồn ngủ” hay “sự chìm vào sự ngủ” hay “sự đang ngủ 


Thiên sư Ajahn Brahm * 231 


gục”. Điều này là sai. Trong bài kinh ghi rõ từ “sự-ngủ” 
[trạng thái giấc ngủ] bằng tiếng Pali, chứ cụm từ mđđdam 
okkamưmnari không hề có nghĩa là “sự buồn ngủ' hay “sự ngủ 
gục”. Khi thực hành chánh niệm vào sự-ngủ có người tu 
dùng sự trải nghiệm đã qua [giấc ngủ mình đã ngủ trước đó] 
làm mục-tiêu để chiếu sự chánh niệm siêu mạnh vào đó. Đó 
là sự chánh niệm lẫy đối-tượng là một trải nghiệm quá-khứ. 
Điều này có vẻ như thách thức bạn, nhưng nó rất là quan 
trọng và diệu dụng, rồi bạn sẽ thấy, như tôi sẽ mô tả thêm 
trong phần tập trung chánh niệm về tâm-thức (cửa) ở các 
trang phía sau. 


4. Chánh Niệm về Thân 


Tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ, cả nhà chúng tôi đang coi 
chương trình trên TV trắng đen đang chiếu về một cuộc giải 
phẫu đang được tiến hành chi tiết. Cha mẹ và anh tôi đi ra 
khỏi phòng sau khi cho rằng chương trình là thuộc về giáo 
dục khoa học. Tôi thấy rất hay khi nhìn thấy những bộ phận 
bên trong của cơ thể người. 


Nhiều năm sau khi đi tu ở Thái Lan và Úc tôi cũng muốn 
xem thực những thi thê đẫm máu. Điều làm tôi ngạc nhiên 
là tại sao nhiều người phải hoảng lên với cái ý nghĩ nhìn 
thấy thi thể đầy máu, và thường không dám coi. Mặc dù 
chúng ta đã học môn sinh học ở nhà trường, nhưng hầu hết 
chúng ta không muốn nhìn thấy bản chất thực sự của cơ thê 
chúng ta. Tại sao chúng ta phải sợ hãi hay la toáng lên khi 
nhìn thấy ruột gan lòi ra?. Tại sao? 


238 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Bởi vì chúng ta còn rất nhiều ràng buộc và mê đắm vào 
cơ thể, đó chính là một sự ngu-si, là nguyên nhân gây ra 
nhiều đau khổ cho chúng ta. Bằng cách dùng sự chánh niệm 
mạnh mẽ của chúng ta soi rọi vào những thành phần của cơ 
thể, chúng ta sẽ phá vỡ cái thói tâm không-muốn nhìn-nhận, 
thói tâm sợ-hãi khi nhìn thấy cơ thể bên trong chúng ta. Và 
sau khi đã phá vỡ được cái thói tâm đó, chúng ta nhìn thấy 
được đích thực nó là gì, như nó đích thực là. Nó chỉ là một 
thân. Những bộ phận hay những cái nhỏ gắn kết với nhau 
tạo thành thân khi sống, và tan rã khi chết, chắng xấu chăng 
đẹp, chắng mạnh chẳng yếu. Đơn giản nó chỉ là một hiện 
tượng của tự nhiên, không phải của bạn. Bạn có thể giữ nó 
khỏe mạnh mãi mãi hay không?. Bạn có thể ngăn không cho 
nó chết hay không?. Nếu không, vậy thì ai sở hữu cơ thê của 
bạn?. Chắc chắc và rõ ràng rằng tự nhiên sở hữu sắc thân 
của chúng ta. 


Dấu hiệu cho thấy bạn đã thấu hiểu về sự thật của sắc 
thân chính là: bạn hoàn toàn không còn sợ hãi về cái chết 
của mình nữa. Một bài kiểm tra xem thử bạn đã có được trí 
tuệ minh sát này chưa: hãy coi bạn phản ứng thế nào khi 
một người thân yêu của mình chết đi. Nếu bạn nhận được cú 
điện thoại báo rằng một người thân của bạn vừa bị tai nạn 
và chết, bạn trả lời rằng: “Cảm ơn, tôi đã biết. Thế nào rồi 
cái ngày chết cũng đến”, thì có lẽ lúc đó bạn đã hết mê đắm 
vào thân thể của mình, không còn dính mắc vào nó nữa. 


6. Thiên về Tử Thỉ 


Thiên sư Ajahn Brahm * 239 


Thiền về một xác chết là suy xét [quán niệm, quán 
chiếu] về vấn đề: Thân thể là cái gì và thân thể làm cái gì. 
Cách này tạo ra giải-pháp trị liệu từ đầu, tạo ra trí-tuệ sinh 
ra ở giữa, và sau cùng là sự giải-thoát. Cách thiền này rất 
mạnh mẽ và hiệu quả. 


Xác chết từ tai nạn nhanh chóng được bao bọc và chở về 
nhà, và được tắm rửa, tâm liệm và trang hoàng cho tươi tắn. 
Họ trang sức đôi chút sao cho người mất trông có vẻ như 
đang ngủ một cách hạnh phúc, chứ không phải là một xác 
chết nằm xuôi tay. Thường thì chúng ta không muốn nhìn 
xác chết như-nó-đích-thực-là. Thói thường chúng ta chỉ 
thích những ảo tưởng [mê lầm, vọng tưởng] do chúng ta tạo 
ra. Thật tệ hại, và ngược lại, sự ngu-sI bắt chúng ta trả giá 
đắt hơn nhiều. Chúng ta càng chậm hiểu biết về sắc-thân và 
cái-chết, thì chúng ta còn phải chịu đựng những khổ đau vì 
nó. 


Khi sự chánh niệm siêu-mạnh được tập trung [soi rọI| 
vào một xác chết, hoặc vào ký ức về một xác chết, thì xác 
chết đó sẽ mở ra giống như hoa sen ngàn cánh, và hiển lộ ra 
sự thật nằm khuất bên dưới lớp vỏ bọc bề ngoài. Xác chết 
chỉ dạy cho bạn đây là cách mà một cái thân /3mm: nó già đi, 
tan rã, và chết. Sinh, già, hoại, diệt. Đó là số phận của thân 
ta, và cũng như thân thê của tất cả người khác. Trí tuệ này 
giúp chúng ta không còn tham đắm vào cái thân này của ta, 
và không còn tham thích vào sắc thân (hay sắc đẹp) của 
người khác nữa. Sự mê đắm và trân quý cái thân mình giờ 
đây đã phai biến, và sự mê đắm nhục dục về thân sắc của 


240 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


người khác cũng không còn. Nhìn thấy thân xác tan rã và 
trở về lại cát bụi càng chứng minh một lần nữa rằng ta 
chẳng phải là chủ của thân mình. Nó thuộc về tự nhiên, sinh 
ra từ tự nhiên, và tan rã về lại với tự nhiên. Khi đã biết rằng 
thế giới tự nhiên mới là chủ của thân ta thì ta thoát khỏi sự 
ràng buộc vào thân, ta không còn mê đắm sắc dục, và ta 
không còn sợ chết nữa. Và nếu trí-tuệ nảy đạt đến cốt lõi 
bên trong cùng, thì bạn sẽ không bao giờ còn đi tái sinh vào 
một sắc thân khác nữa. Chấm dứt tái sinh!. 


(ID Quán Niệm về Cảm Giác 


Mục tiêu chánh niệm thứ hai là cảm giác (vedana). Chữ 
này cần được giải thích thêm, vì nó sâu sắc hơn, vì chữ 
“cảm giác” dịch chưa hoàn toàn hết ý nghĩa của nó. Ngay cả 
trong ngôn ngữ khác như tiếng Anh và tiếng Việt, chữ “cảm 
giác” cũng có nhiều nghĩa khác nhau. (Trước đây chữ 
vedana thường được dịch (HV) là thọ, cảm thọ, hay cảm 
thụ). Đúng thực, veđdanã bao gồm hai nghĩa: (¡) những cảm 
nhận của thân và (11) những cảm xúc của tâm. Chữ “vedana” 
trong tiếng Pali có nghĩa: “2ính chất của một trải nghiệm có 
ý thức”—— thông qua cảnh nhìn, âm thanh, mùi hương, mùi 
vị, chạm xúc, hay tâm— nó có thể là dễ chịu (sướng), 
không dễ chịu (khổ), hoặc mức độ nào đó ở giữa (trung 
tính). 


Trong các ngôn ngữ giàu từ vựng như tiếng Anh, tiếng 
Việt, người ta dùng nhiều từ ngữ khác nhau để chuyền tải ý 
nghĩa của sự để chịu, sự không dể chịu của từng mỗi giác 


Thiên sư Ajahn Brahm * 241 


quan khác nhau. Ví dụ, khi chúng ta nói về sự dễ-chịu của 
cảnh nhìn, chúng ta gọi vedanä bằng những tính từ “đẹp”, 
“xấu”, hoặc “trung bình”. Khi chúng ta diễn tả chữ vedana 
về âm thanh ta nghe, chúng ta có thể dùng các từ “hay”, 
“khó nghe”, hoặc “không hay không đở”. Nếu chúng ta diễn 
tả sự dễ-chịu và không-dễ-chịu của những cảm nhận về 
thân, chúng ta dùng các tính từ “đau”, “sướng”, hoặc “trơ, 
chẳng có gì”. Những tính chất mà chúng ta thích như là 
“đẹp”, “hay”, “sướng”, “dễ chịu”... thì được gọi chung là 
“cảm giác sướng” [lạc thọ], tiếng Pali là “sukha vedanä”. 
Còn những tính chất mà chúng ta không thích và chối bỏ 
như là “xấu”, “đở”, “khổ”, “đau”... thì được gọi chung là 
“cảm giác khổ” [khổ thọ], tiếng Pali là “đdukkha vedang”. 
Còn những cảm giác không sướng cũng không khổ, hay 
thuộc tầm giữa hai tính chất trên, thì được gọi chung là 
“cảm giác trung tính” [xả thọ, vô ký thọ]. 


Nên nhớ rằng những tính chất mà chúng ta nhận thức là 
“đẹp, xấu, Sướng, khô, hay, dở, tốt, xấu...” không phải năm 
bên trong đối tượng sự vật. Tá cả đó chỉ những cách nhận 
thức của tâm chúng ta!. Những tính chất thuộc sướng, khổ, 
hay trung tính là những điều chúng ta “đưa” vào thực tại 
bằng cách nhận thức của cái tâm hữu vi tạo tác của chúng 
ta. Nói lại cách khác, cảm giác (veđanđ) có nghĩa là tính 
chất chúng ta thêm vào mỗi trải nghiệm có ý thức mà chúng 
ta cảm giác là dễ chịu, không dễ chịu, hoặc giữa hai tính 
chất đó. (Bởi vậy cũng cùng một đối tượng sự vật mà có 
người cho là tốt, có người cho là xấu. Xấu hay tốt...đều là 
do nhận thức của con người, của mỗi người, tùy mỗi người). 


242 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Khi sự chánh niệm của bạn là mạnh mẽ và ổn định, bạn 
có thể suy xét về những cảm giác [thuộc hiện tại và thuộc 
quá khứ] theo một cách khách quan, chứ không phải suy xét 
những cảm giác theo ý mình thích hay ghét, mình muốn hay 
chê, mình chịu hay không chịu. Khi tâm còn yếu định 
(sưmadh¡) và năm chướng ngại còn có mặt, thì tâm phản 
ứng như vẫy: Tâm cảm thấy khó chịu (khổ) với những thứ 
mình ghét, không thích, không chịu [sân]; và tâm cảm giác 
sướng (lạc) đối với những thứ mình ưa, thích, tham muốn 
[tham]. Cách phản ứng đó kích-giục cái tâm và làm-sai-lệch 
sự thật; giống như những cơn gió làm dậy sóng mặt hồ và 
làm sai méo hình ảnh những con cá đang bơi lặn bên dưới 
mặt nước. (Sự thật bị bóp méo bởi sự cảm nhận của một cái 
tâm chưa đạt chánh định và chánh niệm chững chạc. Đó là 
cái tâm bình thường của chúng ta). 


Điều nảy một lần nữa đề-cao vai trò của thiền-định. Việc 
trải nghiệm [chứng đắc] được trạng thái tầng thiền định 
jhãna là để không chế những chướng ngại trước khi thực 
hành thiền-quán về 8ốn Nên Tảng Chánh Niệm [đặc biệt là 
khống chế các chướng ngại tham-dục và ác-ý] để có được 
khả năng nhìn xem những cảm giác (veđana) với một sự 
khách quan, hoàn toàn không dính mắc, không thiên vị, và 
chỉ xem xét cảm giác một cách đúng đắn như-đích-thực-nó- 
là. 


Sự Sinh & Diệt của Cảm Giác (Vedana) 


Thiên sư Ajahn Brahm * 243 


Khi tâm được tĩnh lặng và không còn cả hai thứ tham 
dục vả ác cảm [tham và sân, thích và không thích| thì tâm sẽ 
nhìn thấy được rằng: cảm giác sướng (sukha vedanä) chăng 
qua chỉ là một điểm dừng năm giữa hai cảm giác khổ 
(dukkha vedan3). (Sướng chỉ là cảm giác nằm giữa những 
cảm giác khổ. Sướng chăng qua là so với khổ mà thôi). 
Thực vậy, sự vui sướng chỉ là cảm giác tương đối so với 
những cảm giác khổ đau. Bạn thấy vui vì là so với buôn. 
Bạn cảm giác sướng là do đối đãi với khổ mà thôi. Thực 
vậy, mức độ của cảm giác vui sướng chỉ là tương quan đến 
mức độ của sự khổ đau trước đó mà thôi; và mức độ của 
cảm giác đau khổ/bất hạnh thì chỉ là do đo lường theo mức 
độ vui sướng/hạnh phúc trước đó mà giờ đây bạn đã mất. 


Không biết bạn đã từng đọc chưa quyền sách của Jacobo 
Timerman mang tên “Người tù không tên, Xà lim không số” 
kế về cuộc sống bị tù đày của một người tủ ở Argentina. Sự 
tra tấn, máy chích điện, sự đày đọa dã man là những cực 
hình tạo ra biết bao cảm giác khổ đau cho người tù trong 
những tháng năm tù đày bất tận. Những cảm giác khổ đau 
đó đường như là không ai có thể chịu đựng được. Tuy 
nhiên, những cảm giác như địa ngục đó vẫn chưa phải là sự 
cùng cực ghê gớm nhất. Khi ông nhận được lá thư của 
người vợ, vì muốn an ủi ông, bà viết rất nhiều về những thời 
gian và kỷ niệm hạnh phúc và sung sướng nhất của họ. 
Những ký ức đó làm ông ta đau khổ hơn trăm ngàn lần khi 
nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại đang bị giam cầm và tra tấn 
trong cái nhà tù địa ngục. Vì vậy, ông đau đón thét lên, 
tiếng thét rống còn to hơn cả lúc những tên cai ngục chích 
điện vào thân mình. Ví dụ này rất thích hợp để giải thích 


244 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


rằng, mức độ khổ-đau và bất-mãn nhiều hay ít là tương 
xứng với mức độ nhiều hay ít của sự vui-sướng và thỏa-mãn 
đã qua mà bây giờ ta nhớ lại. Thực vậy, cảm giác vui sướng 
chỉ là sự so sánh đối đãi dựa vào cảm giác khổ đau xung 
quanh trong đời sống mà thôi. 


Cảm Giác (Vedana) Không Phải Là Của Ta 


Như vậy, chúng ta có thể thấy cảm giác (vedanđ) chỉ là 
do tạo tác, do có điều kiện, giống hệt như cách đêm tạo ra 
ngày, ngảy tạo ra đêm. Đó chỉ là trò chơi mang tính hai mặt 
[nhị nguyên] đối đãi của tự nhiên. Cảm giác (vedanđ) vượt 
trên xa khỏi sự kiểm soát của bạn và sự kiểm soát của mọi 
người. Nó tuyệt đối không phải là thứ gì “của ta”, “là ta”, 
cũng không phải là bản ngã nào cả. Sự hiểu biết về cảm giác 
(veđanđ) theo cách này [có được| nhờ vào sự chánh niệm 
siêu mạnh— rằng cảm giác đó chỉ là cảm giác (vedan3), và 
nó ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai. Sự hiểu biết đúng đắn 
này làm khởi sinh sự không còn dính mắc, làm cho chúng ta 
không còn phản ứng này nọ thái quá về những sự khổ đau 
và vui sướng nữa. Bạn ngộ ra răng, chẳng có thứ gì là niềm 
vui mãi mãi, và cũng chẳng có thứ gì là khổ đau mãi mãi. 
Chăng có đêm tối mãi mãi, hay ngày sáng mãi mãi. Một thế 
giới thiên đường hoàn hảo là không thê có được về mặt giác 
quan, đó chỉ là sự ước muốn con người; và khái niệm về 
một địa ngục mãi mãi cũng không hợp lý. 


Tóm lại, mục-đích của việc chánh niệm vê cảm-giác là 
đê chứng ngộ được trí tuệ minh sát: cảm giác (vedana) 


Thiên sư Ajahn Brahm * 245 


không phải là “ca £a”, khoái lạc và khô đau, dễ chịu và khó 
chịu, là những thứ đan quyện vào nhau, chỉ là hai mặt nhị 
nguyên của thực tại, là hai vũ công không tách rời nhau 
trong vũ điệu trên sàn nhảy của vòng luân hồi sinh tử 
(samsara). 


Và nhờ đó, nhờ trí tuệ minh sát đó, dục vọng trở thành 
vô nghĩa. Và cuối cùng dục-vọng được buông-bỏ, đó là sự 
tự-do khỏi sự khổ-đau. 


(HD Quán Niệm về Tâm 


Nền tảng chánh niệm thứ ba là sự quan sát tâm, tức tâm 
thức (cia). Đây là sự thực tập khó nhất. Hầu hết tâm của 
mọi người không được tu tập đủ, nên thậm chí còn chưa 
nhìn thấy được tâm thức [thức của tâm] của mình. Tâm thức 
giống như một vị hoàng đề được phục trang che kín hết toàn 
bộ thân thể bằng năm thứ mũ giáp, áo giáp, tay áo giáp, 
quần giáp, và giày giáp, không ai còn nhìn thấy bên trong 
ông. Thức của tâm cũng vậy, cũng bị che kín bởi năm giác 
quan: nhãn giác, thính giác, khứu giác, vị giác, và xúc giác, 
cho nên bạn không thể nào nhìn thấy được cái tâm đích thực 
bị che dấu bên trong. 


Để nhìn thấy được vị hoàng đế, cách duy nhất là chúng 
ta phải lột hết trang phục giáp của ông ta. Cùng cách như 
vậy, "nếu bạn muốn nhìn thấy tâm mình, bạn phải dẹp bỏ 
năm giác quan. "Ở đây chính là vai trò của thiền-định 
jhãna dẹp-bỏ năm giác quan và làm hiển lộ tâm thức để 


246 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


chúng ta nhìn thấy nó. » Như vậy, chúng ta thậm chí không 
thể nào bắt đầu thực tập sự chánh niệm về tâm nếu bạn chưa 
chứng đắc một tầng thiền định /;zna nào. Bởi vì sao?. Lý ở 
đây là: Làm sao bạn có thể chánh niệm về tâm (ciz) khi mà 
bạn vẫn chưa hề thực sự trải nghiệm về nó!!. Điều nảy cũng 
giống như kiểu: Làm sao bạn có thể chánh niệm về vị hoàng 
đế trong khi bạn chỉ nhìn thấy năm phần đồ giáp che kín 
ông ta??. 


Việc điều tra suy xét về tâm thức (ca) cũng giống như 
việc xem xét kiểm nghiệm về tính chất của vàng. Những 
nhân viên kiểm định hóa chất sẽ kiểm định chất liệu, họ 
phải bảo đảm là vàng đã được tình lọc hoàn toàn khỏi 
những chất khác, và chỉ có 100 phần trăm là vàng ròng. 
Tương tự dễ hiểu như vậy, trước khi bạn bắt đầu điều tra 
suy xét về bản chất của tâm, bạn phải chắc chắc rằng tâm 
thức đã được tinh khiết, không còn những loại thức khác. 
Chăng hạn như khi năm thức của năm giác quan bên ngoài 
đã hoàn toàn bị dẹp bỏ. Xin nhắc lại, việc điều tra suy xét 
tâm thức chỉ thực hiện được sau khi bạn thoát ra khỏi một 
tầng thiền định /hzna. Sau đó, #sự chánh niệm siêu-mạnh 
nhắm vào sự trải nghiệm tầng thiền định /zZna vừa qua: đó 
chính là sự trải nghiệm về cái tâm đang trong trạng thái tầng 
thiền định 7;ãna và lúc đó nó không còn bị dính năm giác 
quan. (Tức là sự chánh niệm sẽ chánh niệm lại cái trải 
nghiệm về tâm trong trạng thái tầng thiền định /hzna, đó là 
cái tâm lúc đó không còn yếu tô năm giác quan, và cái tâm 
trong trạng thái tầng thiền định đó trở thành đối tượng thiền 
để sự chánh niệm suy xét). >CJ có cách fu tập này thì mới 
nhìn thấy được sự thát tám là vô ngã (anaffa), tâm-thức là 


Thiên sư Ajahn Brahm * 241 


luôn luôn khởi sinh rồi biết mất, luôn luôn sinh diệt, nó 
không phải là cái “?ư”, không phải “ca /a”, không thuộc 
bản ngã nào cả, nó cũng không phải là thượng để hay tâm 
thức vũ trụ (đại ngã) nào cả— nó chỉ là tâm thức (ca), là 
một ngọn lửa đang cháy vì có nhiên liệu. 


Tâm Thức (cita) Sẽ Đi Về Đâu Sau Khi Giác Ngộ? 


Một ngọn lửa cháy nhờ có nhiên liệu. Nhiên liệu trong 
tiếng Pali là “„pãdãna”. Một ngọn đèn cháy nhờ có lửa, 
dầu, và tim đèn. Nếu một trong những “nhiên liệu” này hết, 
thì ngọn lửa biến mất. Khi dầu cạn, hay tim hết, thì ngọn lửa 
biến mất. Khi ngọn lửa tắt, nó chăng đi về đâu hết. Không 
có thiên đường nào để những ngọn lửa hạnh phúc lên đó và 
thắp sáng mãi mãi. Cũng không có chuyện ngọn lửa hòa 
nhập vào một ngọn lửa thăng hoa của vũ trụ đại ngã. Đơn 
giản là nó tắt, tất cả chỉ là vậy. Trong tiếng Pali, sự tắt ngắm 
đó được gọi là Niếr-bàn (Nibbanä). 


Tâm thức (ca) cũng phụ thuộc vào nhiên liệu. Những 
bài kinh có ghi rằng: tâm thức (cửa) thì tùy thuộc vào 
danh-sắc (nma-rupa) [danh-sắc là thân và những đối tượng 
của tâm], và khi danh-sắc biến mắt, thì tâm thức cũng hoàn 
toàn biến mất (SN 47.42). Nó biến mất đi. Nó “#iếr-bàn”. 
Nó không đi đâu cả; nó chỉ hết tồn tại, đơn giản là không 
còn. Một chuyện thú vị trong kinh điển có ghi lại rằng, hai 
vị Tỳ kheo Ni nỗi tiếng là Kisagotami và Patacara đã đạt 
được giác ngộ toàn giác ngay khi họ nhìn thấy một ngọn 
đèn đang tắt (Dph 275; Thig 116). 


248 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Bản Chất cúa Tâm Thức 


Khi bạn duy trì sự chánh niệm siêu-mạnh vào một tâm 
thức tỉnh khiết, thì tính chất của tất cả loại thức đều hiển lộ 
ra. Bạn sẽ nhìn thấy thức không phải là một tiến trình trôi 
chảy trơn tru, mà nó là một chuỗi những sự kiện rời rạc và 
bị cô lập. Thức có thể được ví như dải cát trên bờ biển. Bề 
ngoài từ xa, dãi cát trong như một dải liên tục mấy trăm 
thước. Nhưng nếu bạn điều tra suy xét kỹ càng thì bạn sẽ 
biết được thực sự dải cát đó được tạo nên bằng vô số những 
hạt cát riêng rời và cô lập. Có vô số những khe hở và 
khoảng cách giữa các hạt cát, và không có sự “trôi chảy liền 
lạc” nào giữa khoảng cách giữa hai hạt cát. Tương tự như 
vậy, cái chúng ta cho là một dòng chảy của thức bây giờ 
được nhìn thấy rõ rệt chỉ là những chuỗi những sự kiện 
riêng rời, không có sự trôi chảy liền mạch giữa những sự 
kiện đó. 


Một ví dụ khác là ở Thái Lan, người ta hay phục vụ 
món trái cây nhiều món, nhưng chỉ đặt trên một dĩa nhỏ, 
mỗi lần chỉ một loại trái cây, chăng hạn như món dừa là 
chính. Các loại trái cây khác có thể được đặt lên ít lần hay 
nhiều lần. 


Đầu tiên người ta đặt táo vào. Khi miếng táo hết, thì tiếp 
tục đến dừa. Dừa hết đến chuối. Rồi hết chuối, lại đến dừa. 
Hết dừa đến cam. Hết cam đến xoài. Hết xoài đến dừa. Tất 
cả đều là trái cây, nhưng mỗi loại mỗi khác, cũng không có 


Thiên sư Ajahn Brahm ° 249 


tinh chất trái cây này chảy dính qua trái cây kia. Trong ví dụ 
này, táo tượng trưng cho thức nhìn (nhãn thức), chuối tượng 
trưng cho thức ngửi (tỷ thức), xoài là thức nếm (thiệt thức), 
cam là thân thức, và dừa là tâm thức. Mỗi sát-na thức là 
riêng rời, không có sự trôi chảy liền mạch nào từ sát-na này 
sang sát-na kế tiếp. 


Tâm thức, “dừa”, xuất hiện sau mỗi thức khác biến đi, và 
do vậy nó tạo ra ảo-tưởng rằng tất cả những trải nghiệm tâm 
thức đều giống nhau. Đối với một người bình thường, có 
một “tính chất chung” trong sự nhìn, và cũng thấy có nó 
trong sự nghe, sự ngửi, sự nếm, và sự chạm xúc. Chúng ta 
gọi tính chất chung đó là tính “biết”. Tuy nhiên, nhờ có sự 
chánh niệm siêu-mạnh, bạn có thể nhận ra rõ rằng “sự biết” 
đó không phải là một phần của sự nhìn, sự nghe, sự ngửi, sự 
nếm, và sự chạm xúc, nhưng thực tế là “sự biết? khởi sinh 
lập-tức ngay sau mỗi thức giác quan kia khởi sinh. Khi một 
thức giác quan khởi sinh, ví dụ nhãn thức, thì “sự biết” khởi 
sinh theo ngay #ong một sảf-na. Và nhãn thức đó biến mất 
khi “sự biết” [tâm thức| đang xảy ra; và “sự biết” biến mất 
khi thức giác quan, như nhãn thức, đang xảy ra. Như trong 
ví dụ trên, không bao giờ có chuyện táo và dừa cùng có mặt 
trên đĩa. Khi cái này mất thì cái kia xuất hiện. 


Rằng “Cái Biết” Không Phải Là Cái “Ta” 
Quán niệm về tâm-thức theo cách này—tức là nhìn thấy 


nó là một chuỗi những sự kiện riêng rời cô lập mà không có 
cái gì tiêp nôi liên mạch từ cái này sang cái khác ——sẽ giúp 


250 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


ta phá vỡ cái quan niệm cho răng có một cái “0gưởi biết” 


N 
¬?9 


hay một cái “hôn” luôn luôn có mặt bên-trong thân để nhận 
thức những trải nghiệm trong thế giới. Bạn đang phá-bỏ 
được nơi trú ẩn cuối cùng của cái ảo tưởng sai lầm về cái 
ngã [ngã chấp]. Từ mới sinh ra đến nay bạn vẫn luôn đinh 
ninh rõ ràng có một cái cái “?Z” tồn tại, rằng “7i là người 
biế£”. Nhưng điều đó là không đúng. Giờ bạn mới thấy răng 
chỉ có “sự biết” [tâm-thức] lúc có lúc không giống như dừa 
trong ví dụ trên (chứ tâm-thức không phải là một “thực thể” 
hay một “khối nguyên” như một cái “hồn” cố định). Tâm 
(cia) là một hiện tượng tự nhiên, luôn luôn sinh diệt, có rồi 
mất, giỗng như bong bóng nước mưa. Nó không thể là một 
cái “4°, *của ta, hay một bản ngã nguyên khối có định nào 
cả. Cuối cùng chúng ta nhìn thấy một lẽ thật: “cái biết” 
[tâm, ca] chỉ là vô ngã (anarfiä). 


Như đã giới thiệu từ đầu, Bốn Nên Tảng Chánh Niệm 
là phương pháp thực hành thiền do Phật chỉ ra với mực đích 
chứng ngộ lẽ thật vô-ngã [sự không có cái “ía”, không có 
ngã]. Hai khái niệm cuối cùng về cái “2” hay “linh hồn” 
chính là chỗ “#gưởi biếP? và “người làm”. Bạn thường nhận 
lầm mọi thứ là bản thê linh hồn của mình, bạn thường cho 
rằng đó chính là cái “gưởi làm”, hay “người biết', hoặc cả 
hai. Sự ngu sỉ chấp lầm này là cố hữu, nó đã cắm rễ sâu 
nhất và lâu đời nhất, chính nó là thứ cản trở bạn không giác 
ngộ được. Bởi vì còn ngã chấp là không thể giác ngộ. (Vì 
giác ngộ là nhìn thấy sự vô-ngã mà! Còn ngã chấp là còn 
chưa nhìn thấy lẽ thực vô-ngã). Vì vậy, ngã chấp chỉ là ảo 
tưởng. Bạn tu tập để nhìn xuyên qua cái bức màn ảo tưởng 
đó để đích thực nhìn thấy tâm thức chỉ là một tiến trình tự 


Thiên sư Ajahn Brahm * 251 


nhiên và vô ngã. Nhìn thấy được một lần, bạn trở thành bậc 
thánh Nhập Lưu. Nhìn thấy được mọi lúc mọi nơi, bạn trở 
thành bậc A-la-hán toàn giác. 


(IV) Quán Niệm Các Đối Tượng Của Tâm 


Những đối tượng của tâm, còn gọi chung là các pháp 
(dhamưna), là nhóm đỗi tượng chánh niệm thứ tư và cuối 
cùng. Những đối tượng của tâm được ghi trong bài kinh này 
gồm có: 


Năm chướng ngại, 

Năm tập hợp uân, 

Sáu giác quan, 

Bảy yếu tố giác ngộ, 

Bốn chân lý (Tứ điệu đề). 


Tôi hiểu rằng danh sách này là những đối tượng điển 
hình của tâm mà Phật đã nói ra. Tuy nhiên, những đối tượng 
khác của tâm [như ý nghĩ, cảm xúc] cũng bao gồm trong 
nhóm đối tượng của tâm, mặc chúng không được ghi trong 
bài kinh. 


Quán Niệm về Năm Chướng Ngại 
Như tôi đã giảng giải trong phần quán niệm về cảm giác 


(vedana), "năm chướng ngại phải được dẹp bỏ thì bạn mới 
có thể quản niệm một cách hiệu quả về bắt kỳ đối tượng 


252 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


nào. Nhưng, làm thế nào chúng ta có thể quán niệm về năm 
chướng ngại su khi mình đã dẹp bỏ nó?. Như khi bắt đầu 
phần chánh niệm tôi đã nói, chánh niệm có thể lấy đối 
tượng hay trải nghiệm quá-khứ làm đối tượng để chánh 
niệm. Chánh niệm bao hàm nghĩa “nhớ” [niệm], nó có thê 
“nhìn lại” trải nghiệm trong ký ức. Sự chánh niệm siêu- 
mạnh có thể chánh niệm về kinh nghiệm quá khứ và giữ đối 
tượng quá khứ đó cho đến khi ánh sáng chánh niệm soi rọi 
vào đủ sáng tỏ nhìn thấy bản chất đích thực của trải niệm 
đó. Ví dụ: bạn có thể chánh niệm về sự “buồn ngủ và đờ 
đẫn” có mặt khi bạn đang ngồi thiền ngày hôm qua. 


Cái bạn sẽ nhìn thấy bằng sự chánh niệm siêu-mạnh là: 
năm chướng ngại chỉ đơn giản là những chập hình ảnh trên 
màn hình, chúng không phải “ca f2), chăng phải là thứ gì 
liên quan đến ta. Ví dụ sau đây sẽ giúp giải thích rõ hơn. 


Một người bạn học cũ của tôi đến nước Jamaica nhiều 
năm trước. Anh ấy đến xem buổi chiếu phim ngoài trời, 
người ta có thể lái xe vào đậu và ngồi trên xe coi. Anh thấy 
màn chiếu phim là một bức tường kiên cố dày hơn nửa 
thước, phải tốn rất nhiều tiền để xây. Dân ở đây rất mê phim 
cao bồi, bạo lực. Khi họ thấy nhân vật mình yêu thích vừa 
chiến thắng thì họ cũng rút súng bắn lên màn hình. Khi họ 
ghét nhân vật cảnh sát hay người da đỏ, họ cũng nhắm súng 
bắn vào nhân vật đó. Màn hình bằng vải thì bị rách ngay. 
Do vậy, chủ rạp mới có sáng kiến xây một màn hình kiên 
có, để các khán giả thích bắn nhân vật nào thì cứ xả súng 
lên đó. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 253 


Những khán giả đó rõ ràng đang nhận lầm những hình 
ảnh trên bức tường là thực, nên họ muốn bắn. Tuy nhiên, 
nếu có chánh niệm, bạn sẽ nhìn thấy rằng những hình ảnh 
đó chăng liên quan gì đến bạn, (bởi vì đó chỉ là những chập 
ảnh riêng rời nối tiếp nhau tạo nên những hình ảnh và cử 
động của nhân vật và cảnh vật trong phim). Khi bạn nhận ra 
được những chướng ngại chỉ đơn giản là những hình ảnh 
trên màn hình của tâm thức, thì chúng sẽ không là gì để 
quấy rầy bạn nữa. (Bạn đã biết “tây” của chúng). Rồi, bạn 
sẽ được tự do. 


Quán Niệm Ý Nghĩ 


\4 nghĩ [sự đối thoại bên trong| là một đối tượng của 
tâm, và nó gây ra nhiều khổ đau. Ý nghĩ có thể biểu hiện 
bằng sự bắt an, hối hận, nghi ngờ, tham dục, hoặc ác ý. Nói 
như vậy, ý nghĩ là trung tâm của năm chướng ngại. Những ý 
nghĩ bi quan kéo dài sẽ dẫn đến sự trầm cảm, buồn não, 
thậm chí tự tử. Những ý nghĩ sợ hãi ám ảnh có thể dẫn đến 
bắn loạn tinh thần. Những ý nghĩ tích cực và có ích sẽ dẫn 
đến những trạng thái thiện lành. Như vậy, người tu chắc 
chắc sẽ thu hoạch được khá nhiều lợi ích nhờ việc chánh 
niệm ý nghĩ theo hướng dẫn của Bốn Nền Tảng Chánh 
Niệm. 


Xin được nhắc lại, chỉ có sự chánh niệm siêu-mạnh thì 
mới có thể nhìn xuyên qua trò chơi của ý nghĩ. Với tâm 
thông thường, và sự chánh niệm thông thường, bạn có 
khuynh hướng tin vào sự nghĩ, dính kẹt trong đó, thậm chí 


254 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


cho rằng nó là thực còn hơn hiện thực. Một người đói bụng 
đi đến nhà hàng sang trọng, người ta đưa tờ giấy thực đơn 
ghi tên những món ngon. Anh ta ăn hết thực đơn và tính tiền 
Ta VỀ. Người vẫn còn đói. Anh ta nhận lầm thực đơn là món 
ăn. Thực đơn chỉ là những ý nghĩ về món ăn. 


Chánh niệm siêu mạnh có thể nhìn thấy ý nghĩ không 
phải là thực tại, nó hầu như hoàn toàn tách rời khỏi thực tại. 
Ví dụ, ác ý thường bẻ cong ý nghĩ thành sân giận, tham 
muốn thôi phòng những ý nghĩ thành nhục dục, và bắt an thì 
vặn vẹo những ý nghĩa thành những bực dọc, thất vọng. Bạn 
thấy được bản chất của ý nghĩ là không đáng tin cậy. Ngay 
cả cái ý trong câu tôi vừa mới nói!. 


Khi thiền Bốn Nền Tảng Chánh Niệm nhìn thấy bản chất 
ý nghĩ đúng như nó là, đó là một bước ngoặc thay đổi, thì 
chúng ta trải nghiệm được sự phai biến và không còn để ý 
đến ý nghĩ nữa. Dấu hiệu của sự phai biến đó [và trí tuệ] là 
bạn có thể buông bỏ những ý nghĩ một cách đễ dàng vào bắt 
cứ lúc nào. Bằng chứng của trí tuệ đó là khả năng im lặng 
của bạn. Trong các bài kinh, danh từ dùng đề gọi một bậc 
giác ngộ là sanfamuni, bậc trí giả trầm mặc; (szn/a: bình an, 


và muni là trầm mặc, im lặng).”† 


Quán Niệm Ý Chí 


? Người ta hay gọi Phật là Thích Ca Mâu Ni (Sakya-rmumi), có nghĩa là một 
bậc trí giả trầm mặc, để chỉ sự im lặng, bình an và trí tuệ của Phật. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 255 


Một đôi tượng quan trọng khác của tâm mà tôi muôn 
thảo luận ở đây là “ý chí”, tức “ý hành” (cefana)”, cũng 
năm trong nhóm năm uân [hành án] thuộc nhóm “các đôi 
tượng của tâm” này. Y hành là “cái làm, ý chí làm, ý chí tạo 


tác”. Ta gọi chung đó là “người làm”. 


Như tôi vừa nói ở trên, ý hành là một trong hai ý niệm 
sai lầm cuối cùng về cái “z°. Hai ý niệm [ảo tưởng, chấp 
lầm] cuối cùng về cái “` là cái “người làm” (cetanä) và 
“người biết” (citta)!. Chánh niệm về ý hành [người làm] và 
thấy được lẽ thực vô-ngã là điều quan trọng cần phải tu tập 
cho được đề thấy được sự giác ngộ. 


Nhiều năm trước đây tôi là một thành viên của Hội 
Nghiên Cứu Tâm Thần ở Đại học Cambridge. Mỗi năm 
chúng tôi mời một nhà thôi miên đến biểu diễn tài nghệ của 
ông, thường thì sinh viên rất thích đến dự xem. Sau khi ông 
ta làm một sinh viên rơi vào trạng thái thôi miên sâu, ông 
nói: chiều nay, khi nào tôi bún tai của anh, anh hãy hát bài 
quốc ca. Đúng vậy, chiều đó, sau khi ra khỏi trạng thái thôi 
miên, và sau khi bị bún vào tai, anh sinh viên tự nguyện đó 
tự động hát bài quốc ca. Anh ta hát một mình, mọi người thì 
cười vang. Phần đáng nói nhất trong màn biểu diễn này là 
khi được hỏi ai bảo anh ta hát, anh ta nói rằng chính anh ta 
tự quyết định hát bằng ý chí của mình. Điều này cho thấy 
rằng ngay cả sự tây não cũng xuất hiện trong cái não đã bị 
tây như là một dạng ý chí tự do. 


?5 Cetana: ý hành, tâm hành, “người làm”. Ca: tâm, tâm thức, “người biết”. 


256 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Bạn cũng đang cho rằng [lầm tưởng] chính mình đang 
đọc quyền sách này bằng chính ý chí tự do của mình. Không 
phải vậy, này các đạo hữu, chỉ đơn giản là bạn không có 
chọn lựa nào ngoài việc đọc nó!. Ý chí không phải là hành 
động của một chúng sinh; nó chỉ là sản phẩm cuối của một 
tiến trình. 


Khi sự chánh niệm siêu-mạnh chọn lấy kinh nghiệm tầng 
thiền định jhana bạn mới đạt được để làm đối tượng của nó, 
thì nó sẽ nhìn ra rằng cái ý chí [người làm] đã hoàn toàn 
biến mắt trong trạng thái tầng thiền định jhana. Tác nhân đã 
biến mất từ lâu. Quán niệm về một “trạng thái chánh niệm 
hoàn-toàn và không còn ý chí” sẽ cho phép bạn nhìn thấy 
cái “ý chí” thực [ý hành, sự chọn lựa và “øgưởi Iàm””| không 
phải là cái “f2, hay “cửa £4” nào cả. Tất cả những gì bạn làm 
chỉ là kết quả của một sự lập trình phức hợp. 


Khi tôi nói như vầy, nhiều người cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi 
bởi vì cái ý chí, thứ mà bạn đã bám víu từ lâu, nay sắp bị 
loại bỏ. Người Âu Mỹ còn bị lầm tưởng và dính kẹt rất nặng 
vào ý niệm ý chí tự do này. Và thậm chí họ đã đóng khung 
tôn thờ nó vào trong các hiến pháp và các tuyên ngôn về 
nhân quyền. 


Bạn có thể hỏi lại rằng: nếu không có ý chí tự do vậy 
chúng ta nỗ lực tu tập để được giác ngộ để làm gì và để 
được gì?. (Đây là một câu hỏi hay). Nhưng câu trả lời cũng 
đã rõ rệt. Chúng ta nỗ lực tu tập như vậy bởi vì chúng ta 
không có lựa chọn nào khác!. (Không có con đường nào 


Thiên sư Ajahn Brahm * 251 


khác để giải thoát khỏi khổ và sinh tử. Sự tu hành để giải 
thoát khỏi cái ý niệm ý chí tự do đó lại chính là mục đích 
của việc tu hành.) 


Chỉ có sự chánh niệm siêu-mạnh mới đủ sức thâm nhập 
xuyên qua rào chắn sợ hãi vốn được dựng lên bởi sự lầm 
tưởng đó. Và chỉ sự chánh niệm siêu-mạnh mới có thể quán 
sát tiến trình ý chí để thấy được bản chất đích thực của nó. 
Giống như hoa sen ngàn cánh, khi lớp cánh sen tượng trưng 
cho ý niệm “øgười làm” đã được mở tung ra, bạn thấy cái 
chưa từng thấy, rằng không-có-ai ở đây đang làm tất cả 
những điều đó. Ý chí hay ý hành chỉ là vô ngã. (Nó không 
là gì, không là ai, không phải người làm, không phải là tác 
nhân cụ thể nào cả). Từ lúc này, đục vọng bắt đầu bung rã. 


Quán Niệm Các Cảm Xúc 


Đối tượng tâm cuối cùng mà tôi muốn thảo luận ở đây là 
cảm xúc. Cảm xúc là bề mặt cấu trúc của tâm được thê hiện 
và phân loại thành những tính chất như: buôn hay vui, chán 
nản hay hưng phấn, tội lỗi hay vị tha, lo lắng hay tĩnh lặng, 
sân giận hay bi mẫn, thù ghét hay thương xót, và vân vân. 
Những cảm xúc luôn “hành” chúng ta đủ kiểu và chúng 
thường làm tốn thương ta. Những cảm xúc là những đối 
tượng của tâm, là những thứ hiện trên màn hình tâm thức, 
và là một phần của những đối tượng [pháp] trong nhóm đối 
tượng chánh niệm thứ tư này của Bốn Nên Tảng Chánh 
Niệm. (Cảm xúc thuộc các pháp). 


258 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Nhiều người coi các bộ phim tình cảm, họ thường khóc 
sụt sùi theo những cảnh buồn vui của nhân vật trong phim. 
Đó chỉ là cảm xúc. Nhân vật trong phim và cả cốt chuyện 
của bộ phim chỉ là phim ảnh và là những cảnh chạy trên 
màn hình bằng vải. 


Khi bạn bị mê lầm trong những cảm xúc, bạn thường 
nhận lầm chúng là những tình cảm “ca z2”. Thậm chí, 
người ta mê đắm vào cảm xúc đến nỗi họ cứ đi tìm những 
cảm xúc buồn bã, nhiều người ghiền xem “xi-nê” và luôn 
mang theo nhiều khăn giấy để lau nước mắt. Nhiều người 
thậm chí bỏ ăn bỏ uống vùi đầu và khóc ướt cả quyền tiểu 
thuyết trước khi mang khăn giấy đi xem bộ phim được dựng 
lên từ quyền sách đó. Họ dính mắc vào tình cảm, họ tìm vui 
trong những cảm xúc buôn và vui, họ không muốn được tự 
do. Họ muốn sống trong thế giới không thực của những cảm 
xúc. (Chúng ta còn biết hàng triệu người luôn đi tìm cảm 
giác buồn vui vào những ly rượu, tự lấy cớ là giải sầu, 
nhưng bạn cũng biết thừa rằng chắng có men rượu nảo giải 
sầu hết, càng uống càng sầu thêm.) 


Chánh niệm siêu-mạnh tập trung [chiếu rọi] vào những 
cảm xúc sẽ khai sáng hiện thực để thấy rằng bạn có muốn 
được tự do hay không. Nó dẹp bỏ những chọn lựa của bạn 
qua một bên. Bạn nhận ra những xúc cảm chỉ là thứ dụ dỗ 
bạn đi đến những rắc rối và nguy hại. Về bản chất, chúng 
chỉ là những đối tượng của tâm, do nhân duyên mà có, 
giống như bầu thời tiết trôi qua trên đầu bạn chứ thực sự 
chẳng là gì của bạn. Khi bạn nhìn thấy bản chất của chúng 
thì bạn không còn bị dính mắc vào những cảm xúc tình cảm 


Thiên sư Ajahn Brahm * 259 


nữa, và bạn được tự do khỏi sự điêu khiến và dẫn dắt của 
chúng. 


Bắt cứ một thứ gì là đối tượng của tâm, bất cứ thứ gì 
hiện lên trên màn hình tâm thức — dù đó thuộc về năm 
chướng ngại, là ý nghĩ, ý chí, hay cảm xúc— đều có thê đưa 
vào tầm chiếu rọi của ánh sáng chánh niệm siêu-mạnh liên 
tục, miên mật và thấu suốt. Rồi ở đó, bạn sẽ nhìn thấy được 
những thứ bạn chưa hề nghĩ tới. Bạn nhìn thấy cái mà Phật 
đã nhìn thấy dưới gốc cây 8ổ-Đề vào ngày Giác Ngộ. Sự 
chứng ngộ khai sáng ra rằng: những sự kiện trên màn hình 
tâm thức chỉ là trò chơi của tự nhiên chứ không phải do 
thượng đề hay thuộc về một linh hồn. Chăng có gì ở đó. 
Không có ai cả. “Không có ai trong nhà”. Những đối tượng 
của tâm là trống rỗng. Chúng là vô-ngã (znzrra). Bức màn 
ảo tưởng đã được nhìn xuyên thấu. Bức màn vô minh đã bị 
chọc thủng. Bây giờ bạn đã được tự do, không còn bị tác 
động bởi bất kỳ đối tượng nào của tâm nữa. 


—DÐức Phật đã hứa rằng ai thực hành ðốn Nên Tảng 
Chánh Niệm một cách chuyên cần sẽ đạt đến đạo quả Bất 
Lai hoặc Giác Ngộ hoàn toản trong vòng bảy ngày. Có lẽ 
bây giờ các bạn mới hiểu tại sao rất nhiều người tu đã thất 
vọng vì họ đã tu tập nhiều hơn bảy ngày, thậm chí hơn bảy 
năm hay hết cả một đời người mà vẫn chưa giác ngộ. Như 
tôi đã nói lúc đầu, điều này là do họ đã không thực hành 
một cách đúng đắn theo những hướng dẫn của Đức Phật. 
Các bạn hãy thử thực hành và sẽ thấy. » Các bạn cần phải 
tu tập cho được sự chảnh niệm siêu-mạnh nhờ vào thiên 


260 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


định jhang; lúc đó các bạn sẽ hiểu được sự chánh niệm bình 
thường thì yếu kém và không thể thành công trong thiên. 


Hãy đặt cái “người biết” [tâm, cita] và “người làm” [ý 
hành, cefana] dưới luồng sáng đèn pha cực mạnh của sự 
chánh niệm siêu-mạnh, hãy dũng cảm vượt lên trên những 
quan điểm [kiến chấp] cố hữu của mình. Rồi cứ đợi cho 
điều bất ngờ sẽ đến. Đừng, đừng bao giờ tiên đoán hay đoán 
mò về sự thật. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, rồi sẽ đến lúc cánh 
sen thứ 1.000 sẽ bung mở, để lộ ra lõi sen và viên ngọc ở 
giữa. Đó là lúc chấm dứt vô minh, chấm dứt vòng sinh tử 
(samsara), và là cầu kết của Bốn Nên T: dng Chánh Niệm. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 261 


Phần 2 
ĐẠT ĐÉN HẠNH PHÚC 
& HƠN NỮA 


262 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thiên sư Ajahn Brahm * 263 
Chương 9 


NHỮNG TRẠNG THÁI JH.⁄4N⁄4 - (D): 
CHÂN PHÚC 


Trong những kinh điển Phật giáo, chỉ có một từ dùng để 
diễn tả việc thiền, đó là từ “/z»ãnag”. Theo lời ghi chép từ 
ngài Ananda trong kinh Gopaka-Moggallana Suta (MN 
108,27) thì loại thiền duy nhất mà Đức Phật đã giảng dạy là 
jhãna mà sau này chúng ta dịch là “thiền-định”. Như vậy, 
điều này cũng phù hợp về mặt kỹ thuật, thiền định jhãna 
thiết kế cho Thiền Phật giáo được đúng đắn, đó là làm cho 
tâm người thiền được tĩnh lặng khỏi những ý nghĩ tư duy, 
tâm cách ly khỏi mọi hành vi của năm giác quan, và tâm tỏa 
sáng với niềm hạnh phúc siêu thế tục cao quý. Nói thẳng ra, 
nếu thiền không phải là thiền định /hZna, thì đó không phải 
là Thiền Phật giáo đích thực!. Vì lẽ này, có một yếu tố quan 
trọng nhất nhì trong tám chi phần của Bát Chánh Đạo là 
“chánh-định”. Chánh định chính là thiền-định, là trạng thái 
bốn tầng thiền định. 


Khám Phá của Đức Phật 


Các kinh văn Phật giáo cổ xưa ghi rằng Đức Phật đã 
khám phá ra Thiền định hãn.) (SN 2,7; AN IX,42). Nhưng 
không có một chỗ nảo trong kinh điển có ghi rằng Đức Phật 
khám phá ra Thiền minh sát (vi»assanZ) cả. Những kinh văn 


264 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


nguyên thủy đó thậm chí còn nói răng bốn tầng thiền định 
chỉ ra đời khi có sự xuất hiện của một vị Phật (SN 45,14- 
17). Sự việc Đức Phật khám phá ra thiền định jhana không 
nên được ca tụng hay tranh biện nhiều quá, bởi vì £âm điểm 
của sự khám phá đó nằm ngay chỗ sự Giác Ngộ của Đức 
Phát lịch sử. 


Khi kinh điển truyền thừa, nguồn thông tin đáng tin cậy 
và có thẩm quyên nhất từ ngài Ananda, ghi rằng Đức Phật 
đã khám phá ra thiền định /hZna, điều đó không có nghĩa là 
không ai trước Phật đã từng biết đến dạng thiền định /hãna. 
Ví dụ, trong Phật kiếp trước là thời Đức Phật Ca-diếp 
(Kassapa), đã có vô số nam tu và nữ tu đã chứng đắc các 
tầng thiền định và sau đó đạt đến giác ngộ. Nhưng ở Ấn Độ 
cách đây 26 thế ký, tất cả những kiến thức về thiền định 
jhana đã biến mất. Ví dụ, đạo Jain của ông Đại Thiên 
(Mahavira), một người cùng thời với Phật, đã công khai tây 
chay khái niệm tầng thiền định, vì họ cho rằng không thê 
nảo [tu tập] có được nó (SN 41,8). Ngay cả một lãnh tụ tôn 
giáo nổi bật như Đại Thiên cũng không biết đến phương 
pháp thiền định này; và do vậy, chúng ta có thể nói thiền 
định /hđna đúng thực đã được khám phá bởi Đức Phật vào 
thời đó. Điều này hoàn toàn hữu lý, vì tất cả kinh điển khác 
nhau ở Ấn Độ vào các thời trước Phật cũng không hề có 
nhắc đến thiền định /hãna. 


Một số người [có cả tu sĩ Phật giáo] thì phản đối vì họ 
cho rằng hai người thầy trước kia của Phật là Alara Kalama 
và Udaka Ramaputta đã dạy thiền định /hãna cho Phật; bởi 
vì họ đọc thấy trong các kinh rằng hai vị này đã dạy cho 8ồ- 


Thiên sư Ajahn Brahm * 265 


tát [tức Đức Phật lúc chưa giác ngộ] chứng đắc hai tầng 
thiền vô sắc là Xứ Trống Không và Xứ Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng (MN 26). "Nhưng đích thực thì hai tầng chứng đắc 
này chưa bao giờ được gọi là tầng thiền định [/zãna] trong 
các kinh điển Phật giáo nguyên thủy, [ngay cả tên gọi chung 
là 'tẳng thiển vô sắc giới” (arupa-jhäna) cũng chỉ xuất hiện 
trong các giảng luận rất rất lâu sau thời Đức Phật], nhưng 
nếu sau này họ có gọi bằng jZna như vậy đi nữa, thì ai 
chứng đắc nó cũng đều phải bước qua những ứảng thiên 
định sắc giới (rupa-jhãna) trước tiên. Nhưng đúng theo lịch 
sử thì hai vị thầy đó đã không hề biết gì về bốn tầng thiền 
sắc giới, và do vậy cũng đã chưa bao giờ dạy 8ồ-zá: (Phật) 
về chúng. 


Nếu họ đã dạy thiền định, thì tại sao Phật lại tuyên bố 
rằng những pháp môn của họ không hướng đến sự giải thoát 
hay Niếễt-bàn (MN 26,16)2, trong khi đó Phật đã khẳng định 
thiền định 7hzna thì dẫn đến Miếï-bàn (MN 36.31; 52,4-7; 
64,9-12). Không có vậy, vì nếu pháp môn của họ là giải 
thoát, tại sao vị 8ổ-zá¿ [Phật] khi từ bỏ lối tu khổ hạnh đã tự 
hỏi rằng: “Liệu có con đường nào khác dân đến sự giác 
ngộ?” (MN 36,30). Và ngay lúc đó, vị Bồ-rát đã nhớ lại ký 
ức xa xôi lúc tâm đạt định Nhất Thiền khi còn là một cậu bé 
thái tử ngồi dưới gốc cây táo hồng trong ngày Lễ hội cày 
ruộng, chứ Phật không nhớ lại hay áp dụng gì những sự 
thiền mà các vị thầy đó vừa mới dạy cách đó không lâu. 
Đây là cách trả lời rõ ràng và thỏa mãn nhất cho những ai 
vẫn còn nghĩ rằng hai vị thầy Alara Kalama và Udaka 
Ramaputta đã truyền dạy thiền định /hZna cho Đức Phật!. 


266 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Đức Phật đã không công nhận hiệu quả của pháp môn 
của họ, mà Đức Phật chỉ đề cao hiệu quả của thiền định 
jhãna (MN 108,27); điều này cũng đã có nghĩa họ không 
dạy phương pháp thiền định /»zna để (giúp) dẫn đến giác 
ngộ. Và hai tầng thiền vô sắc họ dạy cho Phật là một phiên 
bản pha chế chứ không phải đích thực là dạng thiền định 
của thời Đức Phật Ca-diếp trong Phật kiếp trước. Ngay cả 
thời nay vẫn còn nhiều nơi đang trình dạy một loại thiền nào 
đó và họ vẫn tự cho là thiền định /»Zna, trong khi về thực 
chất và kỹ thuật thì không phải là phương pháp thiền thực 
thụ. Điều đó là hữu danh vô thực. Trình độ đó là không có 
thực. Tương tự, những tầng chứng đắc của hai vị thầy đó, 
mặc dù đã được ghi lại trong kinh sử để kể lại cuộc đời tu 
hành và đi tìm chân lý của Đức Phật, có lẽ không phải là 
thực và đúng đắn. Bởi vì những tầng thiền định “thực” [như 
tầng thiền Xứ Trống Không...] thì đích thực là có giúp dẫn 
đến giác ngộ (MN 52,14); còn những trạng thái chứng đắc 
được gọi cùng tên [Xứ Trống Không, Xứ Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng] của vị thầy Alara Kalama không phải là “thực”, (bởi 
vậy Phật đã không dùng chúng). 


Một lý do nữa tại sao thiền định jhãna đã không có mặt 
trước khi Phật xuất hiện là do “nguyên-nhân” có thiền định. 
Nguyên nhân có thiền định là con đường Trung Đạo, vốn 
cũng chưa có mặt trước thời Đức Phật. Không có con đường 
Trung Đạo thì cũng không có thiền định—yếu tổ thứ bảy 
của Bát Chánh Đạo. Những kinh văn cỗ xưa như kinh 
“Chuyển Pháp Luân” (Bài thuyết giảng đầu tiên của Phật, 
SN 56,11) đã chỉ ra rằng Đức Phật đã khám phá ra con 
đường Trung Đạo, và con đường Trung Đạo là đồng nghĩa 


Thiên sư Ajahn Brahm * 267 


với Bát Chánh Đạo. Một kinh khác có ghi rằng Đức Phật đã 
khám phá ra con đường Bát Chánh Đạo, giống như đã tìm 
lại được con đường cũ xưa dẫn đến một thành phố đã bị mất 
dấu từ lâu, nay Đức Phật mới tìm lại được con đường ấy 
(SN 12,65). Chúng ta cũng nên ghi nhận rằng con đường 
Bát Chánh Đạo, hay Trung Đạo, là một con đường tu tập 
tiến dân mà đỉnh cao của nó là các tầng thiền định jhãna 
(AN X,103). Như vậy, nếu ai đã tin rằng Phật đã khám phá 
ra con đường Trung Đạo, Bát Chánh Đạo, thì người đó cũng 
phải tin rằng Đức Phật đã khám phá ra giai đoạn cuối của 
con đường đó, đó là những tầng thiên định jhãna. 


Kinh Arana-vibhanga Sua (MN 139) cho rằng con 
đường Trung Đạo là sự tu tập để dẫn đến chứng đắc chánh 
định /hãna. Bài kinh giảng giải rõ ràng là người tu không 
nên theo đuôi sự khổ hạnh, cũng không nên theo đuôi khoái 
lạc, mà chỉ nên đi theo con đường Trung Đạo. Nếu người tu 
không theo đuôi sự khổ hạnh từ sáu giác quan [khổ thọ của 
sáu căn] và người tu cũng không theo đuổi khoái lạc của 
năm giác quan thân |kama-sukha, dục lạc của năm căn 
thân], thì chỉ còn một mục tiêu để theo đuổi đó là niềm an 
lạc của giác quan thứ sáu: đó là tâm. Và đó chắc chắn là con 
đường Trung Đạo. Trong bải kinh, Đức Phật cũng đã 
khuyến khích mọi người tu tập theo đó để niềm an !ạc bên 
trong của tâm, rõ ràng đây là con đường Trung đạo, và 
chính chỗ này Phật đã định nghĩa là sự tu tập theo hướng 
bốn tầng thiền định /hZna. (Muốn có niềm an lạc của tâm thì 
phải tu tập thiền định trước. Vì thiền định làm cho tâm an, 
làm lắng lặn các chướng ngại của tâm). 


268 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Kinh sử nói về sự giác ngộ của Đức Phật có ghi lại rằng, 
khi 8ồ-/á¿ đã nhận ra rằng thiền định /hZna đã là con đường 
dẫn đến giác ngộ (MN 36,31), Người cũng lập tức nhận ra 
rằng sẽ không tốt lành và không cân bằng nếu tu tập thiền 
định /hãna với một xác thân gầy yếu xương da như vậy, và 
Người đã quyết định ăn uống bình thường trở lại để có sức 
khỏe lành mạnh. Khi thấy 8ổ-zár làm vậy, năm người bạn tu 
khổ hạnh đã rời bỏ Người một cách khinh khi (MN 36,32). 
Điều này lại cho chúng ta thấy rõ rằng: phương pháp tu 
thiền định nhẹ nhàng để đạt đến sự tĩnh lặng của tâm và 
tầng thiền định đã chưa từng được biết đến bởi những người 
thông thái đi tìm chân lý (như tất cả những tu sĩ khổ hạnh 
trước thời Đức Phật) như là một con đường tu hành đúng 
đắn. Thiền định chỉ được khám phá bởi Phật, và được 
truyền dạy bởi Phật, sưu khi Phật xuất hiện. Ngay cả năm 
người tu nổi tiếng này cũng chưa hề biết đến (nên họ mới 
khinh khi Đức Phật lúc đó). Con đường đó đã không được 
ai biết đến trước đó, cho nên không có gì lạ khi không có ai 
thực hành, và không có ai thực sự đã chứng đắc các tầng 
thiền định. 


Bây giờ chúng ta mới hiểu rõ tại sao ngay phẩn đầu của 
bài thuyết giảng đầu riền của vị Phật vừa mới giác ngộ là 
giáo lý về con đường Trung Đạo, Bát Chánh Đạo, mở lối đi 
để đạt đến các tầng thiền định và (những) sự giác ngộ cao 
quý hơn nữa. 


Tôi đã viết nhiều về chỗ này, dùng nhiều trích dẫn kinh 
điện nguyên thủy, bởi vì điêu này có thê là mới mẻ đôi với 
các bạn, đặc biệt là những Phật tử hiện đại. Cái gì hệ trọng 


Thiên sư Ajahn Brahm * 269 


thì thường bị tranh cãi khôn nguôi. Tôi muốn yêu cầu những 
độc giả chân thành hãy tạm gác qua một bên những quan 
điểm của mình trong một ít lâu, bởi vì thành kiến là một 
trong những trở ngại lớn nhất để đạt đến trí tuệ, và các bạn 
hãy xem xét một cách công bằng và vô tư những bằng 
chứng và luận cứ được trình bảy trong quyền sách này. Và 
hơn hết, bài kinh “Pancä-lacando Sufiz” (SN 2,7) chắc chắn 
là một kinh nguyên thủy, bởi vì nó cũng được đề cập đến 
trong một tập khác (AN IX,42) của Tam Tạng Kinh, và nó 
được xác nhận là Giáo Pháp đích thực bởi 500 vị A-la-hán 
tại Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Lần I - và bài kinh đã 
khẳng định rằng Đức Phật đã khám phá ra thiền định /hãna. 


Người Tu Có Thể Bị Dính Mắc 
Vào Tầng Thiền Định? 


Khi vị 8ồ-á có được trí tuệ minh sát rằng thiền định 
jhãna là con đường dẫn đến sự giác ngộ, Người nghĩ rằng: 
“Tại sao ta phải sợ sệt cải khoải lạc không liên quan đến 
năm giác quan, cũng không liên quan đến những thứ không 
lành mạnh?. Ta sẽ không sợ sệt niềm khoái lạc đó (của 
thiên định jhãna]!° (MN 36,32). Đến tận bây giờ vẫn có 
người tin rằng niềm khoái lạc của tầng thiền định jhãna 
không thể nào đưa đến sự chấm dứt khổ, và do vậy họ vẫn 
Sợ sệt về jhana. Tuy nhiên, trong những bài kinh, Đức Phật 
đã nhiều lần khẳng định rằng thiền định /hãna “là cần phải 
được thực hành theo, cần phải được phát triển, và cần phải 
được khuếch trương. Nó không phải để sợ hãi” (MN 66.21). 


270 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Phật thì khuyên dạy như vậy, nhưng nhiều người tu thiền 
lại bị đánh lạc hướng bởi nhiều người sợ sệt về thiền định, 
họ cho rằng người tu thiền định có thể bị dính kẹt hoặc bị 
mê đắm vào các tầng thiền định jhãna, và do vậy sẽ không 
bao giờ đi đến mục tiêu giải thoát cuối cùng. Chỗ này chúng 
ta cần xem lại cho đúng: khi nói về sự dính mắc, Đức Phật 
dùng chữ “»zđãna” là chỉ sự dính mắc vào các tiện nghi và 
khoái lạc của năm giác quan (nhục dục), và sự dính kẹt vào 
những quan điểm sai lầm (tà kiến), ví dụ như quan niệm sai 
lầm về cái “ta” (ngã chấp). Chữ đó của Phật chẳng bao giờ 
có nghĩa là sự dính mắc vào những thứ lành mạnh, ví dụ 
như trạng thái tầng thiền định /»ãna.2% 


Nói đơn giản rằng, những trạng thái /»Zna là những tầng 
trạng thái lành mạnh, có được từ sự buông bỏ. Bạn làm sao 
có thê dính mắc vào sự buông bỏ?, cũng như bạn làm sao bị 
cầm tù bởi sự tự do?. Thực tế, người tu có thể đắm chìm 
ngây ngất trong /jZna, trong niềm hạnh phúc của sự buông 
bỏ, và chính chỗ này người ta đã không hiểu đúng. Nhưng 
trong kinh “P4sađika Su” (DN 29,25), Đức Phật đã nói 
rằng ai chìm đắm trong niềm khoái lạc của tầng thiền định 
jhãna thì người ấy có thể trông đợi đạt đến một trong bốn 
thánh quả: Nhập lưu, Nhất lai, Bất lai, hoặc Giác ngộ hoàn 
toàn!. Nói cách khác, sự chứng nhập vào trạng thái thiền 
định /hna sẽ dẫn đến một trong bốn tầng giác ngộ. Vì vậy, 


? [Xem thêm tự điển Phật giáo: “Cầm Nang Các Thuật Ngữ và Triết Lý Phật 
giáo” của trưởng lão Nyanamiloka, tái bản lần 4 (Hội Án Hành Phật Giáo, 
1980); trang 228]. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 271 


theo như trong lời Phật nói: “Người fu không nên sợ sệt 
jhangđ)”. 


Đối với nhiều người tu thiền, những tầng thiền định 
dường như là quá xa xôi đối với họ, và vì vậy họ nghĩ là 
không liên quan. Nghĩ như vậy là không đúng. Việc học 
hiểu và thảo luận về những trạng thái thiền định siêu xuất có 
thể (¡) tạo nên niềm cảm hứng tu tập, cũng như (1) chỉ ra 
được bản đồ đường đi của vùng lãnh thổ trước mắt mà 
người tu sẽ khám phá. Nói rõ hơn, việc học hiểu và thảo 
luận sẽ giúp cho bạn biết được người tu phải nên làm gì khi 
người tu cảng tu tiến đến gần những trạng thái giải thoát cao 
sâu đó. Cuối cùng, việc học hiểu và thảo luận (ii) giúp cho 
các bạn hiểu biết sâu sắc hơn về Giáo Pháp, đặc biệt là hiểu 
sâu về Diệu Đế Thứ Ba [Sự Chấm Dứt Khổ]. Sự chấm dứt 
khổ có được là nhờ “số lượng” những niềm hỷ lạc của các 
tầng thiền /hãna trực tiếp liên quan đến “số lượng” của vòng 
luân hồi tái sinh [mặc dù niềm hý lạc và trạng thái thiền 
định 7/hãna chỉ là tạm thời chứ chưa là rốt ráo và viên mãn 
như trạng thái giác ngộ hoàn toàn]. Như vậy, việc dạy và 
học về thiền định là việc đáng làm, ngay cả người ta nghĩ đó 
là chuyện xa xôi [đối với những người tu chưa tiến bộ]. 


Đối với một số độc giả hay người tu đã tu tiến gần đến 
những trạng thái thiền định cao quý đó thì việc giảng giải 
này càng có thể (¡v) giúp họ có thể hoàn toàn hiểu được về ý 
nghĩa và vai trò của thiền định và giúp họ thực hiện cú nhảy 
cuối cùng vào các tầng thiền định. 


272 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Hơn nữa, khi một thiền sinh đã từng trải nghiệm một 
trạng thái định sâu của thiền, thì họ cũng muốn tìm xem 
đích thực nó là gì, để có thể nhận biết nó theo sự mô tả của 
Đức Phật. Điều này là rất quan trọng, người tu cần phải biết 
(v) nhận thức được mức độ thâm sâu của những trạng thái 
thiền mà mình đã từng trải nghiệm: Có thể đó đích thực là 
thiền định /»Zna?; hoặc có thể không phải là thiền định 
jhana theo sự mô tả của Phật?. Và nếu sự thiền định của 
mình là không phù hợp với cách mô tả của Đức Phật, thì 
người tu hiểu ra là mình đang đi sai và tu tập lại đúng đắn 
theo hướng dẫn của Phật. 


Quan trọng nhất là cần phải khởi tạo được niềm cảm 
hứng tu hành của người tu. Cảm xúc và cảm hứng tích cực 
đó sẽ giúp tạo thêm sự buông bỏ. Ý định của tôi trong quyền 
sách này là chỉ ra cho các bạn thấy những trạng thái tầng 
thiên định là thâm sâu và kỳ diệu như thế nào, và cho các 
bạn thấy sự trải nghiệm đó liên quan đến tiễn trình giác ngộ 
như thể nào. 


Sau khi học hiểu và thảo luận về thiền định trong quyền 
sách này, cuối cùng thì hạt giống được gieo trồng bên trong 
các bạn. Đến một lúc nào đó thích hợp, tâm sẽ tự biết phải 
làm gì. Ví dụ, nếu bạn tu tập tốt lành, đến khi những némrrra 
xuất hiện, tâm sẽ lập tức biết cách để ứng phó và phát triển 
một cách đúng đắn. Sau đó, bạn có thể tự hỏi: “Sao ta biết 
được những cách xử lý đó?”. Câu trả lời là bạn đã học 
những thảo luận và hướng dẫn trong quyền sách này. Đôi 
khi, những cách ứng phó đó đã được học trong một hay 
nhiều kiếp trước!. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 273 


Tóm lại, bạn đừng nghĩ rằng những thảo luận về thiền 
định mà chúng ta đang dạy và học ở đây là vô ích, bởi vì 
bạn còn lâu mới tu đạt đến các tầng thiền định. Ngược lại, 
thực sự nó rất hữu ích. Bạn sẽ nhận ra điều đó sau khi bạn 
chứng đắc tầng thiền định. Những hướng dẫn là vô cùng 
hữu ích. 


Hơi Thở Đẹp: 
Nơi Bắt Đầu Chuyến Đi Vào Tầng Thiền Định! 


Sau khi đã thảo luận về thiền định từ một quan điểm về 
lịch sử và học thuyết, bây giờ tôi bắt đầu giải thích về mặt 
thực hành của nó. 


Cách tốt nhất và thực tế nhất để mô tả hành trình tu tập 
hướng đến những tầng thiền định là chúng ta nên bắt đầu từ 
“hơi thở đẹp”. Nếu giai đoạn này không được tu tập hoàn 
thiện, thì tâm vẫn chưa có đủ sự hài lòng, sự tỉnh giác, hoặc 
sự ôn định để phát huy nó lên những trạng thái tâm thức cao 
hơn. Khi bạn đã có khả năng “đy frì sự tỉnh giác đễ dàng 
và liễn mạch vào hơi thở” trong những khoảng thời gian lâu 
(ví dụ 30 phút liên tục, 1 tiếng, 2 tiếng liên tục), khi tâm đã 
an trụ với sự tỉnh giác cao và hơi thở trở nên khoan khoái, 
êm ái và đẹp đẽ, thì đó là lúc bạn đã sẵn sàng bắt đầu 
chuyến đi vào trạng thái thiền định /hãn4!. 


Đừng lo sợ sự khoan khoái trong thiền. Hạnh phúc trong 
thiền là điều quan trọng!. Hơn nữa, bạn xứng đáng hưởng 


214 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


được niêm chân phúc. Hạnh phúc về hơi thở là một phân côt 
lõi của con đường đạo. Vì vậy khi niêm khoái lạc sinh ra từ 
hơi thở, bạn hãy nâng nu nó và bảo vệ nó như một báu vật. 


Niềm khoái lạc khởi sinh vào giai đoạn của hơi thở đẹp 
là chất keo kết dính sự chú tâm của tâm vào hơi thở. Kết 
quả là tạo nên sự chú tâm chánh niệm có mặt cùng với hơi 
thở một cách nhẹ nhàng, dễ dàng, không cần cố sức. Người 
tu dễ dàng duy trì sự chánh niệm hoàn toàn vào hơi thở bởi 
vì tâm thích thú quan sát vào hơi thở và nó không còn muốn 
lăng xăng qua chỗ khác. Nó duy trì sự an trú vào hơi thở 
một cách tự động, và tất cả mọi sự lăng xăng đều chấm dứt. 


Nếu không có trải nghiệm khoái lạc thì người ta sẽ có ít 
nhiều sự bất mãn. Và sự bất mãn, sự không hài lòng là 
nguồn gốc gây ra cái tâm lăng xăng. Khi bạn chưa đạt đến 
giai đoạn hơi thở đẹp, sự bất mãn sẽ có mặt và nó sẽ đây sự 
chánh niệm ra khỏi hơi thở. Lúc đó người tu chỉ còn cách 
duy nhất để duy trì chánh niệm vào hơi thở là dùng nỗ lực ý 
chí, dùng sự kiểm soát. Nhưng khi bạn đã đạt đến giai đoạn 
hơi thở đẹp (như đã được hướng dẫn ở Chương I1 và 2), thì 
niềm khoái lạc sẽ tạo ra sự hài lòng lâu bền, và tâm không 
còn lăng xăng đi chỗ khác. Sự kiểm soát không còn, sự nỗ 
lực cũng được giải tỏa, tâm trở nên bất động, một cách tự 
nhiên. 


Cũng giống như nhiên liệu để quay máy chiếc xe, sự bất 
mãn là nhiên liệu quấy động tâm. Khi một chiếc xe hết 
xăng, nó lăn từ từ rồi dừng lại hắn. Người lái không cần 


Thiên sư Ajahn Brahm * 275 


phải có đạp thắng bằng nỗ lực ý chí. Tâm sẽ đi đến trạng 
thái tĩnh lặng, một cách tự nhiên. 


Piti và Sukha——Hỷ và Lạc 


Trong tiếng Pali, pử là niềm hân hoan, hoan hý [hỷ]; 
sukha là niềm hạnh phúc [lạc]. Người ta hay dùng chữ ghép 
trong tiếng Pali là pifi-sukkha: hỷ-lạc. Chúng ta có thể dùng 
chữ ghép này cho nhiều loại trải nghiệm khác nhau, ngay cả 
những trải nghiệm thế tục. Tuy nhiên, >/rong thiên: piti- 
sukha chỉ được dùng để chỉ niềm hỷ-lạc được tạo ra từ sự 
buông bỏ. 


Cũng như những ngọn lửa được phân biệt bởi loại 
nguyên liệu mà nó cháy, như lửa củi, lửa đèn dầu, lửa than, 
lửa gas, thì tương tự những loại hạnh phúc cũng được phân 
biệt bằng nguyên nhân tạo ra nó. Yếu tố hỷ và lạc khởi sinh 
cùng với hơi thở đẹp là được tạo ra từ sự buông bỏ tất cả 
những gánh nặng thuộc quá khứ và tương lai, những đối 
thoại bên trong, và sự khác biệt của tâm thức. Bởi vì nó là 
niềm khoái lạc được tạo ra từ sự buông bỏ, cho nên nó 
không thể nào gây ra sự dính mắc. Một người không thể nào 
cùng một lúc vừa dính mắc vừa buông bỏ. Sự khoái lạc khởi 
sinh từ hơi thở đẹp đích thực chính là dấu hiệu rằng đã có 
rất nhiều sự buông bỏ đã xảy ra [đã được tu tập và làm 
được]. 


Hý-lạc thường có thể khởi sinh (¡) từ sự phấn khích giác 
quan, (1) từ sự thành đạt, thành tích, hay sự đắc đạt một cái 


276 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


gì, hoặc cũng có thể (1i) từ sự buông bỏ một cái gì. Ba loại 
hạnh phúc này là khác nhau về bản chất: 


- () Niềm hạnh phúc sung sướng được tạo nên bởi sự 
phẩn-khích của giác-quan thường thì nóng bỏng và kích 
thích, nhưng nó luôn luôn làm động tâm, và vì thế dẫn đến 
mỏi mệt (ví đụ như ăn uống, tình dục...). Sự lặp đi lặp lại sẽ 
làm nó phai biến, nhàm chán, bất toại nguyện. 


- đi) Niềm hạnh phúc sung sướng được tạo ra từ sự 
thành-đạt hay thành-tích nào đó thì thường là ấm áp và mãn 
nguyện, nhưng nó cũng nhanh chóng phai phôi, để lại một 
sự trống rỗng (ví dụ như công danh, tước vị, thành tích, 
quán quân, bằng khen... ). 


- (ii) Nhưng niềm hạnh phúc được tạo ra từ sự buông-bỏ 
thì lại mát dịu và kéo dài bền lâu. Bởi vì nó đi kèm với cảm 
nhận của sự tự do, giải thoát (ví dụ như niêm hạnh phúc của 
việc từ bỏ sắc dục, vì bản chất sắc dục là kéo theo nhiễu 
đau khổ; niềm hạnh phúc của việc từ bỏ tiễn tài, danh lợi, 
bon chen, tranh đấu; từ bỏ những thỏi quen xấu như tham 
lam, sân gián, sỉ mê (tam đóc); và cao nhất là từ bỏ những 
quan điểm sai lâm (tà kiến) vốn là nguyên nhân gây ra mọi 
khổ đau trong kiếp này và bao nhiêu kiếp trong luân hôi). 


Nói thêm một chút, niềm vui sướng được tạo ra bằng sự 
phẩn-khích giác-quan thường tạo ra thêm những tham dục 
mạnh mẽ hơn, (ví đụ, muốn có được nhiễu hơn, để thoả mãn 
nhiều hơn..., luôn muốn có nhiễu thêm sắc dục, tiền tài, nhà 
cứa.... Cuộc đời trở thành một cuộc chạy đua điên đảo theo 


Thiên sư Ajahn Brahm * 271 


đục vọng), và do vậy làm cho niêm “hạnh phúc” đó cảng 
thêm bât ôn và làm con người càng thêm tham muôn. 


Niềm hạnh phúc được tạo ra từ sự thành-đạt hay thành- 
tích cá nhân thì thường sinh ra nỗ lực muốn duy trì nó, 
muốn giữ nguyên vị thế có được, muốn giữ vững quyền lực 
và thành tích có được, và như vậy cảng sinh ra thêm những 
ảo tưởng và suy tưởng liên tục về quyên thế (ví đụ khi đã có 
được chức danh, tước vị, quyền lực, thành tích quan trọng 
thì con người càng phải tốn công sức nỗ lực để duy trì vị thể 
đó), và vì vậy người đó luôn cảm thấy bất an và luôn muốn 
kiểm soát thêm. Mà sự bắt an và kiểm soát thường giết chết 
niềm hạnh phúc đích thực. (Đâu phải ai giàu sang hay 
quyên thể cũng có được niềm hạnh phúc chân phương đâu. 
Và lại là một cuộc chạy đua điên đảo nữa theo dục vọng). 


Còn niềm hạnh phúc được tạo ra từ sự buông-bỏ cảng 
tạo ra và thúc giục thêm sự buông bỏ, sự không can thiệp, 
sự không tạo tác. Vì nó khuyến khích người buông bỏ, 
không dính mắc, không bị ràng buộc vào những thứ trên 
kia, cho nên kết quả là nó ồn định và nhẹ nhàng, không cần 
nỗ lực hay bị bất an gì sau đó. (Giống như bạn gánh một 
gảnh nặng qua một quãng đường dài đây cực khó. Người 
khác còn chê it, và muốn chất thêm vào gánh. Còn bạn thì 
đặt gánh xuống, buông bỏ, và thở phào một niềm khoan 
khoái và hạnh phúc nhẹ nhàng, giống như trút bỏ hết mọi sự 
khổ trên đời). Niềm hạnh phúc của sự buông-bỏ là chân 
hạnh phúc, vì nó gần như không còn phụ thuộc vào những 
thứ tạo tác, nó không còn là hữu vi, không phụ thuộc vào 
nguyên nhân vật chất và tinh thần nào nữa, nó là vô vi. 


278 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


» Trong thiền tập, điều quan trọng là người tu phải biết 
phân biệt rõ các loại hạnh phúc khác nhau. Nếu niềm hạnh 
phúc (lạc) khởi sinh cùng với “sự chú tâm tính giác vào hơi 
thở” là thuộc loại (ï) do phắn-khích giác quan— chăng hạn 
giống như những đợt sóng khoan khoái trào dâng nhẹ nhàng 
trong thân— thì yếu tố lạc đó sẽ thường biến mất ngay khi 
bạn không còn nỗ lực ý chí để chú tâm vào hơi thở nữa, và 
sau đó bạn sẽ cảm giác nặng nề và mệt mỏi. (Đó là sự tạo 
tác, và niềm hạnh phúc đó là do tạo tác của bạn). Nếu niềm 
hạnh phúc (lạc) là loại (ii) có từ cảm giác thành-đạt— chẳng 
hạn: “Ở! Cuối cùng tôi cũng chứng đắc được một bậc 
thiền”— thì nó thường bị tan rã bởi sự thôi thúc muốn duy 
trì và kiểm soát thành tích đó. Nó bị tiêu diệt ngay bởi ý 
tưởng tự ngã tự ta. (Đó không phải là trạng thái chân phúc, 
vì nó còn dính kẹt vào cảm giác thành tích, và cái ta ngã 
mạn). 


Nhưng nếu có niềm hạnh phúc (lạc) khởi sinh cùng với 
hơi-thở-đẹp và được tạo ra (11) từ sự buông-bỏ, thì người tu 
sẽ cảm giác không cần nói gì, không cần làm gì cả. Nó frở 
thành niềm hạnh phúc llạc] mà người anh em của nó là sự 
giải-thoát và người chị em của nó là sự bừnh-an thanh lặng. 
Nó sẽ tự phát triển nó lên mức độ tuyệt vời, khai nhụy thành 
một bông hoa trong khu vườn thiền định của /hZna. 


Bên cạnh đối tượng là “hơi thở đẹp”, còn có nhiều đối 
tượng khác để thiền-định như: Tâm từ (e/Z), những bộ 
phận của thân (kãyagafãsafi), đối tượng dùng đề quán tưởng 
(kasina), và nhiều thứ khác mà Phật đã chỉ ra. Tuy nhiên, 


Thiên sư Ajahn Brahm * 279 


>»ưmoi sự thiển tập nhắm tới trạng thái thiên định /jhang thì 
bắt buộc phải qua một giai đoạn mà yếu tổ hỷ-lạc (pii- 
sukha) được tạo ra từ sự buông-bỏ. Ví dụ, thiền về tâm từ 
mở rộng thành một tình thương mến kỳ diệu, mạnh mẽ, 
không điều kiện dành cho tất cả mọi chúng sinh trong vũ 
trụ, tràn đầy niềm hoan hỷ trong tâm người thiền. Yếu tố 
hý-lạc khởi sinh từ sự buông bỏ, và người tu đạt đến giai 
đoạn “tâm từ đẹp”. Một số thiền sinh chọn quán sát và 
chánh niệm về các bộ phận của thân, thường là sọ người 
[đầu lâu]. Khi thiền đến thâm sâu, khi sự chánh niệm an trụ 
vào hình ảnh hộp sọ bên trong tâm, một tiến trình kỳ diệu sẽ 
xảy ra. Hình ảnh hộp sọ trong tâm người tu bắt đầu chuyên 
qua màu trắng sáng, và màu càng trở nên tươi đậm sâu sắc 
hơn, rồi đến lúc nó hiện ra một vằng sáng rạng rỡ như là 
“hộp sọ đẹp”. Cũng vậy, yếu tố hỷ-lạc được tạo ra từ sự 
buông bỏ cũng xuất hiện, tràn đầy trong sự trải nhiệm hoan 
hỷ và hạnh phúc. Thậm chí có những người tu thiền về sự 
gớm ghiếc (subha) của thân, ví dụ như về xác chết sình 
thối ghê tởm, sau khi thời gian thiền thâm sâu thì tất cả đối 
tượng chuyền thành những hình ảnh đẹp đẽ trong tâm [hậu 
ảnh, tâm ảnh, zøniz]|. Sự buông-bỏ đã khởi tạo ra rất rất 
nhiều niềm hỷ-lạc làm áp đảo những hình ảnh gớm ghiếc, 
và làm tràn đầy những yếu tô hý-lạc trong tâm người thiền. 
Lúc đó, người tu chứng ngộ giai đoạn “xác chết đẹp”. 


Điều này không cần diễn đạt thêm nhiều lần. Khi nào 
bạn thiền với một sự tỉnh giác và chánh niệm thâm sâu, liên 
tục, và với sự buông-bỏ hoản toàn mọi giác quan và ý nghĩ, 
thì những hình ảnh đối tượng sẽ chuyển thành những hậu 
ảnh (mía) đẹp đẽ rạng ngời trong tâm bạn. Đây là bước 


280 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


quan trọng để đi đến cửa ngõ các tầng thiền định. Hãy tự 
thực hành để thấy rõ sự diễn ra kỳ điệu này!. Còn ở đây, 
như đã nói, tôi chỉ muốn diễn đạt thêm bằng ngôn ngữ 
thông thường để các bạn tu sơ cơ có thể (¡) hiểu một phần 
tiến trình, (ii) gieo hạt giống thiền-định trong tâm, và (ii) 
dẹp bỏ sự sợ sệt về mục tiêu thiền định jhãnga, và từ đó, (1v) 
chọn hướng đi đúng, chọn đối tượng thiền phù hợp mình, vả 
tiến hành tu tập một cách quyết định và đúng đắn. 


»Trong phần thiền về hơi-thở, Đức Phật đã dạy về sự 
khởi tạo yếu tố hý-lạc song song với việc trải nghiệm về 
hơi-thở theo các Bước 5 và Bước 6 trong “16 Bước” thiền 
của phương pháp “Chánh Niệm về Hơi Thở” (anapana-sati) 
do chính Đức Phật hướng dẫn. Tôi đã giảng giải chi tiết về 
“16 Bước” thiền “Chánh Niệm về Hơi Thở” trong Chương 
2 


Khi yếu tố hý-lạc (pii-sukha) không khởi sinh thì điều 
đó chắc hắn là do không có đủ sự hài-lòng trong tâm thức 
người thiền; đó là người thiên vẫn còn đang cố thiên. (Đó là 
sự thiếu tự nhiên). Lúc này người thiền nên suy xét lại về 
hai chướng ngại đầu tiên, đó là tham dục và ác ý. Chướng 
ngại tham-dục lôi kéo sự chú tâm khỏi đối tượng hơi-thở để 
hướng về những đối tượng tham muốn. (Tham mới bỏ cũ!). 
Chướng ngại ác-ý thì khó chịu và ác cảm với hơi-thở, và 
chính sự chê ghét đó phá rối sự chú tâm vào hơi-thở. (Chê 
ghét nên bỏ!). Chỉ có sự hài-lòng là con đường ““Irung Đạo” 
năm giữa tham dục và ác cảm. Chính sự hài-lòng của tâm 
mới duy trì được chú tâm và tỉnh giác được đủ lâu để cho 
các yếu tô hỷý-lạc khởi sinh!. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 2§1 


Đường Lối Đi Vào Sự Tĩnh Lặng 


Sự tĩnh lặng [nh tại] có nghĩa là không chuyên động, 
không động. Bởi vì ý chí [ý hành] khiến tâm chuyền động, 
vì vậy muốn có được sự tĩnh lặng thì người ta cần phải loại 
bỏ tất cả mọi ý chí, ý muốn, tất cả mọi hành động tạo tác, tất 
cả mọi sự điều khiến. Loại bỏ tất cả mọi ý hành. 


Ví dụ: Nếu bạn cố ý giữ yên một chiếc lá trên cây, thì dù 
bạn có cố nắm giữ chặt đến mức nào, nó vẫn luôn luôn 
“động”, bởi vì các cơ gân của tay bạn luôn luôn nhúc nhích 
ít nhiều trong đó, chưa kể sau một chốc tay bạn đã mỏi. Đó 
là sự cố ý, ý hành. Nhưng nếu bạn không cần đụng vào lá 
[và nếu không có gió] thì nó sẽ tự đứng yên một cách tự 
nhiên. Tương tự y hệt như vậy, bạn không thể nào có được 
sự tĩnh lặng bằng cách nắm giữ tâm bằng sự kiểm soát của ý 
chí. Như vậy, nếu bạn dẹp bỏ cái nguyên nhân làm tâm 
“động” [đó là ý chí, ý hành] thì tâm sẽ lập tức trở nên tĩnh 
lặng. 


Như vậy, bạn không thể “muốn”, “ý chí”, “khiển” cho 
tâm tĩnh lặng được. » Cách để tâm đi vào sự tĩnh lặng là 
nhờ vào yếu tổ hỷ-lạc (pil-sukha) được tạo ra từ sự buông- 
bỏ!. Một khi niềm khoan khoái xuất hiện cùng với hơi thở 
đẹp, lúc đó ý chí trở nên dư thừa. Ý chí hay ý hành là không 
cần thiết bởi vì sự chánh định tự thân an trú vào hơi-thở- 
đẹp một cách dễ dàng, không cần nỗ lực gì. Sự chánh niệm 


282 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thích thú an trú vào hơi-thở-đẹp, và vì vậy cũng không cần 
phải nỗ lực hay ép uống gì cả. 


Khi sự tĩnh-lặng có mặt, nó càng khởi tạo thêm niềm hỷ- 
lạc. Rồi khi niềm hý-lạc được làm sâu sắc như vậy thì nó 
không cần gì nỗ lực ý chí nữa, và khi sự ý chí càng văng 
mặt thì, theo lý, sự tĩnh-lặng càng tăng trưởng vững vàng 
hơn. Đây là một tiến trình nhân quả hồi hướng tự nó làm 
vững mạnh sự tĩnh-lặng. Sự tĩnh-lặng làm sâu sắc yếu tô hý- 
lạc, và rồi hỷ-lạc làm tăng sự tĩnh-lặng. Tiến trình sẽ tiếp 
diễn. Nếu không bị gián đoạn, nó đi thắng suốt vào trạng 
thái thiền định /hZna, nơi mà sự tĩnh-lặng là thực sự thâm 
sâu, và niềm hỷ-lạc là một sự thăng hoa. Sự tĩnh-lặng chúng 
ta đang nói chính là “định” hay “chánh định”. 


— Trong chương này, tôi đã cố gắng khám phá và giải 
thích một số vấn đề thường bị bàn cãi về thiền-định và 
những tầng thiền định /hZ»a. Tôi cũng đã giải thích về 
nguyên lý và đường-dẫn từ nơi bắt đầu tu tập để có thê đạt 
đến sự fĩnh-lặng của tâm, tức chánh định. 


Trong chương kế tiếp, tôi sẽ giảng giải về mimifa, tức là 
dẫn dắt các bạn đi xa và đi sâu hơn trên con đường dẫn đến 
những tầng chánh định thâm sâu của /hãna. 


(Chánh-định là mục tiêu tu tập lúc này, và nó là phương 
tiện đúng đắn trong số con đường tu thiền dẫn đến giác 
ngộ, theo như hướng dẫn của Đức Phật.) 


Thiên sư Ajahn Brahm * 283 
Chương 10 


NHỮNG TẢNG THIÊN ĐỊNH JHJ4N⁄41— 
(HH): 
CHÂN PHÚC VƯỢT TRÊN CHÂN PHÚC 


Nimita: 
Vạch Đích Tiến Vào Tầng Thiền Định .Jãna 


Khi hơi thở biến mất và sự khoan khoái tràn đầy trong 
tâm, thì mửnia thường xuất hiện. Tôi đã nói sơ lược về 
những røzia và những đặc tính của chúng trong Chương 
2; ở đây tôi nói sâu thêm về nó. 


Nimitia, trong bỗi cảnh này, là chỉ về những “ánh sáng” 
đẹp xuất hiện trong tâm. Dù đã nói, nhưng tôi vẫn muốn 
nhắc lại với các bạn rằng những møửzi#a không phải là 
những đối tượng của nhãn quan, không phải được nhìn thấy 
bởi mắt thường. Ở giai đoạn thiền này, nhãn quan đã tắt bặt, 
không còn hoạt động. Các nửnira là những đối tượng tỉnh 
khiết của tâm, được “nhìn thấy” thông qua giác quan tâm. 
Chỉ có điều là nó thường được nhận thức bởi tâm như dạng 
những ánh sáng. 


Điều xảy ra ở đây là sự nhận thức đang cô xoay sở để 
diễn dịch hiện tượng tỉnh khiết đó của tâm. Sự nhận thức là 
chức năng của tâm diễn dịch sự trải nghiệm thành những 
ngôn từ mà chúng ta có thê hiểu được. Sự nhận thức thì căn 


284 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


bản phụ thuộc vào các khái niệm so sánh đối đãi, và nó 
đang cô diễn dịch một trải nghiệm hoàn toàn mới bằng cách 
dựa vào so sánh với những trải nghiệm cũ thông thường. 
Tuy nhiên, những hiện tượng tinh khiết mới mẻ của tâm thì 
hầu như chưa từng được biết đến trước đây, vì vậy sự nhận 
thức gặp phải khó khăn lớn trong việc tìm tòi những thứ 
khái niệm và trải nghiệm cũ để diễn dịch. Vì lẽ đó, nữmirra 
là rất lạ lùng, chưa có thứ gì đã từng được trải nghiệm như 
vậy bởi tâm. Nhưng những thứ trong “ca-ta-lô” hay bộ-nhớ 
liệt kê những trải nghiệm cũ của người tu có “nét” gần nhất 
cũng chỉ là những thứ như ánh sáng đèn pha trong bóng tối, 
hoặc như ánh sáng của mặt trăng trong trời đêm. Sự nhận 
thức tạm chụp lấy những thứ này để diễn dịch mửira như là 
những ánh sáng, và sự miêu tả so sánh đó là không hoàn 
toàn đúng. 


Theo bản thân tôi, điều tuyệt vời là khám phá ra răng: 
Thật ra, tất cả mọi người đêu trải nghiệm một cùng thứ 
nimitta giống hệt nhau!. Vẫn đề là những thiền sinh khác 
nhau diễn dịch theo những cách khác nhau. Có người diễn 
dịch mửmira như ánh sáng trắng, có người nhìn thấy nó là 
ánh sáng kim hoàng, một số thấy nó là màu xanh thắm. Có 
người thấy nó như một vằng tròn, có người thấy nó hình dài, 
có người thấy nó như một vằng có viền sắc rõ, có người 
thấy như một vằng có viền mờ mẻ. Thực sự, không bao giờ 
kế hết những sự mô tả về nømiffa của các thiền sinh tự cỗ 
chí kim. Điều quan trọng là chúng ta phải biết rằng những 
màu sắc, hình dáng...đó là không liên quan gì và cũng 
không tả thực gì đúng với na cả. Sự nhận thức tô vẻ 


Thiên sư Ajahn Brahm * 285 


màu sắc và hình dạng của ø„zznia chỉ đê cho người đó có 
thê cảm nhận ít nhiêu về nó mà thôi. 


(Điều đó chỉ là như vậy. Bạn hãy thử gọi vài người, thậm 
chí tất cả chúng ta, ra nhìn cùng một mặt trăng vào cùng 
một thời điểm, và yêu cầu họ miêu tả lại mặt trăng. Kết quả 
chắn chăn là chăng bao giờ họ ghi lại sự miêu tả giống hệt 
nhau, nếu không ai “copy bài miêu tả của người khác!). 


Như đã định nghĩa bằng nhiều cách ở Chương 2: Nữniffa 
chẳng gì khác hơn là hình ảnh của một cái tâm trong trạng 
thái tỏa sáng. Tâm tỏa sáng được gọi là “pabhassara cữta” 
trong các kinh bằng tiếng Pali (AN I,49-52). Đó chính là 
hình ảnh của giác quan thứ sáu [tâm] được giải thoát khỏi 
năm giác quan kia [của thân], giống như mặt trăng thoát ra 
khỏi đám mây mù. “Giải thoát” có nghĩa là gì?. Có nghĩa là 
những đám mây không còn nữa, năm giác quan đã lắng lặn 
đến mức chúng đã biến mất, chỉ còn lại duy nhất cái tâm. 
“Pabhassara cira” là chính là “tâm-gộốc”, “bản-tâm”, hay 
“chân-tâm”. Nimitta đơn giản là hình ảnh phản chiếu của 
chân-tâm. Chân tâm vẫn còn bị lu mờ bởi ô nhiễm, thì 
nữnifa còn bị lu mờ. Chân tâm sáng tỏ, thì zrửn?ía [hình 
ảnh tâm] sẽ sáng tỏ. Ánh sáng chiếu tỏa chỉ là một mặt của 
tâm khi năm chướng ngại đã hoàn toàn vắng lặn. 


Khi Nhnita Xuất Hiện Quá Sớm 


Đôi khi, một “ánh sáng” có thê hiện lên trong tâm vào 
giai đoạn rât sớm của thiên tập. Tuy nhiên, trong giai đoạn 


286 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


sớm này thì dấu hiệu øz⁄z thường luôn chớp nhá và 
không ồn định đối với hầu hết các thiền sinh, ngoại trừ 
những thiền sinh hay thiền sư đã thiện xảo. Nếu bạn chú 
tâm vào chúng, bạn chăng đi đến đâu. Lúc này không phải 
đúng-lúc của ømira. "Cách tốt nhất là các thiền sinh mới 
nên coi đó chỉ là những sự xao lãng và lập tức quay lại giai 
đoạn thiền ngay trước đó. 


Điều không ổn nữa là bạn sẽ không biết làm gì khi một 
nimifta lại xuất hiện trong giai đoạn hơi thở đẹp; lúc đó hơi- 
thở đẹp còn chưa được hoàn toàn vắng lặng đến mức lặn 
[biến] mất. Như vậy, loại øửmia này cũng chỉ là khách 
không mời mà đến. Nó xía vào và làm quấy nhiễu bài tập 
chính của bạn là (đang) “duy frì sự chú tâm tỉnh giác vào 
hơi thở đẹp”. Nêu người tu cố tình chuyển hướng chú tâm 
từ hơi-thở sang mửzirra, thì sự chú tâm đó cũng chẳng duy 
trì được bao lâu. Tâm chưa đủ tinh khiết để giữ một ø0imirta 
vi tế như vậy. Người tu cần phải tiếp tục thực tập sự chú 
tâm vào hơi-thở. » Vì vậy, cách tốt nhất lúc này cũng là làm 
ngơ cái nữmiía đó, và tiếp tục tu tập “duy trì sự chủ tâm liên 
mạch vững mạnh vào hơi thở đẹp”. 


Thông thường, sau khi người tu nghe theo vả làm theo 
lời khuyên này, nhưng nửa lại tiếp tục tái hiện, sáng hơn, 
và mạnh rõ hơn. "Cứ tiếp tục làm ngơ với nó. Khi nó xuất 
hiện lại lần thứ ba, thậm chí sáng rỡ hơn và mạnh mẽ hơn, 
cứ tiếp tục quay lại chú tâm vào hơi thở. Cứ thực tập như 
vậy, và như vậy... cho đến khi nào có một mimifra rất rất 
sáng tỏ và mạnh mẽ xâm nhập vào sự tỉnh giác của bạn. Lúc 
này, bạn có thể hướng sự chú tâm về nửnira đó. Đúng thực 


Thiên sư Ajahn Brahm * 287 


ra: đến lúc này hầu như bạn không còn có thể né tránh hoặc 
làm ngơ với ?øz/ía này nữa. Thường thì loại øzzn?£a [mạnh 
mẽ và tốt lành] đó sẽ mang bạn vào thắng trạng thái tầng 
thiền định /hãna. 


Sự diễn biến trên giống như ví dụ khách đến gõ cửa nhà. 
Khi xuất hiện người gõ cửa ban đầu, ta cứ nghĩ đó là người 
bán hàng tiếp thị tận nhà, và ta cứ làm ngơ và tiếp tục việc 
mình đang làm trong nhà. Thường thì người bán hàng sẽ 
không gõ cửa nữa. Nhưng bạn lại nghe tiếng gõ cửa nữa. 
Bạn tiếp tục làm ngơ. Thường thì cũng có những người bán 
hàng rất nhẫn nhục, vì họ cần bán vài món hàng để kiếm 
sống. Nhưng lần thứ ba, tiếng gõ cửa lại tiếp tục nghe rõ 
hơn, lớn hơn. Bạn cứ tiếp tục làm ngơ, cho dù tiếng gõ cửa 
này quá nổi bật hơn những lần trước. Thường thì cũng có 
những người bán hàng bắt lịch sự muốn gây sự chú ý của cả 
khách hàng đang ngủ hoặc đang ở sau nhà. Rồi anh ta hay 
chị ta cũng đi thôi, vì mình cũng đâu có hẹn hay trông đợi 
ai. Nhưng sau một chập, tiếng cửa lại vang lên, lần này là 
người Ấy thậm chí dùng tay đấm mạnh vào cửa. Sự mạnh 
dạn kiên quyết này gợi ý rằng người ấy chắc chắc là người 
nhà hay một người bạn tốt thực sự muốn gặp ta; vì vậy ta 
mở cửa và đón người ấy vào, và cùng gặp gỡ với nhau. 
Người đấm cửa rõ rệt và mạnh mẽ cuối cùng là nửmifa 
[mạnh mẽ và tốt lành] mà ta cần chào đón và gặp gỡ. 


Một cách khác để xử lý một nửnia xuất hiện quá sớm 
trong giai đoạn hơi thở đẹp là hết hợp nữmia đó vào giữa 
hơi thở. Người tu tập cách hình dung tình huống tương tự 
như khi một viên ngọc được giữ ở giữa những cánh hoa sen. 


288 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Viên ngọc lấp lánh tượng trưng cho øzia, và những cánh 
sen tượng trưng cho hơi thở đẹp. Nếu tâm chưa thực sự sẵn 
sảng an trú với nửmirra, thì nó vẫn còn đối tượng hơi-thở để 
an trụ vào đó. Đôi lúc tâm chưa thực sự ở mức chuẩn bị nào 
cả, thì hơi thở thường khép kín, không cho mữni?fa xen vào, 
thì mửưmirfa sẽ tự biến mất, chỉ còn lại hơi thở đẹp. Nữnirra 
còn khiếm khuyết lúc này không làm quấy nhiễu sự thiền 
tập. Nhưng đến những lần khác, tâm đã thực sự chuẩn bị sẵn 
sàng đón nhận zømifa, và nữmiffa tăng lên và mở rộng, đây 
hơi thở ra, hơi thở biến mắt về một phía của sự tỉnh giác của 
người tu, chỉ còn lại øửni#a. Phương pháp này rất hay và 
khéo léo, bởi vì nó không hề động đây tâm từ đối tượng này 
sang đối tượng khác—sự chuyền động thô tế sẽ quấy nhiễu 
sự thiền. Thay vì vậy, người tu chỉ quan sát một cách thụ 
động sự chuyên dịch ứờ hơi-thở-đẹp qua nimitfa, và có thể 
là ngược lại, đề yên cho tiến trình diễn tiến hay diễn lùi tự 
diễn ra theo tự nhiên, chứ không phải theo ý muốn hay ý chí 
của người tu. 


Thủ thuật vừa hướng dẫn chỉ dành riêng cho những thiền 
sinh đã thành thục thiện xảo, đó là những người đã từng có 
nhiều trải nghiệm của trạng thái thiền định /»Zna; tuy nhiên 
tôi vẫn muốn trình bày ra đây để cho đầy đủ các hướng dẫn 
của đề tài này. Đối với loại thiền sinh đã thành thục trong 
việc chứng nhập nhiều lần vào tầng thiền định /hZna và loại 
thiền sinh vừa mới chứng đắc tầng thiền định j;ãna, tâm 
của họ thực sự tính lặng và mạnh mẽ, ngay cả trước khi họ 
bắt đầu thiền; hai loại người tu này có thể bỏ qua nhiều giai 
đoạn trung gian. Thường thì họ hầu như có thể khởi hiện 
nimifta tức thì ngay sau khi nhập thiền. Tâm khi đã vốn đã 


Thiên sư Ajahn Brahm * 289 


quen thuộc với những øiz và vốn luôn ứng xử tốt đối 
với những Ø4 cho nên tâm sẽ nhảy ngay vào ?Ømmiifa, và 
nimirta sẽ ôn định ở đó. Ngay sau đó thì tâm chứng đạt đến 
tầng thiền định luôn. Đối với những thiền sinh thành thục 
như vậy, dĩ nhiên là cả những thiền sư thực thụ, thì nửnifa 
xuất hiện cảng sớm lại càng tốt. 


Khi Nimita Không Xuất Hiện 


Đối với một số người, khi hơi thở biến mất nhưng 
nimifta không xuất hiện. Chẳng có thứ ánh sáng nào xuất 
hiện trong tâm họ như đã miêu tả. Thay vì vậy, họ chỉ còn 
một cảm giác sâu sắc về sự thanh bình, về sự trống không, 
về sự không có gì. Đây có thể là một trạng thái rất lợi lạc và 
người tu không nên đánh giá thấp, nhưng đây vẫn chưa phải 
trạng thái tầng thiền định j;ãna. Hơn nữa, nó thiếu sức 
mạnh để diễn tiến thêm. Nó là ngõ cụt, cho dù đó là một 
trạng thái thanh tịnh, nhưng nó không còn khả năng được 
phát triển thêm. Có một số phương pháp để vượt qua trạng 
thái này để giúp thay đổi những nguyên-nhân và tạo ra 
những điều-kiện để mimirra xuất hiện, và để tiễn sâu hơn vào 
những tầng thiền định /hZna. 


(a) Một nguyên nhân của tình trạng trên là do người tu 
không tu tập đây đủ các yếu tô hỷ-lạc (piti-sukha) cùng với 
hơi-thở!. Vì không có đủ niềm hoan hý và hạnh phúc vào 
lúc hơi thở biến mất cho nên sự chánh niệm không có được 
một đối tượng rõ rệt nào của “sự đẹp” để nó an trú vào. Khi 
hiểu được vấn đề, người tu nên cần tăng cường phát triển 


290 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


yêu tô hý-lạc khi người ấy đang quan sát hơi thở, và tiếp tục 
phát triển niềm hý-lạc đó cho đến khi nó trở thành một cảm 
nhận rõ rệt mạnh mẽ về “sự đẹp”. Ví dụ, bạn coi hơi-thở 
như một người bạn thân cũ, và bạn đã cùng chia sẻ với nhau 
những thời gian tuyệt vời. Hồi nhớ lại những khoảng khắc 
hạnh phúc sẽ tạo ra niềm vui, và niềm vui hạnh phúc đó sẽ 
khiến bạn nghĩ về hơi thở là đẹp đẽ. Bất kỳ cách khéo léo 
thiện xảo nào người tu dùng, thì cách chú tâm vào vẻ-đẹp 
bên cạnh hơi thở sẽ giúp vẻ đẹp đó khai hoa nở nhụy. Cái gì 
mình chú tâm vào nó thì nó thường phát huy lên!. 


Trong Chương trước, các bạn đã được khuyên là không 
nên sợ sệt sự khoái lạc có mặt trong thiền [niềm khoái lạc 
có được do thiền]. Tôi cho rằng điều này là rất quan trọng 
và đột phá, nên tôi muốn lặp lại từng lời rằng: Đờng bao giờ 
sợ ngại đối với niềm khoái lạc trong thiển!. Có quá nhiều 
người tu đã từ chối niềm vui sướng hạnh phúc, và còn cho 
rằng nó không quan trọng, hoặc cho rằng họ không xứng 
đáng hưởng thụ nó khi đang thiền. Hạnh phúc trong thiền 
chính là điều quan trọng, và bạn xứng đáng có được niềm 
vui sướng!. Sự thụ thưởng niềm hỷ-lạc trong thiền là phần 
căn bản tất yếu của con đường thiền tập. Vì vậy, khi niềm 
vui sướng [hỷ lạc] khởi sinh cùng với hơi thở, bạn nên quý 
trọng nó và bảo vệ nó. Nó có mặt đến đâu, bảo vệ nó đến 
đó. 


(b) Một lý do khác khiến nimita không xuất hiện khi hơi 
thở biến mất là do người tu đã không đưa đủ năng lượng 
vào chỗ “người biết”!. Như đã giải thích trong Chương 
trước, niềm hỷ-lạc sẽ khởi sinh nếu năng lượng được dồn đủ 


Thiên sư Ajahn Brahm * 291 


vào chỗ “ø„gưởi biế?”. Thông thường, hầu hết năng lượng 
của tâm đều bị xài mất vào những hành động tạo tác, tức là 
vào những sự toan tính về tương lai và hồi nhớ về quá khứ, 
vào sự điều khiến và suy nghĩ [tức năng lượng thường được 
đồ dồn vào chỗ “#gười làm”]. Nếu người tu chỉ cần hướng 
năng lượng của tâm ra khỏi cái “øgưởi làm” [ÿ hành, tâm 
hành, ccfzna] và dồn hết năng lượng qua phía cái “øgưởi 
biết” [tâm, tâm thức, cửza], tức dồn vào sự chú-tâm, thì tâm 
của người tu sẽ được sáng lên và được tiếp liệu bằng yếu tố 
hý-lạc. Khi đã có được nhiều niềm hý-lạc mạnh mẽ, thì 
ngay sau khi hơi thở biến mất thì ømira sẽ xuất hiện trong 
tâm. Như vậy, lý do ø„ửniia đã không hiện lên sau khi hơi 
thở biến mất là do người tu đã tiêu tốn quá nhiều năng 
lượng vào những “sự làm” [sự điều khiến, tạo tác, ý hành] 
mà không dồn năng lượng đủ cho “sự biết”. 


(Chỗ này bạn có thể đọc lại phần giảng trong Chương 
trước. Tuy nhiên, tình trạng này đơn giản là bạn đã dùng 
năng lượng tâm vào những việc suy nghĩ, tạo tác, lăng xăng 
trong khi thiền thay vì nên dùng năng lượng đó vào sự chú 
tâm tỉnh giác. Vì vậy, bạn đã không tạo ra được nhiều niềm 
vui sướng hay hý-lạc cho tâm. Năng lượng dồn về phía 
những tạo tác, tư duy, lăng xăng là như “động”. Năng lượng 
dồn về sự chú tâm tỉnh giác là tạo “tĩnh”. Sự vắng lặng sẽ 
tạo ra yếu tố khoan khoái hý-lạc, và nhờ vậy mửmnirra dễ 
dàng xuất hiện.) 


(c) Còn một chuyện nữa, khi hơi thở biến mất mà n0imirfa 
không xuất hiện thì người tu phải nên thận trọng, không 
được rơi vào bất mãn. Sự bất mãn nào cũng làm héo úa yếu 


292 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


tố hỷ-lạc đã có mặt trong tâm, và đầy tâm vào chỗ bất an. Vì 
lẽ này, sự bắt-mãn sẽ hâu như cản trở nimitta hiện lên frong 
tâm!. Cho nên, người tu phải nên kiên nhẫn và tìm giải pháp 
để chú tâm tỉnh giác vào sự hài-lòng, và củng có sự hài lòng 
vững chắc. (Bạn tự suy xét lại và tu tập lại sự hài-lòng, như 
đã nói trong Chương trước. Sự hài-lòng là “trung đạo” năm 
giữa hai chướng ngại là tham muốn và sự ác cảm [tham-hải 
lòng-sân]. Ngay chỗ tình trạng (c) này, bất mãn là biểu hiện 
của sự muốn mà không được. Bất mãn vì không thấy 
nữmifa hiện lên.) 


Lúc này, bạn chỉ cần chú tâm về sự hài-lòng, thì sự hài- 
lòng sẽ trở nên sâu đậm hơn. Khi sự hài-lòng tăng mạnh lên, 
thì niềm vui sướng sẽ tăng lên theo. Khi hý-lạc tăng lên, 
nimirra sẽ xuất hiện, theo như lý đã nói. 


Một phương pháp khác để làm khởi hiện m„ửnirra khi hơi 
thở biến mất là tập trung một cách sắc bén vào giây phút 
hiện tại. “Sự 7h giác vào giây phút hiện tạ? là giai đoạn 
đầu tiên của phương pháp thiền chọn hơi-thở làm đối tượng 
[chính là Giai Đoạn l1, trong Chương 1]. Sự tỉnh giác này đã 
phải được tu tập kỹ ngay từ đầu. Nhưng trong thực hành, 
trong khi sự thiền tập đang diễn tiến người tu (bị) chú tâm 
vào nhiều thứ khác, thì lẽ đĩ nhiên “sự fnh giác vào giây 
phút hiện tại” có thể bị giảm yếu đi phần nào. Triệu chứng 
là sự chánh niệm cứ “vờn quanh” chỗ giây phút-hiện tại 
thay vì nó phải tập trung chiếu rọi chính xác vào giây phút- 
hiện tại. Nếu nhận biết được tình trạng này thì người tu rất 
dễ đàng điều chỉnh sự chánh niệm hội tụ một cách sắc nhọn 
vào tâm-điểm của “giây-phút-hiện-tại”. Giống như cách bạn 


Thiên sư Ajahn Brahm * 293 


điều chỉnh kính hiển vi sao cho nó chiếu thăng vào chính- 
tâm đối tượng, thì hình ảnh mờ mờ sẽ chuyền thành hình 
ảnh chính tâm rõ rệt và sắc nét nhất. Khi sự chú tâm đã hoàn 
toàn được chiếu tụ một cách sắc bén vào “giây phút-hiện 
tại”, thì sự chú tâm đó càng trải nghiệm thêm sức mạnh. Hỷ- 
lạc khởi sinh băng sự chiếu tụ sự chú tâm một cách sắc bén 
như vậy, và nhờ đó na cũng khởi sinh theo. 


Nưữmitta Phù Hợp và Nữniffta Vô Dụng 


» Hữu ích nhất là tu tập phát triển những nửniza thuộc 
loại ánh sáng. Những “ma ánh sáng” là chiếc xe tốt nhất 
dùng để chở người tu tiến thắng vào những tầng thiền định 
jhãna. 


[1] Tuy nhiên, cũng có trường hợp có thể xảy ra là người 
tu tiễn vào trạng thái tầng thiền định bằng cách dùng những 
“cảm giác nữmiữa” thay vì nữnira. Điều này là rất hiếm, 
nhưng có thê được. Ý tôi là một người tu có thể không thấy 
ánh sáng trong tâm, mà chỉ trải nghiệm một cảm giác hỷ-lạc 
trong tâm. Điều quan trọng, cần phải ghi nhớ rằng người tu 
đã vượt qua [không còn] cảm giác tiếp xúc (của xúc giác) 
nữa, xúc giác không còn nữa, và cảm giác hý-lạc đó hoản 
toàn được trải nghiệm bằng (giác quan) tâm. Cảm giác hỷ- 
lạc đó trở thành một đối tượng tinh khiết của tâm, nhưng nó 
được nhận thức tựa hồ như một cảm giác của thân như niềm 
hỷ-lạc khoan khoái vậy. Đây hoàn toàn là một na thực 
thụ. Nhưng rất khó mà làm việc với nửmiffa loại này để tiếp 
cận đến tầng thiền định, mặc dù không phải điều đó là 


294 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


không thể. Có thể, nhưng khó. Vì những lý do này, các bạn 
được khuyên nên tu tập phát triển loại “øửmia ánh sáng” 
nếu bạn muốn tiến vào những tầng thiền định jhzna một 
cách nhanh hơn. 


[2] Có một số ma ảo ảnh chỉ là vô dụng trên con 
đường tiến vào tầng thiền định. Sẽ rất hữu ích nếu chúng ta 
biết nhận dạng những “zza vô dụng” đó để chúng ta 
khỏi lãng phí thời gian với chúng. 


Đôi lúc có những cảnh xuất hiện trong tâm. Nó có thê là 
phong cảnh, nhà cửa, và con người, người quen, hay người 
lạ. Những cảnh nhìn đó có thể cũng thú vị để quan sát, tuy 
nhiên chúng chẳng có công dụng gì khác. Hơn nữa, chúng 
chẳng có ý nghĩa gì, và người tu không nên nhận lầm nó với 
thứ gì liên quan với sự thật. Kinh nghiệm chỉ ra rằng những 
cảnh tượng này khởi sinh chỉ là sự đánh lừa, và không đáng 
tin cậy gì cả. Nếu ai muốn tiêu khiến thời gian, thì có thể 
dạo chơi với chúng một chút. "Nhưng lời khuyên nhất 
quyết ở đây là đừng quan tâm gì đến chúng và lập tức quay 
lại chú-tâm vào hơi-thở-đẹp. Tất cả những thứ na phức 
tạp chỉ là sự phản ảnh của một cái tâm phức tạp mà thôi. 
Tâm nên được làm tĩnh lặng [thiền định] vào thứ giản đơn 
thì hiệu quả hơn, trước khi nó buông-bỏ hơi thở. Khi 
người tu duy trì sự chú tâm vào hơi-thở-đẹp liên tục và liền 
mạch trong những khoảng thời gian lâu, thì người tu đó 
đang tu tập trong sự giản-đơn. Rồi đến khi hơi thở biến mất, 
thì một „na đơn-giản sẽ hiện lên, đó là sửn?a phù hợp 
để tu tiến hơn nữa. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 295 


[3] Một mữmi#a chưa “chín” lắm, tức vẫn còn phức tạp, 
có thể được gọi là “zửnia pháo bông”. Như tên gọi, nó vẫn 
còn quá nhiều tia cháy sáng tắt, không tồn tại lâu, và biểu 
hiện với quá nhiều chớp động. Thậm chí trong một khắc có 
nhiều tia cháy khác nhau, thậm chí màu sắc khác nhau. Xin 
nhắc lại, loại nữmira pháo bông này là phản ảnh của một cái 
tâm quá phức tạp và bất ồn định. Nếu ai muốn, thì người đó 
có thể bỏ thời gian thưởng thức màn diễn ngắn ngủi đó, 
nhưng điều đó là không nên. Lời khuyên như cũ là người 
tu phải phớt lờ tất cả những thứ này, quay lại chú-tâm vào 
hơi-thở, tu tập thêm về sự hợp-nhất của tâm (ekagga/a) và 
thêm về sự tĩnh-lặng. 


[4] Loại mưmirta tiếp theo có thể được gọi là “nửmi11Ia 
nhút nháf”, nó chỉ là một ánh sáng tỉnh khiết lóe lên và biến 
mất. Sau một lúc, nó lại lóe sáng lên và biến mất. Mỗi lần 
vậy nó chỉ kéo dải một hay hai giây. Nhưng øéa này là 
rất triển vọng. >Cách xuất hiện giản đơn của nó cho thấy có 
sự hợp-nhất của tâm (ekaggaz/Z). “Sự hiện chớp lóe sáng 
của nó cho thấy yếu tố hỷ-lạc (pi/i-sukha) trong tâm là mạnh 
mẽ. "Nhưng sự không có khả năng duy trì sự có mặt được 
lâu [sự chớp tắt] sau khi nó đã thâm nhập vào trong tâm 
thức cho thấy rằng mức độ tĩnh lặng của tâm là chưa đủ sâu 
sắc. "Lúc này, người tu không cần phải lập tức quay lại chú 
tâm vào hơi thở. Thay vì vậy, cứ kiên nhẫn chờ, tu thêm sự 
tĩnh lặng, để yên cho tâm trở nên dễ tiếp nhận đối với 
nimifta rất nhút nhát này. Như tôi sẽ giảng giải dài hơn sau 
này: nửnira này biễn mất bởi vì tâm phản ứng thái quá [với 
sự kích động hoặc sợ hãi] với sự xuất hiện của nó. >»Bằng 
cách thiết lập sự tĩnh-lặng vững vàng, và có được sự tự-tin 


296 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


để không phản ứng gì, thì „na nhút nhát sẽ quay trở lại 
và mỗi lần sẽ có mặt lâu hơn. Chắng bao lâu, ømia đó 
không còn nhút nhát nữa và, cùng với cảm giác được chấp 
nhận trong sự tĩnh-lặng của tâm, nó sẽ ở lại lâu. 


> Nhưng thủ thuật và dự tính trên nếu không xảy ra đúng 
như dự tính thì sao?. Lý ở đây là người tu øén cô gắng duy 
trì nữmiza này bằng thủ thuật này #ớc điên. Nhưng nếu 
nimifta vẫn cứ nhút nhát, và không có dấu hiệu cho thấy nó 
sẽ ở lại lâu theo như mình dự tính, thì người tu nên bỏ lơ nó 
ngay và quay lại chú-tâm vào hơi-thở-đẹp, như cách cũ. 
Cho đến sau khi người tu đã xây dựng được sự tĩnh-lặng 
vững chắc cùng với hơi thở đẹp, thì người tu mới quay lại 
với nimifra nhút nhát để thử lại xem liệu nó có thể tự duy trì 
sự hiến hiện tốt lành của nó được lâu hay không. 


(Lý ở đây là, trong trường hợp đặc biệt này, là thử kiên 
nhẫn một vài lần. Nhưng nếu r6 nhút nhát vẫn không 
có mặt lâu hơn và ổn định hơn, thì ta phải quay về chiêu 
thức truyền thống đã học. Tức là quay lại nơi “bắt đầu”: đó 
là quay lại chú-tâm vào hơi-thở-đẹp, và chánh niệm tu tập 
lại phần nguyên-nhân của nó, trong trường hợp này nguyên- 
nhân là sự tĩnh-lặng còn yếu. 


Lý chung là khi một trong các yếu tố /nh-lặng, tâm-hợp- 
nhất, và hỷ-lạc chưa đủ mạnh, thì chúng ta quay lại giai 
đoạn hơi-thở-đẹp để tu tập lại yếu tô đó. Sau khi đã tu tập 
vững chãi ba yếu tố đó thì chắc chắn ta có thể duy trì 
nimifa ôn định và sẵn sàng để ta tiễn vào tầng thiền định. 
Nguyên lý thực hành chung là vậy.) 


Thiên sư Ajahn Brahm * 297 


[5] Một loại mửnirra khác được gọi là “nimirta điểm”, tức 
là một nữmia ánh sáng giản-đơn và mạnh mẽ, nhưng rất 
nhỏ như một-điểm, và nó có hiển hiện trong nhiều giây. 
Nimitfa này rất triển vọng, và có thê rất hữu dụng. Ánh sáng 
mạnh của nó cho thấy yếu tố hợp-nhất của tâm là rất 
mạnh”, sự /fh-lặng cũng đầy đủ, nhưng chỉ yếu tố ÿ-lac 
vẫn còn hơi thiếu. Lúc này, tất cả những gì chúng ta cần làm 
là nhẹ nhàng nhìn sâu vào trong “mi1/a điểm”, chiếu tụ 
hoàn toàn sự chánh niệm vào nó. Làm được vậy thì giống 
như sự chú-tâm [nh giác] của người thiền càng tiến-gần 
hơn vào tâm-điểm của nửa và nhờ đó kích thước nmiffa 
sẽ tăng lớn thêm. Dù cho nœw?a có tăng lớn lên bao nhiêu, 
thì bạn vẫn chỉ tập trung chú tâm vào tâm-điểm của nó, chứ 
đừng chú tâm vào phần rìa hay phần ngoài của nó. Băng 
cách duy trì sự chú tâm sắc bén vào tâm-điểm của “miffa 
điểm” đó, nmira sẽ mạnh vững lên, và yếu tố hỷ-lạc cũng 
tăng lên theo. Chẳng bao lâu, “øzmirta điểm” trở thành một 
nimitta tốt nhất trong tất cả các loại nimira. 


Nimitta tốt nhất là øza2 phù hợp nhất để tiễn vào 
tầng thiền định /hZna. Nó bắt đầu hiển hiện giống như một 
vằng trăng tròn lúc nửa đêm trong nền trời đêm không một 
chút mây. Nó từ từ hiển hiện khi hơi thở đẹp nhẹ nhàng biến 


?” Xin tả lại sự hợp nhất của tâm, giống hệt cách bóng kính đèn pha hay đèn 
pin hội tụ tất cả ánh sáng lại một điểm, hay giống như cách kính lúp hội tụ các 
ánh sáng thành một tia sáng mạnh. Nhờ sự hợp nhất đó, tia sáng mạnh hơn. Sự 
sáng mạnh của øfa là phản ảnh và biểu hiện của sự sáng tỏ mạnh mẽ trong 
tâm. Ánh sáng mạnh là do có đủ sự hợp nhất. [Sự hợp nhất là ngược lại với sự 
phân tán]. 


298 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


mất. Mất khoảng ba hay bốn giây để nó hiện lên và ôn định, 
và duy trì trong sự tĩnh lặng và đẹp đẽ trước con mắt của 
tâm. Vì nó hiển hiện và duy trì một cách dễ dàng, không cần 
nỗ lực, nên nó càng lúc càng sáng hơn, tỏa sáng hơn. Chăng 
bao lâu, nó trở thành sáng rỡ hơn cả mặt trời vào giữa trưa, 
chiếu sáng niềm hạnh phúc. Nó trở thành một thứ đẹp nhất 
chưa từng thấy đối với bạn. Nó đẹp và mạnh mẽ đến mức 
người tu cảm thấy không thể nào chịu nổi!. Người tu bâng 
khuâng không biết liệu mình có thể nhận lãnh quá nhiều 
niềm hạnh phúc mạnh mẽ đến như vậy hay không. Nhưng 
người tu và bạn hoàn toàn có thể nhận hưởng phúc lành đó!. 
Không có giới hạn nhất định nào đối với niềm hạnh phúc 
hay khoái lạc mà con người không thể cảm giác được. Khi 
nimifa bùng nỗ, nhắn chìm ta sâu hơn vào niềm hỷ lạc 
mênh mông, hoặc ta sẽ lặn sâu vào trọng-tâm của niềm 
khoái lạc ngây ngất. Và nếu ta vẫn giữ được mình trong đó, 
thì đó chính là /jhãna—trạng thái mà chúng ta hay gọi là 
tầng thiền định. 


Làm Sáng Tỏ Nimitfa 


Trong Chương 7, tôi đã đưa ra ví dụ về chiếc gương soi. 
Nimitta chính là hình ảnh phản chiếu của tâm. Khi bạn biết 
[thấy] được điều này thì bạn đã thực sự đạt được một trí tuệ 
thâm xa rồi. Cũng giống như chúng ta nhìn thấy hình ảnh 
khuôn mặt mình khi nhìn vào một chiếc gương, người tu có 
thể thấy hình ảnh của tâm mình trong sự tĩnh lặng thâm sâu 
của giai đoạn thiền đang được nói đến. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 299 


Vì vậy, khi nmirra là u mờ, hoặc thậm chí dơ bân, điều 
đó có nghĩa là tâm vẫn còn ngu mờ, hoặc thậm chí là dơ 
bân!. Thường thì điều này xảy ra là do đức hạnh của người 
tu [gần đây và bây giờ] vẫn chưa đủ trong sạch; có thể mới 
đây vẫn còn sân giận, hoặc vẫn còn ích kỷ, vẫn còn quá tự 
ngã. Ngay ở giai đoạn này, người tu có thể nhìn trực điện 
vào hình ảnh của tâm mình, và không còn có gì để chối cãi 
hay tự lừa dối mình. (Ta lừa ai chứ sao có thể lừa chính tâm 
mình được. Không thê có chuyện tâm giả tâm). Người tu lúc 
này nhìn thấy tâm mình đúng như nó đích thực là. Vì vậy, 
nếu Ømiffa của người tu vẫn thể hiện sự u mờ hay ô nhiễm, 
thì người tu nên làm trong sạch [thanh tịnh] những hành 
động của mình trong đời sống hàng ngày. Tu dưỡng thêm 
đức hạnh. Căn bản, người tu phải tuân giữ các giới hạnh đạo 
đức; ba nghiệp [hành động, lời nói, ý nghĩ] cần luôn luôn 
đúng đắn, không chứa tham, sân, s1; tu tập thêm lòng rộng 
lượng [bố thí], và không ích kỷ trong việc phục vụ những 
người khác [và chúng sinh khác|. Nói chung, phải tu tập 
thành một người hiền-lành, thiện-lành, và thanh-tịnh. Tu tập 
giới hạnh trước khi tu tập thiền (giới, định, tuệ). Vào giai 
đoạn quan trọng này của thiền, khi những nửnia xuất hiện 
đã giúp chúng ta xác nhận một lần nữa rằng: Đức-hạnh là 
một thành phân không thể thiếu được để thành công trong 
việc tu thiên!. 


Sau nhiều năm dạy ở nhiều khóa thiền, tôi nhận thấy 
những thiền sinh dễ dàng thành công và tu tiến nhất trong 
thiền tập thường là những người mà chúng ta hay gọi là có 
trái tim trong sạch. Đó là những người tốt bụng, vui vẻ, hào 
hiệp, không biết nghĩ hoặc làm gì phương hại đến người 


300 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


khác, luôn luôn hạnh phúc, ăn nói nhẹ nhàng, đi đứng nhẹ 
nhàng. Đó là những người hiền từ và lành thiện. Lối sống 
đẹp mang lại cho họ cái tâm đẹp. Và cái tâm đẹp của họ lại 
hỗ trợ cho đức hạnh đẹp của họ. Rồi thì, khi họ tu thiền đến 
giai đoạn này, và trong tâm họ xuất hiện hình ảnh nửni#a: 
nó sẽ trong sạch và sáng tỏ nên nó rất dễ dàng dẫn dắt họ đi 
vào trạng thái của tầng thiền định. Điều đó chứng minh 
rằng: Giới hạnh [đức hạnh] là phần nền tảng quan trọng của 
tu thiền. Bạn không thể tu thiền để làm sạch tâm và phát 
triển tâm nếu bạn sống một lối sống vô lối, ích kỷ, đam mê 
ngũ dục và thiếu chánh niệm. Bạn cần phải làm trong sạch 
đức hạnh và phát triển lòng thương mến (từ), chia sẻ (bố 
thí), cảm thông (bi) để chuẩn bị cho việc thiền. > Gđi pháp 
tốt nhất để làm sáng tỏ ninita u mờ và vẫn đục là tu tập 
đức hạnh ngoài giờ thiên tập!. Đức hạnh của một thiền sinh 
là khá quan trọng cho việc thành công trong thiền định. 
[Chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại điều này như vậy cũng không 
thừa]. 


(m Ngay cả khi người tu còn một chút ích ký thì tâm vẫn 
còn vẫn đục, và do vậy øzziiia [hình ảnh phản chiếu của 
tâm] cũng sẽ còn u mờ, không đủ sáng tỏ. Và nếu không 
vượt qua được giai đoạn này thì không có đường nào để 
chứng đắc những tầng thiền định [/»anaz] hay/và những tầng 
giác ngộ siêu thế cao hơn sau đó [bốn thánh quả]. Vì vậy, 
nếu có lý luận nào cho rằng những người tu thiền để chứng 
đắc giác ngộ theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy là ích 
&ÿ, là tiêu nhược, hay “tiểu thừa", thì lý luận đó thực đáng là 
buồn cười!.) 


Thiên sư Ajahn Brahm * 301 


Nếu người tu có đức hạnh khá tốt trong đời sống hàng 
ngày, thì người đó hoàn toàn có thể làm sạch-sáng cái 
nimitta dơ bân xuất hiện trong lúc thiền tập. Thủ thuật là tập 
trung sự chú tâm vào ngay chính giữa tâm-điểm của nimirra 
đó. Dù cho những chỗ khác của øzifra bị u mờ và dơ bẩn, 
nhưng phần tâm-điểm của øửwiza lúc nào cũng sáng nhất và 
là phần trong sạch nhất. Tâm-điểm là phần “dễ nhất” so với 
những phần “khó xử” của một ø0mira chưa-tốt. Khi người 
thiền tập trung sự chú tâm vào phần tâm-điểm của mmiffa 
thì nó sẽ khếch tỏa ra, mở rộng ra, phông ra như một bong 
bóng được bơm hơi, tạo thành một #74 mới sáng tỏ hơn 
và thanh khiết hơn. Rồi người tu tiếp tục nhìn vào phần tâm- 
điểm sáng tỏ nhất của mimira thứ hai, nó sẽ lại tiếp tục 
phông to ra thành mửnira thứ ba càng sáng tỏ hơn và thanh 
khiết hơn nữa. Việc [thủ thuật] chú tâm nhìn vào tâm-điểm 
của mửniia sẽ hiệu dụng và làm sáng tỏ nó. Người tu cứ tiếp 
tục phương pháp này cho đến khi có được một øi/a tròn 
đầy nhất, sáng tỏ nhất, đẹp đẽ nhất. 


Trong khi đó trong đời thường, nhiều người lại luôn phát 
triển cái tâm luôn phê phán, bắt lỗi, moi móc, luôn tìm 
những điều sai quấy trong chuyện này chuyện nọ, luôn chấp 
nê lẫn nhau... thì những người đó hầu như không thê tìm 
thấy tâm-điểm của øznia u mờ để mà chú tâm vào đó. Cái 
tâm luôn hay bắt lỗi, phê phán, kiến chấp thì không thể nào 
có thể làm ngơ hay bỏ qua những phần u mờ và dơ bần của 
nimifa để mà tập trung vào phần tâm-điểm tốt đẹp của nó. 
Điều này chứng minh một lần nữa: Những người có lối sống 
bắt thiện về đạo đức trong đời sống của mình thì khó mà có 
thể tu tiến qua những bước thiền quan trọng này!. 


302 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Ngược lại, nếu bạn phát triển cái tâm đầy vị tha, không 
phê phán, không chấp nê—không quá khen, không quá chê, 
không cực đoan, mà giữ thái độ cân bằng, hài lòng, buông 
xả— thì không những bạn nhìn thấy được vẻ đẹp trong 
những lỗi lầm, mà bạn còn có thể nhìn thấy phần tâm-điểm 
đẹp đẽ của một z1 u mờ và dơ bấn. 


» Điều căn bản và cần thiết là phải có-được một nimitta 
đẹp để và sáng tỏ để nó mang người tu tiễn vào tầng thiên 
định jhãna!. Đó là điều quyết định. Một nimiffa u mờ và dơ 
bần thì giống như một chiếc xe cũ kỹ, có thể bị hư hỏng 
chết máy dọc đường trong chuyến đi. Nimi#za u mờ, nếu 
không được làm sáng tỏ, thì sẽ biến mất rất nhanh sau chốc 
lát. 


"Vì vậy, nếu một người tu không thể làm sáng tỏ 
nữmiffa u mờ, thì người đó nên lập tức quay lại giai đoạn hơi 
thở đẹp, và tu tập thêm sức mạnh và năng lực ở giai đoạn 
đó. Khởi tạo thật nhiều yếu tố hỷ-lạc cùng với hơi thở. Nếu 
yêu tố hỷ-lạc được tràn đầy mạnh mẽ, thì lần sau khi nzirra 
xuất hiện, nó sẽ không bị u mờ mà rất sáng tỏ và đẹp đẽ. Để 
có hiệu dụng thấu đáo: người tu cần phải tu tập để làm sáng 
tỏ nữni1fa ngay từ giai đoạn hơi thở đẹp. 


Ôn Định Nimitta 


Khi mửnifzra là rất sáng ngời, thì nó cũng rất đẹp. Nó 
thường xuất hiện một cách kỳ diệu và lạ thường trong chiều 


Thiên sư Ajahn Brahm * 303 


sâu của vẻ đẹp, và tuyệt vời hơn bất cứ trải nghiệm nào bạn 
đã từng có trước đó. Bất kỳ màu sắc nào của nửnifra, thì 
màu sắc đó cũng ngàn lần “giàu” hơn, sâu sắc hơn, và đẹp 
thăm thắm hơn bất cứ màu sắc nào mà bạn đã từng thấy 
bằng mắt thường trước đó. Chính cái vẻ đẹp kỳ diệu siêu 
phàm đó đã “bắt lấy” sự chú tâm của bạn, và giúp duy trì 
được sự chú tâm đó. Nữmifa càng đẹp đẽ sáng tỏ kỳ diệu thì 
nó càng trở nên ồn định và không chớp nhảy hay biến mắt. 
Vì vậy, một trong những cách ổn định và duy trì nimitta 
được lâu là cách làm cho nó sáng ngời!, như đã vừa nói 
trên. 


Tuy nhiên, có những ø6n?/a sáng ngời nhưng không có 
mặt được lâu. Nó xuất hiện rất mạnh vào sự tỉnh giác của 
tâm cùng với yếu tố hý-lạc mạnh mẽ, nhưng nó không duy 
trì được lâu, nó chỉ sáng lên rồi mất như một ánh sao xẹt 
trên bầu trời đêm quang đãng. Những nửa này là rất 
mạnh, nhưng thiếu sự ôn định. Để ồn định được loại nømiira 
này, quan trọng phải biết rõ hai kẻ thù của nó chính là sự 
sợ-hãi và kích-động [trong tâm]. 


Trong hai kẻ thù đó, sự sợ hãi là thường xuyên hơn. 
Những z6 m7a này xuất hiện với cường độ sức mạnh và vẻ 
đẹp rất lớn lao lạ thường, cho nên người tu hay “cảm thấy” 
sợ sệt. Sự sợ hãi hay thản thốt là điều tự nhiên khi một 
người nhìn thấy những gì quá lớn lao và quá lạ thường hơn 
bất cứ thứ gì mình có thể tưởng được và có thể chịu được. 
(Chắng hạn, øửzn?ía đẹp một cách “không chịu nổi”, vì nó 
quá lạ thường, quá kỳ diệu, quá “thiên đường” và quá mạnh 
mẽ ngoài sức tưởng tượng của người tu). 


304 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Sự trải nghiệm là quá lạ, và người tu thấy SỢ, thấy bất an, 
vì quá bất ngờ. Giống như người tu bị chới với, mất hết 
kiểm soát. >Và lúc này nếu bạn muốn, bạn chỉ cần dẹp bỏ 
cái “2” và tin tưởng vào “øửơmia”!. Nỗi sợ chính là do 


& 


nN8ƯỜI fu SỢ mất đi phần cái “?Z” [tự ngãi. Điều nảy trở 
thành nguyên nhân báo động khi một røử»n?a hùng mạnh 
xuất hiện. Bạn chỉ cần mạnh dạn quăng mình vào niềm hạnh 
phúc siêu thế đó, sự sợ hãi mất cái “7#” sẽ biến mất, chỉ còn 


lại cảm nhận của sự tự do giải thoát. 


Người nào đã từng học và thấu hiểu về lẽ thật vô-ngã 
(anafa) trong giáo lý của Đức Phật thì người đó sẽ dễ dàng 
vượt lên trên sự sợ hãi và chấp nhận øzira. Họ đã thấu 
hiểu rằng mình chăng có cái “2” nào cần bảo vệ, và do vậy 
dễ buông bỏ hơn, dễ tin tưởng vào tánh-không, và sẵn sàng 
hưởng thụ vẻ đẹp và sức mạnh một cách vô ngã và vô ngại. 
Làm như vậy thì 6a sẽ ngụ lại và ồn định. Ngay cả một 
sự hiểu biết ở mức độ “học hiểu trí thức? về sự vô ngã cũng 
giúp người tu vượt qua sự sợ hãi trong việc dẹp bỏ cái “?đ”. 
Đó chính là đẹp bỏ cái “„gười kiểm soát từ trong sâu thắm” 
của tâm thức. Tuy nhiên, nếu ai chưa từng thấu hiểu hay 
công nhận về lẽ thật vô-ngã, thì người ấy có thể vượt qua 
nỗi sợ hãi này bằng sự nhận-thức sâu sắc về niềm [yếu tố] 
hỷ-lạc. 


(Tức là dùng một trong hai cách: (1) buông bỏ cái “/đ” 
nếu bạn có tri thức về lẽ thật vô-ngã; hoặc nếu không thì 
bạn có thể (ii) dùng sự cảm nhận thăng hoa tuyệt vời của 


Thiên sư Ajahn Brahm * 305 


niềm hỷ-lạc đề đón nhận øữz¿zra, đề thiền tiễn vào trạng thái 
tầng thiền định.) 


Ví dụ về đứa trẻ con trong hồ bơi sẽ minh họa thêm cho 
cách thứ hai này. Một đứa trẻ con còn đang học đi khi nhìn 
thấy hồ bơi thì sợ ngay. Môi trường nước này lập tức đe dọa 
sự an toàn của nó (theo bản năng), mặc dù cha mẹ nó đã 
mặc áo phao cho nó. Chúng sợ không thể kiểm soát được 
mình trong môi trường chất lỏng lạ hoắc đó. Nó đưa một 
ngón chân xuống hồ và rút lên lại ngay. Nó thấy không sao, 
và tiếp tục nhúng hai hay ba ngón chân, và lần này để lâu 
hơn một chút. Nó thấy an toàn. Nên sau đó nhúng hết bàn 
chân xuống nước, rồi cả chân. Khi nó đã tự tin, hồ bơi trở 
thành một chỗ hứa hẹn những điều thú vị cho nó, sự suy 
đoán này làm nó vượt qua sợ hãi. Đứa trẻ nhảy ùm xuống 
hồ nước và chìm ngập và nổi lên. Từ lúc trải nghiệm niềm 
khoái trá đó, nó luôn mạnh đạn và luôn muốn chảy ùm vào 
làn nước khoái trá đó. Cha mẹ nó khó mà kêu nó rời khỏi hồ 
bơi để đi về!. 


Tương tự vậy, người tu thấy sợ hãi khi một zøim/:a mạnh 
mẽ xuất hiện, người tu chỉ biết “trân mình” nhìn nó trong 
một khoảnh khắc nào đó. Rồi người tu suy xét cảm giác đó 
như thế nào. Tạm thời chỉ cho rằng nó là chỉ là tuyệt vời, 
mặc dù đích thực nó còn trên cả tuyệt vỜi. Rồi lần sau người 
tu sẽ ở lâu hơn với ma, và cảm thấy tốt hơn. Băng 
phương pháp suy xét và tăng dần cảm giác tốt hơn mỗi lần, 
niềm tin tưởng sẽ trở nên mạnh hơn, cùng với sự dự đoán 
(biết trước) về niềm hý-lạc sẽ tràn đầy khi nửa tái hiện, 
lúc đó người tu sẽ càng tự tin và phấn khởi nhảy ngay vào 


306 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


và chấp nhận nó hoàn toàn. Đó là bước quan trọng bạn vượt 
qua sợ hãi để chấp nhận øz:a phi thường. 


Còn một cách nữa để vượt qua sự sợ hãi, nhất là khi sự 
sợ hãi không quá lớn, đó là cách bàn giao sự kiểm soát. Cứ 
như thể bạn đã là người kiểm soát từ đầu trong thiền tập, 
đến lúc này bạn bàn giao quyền kiểm soát cho øwira. Như 
tôi đã nói trong Chương 7, người tu có thể hình dung sự 
chuyển giao chìa khóa cho øzia mạnh mẽ đó, giống như 
cách đưa chìa khóa xe cho người bạn thân, và ngồi yên tin 
tưởng bạn mình điều khiển chiếc xe. Cách chuyên giao lòng 
tin như vậy thường tạo ra sự ồn định dài lâu của nữmiffa, và 
làm nó càng thêm sâu sắc. 


Ngay tại đây, người tu rút hết lòng tin khỏi cái “người 
làm”, và đặt hết lòng tin đó vào “øgười biếf?. Đây chính là 
chủ đề cốt yếu của tất cả tiến trình thiền tập. Người tu tu tập 
từ lúc ban đầu để có được sự chú tâm tỉnh giác một cách thụ 
động và vô tư, đó là: khả năng ý thức và thấy biết một cách 
rõ ràng về đối tượng chú tâm mà không hề can thiệp vào nó. 
Năng lượng cùng với niềm tin chỉ được đồ dồn hết vào sự 
chánh niệm, không dính vào hành vi tạo tác nào nữa. Khi 
bạn tu tập để quan sát một đối tượng bình thường [như hơi 
thở] mà không hề can thiệp gì vào nó, thì sự tỉnh giác một 
cách thụ động của bạn sẽ bị thách thức bởi (những) đối 
tượng quyến rũ hơn [như hơi thở đẹp]. Nếu bạn qua được 
bài kiểm tra này, tức là chấp nhận hơi thở đẹp một cách thụ 
động và vô tư, thì thử thách tột cùng nhất của sự tỉnh giác 
thụ động sẽ là nữmira. Nếu bạn không giữ được sự tỉnh giác 
một cách thụ động và “vô vi” khi nhìn thấy nmi1ta lạ 


Thiên sư Ajahn Brahm * 307 


thường, thì coi như bạn đã không qua được bài thi, và bạn 
phải quay trở lại giai đoạn hơi thở đẹp để tu tập lại giai 
đoạn “duy frì sự tính giác vào hơi thở đẹp” đó. Khi bạn 
càng thiền tập nhiều, bạn càng học được cách chánh niệm 
một cách hùng mạnh trong khi buông bỏ hết mọi hành vi 
[sự làm, sự tạo tác, ý hành|. Khi kỹ năng này đã được hoàn 
thiện, bạn dễ dàng vượt qua bài thị cuối cùng và ồn định 
nim1fa bằng sự tỉnh giác hoàn hảo một cách thụ động. 


Ở đây, chúng ta áp dụng lại ví dụ về tắm gương soi. Khi 
bạn nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, và hình ảnh có 
động đậy là do bạn động đậy. Nếu bạn cố ồn định hình ảnh 
trong gương bằng cách cố giữ yên chiếc gương thì điều đó 
là vô dụng. Thực tế, nêu bạn làm kiểu đó thì hình ảnh trong 
gương thậm chí còn động đậy nhiều hơn. Hình ảnh trong 
gương động đậy là do người soi động đậy chứ không phải 
chiếc gương. Vì vậy, chỉ khi người soi giữ yên và tĩnh tại, 
thì hình ảnh trong gương mới tĩnh tại. 


Nimirra là hình ảnh phản chiếu của “đn” [là hình ảnh 
của “cái biết”, “người biết”]. Khi hình ảnh phản chiếu 
[miưmirra] động đậy, thì nêu bạn cố giữ yên hình ảnh nửmiffa 
để nó ồn định thì đó là việc làm vô dụng. Nữni#ra động đậy 
là do cái đang quan sát nửa [tức là tâm] đang động đậy. 
(Tâm động thì hình ảnh của nó động. Tâm động thì ø0miifa 
phải động). Khi bạn đã hiểu được nguyên nhân này, bạn chỉ 
tập trung vào tâm [người biết, cái biết] để giữ yên cho tâm 
tĩnh tại. Khi tâm [cái biết, ngưởi biếr] không động đậy nữa, 
thì hình ảnh phản chiếu của nó [nữmirra] cũng tĩnh tại. 


308 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Một kẻ thù khác làm cho øzmia không được ổn định là 
sự phấn khích hay sự quá vui sướng, đó là trạng thái mà ta 
hay thốt lên “Ở/? một cách thản thốt. Khi một người thiền 
tập thành công và điều kỳ diệu xảy ra, thì người thiền rất 
phấn khích, đặc biệt là khi nửa lạ thường xuất hiện lần 
đầu tiên, tỏa sáng hơn cả mặt trời và đẹp không chịu nổi, 
hơn tất cả mọi nét đẹp các bông hoa!. Vì lẽ đó, tâm mừng 
reo lên “Ô/”, điều đó thường xảy ra với bất cứ ai. Không 
may là, khi tâm người tu bị phấn khích và hân hoan như 
vậy, nữmniffa lại biến mắt, và phải mắt một thời gian lâu mới 
quay lại. (Tâm động, tâm còn xúc động, øzira biễn mất). 
Để tránh điều không may này, người tu nên ghi nhớ hình 
ảnh hồ nước tĩnh lặng trong ví dụ nổi tiếng của thiền sư 
Ajahn Chah mà tôi đã có dịp mô tả chỉ tiết trong Chương 7. 


Trong ví dụ này, hồ nước trong rừng tượng trưng cho cái 
tâm, và người tu ngôi bên cạnh hồ tượng trưng cho sự chánh 
niệm. Khi sự chánh niệm là tĩnh tại, không động thì những 
con thú rừng, tượng trưng cho hơi thở đẹp và niềm hý-lạc, 
sẽ bước ra khỏi rừng, xuất hiện thản nhiên bên cạnh sự 
chánh niệm đang ngồi bên hồ. Sự chánh niệm phải thực sự 
nh lặng. Nếu làm được vậy, sau khi hơi thở đẹp và niềm 
hỷ-lạc đã làm xong việc của nó trong tâm, thì cái nmif1a 
đẹp và nhút nhát sẽ từ từ hòa vào cuộc chơi trong tâm. 
(Giống như những con thú từ từ bước ra dạo chơi, uống 
nước, tắm táp ngay sát bên người thiền tĩnh lặng, bất động). 
Nhưng nếu z4 cảm nhận được “người biết” [tức tâm] 
đang phẫn khích và “Ô/”, thì nó sẽ biến mất ngay, rất lâu 
mới hiển hiện trở lại. (Giống như một con thú rừng nhút 
nhát chỉ cần nhìn thấy ánh mắt người thiền động đậy hay 


Thiên sư Ajahn Brahm * 309 


thích thú nhìn nó, nó sẽ lập tức chạy biên ngay vào rừng, và 
lâu lăm sau này nó mới dám trở lại bờ hô.) 


Vì vậy, bài học ở đây là, khi có một nửnia đẹp đẽ và 
mạnh mẽ xuất hiện, hãy quan sát nó bằng một sự tĩnh tại 
của ngài Ajahn Chah, ngồi yên và tuyệt đối bất động bên hồ 
nước trong rừng. Rồi người thiền cứ ngồi quan sát cái 
nữnïfía lạ thường và kỳ diệu đó, và cứ thụ hưởng trong tâm 
càng lâu càng tốt, cho đến khi nó đã sẵn sàng mang người 
thiền tiễn vào tầng thiền định jhãna. 


Tiến Vào Tầng Thiền Định JZna 


"Khi mua đã n định và chiếu sáng rạng ngời, thì 
người thiền đang đứng ngay công bước vào tầng thiền định 
jhãna. Bạn nên tu tập bản thân kiên nhân chờ đợi ngay 
ngưỡng cửa này, duy trì sự tĩnh tại và sự vô-vi cho đến khi 
những nguyên nhân hoặc điều kiện [nhân hoặc duyên] chín 
muổi cho việc chuyển hóa vào /hZna. Ngay giai đoạn quan 
trọng này, nhiều thiền sinh vẫn còn phạm sai lầm, họ làm 
nhiễu tiến trình băng cách “lén nhìn” phần rìa của nửa. 
(Nguyên lý nghiêm ngặt là phải tập trung sự quan sát vào 
phần tâm-điểm của nữni#ra!). Tại sao có chuyện này? 


Tại vì: khi ma đã sáng tỏ và ồn định, người fu có thể 
tò mò muốn nhìn quanh xem hình hài dáng vẻ của nó ra sao. 
Tròn hay bầu dục?. Xung quanh có rõ rệt hay khó tả?. Nó to 
hay nhỏ?. Nhưng ngay khi người tu vừa rời khỏi tâm-điểm 
nữnifa và nhìn xung quanh thì sự chánh niệm mất ngay Sự 


310 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


hợp-nhất của tâm [ứâm nhất điểm]. (Giống như bạn vừa nhìn 
qua cái mõ hay đầu của con chim, thì bạn đã không còn 
nhắm vào một tiêu-điểm là con mắt của chim, như trong ví 
dụ ở Chương trước.) 


Cái phần ngoài tâm điểm [của mửnirz] là thuộc về sự đối 
đãi nhị nguyên, bạn còn “nghĩ” về bên trong-bên ngoài. Và 
đối đãi nhị nguyên là ngược lại với sự nhất-điểm của tâm 
[tâm nhất điểm]. Nếu người tu nhìn ra phần ngoài rìa của 
nữa, thì nữmiffa sẽ Dị dao động ngay, và nó có thể biến 
mất lập tức. (Tâm động vì nhìn ra ngoài, nên không còn sự 
hợp-nhất; do vậy ø0mira động theo, nên biến mất). "Người 
tu phải luôn luôn và luôn luôn tập trung sự chánh niệm vảo 
ngay giữa tâm-điểm của nimifa, không dính đến phần rìa, 
cho đến khi nào sự nhận thức về đối đãi trong-ngoài biến 
mất, trở thành sự bất nhị của một cái tâm nhất-điểm. 


Tương tự vậy, khi người tu cố gắng mở rộng hoặc thu 
hẹp mửmifra, thì người tu đã cũng đang làm mất đi tâm nhất- 
điểm. Phóng lớn hay thu nhỏ mi liên quan đến khái 
niệm kích cỡ, và liên quan đến sự để ý đến phần rìa của 
nimifa và khoảng trống bên ngoài rìa của nó. Như vậy thì 
người tu lại rơi vào cái bẫy của so sánh nhị nguyên, và mất 
đi trạng thái nhất-điểm của tâm. Việc cố mở rộng hay thu 
hẹp „ma là hành vị không lợi lạc. 


Vì vậy, khi mửnirra Ôn định và sáng tỏ, bạn cần phải kiên 
nhấn. Đừng động. Người tu đang xây dựng những yếu tố 
của /Zna, như yếu tố hý-lạc và tâm-nhất-điểm. Khi những 


Thiên sư Ajahn Brahm °* 311 


yếu tô này được xây dựng đủ mạnh, chúng sẽ tự động 
chuyên hóa tâm vào trạng thái tầng thiền định /hãna. 


Một đoạn trong các bài kinh rất thường được trích dẫn 
để diễn tả về cái tâm lúc này. Nhưng thực ra nó cũng 
thường được trích dẫn để diễn tả chung chung về sự tổn tại 
của cái “chân-tâm”. Đoạn này nằm trong 7ăng Chỉ Bộ Kinh 
(Angutara Nikaya).” 


"Này các Tỳ kheo, tâm này là sáng tỏ, nhưng nó bị 
làm hư hỏng bởi những ô nhiễm ngẫu nhiên từ bên 
ngoài. Một kẻ phàm phu không được chỉ dạy không 
hiểu được điều này đúng như nó là. Vì vậy, đối với 
người ấy, không có sự tu dưỡng tâm. 


"Này các Tỳ kheo, tâm này là sáng tỏ, nhưng nó 
không bị dính những ô nhiễm ngẫu nhiên từ bên 
ngoài. Một thành đệ tứ được chỉ dạy hiểu được điều 
này đúng như nó là. Vì vậy, đối với người ấy, có sự tu 
dưỡng tám." (AN I,6,1-2) 


Ở giai đoạn hơi thở đẹp và nữnifra ôn định, nữmifra rất là 
chiếu sáng và sáng tỏ một cách tuyệt vời. Và ziirfa, như đã 
giải thích trước, là hình ảnh của tâm. Khi người tu trải 
nghiệm một z4 như vậy, thì người tu nhận thức được 
nó chính là cái tâm sáng tỏ (chiếu sáng) như đã được miêu 


?8 [Ở đây, tôi trích từ bản dịch Tăng Chi Bộ Kinh của đại trưởng lão 
Nyanaponika và ngài Bhikkhu Bodhi (Nxb Walnut Creek, CA: Altamira 
Press, 1999), trang 36.] 


312 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


tả bởi Phật trong đoạn kinh nói trên của 7ðng Chỉ Bộ Kinh. 
Tâm là sáng tỏ và chiếu sáng bởi vì nó đã không còn bị dính 
những “ô nhiễm từ bên ngoài”, tức là năm chướng ngại. 
Vậy thì người tu hiểu được nửa này—chính là cái tâm 
sáng tỏ không còn dính năm chướng ngại—là ngưỡng cửa 
tiến vào tầng thiền định /;Zna, và như vậy người tu hiểu 
được sự “phát triển tâm” hay “tu thiền” có nghĩa là gì. 


Khi nữmiza chiếu sáng và ồn định, năng lượng của nó 
tăng tích sau từng khoảng khắc. Giống như sự thanh bình cứ 
tích tăng dần lên sau từng giây khắc, thanh bình trên thanh 
bình, bình an hơn và bình an hơn, cho đến khi sự bình an trở 
thành lớn lao!. Khi sự bình-an trở thành lớn lao, sự hỷ-lạc 
cũng lớn lao, và øira càng tăng sự sáng tỏ. "Nếu người 
tu giữ được sự nhất-điểm của tâm bằng cách chú tâm vào 
ngay tâm-điểm của nimita, thì năng lượng sẽ đạt đến mức 
độ “đỉnh đích” của nó. Người tu sẽ cảm giác như thể cái 
“người biết) đã bị cuỗn hút vào trong nửnifra, người tu đang 
chìm vào niềm hạnh phúc huy hoàng nhất. Nói cách khác, 
người tu cảm giác zmifa đến gần cho đến khi nó bao trùm 
lấy “người biếf?, như nuốt chửng “người biết” vào trong 
niềm ngây ngất mênh mông như vũ trụ. 1c đó, người fu 
đang tiến vào tầng thiên định jhãna!. 


Jdhãng Yo-Yo 
Một số trường hợp khác xảy ra với các thiền sinh chưa 


kinh nghiệm. Khi họ chìm đắm vào một nữmifa, họ lập tức 
bị đội ra lại ra ngoài. Tôi thường gọi đây là dạng “tầng thiền 


Thiên sư Ajahn Brahm * 313 


vô-yô”, đặt tên theo con yô-yô trò chơi của trẻ con. Nó 
không phải là tầng thiền định thực sự bởi vì nó không có 
mặt đủ lâu, mặc dù nó rất gần kề. Kẻ thù chính ở đây, theo 
sự nhận định của tôi, chính là sự phẩn-khích, nó gây cho sự 
chánh niệm dội ngược ra khỏi /hzna. Phản ứng như vậy 
cũng là lẽ thường khi người tu đang chìm đắm vào nữnirra, 
bởi vì người ấy bắt gặp một niềm hý-lạc quá lớn lao khác xa 
những gì mình có thể tưởng tượng được. Bạn có thể có 
những sự khoái lạc lớn nhất trong đời sống bình thường, ví 
dụ như đỉnh cao nhất của sự thành đạt, quán quân của thế 
giới, hoặc khoái lạc của tính dục, nhưng bây giờ bạn biết 
những thứ đỉnh cao đó cũng không thể nào so sánh được với 
thứ khoái lạc ngây ngất của trạng thái tầng thiền định /hãna. 
Ngay cả sau khi rơi vào tầng thiền yô-yô không-ôn-định 
này, một người tu thường mừng rỡ đến rơi nước mắt, những 
giọt nước mắt của niềm hạnh phúc tuyệt diệu, và cảm nhận 
đó sẽ còn mãi trong suốt cuộc đời của họ. Điều này là dễ 
hiểu đối với những thiền sinh mới lần đầu trải nghiệm tầng 
thiền yô-yô. Sau cùng, cần phải tu tập nhiều hơn nữa để có 
thể nắm giữ và duy trì niềm hạnh phúc lớn lao đó. Và cũng 
cần phải có được thêm nhiều trí tuệ để buông-bỏ niềm phắn- 
khích (nguyên nhân làm động tâm), và rồi người tu có thể 
thực thụ chứng đắc được những phần thưởng tuyệt vời nhất 
của con đường tu tập tâm linh của mình. 

Thực ra, “tầng thiền yô-yô” là 99%, và chỉ còn một phần 
trăm nữa, và bạn đang đứng cận kề với sự chứng đắc tầng 
thiền định /»Zna, chỉ còn thiếu sót một chút, nên bị đội lại ở 
bước đầu cận-định. Và ngay cả như vậy, “tầng thiền yô-yô” 
cũng gần như là tầng thiền thực. Lúc này, người tu gặp được 


314 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


một niềm hạnh phúc (lạc) và niềm hân hoan (hỷ) rất lớn. Nó 
làm cho bạn cảm giác bay cao như khí cầu trong nhiều giờ, 
không còn để ý gì đến thế sự, và với rất nhiều năng lượng 
nên nó không thể làm bạn buồn ngủ, mà nó luôn tâm bạn 
tươi mới. Trải nghiệm này là cao tột và kỳ diệu nhất trong 
cuộc đời. Nó thay đổi bạn /ờ đây. 


Bằng cách tu tập thêm và suy xét khôn khéo về kinh 
nghiệm này, thì người tu có thể tiếp tục đắm chìm bản thân 
mình vào ømi1a, hoặc để mimifa bao trùm lấy mình, và 
không còn bị dội ra nữa. Nếu bạn nhảy vào /hãna và không 
còn bị “dội” ra nữa, thì bạn đã chứng đắc cảnh giới tầng 
thiền định /hãna. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 315 
Chương 11 


NHỮNG TRẠNG THÁI JH⁄4N⁄44 - (ID: 
CHÂN PHÚC VƯỢT TRÊN CHÂN PHÚC 
VƯỢT TRÊN CHÂN PHÚC... 


Những Đặc Điểm Chính 
Của Tất Cả Các Tầng Thiền Định (J#ãna) 


Ngay sau giây khắc tiến vào một tầng thiền định /hZna, 
người tu không còn sự điều khiến nữa. Người tu không còn 
ra lệnh, không còn chỉ thị, không còn ý chí, không còn điều 
khiến như bản năng vẫn luôn luôn làm vậy trong đời. Khi ý 
muốn kiểm soát đã biến mắt, thì cái “tôi muốn” toan tính 
hay giàn xếp tương lai nào đó cũng biến mất. Bởi vì khái 
niệm về thời gian cũng không còn trong trạng thái /hZna, 
cho nên câu hỏi phổ biến nhất xảy ra trong từng giây khắc 
của tâm trong suốt kiếp người “7ø sẽ làm gì tiếp?” cũng 
không thể khởi sinh. Người tu thậm chí không thể quyết 
định khi nào thoát ra khỏi trạng thái tầng thiền định.?? Đây 
là trạng thái tuyệt đối vắng mặt ý chí, và vắng mặt cả thứ 
phái sinh của nó là yếu tố thời gian; chính điều này tạo ra sự 
ồn định phi-thời-gian của những tầng thiền định /»Zna, và 


? Người thiền chỉ thoát ra khỏi trạng thái tầng thiền định jhãna vào một thời 
điểm nào đó, tức là sau một khoảng thời gian nào đó, mà người ấy đã định 
trước trong tâm trước khi nhập thiền. 


316 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


cho phép nó duy trì một khoảng thời gian của chân hạnh 
phúc, chẳng hạn trong nhiều giờ. 


Nhờ trạng thái nhất-điểm tuyệt vời của tâm và sự chú 
tâm cố định, người thiền không còn năng lực nhìn nhận khi 
đang ở trong /hzna. Sự hiểu biết thì dựa vào so sánh—về 
cái này với cái kia, đây với đó, lúc này lúc nọ, đài ngắn, tốt 
xấu... Nhưng trong trạng thái tầng thiền định /hãna. tất cả 
những gì bạn nhận thức được chỉ là một niềm chân phúc an 
lạc bao trùm, bất động, và bất nhị. Không còn yếu tố so 
sánh đối đãi nào nữa, nên không có chỗ để khởi sinh sự 
nhìn-nhận nào theo bất cứ kiểu gì. Ví dụ như câu đố lắp 
hình. Bạn nhìn một bức hình của một vật thể quen thuộc 
theo một góc nhìn lạ nào đó, bạn rất khó đoán ra đó là vật gì 
nếu không được nhìn theo những gốc đa chiều khác. Khi sự 
nhìn-nhận đã bị mất, sự hiểu biết thông thường cũng biến 
mất. Vì vậy, trong trạng thái /hZna, không những cảm nhận 
về thời gian không còn, mà sự hiểu biết về điều gì đang diễn 
ra cũng không còn. Trong đó, người tu thậm chí cũng không 
biết mình đang ở trong tầng thiền định nào. Tất cả những gì 
người tu biết được lúc này là niềm hạnh phúc rất lớn và kỳ 
diệu, bất biến đổi, và nó kéo dài trong một khoảng thời gian 
mà người tu không biết được. 


Mặc dù không còn sự hiểu biết trong trạng thái jhãna, 
nhưng người tu chắc chắc không phải đang ở trong trạng 
thái hôn mê. Sự tỉnh giác chánh niệm của người tu lúc này 
được gia tăng rất lớn đến một mức độ sắc bén không thể tả 
được. Người tu tỉnh giác một cách cực kỳ. Chỉ có sự chánh 
niệm là không động. Nó như đóng băng. Và sự tĩnh tại của 


Thiên sư Ajahn Brahm * 317 


sự chánh niệm siêu-mạnh, là sự hợp nhất hoàn hảo của sự 
tỉnh giác, giúp cho trạng thái tầng thiền định /hZna được trải 
nghiệm hoàn toàn khác với những gì người tu đã từng biết. 
Đây không phải là trạng thái vô thức hay bất tỉnh. Đây là 
thức bắt-nhị, là thức nhất-nguyên. Tất cả những gì nó biết là 
một thứ, và thứ đó là niềm hạnh phúc phi-thời-gian, niềm 
chân phúc bất động. 


Sau đó, khi người thiền đã thoát ra khỏi trạng thái /hãna, 
sự hợp nhất hoàn toàn đó của tâm (thức) lại tan ra. Rồi vì sự 
yêu dần đi của tâm nhất-điểm, sự nhìn-nhận lại khởi lên trở 
lại, và tâm lại có thê chuyền động trở lại. Tâm đã lấy lại chỗ 
trống cần có để rồi lại so sánh, hiểu biết, nhìn nhận như 
thường. Thức bình thường đã khởi đầu trở lại. 


Sau khi thoát ra khỏi trạng thái tầng thiền định, người 
thiền cần nên tu tập sự nhìn lại [suy xét lại, quán chiếu lại] 
những gì đã diễn ra trong tầng thiền định /#Z»ua. Những tầng 
thiền định là những sự kiện rất hùng mạnh nên chúng luôn 
để lại những ký ức không thể xóa nhòa trong bộ nhớ của 
người thiền. Nói đúng hơn, người thiền sẽ không bao giờ 
quên chúng cho đến cuối cuộc đời. Người thiền có thể hồi 
nhớ lại chúng một cách dễ dàng và hoàn hảo. Người thiền 
hiểu biết rõ rệt những chỉ tiết của những gì đã diễn ra trong 
trạng thái /hãna, và người thiền biết rõ đó là loại tầng thiền 
định /zãna nào. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là những đữ 
liệu thông tin có được từ việc suy xét lại một tâng thiên định 
jhãna sẽ tạo ra cơ sở cho trí tuệ mình sát, giúp dẫn dắt đến 
sự giác ngội. 


318 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Một đặc tính lạ có thể phân biệt được trạng thái /hãna 
với tất cả những trạng thái khác là trong trạng thái /hZna, tất 
cả năm giác quan đều hoàn toàn tắt bặt. Người thiền không 
còn thấy, nghe, ngửi, nếm, hay cảm giác chạm xúc nào nữa. 
Người thiền không còn nghe tiếng quạ kêu ngoài vườn hay 
tiếng ho của người đứng gần bên cạnh. Ngay cả có tiếng 
sắm nỗ vang trên đầu, người thiền cũng không nghe được 
nếu người đó đang ở trong trạng thái tầng thiền định /hãna. 
Nếu có ai đến vỗ vai, hay kéo dậy, hay xô ngã mình, thì 
người thiền cũng không hay biết nếu đang đăng nhập ở 
trong tầng thiền định 7/hZna. Tâm ở trong trạng thái jhãna 
cũng đã hoàn toàn tách hắn khỏi năm giác quan, và năm 
giác quan cũng không thể nào tiếp xúc với tâm lúc này.39 


Một Phật tử tại gia đã từng kể với tôi trong một dịp hoàn 
toàn tình cờ, về chuyện anh ta rơi vào trạng thái tầng thiền 
định jhãna khi đang thiền ở nhà. Vợ anh ta tưởng chồng 
mình đã chết, và gọi xe cứu thương. Anh ta được chở đến 
nhà thương trong tiếng còi hụ liên tục của xe cứu thương. 
Không thấy nhịp tim đập trên máy điện tâm đồ. Không thấy 
não hoạt động trên điện não đồ. Bác sĩ phải dùng máy thử 
rung tim để kích hoạt tim của anh ta. Ngay cả khi cơ thể anh 
ta giựt giãy lên xuống trên giường bệnh theo mỗi luỗồng điện 
chích vào, anh ta vẫn không cảm giác gì. Khi anh ta thoát ra 
khỏi tầng thiền định trong phòng cấp cứu, hoàn toàn khỏe 
mạnh, anh ta chẳng biết tại sao anh ta lại nằm trong nhà 


39 Trong thực tế, âm thanh có thể phá nhiễu trạng thái tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất Thiền), nhưng khi người thiền thực sự nhận thức âm thanh, thì lập tức 
người đó không còn ở trong trạng thái Nhất Thiền đó nữa. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 319 


thương, không hề biết gì về xe cấp cứu hay tiếng còi hụ, 
không hè biết gì về việc mình bị chích điện kích hoạt tim. 
Trong suốt thời gian dài anh ta nhập vào trạng thái thiền 
định 7/hãna, anh ta chỉ hoàn toàn tỉnh giác về niềm hạnh 
phúc của tầng thiền định mà thôi. Đây là một ví dụ rõ rệt 
nhất về sự thật là năm giác quan của người thiền hoàn toàn 
tắt bặt trong thời gian người ấy chứng nhập vào trạng thái 
tầng thiền định /hãna. 


m Tóm Tắt: 


Những Đặc Điểm Chính 
Của Tất Cả Các Tầng Thiền Định 


Bạn cần nên hiểu rõ rằng khi một người tu đang ở trong 
trạng thái một tầng thiền định, thì: 


1. Không còn khả năng có mặt ý nghĩ hay tư duy; 
Không còn tiến trình quyết định; 


Không còn nhận thức về thời gian; 


p9: j2 


Tâm thức là hợp nhất, bất nhị, không còn so sánh đối 
đãi cho nên cũng không còn sự hiểu biết thông 
thường; 

5. Người thiền rất rất tỉnh giác, nhưng chỉ biết về mỗi 
trạng thái hạnh phúc bất động của tầng thiền định; 


6. Năm giác quan đã hoàn toàn tắt bặt, và chỉ còn duy 


nhất giác quan thứ sáu còn hoạt động. Đó là tâm. 


320 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Đây là những đặc điểm chung của những tầng thiền định 
jhãna. Vì vậy, trong quá trình thiền định thâm sâu, nếu 
người thiền vẫn còn ý thức thắc mắc rằng “đây có phải là 
tầng thiền định /zzna hay không?”, thì chắc chăn đó không 
phải!. Nếu người tu đã thực sự chứng nhập vào trạng thái 
thiền định thì chắc chắc không còn sự suy nghĩ như vậy 
được. 


Những đặc điểm này chỉ được nhận biết khi người 
thiền đã /hoát ra khỏi tầng thiền định 7hzna, rồi dùng sự 
chánh niệm để xem xét lại [suy xét lại, quán chiếu lại] các 
tính chất của tầng thiền định j;zna, ngay sau khi tâm đã 
khởi động trở lại [cùng với những giác quan, hiểu biết, nhìn 
nhận, và sự nhận thức]. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 321 


Tầng Thiền Định Thứ Nhất 
(Nhất Thiên) 


Vitakka và Vicara [Tâm và Tứ] 


Tất cả các tầng thiền định là những trạng thái của niềm 
hạnh phúc bất động, hầu hết là vậy. Tuy nhiên, trong /hãna 
thứ nhất [Nhất Thiền] thì vẫn còn một số chuyển động có 
thể nhận thấy được. Tôi gọi những chuyên động này là sự 
“nhấp-nhá” của Nhất Thiền. Người thiền tỉnh giác về niềm 
chân phúc thật lớn lao và mạnh mẽ đến nỗi nó trấn áp hoàn 
toàn phần “tự ngã” vốn luôn tham muốn và luôn tạo tác đủ 
mọi thứ. Trong trạng thái tầng thiền định, người thiền giống 
như đang ở trong chế độ lái tự động đích thực, không còn 
“cảm nhận điều khiển” nữa. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc 
thực sự là quá ngon lành cho nên nó khởi tạo ra một ít hơi 
hướng của tham muốn, muốn nắm giữ [niềm hạnh phúc quá 
ngon lành đó]. Tâm nắm giữ niềm chân phúc đó một cách tự 
nhiên. Bởi vì niềm hạnh phúc kỳ diệu của trạng thái Nhất 
Thiền được tạo ra bằng sự buông bỏ, cho nên một chút tham 
chấp [nắm giữ] không cố ý như vậy cũng làm suy yếu niềm 
hạnh phúc. Rồi khi thấy niềm hạnh phúc bị gia giảm, tâm tự 
động buông bỏ ngay sự nắm giữ của mình, và niềm hạnh 
phúc lại tăng mạnh trở lại. Rồi tâm lại nắm giữ, như lẽ trên, 
và rồi lại buông bỏ. Cái chuyển động vi tế không cố ý này 
làm khởi sinh những cái “chớp-nhá” mà chúng ta thường 
gọi là vửaka (tầm) và vicara (tử) trong tầng thiền định thứ 
nhât. 


322 Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Tiến trình này có thể được nhận thức bằng một cách 
khác. Khi niềm hạnh phúc suy yếu do sự có sự nắm giữ vô 
tình, có vẻ như sự chánh niệm đã xê dịch khỏi khỏi yếu tố 
hạnh-phúc vậy. Khi nhận thấy điều đó, tâm tự động buông 
bỏ, và ngay khi đó sự chánh niệm được kéo về lại với yếu tố 
hạnh-phúc. Sự chuyển dịch tới lui này là cách diễn tả thứ 
hai về sự “chớp-nhá” nói trên. 


Sự chớp-nhá tới lui này được gọi là viakka và vicara. 
Hai thứ này là hai trong năm yếu tố của Nhất Thiền. Trước 
giờ thường được gọi là tầm và tứ (HV). Vizakka là chuyển 
động tự động về lại yếu tố hạnh-phúc; nó tìm (tầm) lại niềm 
hạnh phúc tròn đầy nguyên chất của Nhất Thiền. Còn 
Vicara là sự nắm giữ, tham chấp, hay “bu dính” (tứ) một 
cách vô tình vào niềm hạnh phúc kỳ diệu đó. (Kiểu như một 
anh chàng tìm (tầm) chọn được một người quen rất ưng ý, 
và sau đó anh ta cứ gặp gỡ. ở gần, bu dính, tình tứ (tứ) với 
người đó). 


Một số người sư thầy và học giả vẫn thường giảng giải 
À„ „3 


vifakka như là “ft tưởng khởi đâu” [tw tưởng áp dụng], và 
wicara như là “f tưởng duy tr?”. Trong nhiều sách vở khác, 
hai thứ này vẫn thường được gọi như những dạng ý nghĩ 
hay tư tưởng, nhưng chắc có lẽ họ muốn chỉ về một ý nghĩa 
nào đó của chữ “ý nghĩ” hay “tư tưởng” đó; chứ chắn chắn 
không phải là ý nghĩ hay tư tưởng nào cả. Bởi vì trong trạng 
thái tầng thiền định 7hZna tất tinh tế và thanh khiết như vậy 
thì không thể nào còn những thứ thô tế như ý nghĩ hay tư 
tưởng. Thực tế, sự suy nghĩ đã ngừng từ rất lâu trước khi 
người thiền chứng đắc [chứng nhập] vào một tầng thiền 


Thiên sư Ajahn Brahm * 323 


định. Trong tầng thiền định /hãna, vitakka và vicara đều là 
vô ngôn, nên không thể được coi là ý nghĩ. Vi/akka là sự 
chuyên động vô ngôn của tâm về lại yếu tố hạnh-phúc. Nó 
tìm (tầm) lại ngay niềm hạnh phúc, chỉ điểm niềm hạnh 
phúc. Wi/carz là sự chuyển động vô ngôn của tâm để nắm 
giữ (bu dính, duy trì) vào niềm hạnh phúc đó. Chỉ có bên 
ngoài trạng thái tầng thiền định /hZna thì những sự chuyển 
động đó của tâm thường tạo ra ý nghĩ, và nhiều lúc là lời 
nói. Nhưng bên trong trạng thái thiền định jhãna, virakka và 
wicara là rất tỉnh tế, không thể tạo ra bất kỳ ý nghĩ thô tế 
nào như vậy. Tất cả những gì viakka và vicara có thể làm là 
dịch chuyển sự chánh niệm về lại yếu tố hạnh-phúc và giữ 
[duy trì] sự chánh niệm ở đó. 


Sự Hợp Nhất Của Tâm 
(Ekaggafa) 


Yếu tố thứ ba của Nhất Thiền là sự hợp-nhất của tâm, 
cũng thường được gọi là trạng thái nhất-điểm (ekagga/đ) 
của tâm. 


(Trước nhất, định nghĩa “ekaggz/Z” là sự hợp-nhất của 
tâm vào một đối tượng duy nhất. Đó là trạng thái, là khả 
năng, là biểu hiện “tập trung vào đy nhát một đối tượng” 
của tâm. Nói cách khác, đó là trạng thái tâm chỉ hội tụ vào 
một nhất-điểm). 


324 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Sự hợp nhất [sự nhất-điểm] của tâm là khi sự chánh 
niệm chỉ tập trung một cách sắc bén vào một điểm [tiêu- 
điểm] duy nhất của sự hiện hữu. 


() Đó là sự nhắt-điểm về mặt không gian bởi vì nó chỉ 
nhìn thấy [nhận thức] một điểm-nguôồn duy nhất là yếu tố 
hạnh-phúc, cùng với một phạm vi nhỏ bao quanh niềm hạnh 
phúc được tạo ra bởi viakka (tầm) và vicara (tử) của tầng 
Nhất Thiên. 


(Ở đây, theo câu giải thích trên của thiền sư, bạn có thể 
hình dung như vầy. Có một cái khiêng. Tâm-điểm của nó 
như là điểm-nguồn hạnh phúc [hỷ-lạc] duy nhất của trạng 
thái Nhất Thiền mà tâm đang trải nghiệm. Nó rất là đẹp đẽ 
và lớn lao và kỳ diệu. Cho nên tâm vô tình khởi sinh sự 
[tham muốn] nắm giữ. Ngay khi nhận ra có sự nắm giữ: tức 
nhận ra tâm bị phân tán chút ít, hay sự chánh niệm bị xê 
dịch chút ít khỏi tâm-điểm niềm hỷ-lạc, và do vậy yếu tố 
hỷ-lạc bị giảm đi, thì chánh niệm lập tức buông bỏ sự năm 
giữ và tìm lại tâm-điểm hỷ-lạc. Wiakka (tầm) tìm lại tâm 
điểm, giống như sự đánh mạnh vào tâm-điểm chiếc khiêng, 
tạo tiếng kêu. Sau đó, vicara (tứ) nhận ra tâm-điểm, nó liền 
“bu dính” xung quanh tâm điểm để duy trì niềm hý-lạc đó, 
sự bu quanh đó giống như phạm vi tiếng ngân vang “bám 
quanh” tâm-điểm sau tiếng đánh ban đầu của wi/akka (tầm) 
vào tâm-điểm. 


Trên đây, ý thiền sư nói trạng thái tâm nhất-điểm là tâm 
chỉ tỉnh giác duy nhất vào yếu tố “hý-lạc” của tầng thiền 


Thiên sư Ajahn Brahm * 325 


định, và phần bám quanh tâm-điểm được tạo ra bởi sự 
“chớp nhá” của tầm và tứ, trong trường hợp Nhất Thiền.) 


(1) Đó là sự nhắt-điểm về mặt thời gian bởi vì nó chỉ 
nhìn thấy [nhận thức] được giây phút hiện tại một cách rõ 
ràng và rõ rệt, cho nên tất cả mọi ý niệm về thời gian đều 
biến mất hoàn toàn. 


(ii) Và đó là sự nhất-điểm về mặt hiện tượng bởi vì nó 
chỉ biết một đối tượng duy nhất —niềm hỷ-lạc: là đối tượng 
duy nhất của tâm vào lúc này— tâm hoàn toàn không còn 
biết đến thế giới của năm giác quan và sắc thân của người 
thiền. 


(1) Sự nhắt-điểm về mặt không gian như vậy tạo ra niềm 
trải nghiệm kỳ lạ của một thức nhất-nguyên và bắt-nhị chỉ 
có được trong trạng thái tầng thiền định /»Zna. Lúc này, 
người tu hoàn toàn tỉnh giác, nhưng chỉ còn biết đến một 
thứ duy nhất, từ một góc nhìn duy nhất, trong những giai 
đoạn phi thời gian. Thức hoản toàn tập trung vào một thứ 
đối tượng cho nên năng lực (căn) hiểu biết cũng bị “treo 
giò” trong thời gian đó. Chỉ sau khi [xả thiền] sự nhất-điểm 
bị phân tán, và người thiền đã thoát ra khỏi tầng thiền định, 
thì lúc đó người thiền mới có thể suy xét lại [quán chiếu lại] 
để nhận biết những đặc tính của tầng thiền định jhãna, và 
hiểu biết [trí tuệ] về tất cả những đặc tính và lẽ thật trong 
đó. 


(11) Sự nhất-điểm về mặt thời gian tạo ra sự ôn định đặc 
biệt của trạng thái Nhất Thiền, giúp cho nó kéo dài dễ dàng 


326 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


trong một quãng thời gian lâu. Khái niệm về thời gian thì 
dựa vào khái niệm những quãng thời gian: trước sau, từ quá 
khứ đến hiện tại, hay từ hiện tại đến tương lai, hay từ quá 
khứ đến tương lai (trước, bây giờ, sau: những khái niệm so 
sánh thời gian). Nhưng khi tất cả những gì bạn nhận thức 
được trong trạng thái tầng thiền định j;Zna chỉ toàn là 
những khoảng khắc của hiện-tại [khoảng khắc bây-giờ] thì ở 
đó không còn chỗ cho sự đo lường hay so sánh thời gian. 
Tất cả những quãng thời gian đều bị đóng băng. Thay vào 
đó là sự nhận thức về sự phi thời gian, sự bất động. Không 
còn yếu tô thời gian, không còn sự chuyền động. 


(11) Sự nhất-điểm về mặt hiện tượng tạo ra những chuỗi 
kỳ diệu của hạnh phúc chồng lên hạnh phúc, và nó là bất 
biến, không bị biến đổi trong suốt thời gian người thiền 
đang chứng nhập trong tầng thiền định. Điều này làm cho 
Nhất Thiền trở thành một cảnh giới [cõi] đầy an lạc. 


Về mặt kinh điển hàn lâm, thuật ngữ “ekagga/ã” trong 
tiếng Pali là một từ ghép, có nghĩa là “sự øJár-đinh”. Âm 
tiết giữa “agga” [Phạn: agra] chỉ về đỉnh cao của một ngọn 
núi, đỉnh cao của một trải nghiệm, hoặc thậm chí là thủ đô 
của một xứ sở [cùng chữ Agrz là thủ đô của đế chế Moghul 
cô ở Ân Độ]. Như vậy, “ekaggafa” không chỉ có nghĩa là sự 
nhất-điểm, mà là tính chuyên-nhất của sự tập trung vào một 
thứ gì tuyệt đỉnh và tuyệt vời. Cái đỉnh cao tuyệt vời, cũng 
chính là tiêu điểm của yếu tố nhất-điểm (ekaggarä) của 
Nhất Thiền, chính là niềm chân-phúc tuyệt đỉnh của yếu tố 
hỷ-lạc (pii-sukkha). 


Thiên sư Ajahn Brahm * 327 


Hý-Lạc 
(Pin-Sukha) 


Thực vậy, hai yêu tố cuối cùng của Nhất Thiền là niềm 
hoan hỷ (pz) và hạnh phúc (skh42), mà ở giai đoạn này tôi 
sẽ thảo luận về chúng như một yếu tố, bởi vì hai yếu tố này 
như một cặp gắn bó với nhau. 


[Thực tế, hai yếu tố này chỉ tách ly nhau ở tầng thiền 
định thứ ba, khi đó yếu tố hoan hỷ (hý) không còn, và chỉ 
còn lại một mình yếu tố hạnh phúc (lạc). Vì lẽ này, ch sau 
Tam Thiền thì người tu mới có thể tự thân trải nghiệm và 
nhận ra rằng cái gì (đanø) là yêu tố hạnh phúc (lạc), và cái 
gì (đã) từng là yếu tô hoan hỷ (hỷ) trước đó. Chúng ta sẽ nói 
rõ hơn trong phần Tam Thiên. ] 


Tuy nhiên, ngay lúc này ở Nhất Thiền, chúng ta chỉ tạm 
giảng giải hai yếu tổ này như một yếu tố, gọi tên chung là 
hỷ-lạc”!. 


Hai yếu tố này của Nhất Thiền là niềm chân phúc, là tiêu 
điểm của sự chánh niệm đang nhắm vào, và hai yếu tố này 
trở thành sự trải nghiệm chính [đặc điểm nồi bật] trong Nhất 
Thiền. Nói khác, hỷ-lạc là yếu tố chiếm ngự trong Nhất 


3! Tất cả niềm hạnh phúc, chân phúc, điệu phúc đều được gọi chung và dịch 
chung là “hạnh phúc”. Nhưng khi nói về niềm “hạnh phúc” của Nhất Thiền và 
Nhị Thiền thì nó bao gồm hai yếu tố hỷ-lạc (piy-sukkha). Nhưng niềm “hạnh 
phúc” của Tam Thiền thì chỉ có yếu tố lạc (su&kha). 


328 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thiền, nó chiếm ngự nhiều đến nỗi việc đầu tiên n8ười thiền 
vừa thoát ra khỏi trạng thái Nhất Thiền là họ nhận biết được 
nó ngay khi họ xem xét lại những gì diễn ra bên trong trạng 
thái Nhất Thiền. Những trường phái Phật giáo bí hiểm sau 
này, sau Phật giáo nguyên thủy của thời Đức Phật, thường 
bị choáng ngợp bởi tất cả những sự ngây ngất quá bao la, sự 
vô ngã, sự tĩnh tại, sự thăng hoa, sự tột cùng, và sự phi 
phàm tinh khiết... của trạng thái Nhất Thiền, nên họ đã lầm 
tưởng đó là “sự hợp nhất với thượng để”. Tuy nhiên, Đức 
Phật đã giảng giải rõ ràng rằng đây chỉ là một trạng thái 
hạnh phúc siêu thế, và còn những tầng hạnh phúc siêu thế 
hơn nữa. Theo đạo Phật về thiền định /hZnaz, người tu có thể 
trải nghiệm nhiều mức độ [tầng] khác nhau của niềm chân 
hạnh phúc siêu thế. Nhất Thiền mà chúng ta đang xem xét 
chỉ là tầng thứ nhất. Nhưng cho dù vậy, sự thật là sau khi 
người thiền thoát ra khỏi trạng thái Nhất Thiền, người ấy 
không thể nào cho rằng có thứ gì còn tuyệt vời hơn nữa so 
với niềm hạnh phúc của Nhất Thiền mà họ mới vừa trải 
nghiệm. Tuy nhiên...vẫn còn nhiều tầng tuyệt vời hơn nữa!. 


Mỗi tầng hạnh phúc siêu thế có “mùi vị” riêng của nó, 
một tính chất để phân biệt nó (với những tầng khác). Những 
tính chất khác nhau có thể được giải thích bằng những 
nguyên nhân khác nhau tạo ra niềm hạnh phúc. Cũng giống 
như sự nóng được tạo ra bởi mặt trời thì khác với nóng được 
tạo ra bởi lửa củi, khác với nhiệt nóng được tạo ra bởi lò 
than, niềm hạnh phúc được tích tạo (tiếp liệu) bởi những 
nguyên nhân khác nhau thì thể hiện những nét tính chất 
khác biệt nhau. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 329 


Nét khác biệt của yếu tố hỷ-lạc của Nhất Thiền là nó 
được tích tạo bởi sự tắt bặt hoàn toàn các hành vi thuộc năm 
giác quan. Khi năm giác quan đã bị tắt hết, kế cả những hơi 
hướng dư âm của năm giác quan biểu hiện bằng những ý 
nghĩ cũng tắt bặt luôn, thì người thiền đã tách khỏi thế giới 
của sắc thân và vật chất, tách ly khỏi cõi dục giới (kãma- 
loka), và tiễn vào thế gIới của cái tâm tính khiết, vào cõi sắc 
giới (rữpa-loka). Điều này xảy ra giỗng tựa như sự trút bỏ 
hết gánh nặng. Hoặc giống như kiểu thiền sư Ajahn Chah 
thường mô tả, ví dụ bạn bị quấn chặt dây thừng quanh cổ 
trong một thời gian lâu, lâu đến nỗi bạn...chăng còn nhớ đến 
sự khổ sở đó nữa; (giống như người phàm phu sống trong 
cõi dục gIới đầy tham, sân, si, và đau khổ nhưng không còn 
đề ý đến đó là những sự đau khổ). Rồi một ngày bỗng nhiên 
chỗ dây thừng đó được gỡ bỏ. Một sự nhẹ nhàng không thê 
nào tả được. Niềm hạnh phúc bất ngờ và vỡ òa có được từ 
sự trút bỏ cái gồng xiềng đó. Cũng giống như vậy, niềm 
hạnh phúc siêu phàm của trạng thái Nhất Thiền có được nhờ 
sự biến mắt hoàn toàn của những gánh nặng, sự biến mất 
hoản toàn những thứ bạn nhận lãnh trong thế gian, dục giới, 
phàm trần. Cái trí tuệ minh sát này thấy được: Nguồn gốc 
của niềm hạnh phúc siêu thế của Nhất Thiền chính là cơ sở 
cho sự hiểu biết thấu suốt về Bốn Chân Lý của Đức Phật về 
sự khổ [Tứ Điệu Đế]|. Đó là sự trút bỏ hết khổ, là sự chấm 
dứt khổ, và sự chấm dứt khổ chính là hạnh phúc. chính là 
Niếễt-bàn, an lạc. 


(Nếu không phải vậy thì theo bạn hạnh phúc hay an lạc 
nghĩa là gì?!). 


330 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


m Tóm Tắt: 
Những Đặc Điểm Của Tầng Nhất Thiên 


Tầng thiền định thứ nhất [Nhất Thiền] được phân biệt 
bởi năm yếu tố theo kinh điển; nhưng ở đây tôi đã quy gộp 
thành ba yếu tố, như sau đây: 


1.+2. Viakka-vicara: gọi là tầằm-tứ, được trải nghiệm 
như sự “chớp-nhá”, đó là sự chuyền động rất vi tế ra-vào 
tâm-điểm của yếu tố hạnh-phúc [hý-lạc]; 


3. Ekaggafä: sự hợp-nhất [sự nhất-điểm] của tâm được 
trải nghiệm bằng sự nhất nguyên, sự bất nhị, sự phi thời 
gian, và sự tĩnh tại; 


4.+5. Pữi-sukha: hỷ-lạc, được trải nghiệm bằng một 
niềm chân hạnh phúc siêu thế, vượt qua tất cả những 
hạnh phúc phàm trần, và được tích tạo bởi sự buông bỏ, 
sự dẹp bỏ, và sự vượt qua hoàn toàn thế giới năm giác 
quan, hoàn toàn vượt ra khỏi cõi dục gIới. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 331 


Tầng Thiền Định Thứ Hai 
(Nhị Thiên) 


Không Chế Vitakka và Vicara 


Khi tầng thiền thứ nhất càng thêm thâm sâu, thì những 
“chớp nhá” sẽ càng bớt đi, và niềm hạnh phúc (hỷ-lạc) càng 
thêm củng cố. Lúc này, người thiền đạt đến trạng thái ở đó 
wicara (tứ) vẫn đang bu bám quanh niềm hạnh phúc bằng 
một sự nắm giữ [tham chấp] ứinh rể nhất, nhưng sự nắm giữ 
vi tế như vậy không đủ để làm mất đi sự ôn định của yếu tố 
hý-lạc. Niềm hạnh phúc không bị giảm đi vì tác động của 
vicara, và bản thân sự chánh niệm cũng không hề (bị) xê 
dịch khỏi tâm-điểm nguồn hạnh phúc vì sự nắm giữ vi tế đó 
của wicara. Yêu tố hạnh phúc (hý-lạc) lúc này là guá mạnh 
nên vicara không thê phá nhiễu. Mặc dù vicara (tứ) vẫn còn 
hoạt động nhưng vi/akka (tầm) thì không còn, không còn bắt 
kỳ chuyển động nào về tâm-nguồn hỷ-lạc nữa. Không còn 
cái “chớp nhá” nữa. Đây là trạng thái 7/hãna [thuộc Nhất 
Thiền] được mô tả trong các bài kinh là trạng thái không 
còn yếu tố wi/akka (tầm) mà chỉ còn một phần nhỏ yếu tố 
vicara (tứ) (MN 128,31; AN VII,63). Trạng thái này rất 
cận kề tới tầng thiền định thứ hai (Nhị Thiền), nên nó cũng 
còn tiếp tục năm trong trạng thái Nhị Thiền sau đó. 


Khi niềm hạnh phúc (hỷ-lạc) mạnh hơn và rất vững vàng 
thì lúc đó không còn mục đích để vicara năm giữ nữa. (Nó 
“thấy? chắc ăn rồi). Ngay lúc này, tâm trở nên hoàn toàn tự 
tin, tự tin để buông bỏ một cách tuyệt đối sạch sành sanh. 
Bằng sự buông bỏ cuối cùng có được từ sự tự-tin bên-trong 


332 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


về sự ôn định của yếu tố hạnh-phúc, wicara biến mất và 
người thiền tiến vào tầng thiền định thứ hai [Nhị Thiền] một 
cách tốt lành. 


Yếu tố đầu tiên của tầng Nhị Thiền là “øvửakka” và 
“avicaärd”, nghĩa là: “không có vitakka và không có vicãrd” 
[phi tầm và phi tứ], theo ghi chép của các kinh điển. Về mặt 
trải nghiệm, điều này có nghĩa là không còn sự “chớp-nhá” 
trong tâm. 


Yếu tô thứ hai là “ajjhãnaHam sampasädanam”, có 
nghĩa là “niềm tự tin bên trong”, niềm tin nội tại. Về mặt 
trải nghiệm, điều này diễn tả sự hoàn toàn tin tưởng vào sự 
ồn định không phai biến của yếu tố hạnh phúc (hý-lạc), và 
sự ồn định đó chính là lý do wicara biến mất. 


Sự Nhất-Điểm Hoàn Hảo Của Tâm 


Yếu tố thứ ba, và cũng là yếu tô nổi bật nhất của Nhị 
Thiền, là “cefœso ekodibhãvam”: sự hợp-nhất [sự nhất- 
điểm] hoàn hảo của tâm. Khi không còn bắt kỳ sự chớp-nhá 
nào của tầm và tứ, tâm giống như một bản thạch không chút 
lay động, bất động hơn một hòn núi và vững chắc hơn kim 
cương. Mức độ hoàn hảo của sự tĩnh tại kiên cố là không 
thể tưởng được. Tâm an trụ vào niềm hạnh-phúc mà không 
hề có chút rung động. Điều này về sau cũng được coi là sự 
toàn thiện của một phẩm chất gọi là chánh-định (sa). 


Thiên sư Ajahn Brahm * 333 


Samadhi hay định là năng lực tĩnh tại một cách chủ tâm, 
và trong trạng thái của tầng thiền thứ hai này, sự chú tâm 
được duy trì trên đối tượng một cách cố định, không hề 
động một chút nào. Thậm chí không hề có một chút dao 
động siêu tinh tế nào. Người tu giống như được an trụ, cố 
định, đóng băng cứng, dính cứng vào một “lớp keo siêu- 
dính”, không thể lúc lắc hay rung động chút nào. Mọi động 
vọng của tâm đều chấm dứt. Trước giờ không có lúc nào 
tâm được tĩnh tại kiên cố hơn lúc nảy. Đó được gọi là sự 
“chánh định hoàn hảo”. Và sự siêu định này không chỉ trở 
thành yếu tố nổi bật của Nhị Thiền, mà nó cũng là yếu tố 
chính của những tầng thiền cao hơn tiếp theo. 


Niềm Hạnh Phúc Sinh Ra Từ Chánh Định Hoàn Hảo 
Và Sự Chấm Dứt Tất Cả Mọi Hành Vì Tạo Tác 


Chính sự hoàn thiện sưmađh¡ [chánh-định| đã mang lại 
cho yếu tố hạnh-phúc của tầng Nhị Thiền một mùi vị riêng 
của nó. Gánh nặng, động vọng, sự khổ sở vì những “chớp 
nhá” trong Nhất Thiền đến đây đã được dẹp bỏ hoàn toản. 
Mọi thứ đều đứng lặng một cách hoàn hảo, ngay cả cái 
“người biết” cũng đứng lặng. Sự tĩnh tại tuyệt đối như vậy 
đã vượt lên trên khổ đau sinh ra từ cái tâm còn động vọng, 
và từ đó mở ra một niềm hạnh phúc tuyệt luân được tích tạo 
(tiếp liệu) bởi trạng thái chánh định sưnzđ¡ tỉnh khiết. 


Trong các bài kinh, niềm hạnh phúc của tầng Nhị Thiền 
được gọi là “uiềm hạnh phúc sinh ra từ chánh định” 
(samad17a piti-sukha) (DN 9,11). Niềm hạnh phúc đó thậm 


334 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


chí ngây ngất hơn, khoái lạc hơn, lớn lao về mức độ và 
dung lượng hơn cả niềm hạnh phúc của Nhất Thiền “có 
được từ sự tách ly và vượt lên trên thế giới năm giác quan”. 
Người tu không thể nào tiên đoán về niềm hạnh phúc Nhị 
Thiền này. Nó thuộc về một thứ tự hoàn toàn riêng biệt. Sau 
khi chứng đắc thêm tầng Nhị Thiền, sau khi đã có được hai 
niềm “diệu phúc” siêu thế là tuyệt đỉnh tột cùng, người thiền 
có thê băn khoăn không biết có còn những mức độ [tầng] 
hạnh-phúc nào nữa ở phía trước hay không. 


Yếu tố nồi bật khác của tầng Nhị Thiền là tất cả mọi sự 
làm [hành vi tạo tác] đều ngừng lại, ngay cả những hành vi 
vô-tình tạo ra những chớp nhá (tầằm-tứ) trước đây cũng hoàn 
toàn biến mất. Cái “øgười làm” đã chết. Cái “ta làm” đã 
chết. Chỉ khi nào người tu chứng đắc trạng thái Nhị Thiền 
thì người ấy mới hiểu thấu được cái “øgười làm” hay cái 
“#4” nghĩa là gì —giống như con nòng nọc trước giờ chỉ 
sống trong nước, đến bây giờ nó mới hoàn toàn hiểu thấu 
“nước” nghĩa là gì, khi [môi trường] nước đã biến mất trong 
giai đoạn con nòng nọc biến thành con ếch. Và đó là lần đầu 
nó trải nghiệm sự sống trên đất không. 


Không phải chỉ có “øgưởi làm” biến mất mà chủ thê 
[bản thể] của danh tánh “cái 7” [bản ngã] cũng bị xóa số 
khỏi sự hiện hữu. Cái “2” dường như rõ rệt, chắc chắn và 
hằng hữu từ trước đến nay giờ đây trở thành một ảo ảnh, 
một ảo tưởng, chỉ là mộng tưởng. Người tu lúc này có thể 
hiểu thấu rõ về cái ý chí tự do xuất phát từ những đữ liệu từ 
những trải nghiệm thô tế (trong cõi dục giới mà chúng ta 
đang sống). Nhà triết học [ngài Sartre] đã cho rằng “có hiện 


Thiên sư Ajahn Brahm * 335 


hữu là có làm”, nhưng chắc hắn ông ta đã chưa bao giờ biết 
được trạng thái tầng thiền định Nhị Thiền, nơi mà “sự hiện 
hữu” không hề có “sự làm”. (Đó là sự sống không hành vi 
tạo tác, sự sống vô vi). Trạng thái những tầng thiền định 
jhãna là rất siêu thường, và chúng thách đó những hiểu biết 
và kinh nghiệm thông thường. Nhưng chúng là thực, còn 
thực hơn cải thể giới mà chúng ta đang sống!. 


m Tóm Tắt: 
Những Đặc Điểm Của Tầng Nhị Thiên 


Như vậy, tầng /hãna Nhị Thiền được phân biệt bằng năm 
đặc điểm. Ở đây, tôi gom lại như sau: 


1.+2. Avitakka-avicaära + ajjhaãnaftam sampasadanam: là 
sự không côn vitakka-avicara ( tâm-tứ) + niềm tự tin bên 
trong. Hai yếu tố này có được nhờ sự lặn mất những 
“chớp-nhá” (tầm-tứ) vốn có mặt từ trong Nhất Thiền. 
Việc khống chế được tầm-tứ là do tâm người thiền đã có 
đầy đủ sự tự-tin bên-trong về sự ổn định của yếu tố 
hạnh-phúc; 


3. Cefaso ekodibhavam: là sự hợp nhất hoàn hảo, sự 
nhất-điểm hoàn hảo của tâm nhờ có sự tự tin tuyệt đối 
vào niềm hạnh phúc. Yếu tố này thường được trải 
nghiệm bằng “sự tĩnh tại kiên cố như bàn thạch”, hay đó 
cũng được gọi là “sự /oản thiện của chánh định 
(samadlhi)”) 


336 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


4. Samadhja pii-sukha: niềm hạnh phúc sinh ra từ 
chánh định. Đây là đặc điểm nỗi bật của tầng Nhị Thiên. 
Niềm hạnh phúc siêu thế nảy được tạo ra từ sự chấm dứt 
tất cả mọi chuyển động của tâm; 

5. Sự Chấm Dứt Tất Cả Mọi Hành Vi Tạo Tác: Tình 
trạng này cũng được trải nghiệm giống hy hệt lần đầu 
trải nghiệm nó khi chứng đắc tầng Nhất Thiền. Đó là 
trạng thái mà cái “nøgưởi làm” [“cái fa”] đã hoàn toàn 


biên mât. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 337 


Tầng Thiền Định Thứ Ba 
(Tam Thiền) 


Sự tĩnh tại kiên cố của “người biết” [tâm] vẫn được duy 
trì, sự tĩnh tại của “cái được biết” [hình ảnh của tâm, 
nimira] càng thêm vững chắc và ổn định sâu sắc. Bạn nên 
nhớ rằng, trong trạng thái tầng thiền định jhãna, “cái được 
biế?” chính là hình ảnh của tâm, và tâm chính là “#gưởi 
biết”. Trước tiên “người biết” trở nên tĩnh tại, rồi đến Jin” 
ảnh của nó [cái được biết, nữmirra] cũng dần dần trở nên 
tĩnh tại. 


Trong hai tầng thiền định đầu tiên, hình ảnh này của tâm 
được nhận biết bằng niềm hạnh-phúc mà đến lúc này chúng 
ta vẫn còn gọi là yếu tố hỷ-lạc (pii-sukha). Tức là: niềm 
chân phúc ngất ngây của hai tầng thiền đầu tiên là bao gồm 
cả hai yếu tố hỷ và lạc, mà tôi đã gộp chung thành một yếu 
tố hý-lạc trước đây. Cho đến tầng thiền định thứ ba, hình 
ảnh của tâm đã chuyền biến lên một mức độ tĩnh lặng khác, 
thành một loại niềm hạnh-phúc khác. 


Yếu Tố “Hÿ” Biễn Mắt 


Trước khi đạt đến tầng Tam Thiền, tất cả các loại niềm 
hạnh-phúc đều có một yếu tố chung, mặc dù “mùi vị” của 
nó có thể khác nhau ở Nhất Thiền và Nhị Thiền do những 
nguyên nhân khác biệt tạo ra ở mỗi tầng khác nhau. Yếu tố 
chung đó là hỷ-lạc, là sự kết hợp của hai thứ hỷ và lạc (p/:- 
sukha). Bởi vì hai yếu tô này luôn luôn song hành, như một 


338 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


cặp vịt Xiêm chung thủy, chưa bao giờ rời nhau. Dường như 
khó mà tách rời chúng ra khỏi nhau. Chính sự dính-cặp này 
đã tạo nên một đặc điểm chung của hai tầng Nhất Thiền và 
Nhị Thiền cho đến lúc này. Nhưng đến lúc này, trong tầng 
thiền định thứ ba, yếu tố hỷ (p¿) biến mất, chỉ còn lại mỗi 
yêu tố lạc (sukha), và từ đây nó tiếp tục tạo ra những “mùi 
vị” niềm hạnh-phúc rất khác biệt hơn nữa. 


(Lý do hỷ biến mất là do tâm nhận thấy răng mặc dù hỷ 
góp phần cho tính chất chung là hý-lạc, nhưng yếu tô hỷ vẫn 
là một yếu tố thô tế và thấp kém hơn yếu tổ lạc.) 

Chỉ đến khi người tu chứng đắc được tầng Tam Thiên thì 
người ấy mới hiểu thấu được yếu tô “lạc” (sukha) đích thực 
là gì, và bằng sự suy lý người tu cũng hiểu thấu được yếu tố 
hý (piri) đã có trước đây nghĩa là gì. Niềm hoan hỷ (pi) 
trong tầng Nhị Thiền có vẻ là cao đỉnh nhất, là phấn khích 
nhất, hơn bất cứ niềm vui nào trên đời. Nhưng đến tầng 
Tam Thiền lúc này, nó trở thành phần thứ yếu so với yếu tố 
lạc (sukha) trong trạng thái chân phúc. Sukhz (lạc) là tỉnh tế 
hơn, vi tế hơn, thanh khiết hơn, và đáng chú tâm hơn. 


3 Thực vậy, tiến trình thiền giống như một tiến trình chọn lọc. Tâm dần dần 
chọn lọc những đối tượng vi tế hơn và thanh khiết hơn khi tiến lên tầng thiền 
định cao hơn. Theo tiến trình từ Nhất Thiền lên Tứ Thiền, tâm loại bỏ những 
đặc tính thô tế hơn của tầng thiền định theo thứ tự: tầm, tứ, hý, lạc. Cuối cùng 
ở Tứ Thiền, tâm chỉ còn hai yếu tố chiếm ngự là siêu-định và buông-xả tuyệt 
VỚI. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 339 


(Người tu hiểu thấu rằng niềm hoan hỷ dù ngây ngất đến 
đâu cũng chỉ là phần thô tế hơn yếu tô an lạc. Vì vậy, tâm 
hướng về yếu tố lạc, và tâm buông bỏ yếu tố hỷ.) 


Sự Chánh Niệm, Sự Hiểu Biết Rõ Ràng, 
& Sự Buông Xả là rất quan trọng! 


Đối với tất cả những tầng thiền định /;zãna, những trải 
nghiệm của chúng là gần như không thể nào mô tả được. 
Tầng thiền càng cao, càng thâm sâu, thì càng khó mà mô tả 
được. Những trạng thái này, và thứ ngôn ngữ của chúng, là 
quá cách xa khỏi thế giới sống của chúng ta. Nếu cố ráng 
lắm thì người tu cũng chỉ có thể tả rằng niềm hạnh phúc 
“sukha” (lạc) của tầng Tam Thiền là nhẹ bổng hơn, văng 
lặng hơn, và tĩnh lặng hơn. 


Theo như mô tả trong các bài kinh, yếu tố lạc (sukkha) ở 
tầng Tam Thiền này được đi kèm bởi những yếu tố chánh 
niệm (s2), Sự hiểu biết rõ ràng (sưpa-Janna), và sự buông 
xả (wpekkha). Mặc dù theo bài kinh Anupada Sưfia (MN 
111) thì những yếu tố này cũng có mặt trong /ấ/ cả các 
tầng thiền định. Trong truyền thống xưa nay, những tính 
chất này đã luôn được nhắn mạnh như là những đặc điểm 
nồi bật của tầng Tam Thiền. Lý do là để khắng định răng: 
trong tầng Tam Thiền thâm sâu này, người thiền đã trở nên 
() vô cùng chánh niệm (safi), (H) rất rõ ràng mình mẫn 


33 Bản dịch của HT. Thích Minh Châu tên là Kinh Bất Đoạn. 


340 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


trong sự hiểu biết (sampa-Janna), và (11) rất là tĩnh tại ltự 
tại] nên có thể quan sát mà không hệ động vọng: đây ý 
nghĩa căn gốc của tâm tính buông-xả (upekkhä). 


Vẫn “Tĩnh Tại Như Bàng Thạch” 
và “Người Làm Biến Mắt” 


Những yếu tố này đã có từ Nhị Thiền và tiếp tục được 
duy trì như là những đặc điểm của tầng Tam Thiền. Tầng 
thiền thứ ba này đạt đến sự chánh định hoàn hảo nhất, sự 
tĩnh tại kiên cố như bàn thạch, sự không còn cái “øgười 
làm” [cái “ta”], và sự tách ly hoàn toàn tuyệt đối khỏi thế 
giới của năm giác quan [dục giới]. 


Tam Thiền được phân biệt với Nhị Thiền ở chỗ tính chất 
của niềm hạnh phúc vốn đã thăng hoa lên một mức độ khác, 
và thể hiện bằng một “chủng loạt” hạnh-phúc [lạc] rất khác 
biệt. Rất nhiều chỗ trong rất nhiều bài kinh nguyên thủy đã 
ghi lại cách mà những bậc giác ngộ mô tả về trạng thái Tam 
Thiền; ví dụ họ đã mô tả tầng Tam Thiền là: “4ø #ø# vào 
niêm hạnh phúc, chánh niệm, chỉ quan sát” (DN 9,12); 
nghĩa là một trạng thái hạnh phúc, cộng với mức độ nổi bật 
của sự chánh niệm, và sự buông xả rất cao sâu. (Chỉ quan 
sát chứ không còn so sánh, đối đãi, thiên vị, hay nhận thức 
nảy nọ. Quan sát mọi sự một cách bình-tâm tuyệt đối. Đó là 
sự buông-xả hoàn hảo.) 


m Tóm Tắt: 


Thiên sư Ajahn Brahm °* 341 


Những Đặc Điểm Của Tầng Tam Thiền 


Như vậy, tầng /hZna Tam Thiền có những đặc điểm nỗi 
bật sau đây: 


1. Yếu tô lạc (sukha) đã tách ra khỏi yếu tố chung là hỷ- 
lạc trước đây. Yếu tố hỷ (pry) biến mất; 


2. Còn lại niềm chân-phúc lớn lao gồm có yếu tố lạc 
(sukha), nó biểu hiện cùng với ba phẩm chất khác là: (¡) 
chánh niệm rất thâm sâu (sz#). (ii) sự hiểu biết rất rõ 
ràng (sưmpa-7ann4a), và (11) sự buông xả ở mức độ rất 
cao sâu (upekkha): chỉ quan sát và tự tại. 


3. Vẫn duy trì (ï) sự tĩnh tại vững chắc như bàn thạch, và 
(ii) sự không còn “øgười làm” [cái “a”]. Thực tế hai yếu 


tô này đã có được từ tầng Nhị Thiền. 


342 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Tầng Thiền Định Thứ Tư 
(Tứ Thiền) 


Vì sự tĩnh tại của “người biế?” làm tĩnh lặng và làm an 
lạc “cái được biết”, cho nên niềm hạnh phúc kỳ hiệu (chân 
phúc) đã trở thành đặc tính trọng tâm của ba tầng thiền định 
đầu tiên. Nhưng tình trạng này đã bắt đầu thay đổi khi người 
tu tiễn vào tầng thiền định thứ tư. Chỉ đến lúc này tình trạng 
đó mới thay đổi một cách triệt để từ trong căn gốc. Yếu tố 
lạc (sukha) đã hoàn toàn biến mất trong tầng Tứ Thiền. Chỉ 
còn lại cái “øgười biết? tuyệt đỗi tĩnh tại đang đơn thuần 
nhìn ngắm sự tĩnh tại tuyệt đối. 


Từ cách nhìn của tầng thiền thứ tư, những yếu tố hạnh- 
phúc của những tầng thiền trước đó giống như là một sự 
chuyển-động [động vọng] còn sót lại của đối tượng của tâm, 
và một chút khó-khổ [dukkha] còn sót lại đang làm che mờ 
một cái gì đó lớn lao hơn và tuyệt vời hơn. Khi yếu tố hạnh 
phúc (lạc) lặn mắt, tất cả những gì còn lại là một sự bình-an 
sâu sắc: đây chính là đặc điểm nổi bật của Tứ Thiền. Hạnh 
phúc (lạc) không còn, sự bình an (an) chiếm ngự. Không có 
gì động ở đây, không có gì tỏa sáng. Chẳng còn có gì được 
trải nghiệm như hạnh-phúc hay khó-khổ nữa; không lạc 
cũng không khổ. Người thiền cảm thấy sự cân-bằng tuyệt 
vời ngay nơi chính tâm-điểm của tâm. Cũng giống ở ngay 
chính tâm-điểm của cơn lốc xoáy, không có gì cuốn, lốc, 
hay xoáy nữa. (Thông thường ở ngay giữa tâm-điểm của 
chỗ nước xoáy hay cơn lốc xoáy thì không có gì cả, chỉ có 
ngoài tâm-điểm thì mới bị khoấy động). Không có gì động 
ngay chính tâm điểm của con mắt của tâm. Có một sự cảm 


Thiên sư Ajahn Brahm °* 343 


nhận hoàn hảo ở đây: đó là sự hoàn hảo của sự tĩnh-tại và sự 
tỉnh-giác. Đức Phật mô tả trạng thái này là: “s /hanh lọc 
tinh khiết của chánh niệm, chỉ đơn thuần quan sáf” 
(upekkhaä safi parisuddhi=sự buông-xả chánh-niệm thanh- 
nh) (DN 9,13). 


Sự bình an [an] của Tứ Thiền không hề giống với bất cứ 
niềm bình an nào trên thế gian thế tục. Nó chỉ có thể được 
“biết” sau khi đã trải nghiệm qua ba tầng thiền định trước 
đó. Sự trải qua là cách duy nhất để sau đó có thể xác nhận 
rằng: sự bình-an của Tứ Thiền mới đích thực là sự bình-an 
bất động đích thực mà người thiền có thể cảm nhận được. 
Hơn nữa, Tứ Thiền là trạng thái rất rất vô cùng tĩnh-tại và 
tịch-tịnh nên người thiền có thể an trú trên cao nguyên bàn 
thạch đó trong nhiều giờ liền. Dường như không có chuyện 
một người thiền chứng nhập và trải nghiệm trạng thái Tứ 
Thiền chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. 


Cả hai yếu tố hỷ và lạc đã không còn trong Tứ Thiền, tất 
cả những gì còn lại là sự £uyệt mỹ của bình-an: trải nghiệm 
đó là khoái lạc cao ngất nhất, tuyệt vời vô cùng nhất. Người 
thiền sẽ nhận biết mức độ đó ngay khi xem xét lại [quán 
chiếu lại] sau khi thoát ra khỏi Tứ Thiền. Niềm bình-an 
hoàn mãn của Tứ Thiền được coi như là niềm chân phúc 
cao nhất, tuyệt đỉnh nhất, trong tất cả và cho đến lúc nảy. 
Nó là niềm chân phúc không có niềm chân phúc nào cao 
hơn nữa!. Ở đây không phải là đang biểu diễn ngôn từ, cũng 
không phải đang cố tỏ ra thông thái và huyền bí. Nó đúng là 
vậy, niềm chân-phúc đó có thể được mô tả nhiều hơn, nhiều 
hơn như vậy. 


344 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


m Tóm Tắt: 
Những Đặc Điểm Của Tầng Thiền Thứ Tư 


Như vậy, tầng /hZna Tứ Thiền có những đặc điểm nổi 
bật sau đây: 


I. Yếu tố hạnh phúc (lạc) đã biến mất. (Vì niềm sung 
sướng hạnh-phúc vẫn còn thô tế hơn sự bình-an hoàn 
hảo); 

2. Sự nhận thức về một sự bình an-hoàn hảo. Sự nhận 
thức này chỉ có thể “biết” được sau khi đã trải nghiệm 
[so sánh] qua ba tầng thiền định trước đó; 

3. Vẫn duy trì (¡) sự tĩnh-tại vững chắc như bàn thạch, và 
(i) sự không còn cái “#øgưởi làm” [cái “a”]. Thực tế, 
đặc điểm này đã có được từ tầng Nhị Thiền và Tam 
Thiền; 


4. Sự cách biệt hoàn toàn khỏi thế giới của năm giác 


quan và sắc thân của người thiên. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 345 


Những Ví Dụ Của Đức Phật 
về Bốn Tầng Thiền Định 


Đức Phật thường mô tả về những trải nghiệm trong các 
tầng thiền định /»Zna bằng những ví dụ rất hay, rất xúc tích, 
rất gợi tả (ví dụ: MN 39,15-18; 77,25-28). 


Trước khi giải thích những ví dụ đó, chúng ta hãy dừng 
lại và làm rõ ý nghĩa của chữ “kaya”, một chữ Phật đã dùng 
trong tất cả các ví dụ đó. Chữ “kãya” có cùng nghĩa là 
“thân” trong tiếng Việt và các ngôn ngữ khác. “Thân” có 
thể là thân thể [cơ thể, xác thân] của người. Nhưng “thân” 
(kãya) cũng có nghĩa thân khác, không phải thuộc sắc thân, 
ví dụ như “(hán của các yếu tô thuộc tâm”, đó là “nãma- 
kãya”: danh-thân”!? (DN 15,20). 


Trong trạng thái các tầng thiền định, năm giác quan 
không còn hoạt động, điều này có nghĩa là cũng không còn 
trải nghiệm [cảm nhận] về sắc thân nữa. Người tu đã không 
còn dính líu và vượt trên mọi thứ thuộc về thân. Vì vậy, khi 
Đức Phật nói trong các ví dụ: “... đo vậy không còn bộ phận 
nào của toàn thân [“kãya”J mà không được thắm nhuần 
bởi niềm hạnh phúc (...)”, thì đoạn văn này nên được hiểu 
như là: “... do vậy không còn bộ phận nào của toàn thân 
thuộc tâm [tức danh-thân] mà không được thắm nhuần bởi 
niêm hạnh phúc (...)” (MN 39.16). Chính chỗ này tất 


3 Một “con người” bao gồm hai phần vật chất (sắc) và tâm linh (danh). Danh- 
thân là phần các yêu tố thuộc tâm; còn sắc-thân thuộc về thân thể, bao gồm 
các yếu tố vật chất thuộc thân. 


346 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thường bị hiểu lầm là nói về sắc thân, nhưng thực sự Phật 
đang chỉ về danh-thân. 


° Đức Phật ví trạng thái Nhất Thiền như một cục đất sét 
[dùng làm cục xà bông] với một độ âm-ướt vừa phải, không 
quá khô, không quá ướt. Cục đất sét tượng trưng cho cái 
tâm hợp-nhất [tâm nhất-điểm], trong đó sự chánh niệm 
không [chưa] thắm thấu hết hoàn toàn, mà vẫn còn một chút 
ít chỗ cho những “chớp-nhá” [tầằm-tứ] xảy ra mà ta đã giải 
thích trước đây. Độ âm-ướt tượng trưng cho yếu tố hạnh 
phúc [hý-lạc] được tạo ra từ sự cách ly hoàn toàn khỏi thế 
giới của năm giác quan. Độ âm-ướt hoàn toàn thấm đẫm 
trong cục đất sét diễn tả niềm hạnh phúc đang thấm nhuần 
vào cái không gian và khoảng thời gian của sự trải nghiệm 
này của tâm. Điều này sau đó được nhận thức như là niềm 
chân-phúc tiếp nối chân-phúc, chân-phúc chồng lên chân- 
phúc, liên tục, không gián đoạn. Độ ẩm-ướt đó không dư 
thừa, và vì vậy không rỉ chảy ra ngoài, điều này diễn tả 
trạng thái yếu tô hạnh phúc luôn luôn được chứa trong cái 
không gian được tạo ra bởi tầm-tứ (viakka-vicara), không 
bao giờ rỉ thoát khỏi cái không-gian-của-tâm ra thế giới năm 
giác quan bên ngoài, trong suốt thời gian người thiền còn 
đang ở trong trạng thái tầng Nhất Thiền. 


- Tầng thiền định thứ hai, Nhị Thiền, thì được ví như 
một hồ nước kín, không có cửa nào cho nước bên ngoải 
chảy vào, ngoại trừ có một luồng suối mát lạnh chảy ngầm 
vào bên dưới mặt hồ. Hồ nước tượng trưng cho tâm. Sự 
hoàn toàn tắt bặt các lỗi không cho nước bên ngoài chảy vào 
tượng trưng cho sự cách ly hoàn toàn của tâm khỏi tất cả 


Thiên sư Ajahn Brahm * 341 


những tác động từ bên ngoài. Thậm chí, ngay cả cái “#gười 
làm” [cái “fa”] cũng không thể thâm nhập vào tâm trong 
trạng thái Nhị Thiền này. Sự đóng kín không tiếp cận bên 
ngoài của hồ nước là nguyên nhân tạo ra một mặt hồ tĩnh 
lặng: đó là sự tĩnh-tại như bàn thạch của tầng Nhị Thiền. 
Dòng suối ngầm cung cấp dòng nước mát lạnh bên dưới 
tượng trưng cho sự tự-n bên-trong (4j/hãnafẦam 
sampasãdanzm) về sự ôn định của yêu tố hạnh phúc của 
tầng Nhị Thiền. Chính sự tự-tin bên-trong này đã tạo nên 
một sự buông-bỏ hoàn toàn; sự buông-bỏ hoàn toàn làm mát 
dịu tâm, làm cho nó trở nên tĩnh tại và không còn một 
chuyền động nào. (Tâm tĩnh lặng hoàn toàn, như mặt hồ 
không một chút bị lay động bởi gió nước bên ngoài). Sự mát 
dịu bên trong tượng trưng cho chính niềm hạnh-phúc của 
tầng thiền được tạo ra bởi mức độ chánh-định thâm sâu 
(sưmadhi), tức là nhờ mức độ tĩnh-tại như bàn thạch của 
tâm. Niềm hạnh phúc này thấm đẫm toàn bộ sự trải nghiệm 
của tâm, và nó bất biến đổi trong suốt thời gian đăng nhập 
trong tầng thiền định. 


° Tầng thiền thứ ba, Tam Thiền, được mô tả bằng ân dụ 
về một hoa sen đang vươn lên khỏi mặt nước mát dịu của 
một hồ sen. Hoa sen tượng trưng cho tâm trong trạng thái 
Tam Thiền. Nước có thể làm mát dịu những cánh hoa và lá 
sen, nhưng không bao giờ thấm vào hoa sen, bởi vì nước 
gặp hoa sen đều trơn tuột xuống. Sự mát dịu tượng trưng 
cho yếu tố hạnh-phúc “sukhz” (lạc), và sự ướt át tượng 
trưng cho yếu tố hoan-hỷ “pi/” (hỷ). Như vậy, cũng giống 
như một bông sen đang còn chìm trong nước, tâm được làm 
mát dịu bởi yếu tố lạc (sukha), nhưng không [không còn]| bị 


348 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thấm vào bởi yếu tố hỷ (pi) [nữa]. Cái tâm trong Tam 
Thiên chỉ trải nghiệm yếu tố lạc mà thôi. Trong Tam Thiên, 
tâm tiếp tục trải nghiệm sự tĩnh-tại [định] vững chắc như 
bàn thạch, không bao giờ động vọng ra ngoài; cũng giống 
như hoa sen, trong giai đoạn này, vẫn luôn luôn nằm chìm 
bên trong nước. Cũng giống như sự mát dịu của nước giúp 
cho hoa sen lớn lên, yếu tố hạnh-phúc (lạc) của Tam Thiền 
cũng duy trì vững chắc trong tâm. Lại nữa, chỉ có nước mát 
trong ví dụ là bao trùm hết hoa sen bằng sự mát dịu từ gốc 
đến ngọn hoa, niềm hạnh phúc độc đáo nhất quán của Tam 
Thiền cũng thấm đẫm toàn bộ sự trải nghiệm của tâm từ đầu 
đến cuối. 


- Tầng thiền thứ tư, Tứ Thiên, thì được ví dụ như một 
người được quấn kín từ đầu đến chân bằng vải trắng. Người 
tượng trưng cho tâm, còn vải màu trắng tượng trưng cho sự 
tinh khiết thanh tịnh của chánh-niệm (sa?) và sự buông-xả 
(upekkha): hai phẩm chất nồi bật của Tứ Thiền. Tâm trong 
tầng thiền thứ tư này là hoản toàn thanh khiết, trong sạch, 
vô nhiễm, không còn vết dơ, như tấm vải trắng sạch; nó 
tĩnh-tại tuyệt đối, và buông-xả tuyệt vời: chỉ đơn thuần và 
thuần túy quan sát một cách tinh khiết, không hề mảy may 
động vọng. Sự thanh khiết tuyệt đối của sự bình-an bao 
trùm hết toàn bộ cái “thân” của trải nghiệm này của tâm 
[danh-thân: m„zzna-kaya] từ đầu đến cuối, giống như cách 
tắm vải trắng bao trùm thân người từ đầu đến ngón chân. 


Đây là ý nghĩa của bốn ví dụ mà Đức Phật đã dùng để 
mô tả về những trạng thái và những đặc điểm của bốn tầng 
thiền định /hãna, theo như cách hiểu của tôi. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 349 


Tiến Chuyển Từ Tầng Thiền Định Này 
Qua Tầng Thiền Định Khác 


Như tôi đã giảng giải trước đây, khi đang ở trong trạng 
thái tầng thiền định /zZna, người thiền không thể nào 
chuyển động được. Người thiền không thể nào tạo tác một 
quyết định nào để tiễn từ tầng thiền này lên tầng thiền khác. 
Người thiền trong trạng thái tầng thiền định cũng không thể 
quyết định thoát ra khỏi nó vào lúc nào. Tất cả những sự 
điều khiến [ý hành] như vậy đều đã bị dẹp bỏ trong trạng 
thái các tầng thiền định. Hơn nữa, sự tĩnh lặng thâm sâu của 
chánh niệm trong trạng thái tầng thiền định cũng làm đóng 
băng tất cả mọi hành-vi và hiểu-biết của tâm đến mức độ 
người thiền không còn cảm nhận được sự trải nghiệm của 
mình là gì, khi đang ở trong trạng thái đó. Những đặc tính 
nổi bật của tầng thiền định jhZna chỉ có thể nhận biết được 
bởi người thiền sưu ki thoát ra khỏi trạng thái tầng thiền 
định /hãna và xem lại [suy xét lại, quán chiếu lại] về nó. 
Tóm lại, khi người thiền đang ở trong trạng thái tầng thiền 
định /hãna, thì người đó chẳng những không thể cử động, 
mà người đó cũng chăng biết gì về tầng thiền này hay tầng 
thiền kia, lấy đâu mà di chuyền từ tầng thiền này sang tầng 
thiền kia?. 


Hãy tưởng tượng một căn nhà có bốn phòng thông nhau 
với duy nhất một cửa chung. Kiểu như, bạn “đi” qua cửa nhà 
thì vào phòng thứ nhất. Bạn phải “đi” qua phòng thứ nhất để 
vào phòng thứ hai, “đi” qua phòng thứ hai mới vào được 


350 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


phòng thứ ba, và “đi` qua phòng thứ ba mới vào phòng thứ 
tư. Cho nên khi bạn muốn thoát ra khỏi nhà, bạn cũng phải 
làm ngược lại, tức là “đi” từ phòng thứ tư, qua thứ ba, qua 
thứ hai, rồi qua phòng số một để bước ra khỏi cửa nhà. Chỉ 
một cửa để vào và ra khỏi nhà. 


Bây giờ, giả sử nền nhà của bốn phòng là rất trơn tru, 
như bôi nhớt, đến nỗi bạn không thể đứng lấy đà ở bất cứ 
chỗ nào trong đó. Và giả sử bạn nhảy trượt vào, thay vì “đi'. 
Như vậy, bạn vào đến phòng nào thì dừng lại là tùy thuộc 
cái “trớn” vào của bạn. Nếu bạn lấy đà ít, thì khi bạn nhảy 
vào, bạn sẽ dừng lại ở phòng số một. Những nếu bạn lấy đà 
mạnh mẽ hơn, bạn có thê trượt thắng đến phòng số hai, hay 
thậm chí phòng số ba. Và tương tự, nếu bạn là một người 
luyện tập chuyên cần và có thể tạo ra sức đà khác thường, 
bạn có thê nhảy trượt thắng một mạch từ ngoài cửa vào đến 
luôn phòng số bốn. 


Ví dụ trên mô tả về cách chuyên-tiến từ tầng thiền định 
này sang tầng thiền định khác thực sự xảy ra như thế nào. 
Nói lại, khi đang ở trong trạng thái tầng thiền định /»Zna thì 
người thiền không thể điều khiển hay quyết định được gì 
nữa. Nếu người thiền tiến vào các tầng thiền bằng một sức 
đà nhỏ, thì người ấy dừng lại ở Nhất Thiền. Với sức đà lớn 
hơn, người ấy có thể tiễn thắng đến tầng Nhị Thiền, hay 
Tam Thiền. Và nếu có thêm sức đà mạnh mẽ, nĐØười thiền 
có thể tiễn thăng một lần vào đến Tứ Thiên luôn. Sức đà chỉ 
có thể được tạo từ bên ngoài, ở đó sự điều khiển và quyết 
định mới có thể thực hiện được. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 351 


Sức đà hay sức trớn ở đây tượng trưng cho mức độ 
“buông-bỏ”. Trước khi bạn có thê tiễn vào tầng thiền định 
jhãna, bạn cần phải tu tập sự buông-bỏ đến một mức độ nó 
trở thành một khuynh hướng [quán tính] không tự nguyện 
của tâm, trở thành khuynh hướng tự nhiên mạnh mẽ của 
tâm. Nếu người thiền tiến vào thiền định với một sức đà 
“buông-bở” còn ít, thì người ấy chỉ dừng lại ở Nhất Thiên. 
Với một sức đà tự động “buông-bở” lớn hơn, thì người đó 
có thể đạt thắng đến tầng Nhị Thiền, hay Tam Thiền. Với 
một sức đà “buông-bở” rất lớn, người ấy có thể nhảy thắng 
vào và chứng đắc luôn tầng Tứ Thiền thâm sâu. Tất cả đều 
phải tu tập và chuẩn bị từ bên ngoài. Vì một người không 
thể gia tăng sức đà khi đang ở bên trong trạng thái một tầng 
thiền định /hãna. 


Về thực hành, người tu có thể tu tập cái sức đà “buông- 
bở” bên ngoài [sau khi thoát ra khỏi] trạng thái tầng thiền 
định /»na bằng việc (ï) suy xét lại [quán chiếu lại] những 
trải nghiệm của niềm hạnh-phúc, và bằng việc (11) nhận ra 
được những trở ngại được gọi là những “ràng buộc” [dính 
mắc]. Nói rõ hơn là như vầy: 


(¡) Về thực tế, sau khi tâm nhận ra được niềm hạnh-phúc 
lớn lao của việc buông-bỏ, thì sức đà [quán tính| buông-bỏ 
càng tăng mạnh lên. Nhiều lúc trong đời tu, tôi đã dạy cái 
tâm bướng bĩnh cố hữu của mình bằng cách nghĩ: “Này, 
tâm! Nhìn kìa! Nhìn coi, mình đã có được thêm biết bao 
nhiêu niềm hạnh phúc vui sướng nhờ những lần buông-bỏ. 
Coi kỹ nghen, tâm. Đừng quên đó!?”. Làm như vậy, tâm sẽ 
nghiêng mạnh về khuynh hướng buông-bỏ. 


352 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


(1) Hoặc tâm cũng có thể nhận ra những trở-ngại cản trở 
cho việc thiền tập để đạt đến niềm hạnh-phúc sâu sắc hơn. 
Những trở-ngại đó chính là những mức độ khác nhau của sự 
dính-mắc. (Ví dụ, người tu có thể còn bị dính mắc những 
“gông cùm” tinh vi nhất như: “tự cao”, “bất an”... vốn nằm 
rất sâu trong tầng vô thức của tâm). Bằng việc suy xét lại 
trạng thái và đặc điểm tầng thiền định ngay trước đó, và sau 
khi tâm nhận ra được ai là những kẻ thù cản trở sự đạt đến 
mức độ hạnh phúc cao sâu hơn—|đó là những dính mắc 
(gông-cùm)|—thì khuynh hướng [quán tính, tập khí] 
“buông-bở” của tâm càng được bơm mạnh hơn bằng sức 
mạnh của trí tuệ. 


Một cách khác để hiểu cách thức người thiền chuyền từ 
tầng thiền định này sang tầng thiền định khác, đó là ví dụ về 
hoa sen ngàn cánh mở ra dưới ánh nắng mặt trời. Tầng thiền 
định thứ nhất có thể được so sánh với lớp cánh sen lụa là và 
thanh khiết nằm gần đến lõi sen. Khi lớp cánh sen này được 
mở ra bởi ánh nắng mặt trời, nó càng giúp tỏa ra hương 
thơm của lớp cánh sen bên trong nó. Tương tự vậy, trạng 
thái Nhất Thiền cũng thật thanh khiết và quý hiếm, và lúc 
nảy nó đã được làm ấm bằng sự chánh-niệm tĩnh lặng, nên 
nó có thể mở thêm cánh ra để cho thấy được một tầng Nhị 
Thiền nhiều hạnh phúc hơn nằm bên trong nó. Cứ như vậy, 
từng lớp cánh chồng kế tiếp nhau; lớp Nhị Thiền nằm trong 
lớp Nhất Thiền, lớp Tam Thiền nằm trong lớp Nhị Thiên, 
lớp Tứ Thiền nằm trong lớp Tam Thiền, như những lớp sep 
đan chồng kế tiếp nhau. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 353 


Khi một người đã thành thục và có nhiều kinh nghiệm về 
những tầng thiền định, người ấy có thể di chuyển từ tầng 
thiền định này sang tầng thiền định khác bằng cách dùng 
năng lực “adhithãng”. “Adhinhãna” có nghĩa là sự quyết 
định, sự định trước. Trong bối cảnh này, chữ “adhithãna” 
diễn tả cách thức lập trình tâm của người tu theo thiền Phật 
giáo. » Vào lúc bắt đầu, ngay khi vừa ngồi vào thiền, người 
thiền có thể lập chương trình cho tâm chứng nhập vào một 
tầng thiền định nào đó trong một khoảng thời gian định 
trước!. Dĩ nhiên, những việc này chỉ có thể thực hiện được 
bởi những thiền sinh thành thục hay những thiền sư thực thụ 
đã biết rành đích đến và đã thực sự quen thuộc với đường đi 
nước bước để tiễn vào các tầng thiền định. Việc này giống 
hệt cách những phi công thiết lập chế độ lái tự động cho 
máy bay, ngay sau khi đã hoàn thành những bước cất cánh. 


» Tuy nhiên, nhưng, ở đây không có sự “đi tắt” theo bất 
kỳ nghĩa nào. Ngay cả những thiền sư thành thục cũng phải 
“đi qua” lại những bước đường trước đó mình đã đi để đạt 
đến tầng thiền định mà mình đã định trước. Ví dụ, nếu một 
thiền sinh đã lập chương trình cho tâm chứng nhập vào Tam 
Thiền, người đó phải tuần tự “đi qua” các bước chứng đắc 
Nhất Thiền, Nhị Thiền như mình đã từng làm trước đó, rồi 
mới đạt đến được Tam Thiền. Những bước tuần tự “đi qua” 
đó có thể diễn ra chậm, nhanh, hay rất rất nhanh, tùy thuộc 
vào trình độ thành thục của người thiền. (Giống như: dù bạn 
có lẫy trớn siêu mạnh để có thể nhảy trượt vào căn phòng 
thứ ba thì cái chân trượt vào của bạn cũng phải “đi qua” các 
nền nhà của phòng một, phòng hai, như trong ví dụ trước 
đây.) 


354 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thiên sư Ajahn Brahm * 355 


Những Tầng Chứng Đắc Vô Sắc 


Trong ví dụ hoa sen ngàn cánh, chăng hạn có tám (8) lớp 
cánh trong-cùng gần sát vào lõi sen. Bốn (4) lớp cánh thuộc 
tám (8) lớp cánh này tượng trưng cho bốn (4) tầng thiền 
định sắc giới [jhãna]. Lớp thứ tám từ ngoài tính vào lõi sen 
là tầng Nhất Thiền, lớp thứ bảy là Nhị Thiền, lớp thứ sáu là 
Tam Thiền, và lớp thứ năm là Tứ Thiền. Bây giờ chúng ta 
có thể thắc mắc bốn lớp cánh sen còn lại tượng trưng cho 
những thứ gì. Vượt trên bốn tầng thiền định sắc giới [/hãna] 
còn có bốn tầng chứng đắc vô sắc. Điều đáng lưu ý ở đây 
là Đức Phật chưa bao giờ gọi những tầng chứng đắc vô sắc 
này là những “j»Zna”, theo như tất cả các bài kinh.35 Chỉ có 
trong những luận giảng được biên soạn sau thời Phật cả 
ngàn năm mới gọi chúng là bằng danh từ “ÿ;Z»a” (tầng 
thiền định). (Ở đây, chúng ta cũng nên gọi theo cách của 
Phật!). Bốn tầng chứng đắc vô sắc đó bao gồm: 


Cơ sở-tâm của không gian võ biên 
Cơ sở-tâm của thức vô biên 


Cơ sở-tâm của sự trồng không 


35 Chúng ta thường dịch “jhãna”= “tầng thiền định”; “trạng thái tầng thiền 
định”, và Đức Phật đã dùng chữ “Jjhãna” để gọi tên bốn tầng thiền định sắc 
giới. Tuy nhiên, những tầng chứng đắc vô sắc giới, mà trước đây cũng thường 
được dịch là những “tầng thiền định” (vô sắc), thì chưa bao giờ được Phật gọi 
là “jhãna”. Vì vậy, trong quyền sách này chúng ta dùng theo cách gọi của Phật 
là những “tầng chứng đắc vô sắc”. 


356 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Cơ sở-tâm của sự “không có nhận thức cũng không phải 


không có nhận thức”3 


(Quay lại ví dụ hoa sen ngàn cánh và 8§ lớp cánh trong 
cùng): Cũng giống như tầng jhzna Tứ Thiền thì nằm trong 
tầng jhana Tam Thiền, tầng chứng đắc vô sắc đầu tiên cũng 
nằm trong tầng Tứ Thiền; rồi tầng chứng đắc vô sắc thứ hai 
nằm trong tầng chứng đắc vô sắc thứ nhất, thứ ba nằm trong 
thứ hai, và thứ tư nằm trong thứ ba, giống như những lớp 
cánh sen. Như vậy, hệ quả là tất cả bốn tầng chứng đắc vô 
sắc giới đều kế thừa và sở hữu những đặc điểm sau đây từ 
những tầng thiền định [/hãna] sắc giới: 


I. Tâm cách-ly hoàn toàn khỏi thế giới của năm giác 
quan vả tất cả tri giác về sắc thân; 

2. Tâm vẫn duy trì sự tĩnh-lặng vững chắc như bàn 
thạch, không thê tạo tác ý nghĩ hay dự tính hay quyết 
định, trong một khoảng thời gian lâu; 


3. Sự hiểu biết bị đóng băng nên người thiền hầu như 
không còn cảm nhận gì về sự trải nghiệm của mình. 
Sự hiểu biết sẽ tái lập lại sau khi người thiền thoát ra 
khỏi tầng thiền định; 


3 Trước đây, bốn tầng chứng đắc vô sắc này thường được dịch là (HV): 
Không vô biên xứ 

Thức vô biên xứ 

Vô sở hữu xứ 


Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


Thiên sư Ajahn Brahm * 351 


4. Sự chánh niệm tỉnh khiết và sự buông xả tỉnh khiết 
của /;Zna Tứ Thiền vẫn duy trì như nền móng của 


mỗi tâng chứng đắc vô sắc giới. 


Giống như ba tầng sắc giới đầu tiên là Nhất Thiền, Nhị 
Thiền, Tam Thiền lấy những loại hạnh-phúc khác nhau làm 
đối tượng của chúng và tầng sắc giới Tứ Thiền thì lẫy sự 
bình-an tinh khiết làm đối tượng của nó, mỗi tầng chứng 
đắc vô sắc thì lấy một đối-tượng tiỉnh-khiết của tâm để 
làm đối tượng. Sự nhận thức về những đối tượng này được 
tôi gọi là những “cơ-sở-tâm”, bởi vì chúng thực sự là những 
cơ-sở [nền móng] mà những tầng chứng đắc vô sắc “trụ” 
trên đó. Khi những nền móng bất động này càng trở nên 
được thanh lọc tinh-khiết hơn và trống-không hơn, thì sự 
[tầng] chứng đắc ở đó càng cao hơn. 


Quay trở lại Tứ Thiền, nó gồm có (¡) chánh-niệm (szfi) 
rất hùng mạnh, (1) sự tĩnh-tại của chánh-định (samadhi), và 
(ii) buông-xả tuyệt vời (upekkha) chỉ đơn thuần quan sát sự 
hoàn hảo của sự bình-an vượt trên xa khỏi thế giới năm giác 
quan; và (IV) sự hợp-nhất [nhất-điểm] sắc bén của tâm 
(ekaggafa). Trong trạng thái của sự nhất-điểm sắc bén, 
những khái niệm thông thường bắt nguồn từ thế giới thường 
ngày đã bị dẹp bỏ, và những nhận-thức siêu-thế thay thế 
chúng. 


Ví dụ, khi một thiền sinh ở những giai đoạn căn bản đầu 
tiên có thể tập trung một cách hoàn hảo vào giây phút hiện 
tại, có nghĩa là tâm nhất-điểm có mặt, những khái niệm thời 
gian bị loại bỏ, và những nhận-thức siêu-thế về thời gian sẽ 


358 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thay thế chúng. Khi một người đã hội tụ hoàn toàn sự chú 
tâm [tỉnh giác] vào giây phút hiện tại, thì một mặt người ấy 
cảm giác sự phi-thời-gian, một mặt khác người ấy cảm giác 
như thể mình đang có tất cả thời gian trên đời. Ngay bên 
trong tâm-điểm của cái “báy-giở” tuyệt đối [cái hiện tại 
tuyệt đối] thì thời gian chỉ là một-điểm, là không có phần 
ngoài nó, là không thê định nghĩa được, là trống không, và 
là không thể được đo lường so sánh. Nó “đồng thời là vô 
hạn và không có gì cả”. Nó là không giới hạn: vô biên 
(anama). Sự trải nghiệm về sự nhất-điểm đang có mặt, theo 
như bạn có thể kinh nghiệm được ở những giai đoạn căn 
bản đầu tiên của thiền, có thể là chiz khóa để chúng ta hiểu 
được cái “cđm nhận đông-thời của sự vô-hạn và sự trồng- 
không” trong các tầng chứng đắc vô sắc giới. 


1. Cơ Sở-Tâm của Không Gian Vô Biên 


Danh ngữ này trước giờ thường được dịch là “Không vô 
biên xứ”. Cơ sở-tâm ở đây được dịch rất hay là “xứ” (HV); 
bạn có thể dùng từ nào tùy thích, chỉ cần hiểu được nghĩa 
thực dụng của nó là cơ-sở [nền móng] của các trạng thái 
tâm vô sắc mà chúng ta đang giảng giải. 


Từ tầng sắc giới /hZna Tứ Thiền, tâm có thể nhìn vào sự 
bình-an tuyệt vời để nhận thức được sự “nhất-điểm” tuyệt 
đối trong không gian. Đây là một trong những đặc điềm nỗi 
bật luôn có mặt bên trong của tầng Tứ Thiền, đúng như nó 
là, để chúng ta điều nghiên suy xét nó, và nó chính là cửa 
ngõ đề tiến vào những tầng chứng đắc vô sắc giới. Trong cái 


Thiên sư Ajahn Brahm * 359 


sự nhất-điểm tuyệt đối, không gian được nhận thức là đồng 
thời vô-hạn và trống-không, một kiểu “không có-không 


gian”. 


Giải thích thêm: trong thế giới vật chất, chúng ta thường 
nhận thức [định nghĩa] mộ: “không gian” bằng những giới 
hạn không gian thuộc về vật chất. (Ví dụ, một không gian 
nhà, có nghĩa là phần không gian giới hạn bởi khung nhà; 
hoặc khi chúng ta nói về bầu trời, thì chúng ta đã định nghĩa 
một không gian được giới hạn xung quanh trên đầu chúng 
ta, hoặc bởi đường chân trời và núi non xung quanh ta). Cái 
“không gian giới hạn” đó là thuộc về sắc giới (rupa). Cho 
nên, khi đối tượng của tâm là cái “không có-không gian” 
[không phải là một không gian giới hạn, mà là không gian 
vô biên] thì chúng ta gọi đó là những tầng chứng đắc vô sắc 
giới (arwupa). 


(Sắc giới là còn trong giới hạn thuộc về vật chất. Vô sắc 
giới là vượt trên và không còn giới hạn thuộc về vật chất. 
Còn có gì giới hạn là chắc chắn còn yếu tố thuộc vật chất. 
Đó là mộ: [cái] “không gian sắc giới”. Còn không gian vô 
hạn hay vô biên là “không gian vô sắc giới”.) 


Trở lại đoạn trên: Trong cái sự “n„hát-điểm tuyệt đối”, 
không gian được nhận thức là đồng thời vô hạn và trống 
không, một kiểu “không có-không gian”. Tầng chứng đắc 
vô sắc đầu tiên là “cơ sở-tâm của không gian vô biên” được 
nhận thức cùng lúc là vô hạn và trống không, là không thể 
đo lường và không thê định nghĩa [phân định] được. Đây là 
sự nhận-thức đong đầy kín hết trong tâm và giữ nguyên 


360 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


không hề nhấp nháy trong những khoảng thời gian chứng 
nhập rất lâu (nhiều giờ). Sự chánh-niệm mạnh mẽ, tĩnh tại 
và thanh tịnh nhìn vào nhận thức này với một sự hài lòng vô 
cùng vô tận. 


2. Cơ Sở-Tâm của Thức Vô Biên 


Năm trong nhận-thức về sự “không gian vô biên” có sự 
nhận thức về sự “không có-không gian”. về sự “không gian 
không còn ý nghĩa mới [cái| không gian nữa”. Khi tâm chú 
tâm đến đặc điểm này của tầng vô sắc thứ nhất, thì cái nhận- 
thức về không gian biến mất, và nó được thay thế bằng cái 
nhận-thức về sự nhất-điểm tuyệt đối của (tâm) thức. Trong 
trạng thái này, thức cảm giác đồng thời vô hạn và trống 
không, là không thể đo lường được, và không định nghĩa 
[phân định] được. Ngay lúc này, người thiền đã tiến vào 
tầng vô sắc thứ hai: “cơ sở-tâm của thức vô biên”. Nhận- 
thức này đong đầy toàn bộ cái tâm không một chút lay 
chuyên trong những khoảng thời gian chứng nhập rất lâu 
hơn (nhiều giờ hơn). 


Tâng vô sắc này thường được dịch là “7ức vô biên xứ”. 


3. Cơ Sở-Tâm của Sự Trống Không 


Năm trong sự nhận thức về “/hức vô biên” có sự nhận 
thức về sự “không-có-thức”, về sự “thức bây giờ không còn 
ý nghĩa của cái thức nữa”. Khi tâm chú tâm vào đặc điêm 


Thiên sư Ajahn Brahm * 361 


này của tầng vô sắc thứ hai, thì tất cả mọi nhận thức về thức 
đều biến mắt. Những nhận thức về hình sắc và không gian 
[sắc giới] thuộc về vật chất đã hoàn toàn biến mất. Và tất cả 
những gì còn lại là sự nhất-điểm về sự trống-không. Ngay 
lúc này, người thiền đã tiến vào tầng vô sắc thứ ba: “cơ sở- 
tâm của sự trồng không”. Những nhận thức này đong đầy 
toàn bộ trong tâm, giữ nguyên không một chút thay đổi 
trong những quãng thời gian chứng nhập rất lâu hơn (nhiều 
nhiều giờ hơn). 


Tâng vô sắc này thường được dịch là “Wô sở hữu xứ”, 
tức là “Xứ Trồng Không”. 


5. Cơ Sớ-Tâm của Sự “Không Có Nhận Thức 
Cũng Không Phải Không Có Nhận Thức” 


Đây là trạng thái không còn nhận thức, nhưng thực ra 
cũng không hắn là không còn nhận thức. Nghĩa đen là vậy. 
Thường được gọi là “Phi tưởng phi phi tưởng xứ” (HV). 
Vậy nó là gì với tên gọi đó?. 


Năm trong sự nhận thức về “sự ồng-không” có sự nhận 
thức về sự “không chỉ có sự trồng-không”!. Nếu tâm đủ mức 
độ tinh tế để nhìn thấy đặc điểm nảy, thì sự “nhận thức về 
sự trống-không” sẽ biến mất, và nó được thay thế bằng sự 
nhận thức về sự “không có nhận thức cũng không phải 
không có nhận thức”. [hoặc “không phải là nhận thức, cũng 
không phải là không-nhận thức” |. 


362 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Tất cả những gì chúng ta có thể nói về tầng vô sắc thứ tư 
này là: Nó là như vậy, thực sự, chỉ là một nhận-thức (AN 
IX,42). Trong ví dụ hoa sen ngàn cánh, trạng thái này của 
tâm được tượng trưng bằng lớp cánh trong-cùng sát với lõi 
hoa sen vẫn còn khép kín, trong khi tất cả những cánh sen 
khác đều đã mở ra. Lớp cánh sen cuối cùng này hầu như 
cũng không phải là cánh sen gì cả, nó là phần tinh hoa nhất 
và cao quý nhất, bởi vì nó gói trọn bên trong lớp cánh lụa là 
của nó một “viên ngọc nằm trong lõi hoa sen” rất nội tiếng, 
mà bao ngàn năm thăng trầm kinh điển và những giảng luận 
vẫn không ngừng có giảng bày về nó. Viên ngọc quý nằm 
trong lõi hoa sen: “øiế/-bàn”. 


Niết-bàn: 
Sự Chấm Dứt Tất Cả Mọi Nhận-Thức 


Tiếng Pali là “nibbãna”. 


Năm trong sự nhận thức về sự “không có nhận thức cũng 
không phải không có nhận thức” [phi tưởng phi phi tưởng] 
có sự nhận thức về. “sự chấm dứt tất cả các nhận thức”. Đó 
là sự chấm dứt tất cả những cái được cảm giác hay được 
nhận thức, không còn gì để cảm nhận hay nhận thức nữa— 
đó là trạng thái zøiế/-bàn. Nếu tâm chú tâm vào đặc điểm này 
trong tầng vô sắc thứ tư, thì tâm sẽ ngừng lại. Rồi ngay khi 
tâm bắt đầu trở lại, người thiền sẽ chứng đắc ngay quả vị A- 
la-hán (arahamt) hoặc Bắt-Lai (anãgãm). Chỉ có thê xảy ra 
một trong hai thánh quả này, tuyệt đối không khác. Đó là 
hai thánh quả cao nhất của con đường thánh đạo siêu thế. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 363 


Sự Chấm Dứt Dân Dân 


(Nghĩa đen đơn giản là “sự chấm dứt từ từ, dần dần, hay 


` 
^ 35 


từng phần”. Về mặt tu hành, ý nghĩa là “sự chấm đứt tiến 
dân”, tức là mỗi lần chấm dứt [diệt bỏ, trừ bỏ, buông bỏ, từ 
bỏ] điều dính mắc là người tu tiến lên một chút trên con 
đường đạo. Thực sự vậy, con đường đạo tu theo Phật là con 
đường tu tập tiến dần từng bước [tiệm-diệt]. Chưa thấy 
phần nào của kinh sử ghỉ rằng Đức Phật có chỉ ra con 
đường chấm dứt tắt cả trong một-bước chắm-dứt [đốn diệt 
hay đồn ngộ] cả!.) 


Quay trở lại: một cách khác để xem xét bốn tầng thiền 
định sắc giới [/hZna] và bốn tầng chứng đắc vô sắc là đặt 
chúng theo một “/⁄ ứ chấm dứt dân dân”. Tiễn trình 
chứng nhập vào tầng Nhất Thiền là sự chấm dứt thế giới của 
năm giác quan và sắc thân, và tất cả mọi hành vi tạo tác. 
Tiếp theo, con đường từ Nhất Thiền dẫn đến Tứ Thiền là 
những sự chấm dứt phần tâm nhận thức những sự 
sướng/khổ [lạc/khổ, dễ chịu/ khó chịu]. 


(Như bạn đã học qua, ở mỗi tầng thiền tâm nhìn thấy yếu 
tố nào là hạnh phúc hơn, tính tế hơn, và ôn định hơn, thì nó 
loại bỏ những yếu tố ít hạnh phúc hơn, thô tế hơn, và ít ổn 
định hơn. Chắng hạn, tâm loại bỏ những chớp-nhá [tầm tứ] 
ở trong Nhất Thiền để tiến lên Nhị Thiền. Tâm loại bỏ yếu 
tố hoan hý [hỷ] trong Nhị Thiền để tiến lên Tam Thiên. 
Nữa, tâm loại bỏ yếu tố hạnh phúc ngây ngất [lạc] để tiến 


364 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


lên Tứ Thiền, nơi chỉ còn lại niềm bình-an [an] và buông-xả 
[xả] tuyệt vời và tính khiết nhất. Người tu [tâm] luôn phấn 
đấu chấm dứt [các yếu tố tâm] và tiến dần lên trạng thái cao 
quý hơn và vi tế hơn). 


Con đường từ Tứ Thiền tiến lên những tầng vô sắc cho 
đến Xứ phi tưởng phi phi tưởng là tiến trình chắm-dứt hầu 
hết cái phần còn lại của tâm mà chúng ta thường gọi là “sự- 
biết” [người biết]. Và bước cuỗi cùng là chấm-dứt triệt để 
[diệt sạch] mầm mống cuối cùng của “sự biết”. 


(a) Thông qua các táng thiên định sặc giới và các táng 
võ sắc, trước tiên người tu buông bỏ sắc thân và thê giới 
năm của giác quan của mình. 


(b) Sawu đó, người tu dẹp bỏ luôn cải “người làm ` [cái 
“ta”, ý hành]. 


(c) Sưu đó, người tu buông bỏ luôn tất cả mọi sự sướng 
và khổ. 

(d) Sau đó, người tu dẹp bỏ không gian và thức. 

(e) Sau đó, người tu dẹp bỏ luôn tất cả “sự-biết”. 


(Đ Mỗi khi tâm buông bỏ một đổi tượng, thì đối tượng đó 
biến mắt (diệt vong]. Nếu đối tượng đó vẫn còn thì có 
nghĩa là người tu chưa buông bỏ được. 


(g) Bằng việc buông bỏ tất cả những thứ được-biết [đối 
tượng của tâm], thì cái “người biết” [tâm] cũng không 
Côn, cũng biến mắt. Đáy là sự chẳm-dứt [toàn điệtj tất 
cả mọi thư, kể cả cái tâm. Đáy chính là lúc và nơi tâm 
thức không còn biểu hiện nữa, là lúc và nơi mà các yếu 


Thiên sư Ajahn Brahm * 365 


tổ đất, nước, gió, lửa không còn chỗ bám vào, là nơi mà 
danh-sắc đã hoàn toàn bị tiêu diệt (DN 11,85). Sự trồng 
không. Sự Chấm Dứt. Niễt-bàn—viên ngọc quỷ trong lỗi 
hoa sen. 


— Trong Chương này nói về các tầng thiền định /hãna, 
tôi đã có dẫn dắt các bạn trong một chuyến đi đi từ lý thuyết 
cho đến thực hành, leo lên những rặng núi cao nơi có những 
đỉnh chót là những tầng thiền định sắc giới jhãna, và cao 
hơn những đỉnh chót cao xanh đó là những tầng chứng đắc 
vô sắc giới. Mặc dù cuộc hành trình là có vẻ vượt quá tầm 
của các bạn hôm nay, nhưng ngày mai bạn sẽ thấy mình 
thực sự tiến bộ trên con đường. Vì vậy, điều rất hữu-ích là 
ngay từ hôm nay, bạn đã có được trước mắt một sơ-đồ 
đường đi cho ngày mai. 


Thêm nữa, những tầng thiền định /»zna, mà Đức Phật đã 
hết lòng chỉ dạy, là những mỏ-vàng với trữ lượng to lớn; 
nhưng những mỏ vàng này chứa đầy những trí-tuệ cao-quý- 
nhất chứ không phải chỉ là thứ kim loại quý đó của thế gian. 
Những “mỏ-vàng” này cung cấp nguồn nguyên liệu, đó là 
những dữ liệu chưa bao giờ được biết đến, chúng được dùng 
để tạo lập những trí-tuệ minh-sát để mở sáng con mắt của 
bậc chân tu để nhìn thấy M/ế/-bàn. Những tầng thiền định 
jhãna là những viên ngọc tô điểm cho gương mặt của Phật 
giáo, cho sự đẹp đẽ của con đường đạo Phật. Những tầng 
thiền định là không thể thiếu được để đi đến sự giác ngộ, 
và chúng hoàn toàn có thể tu tập được, ngay cả trong thời 
đại ngày nay. 


366 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Tôi xin kết thúc chương này bằng những lời của Đức 
Phật: 


Không có thiên định nào không có trí tuệ; 
Không có trí tuệ nào không có thiên định; 
Những ai có được cả thiên định và trí tuệ, 
Thì họ đang ở trong trạng thải của niết-bàn. 
(Dhp 372) 


Thiên sư Ajahn Brahm * 367 
Chương 12 


BẢN CHẤT 
CỦA TRÍ TUỆ MINH SÁT THÂM SÂU 


Trí tuệ là thông thường; trí tuệ thâm sâu thì quý hiếm. 
Trí tuệ giúp ta đễ sống: trí tuệ thâm sâu thì thử thách ta, đôi 
lúc làm ta sợ hãi. Trí tuệ thường tạo dấu ấn trong bản tính 
của một người; còn trí tuệ thâm sâu thì thay đổi cả cuộc đời 
của chúng ta. 


Ví dụ, chuyện về hai nhà sư đang tranh luận với nhau về 
tắm phướn bay trong gió. Một người nói phướn động (bay). 
Người kia nói chính gió động (thổi). Họ đến gặp vị sư thầy 
Thiền Tông của họ, và người thầy nói cả hai người đều sai. 
Đó là tâm của họ động chứ chẳng phải phướn động hay gió 
động.” Khi đó có một vị sư thầy của phái Thiền-trong-rừng 
của Phật giáo Nguyên thủy đi ngang qua, và có lẽ ngài sẽ 
nói một cách thực tế rằng: tất cả ba nhận định đó đều bỏ sót 
một điểm là: miệng của họ động!. Đó là trí tuệ. 


Còn có một nhà sư kê với tôi răng có một tu sĩ tại g1a trải 
nghiệm một niêm hạnh phúc rât thâm sâu trong giờ thiên 
định thâm sâu, cho răng niêm hạnh phúc đó là khoái lạc hơn 


37 Đây là một giai thoại trong Thiền Tông Trung Hoa, và vị thầy đó là Huệ 
Năng, vị tổ sư thứ sáu của Thiền Tông, tính từ vị tổ sư đầu tiên là ngải Bồ-đèề 
Đạt-ma (Bodhi Dharma). 


368 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


bất kỳ sự cực khoái nào trên đời, lúc đó cảm nhận về sắc 
thân biến mất và tất cả mọi thứ bên trong đều tĩnh tại. Trải 
nghiệm đó vượt trên quá xa những hiểu biết trước đó của 
ông về khoái lạc và hạnh phúc; trải nghiệm đó làm sửng sờ 
vị cư sĩ đó, và từ đó nó thay đổi cả cuộc đời của ông ta. 
Ngay sau đó, ông trở thành một tu sĩ xuất gia cho đến hết 
cuộc đời. Đó là trí tuệ hâm sâu. 


Con Đường Mười Phần 
(Thập Chánh Đạo) 


Trong tuyển tập các bài kinh được gọi là “Tăng Chi Bộ 
Kinh” (Angurtara Nikaya), những bài thuyết giảng của Phật 
được sắp xếp theo số lượng của chủ đề [đề mục] được nói 
đến trong mỗi bài kinh. Ví dụ, phần các kinh nói về bốn đề 
mục như: bốn nỗ lực đúng đắn [tứ chánh cần], bốn cơ sở 
năng lực thần thông [tứ thần túc]... thì được kết tập vào 
chương [phẩm] có tên là “Bốn”. Khi tôi đọc qua phẩm 
“Tám”, tôi trông đợi đọc được phần nồi tiếng nhất là “con 


N 
^ 


đường tám phân” [Bát Chánh Đạo]. Nhưng nó không có ở 
đó, và tôi thật là chưng hửng. Các bạn biết không, trong 
Tăng Chi Bộ Kinh (AN), Bát Chánh Đạo nỗi tiếng của Đức 
Phật đã được đưa vào chương [phẩm] “Mười”, bởi vì có 
thêm hai phần khác đã được đưa thêm vào bởi chính Đức 
Phật (AN X.103). Hai phần [chi phần] được đưa vào thành 
“Thập Chánh Đạo” đó là () trí tuệ đúng đắn/ hoàn hảo 
(samma-nänam, chánh trí) và (ii) sự giải thoát đúng đẫn 
(samưmna-vimuríi, chánh giải thoát). 


Thiên sư Ajahn Brahm * 369 


Có thể kết luận rằng, con đường tám phần Bát Chánh 
Đạo là nói về thực hành, về những phần chúng ta cần phải 
làm; trong khi đó hai phần thêm vào, trí tuệ hoàn hảo và sự 
giải thoát hoàn hảo, là nói về mục tiêu, về kết quả của việc 
thực hành tám chi phần đó. Như vậy, con đường mười-phần 
đó dạy cho chúng ta cả đường đi [đạo] và đích đến [quả]. 


Trí tuệ thâm sâu ở đây là chỉ về loại trí tuệ hoàn hảo đó 
(samma-nãnam, chánh trí). Như trong Tăng Chị Bộ Kinh đã 
nói. Loại trí tuệ minh sát thâm sâu/ trí tuệ hoàn hảo [chánh 
trí] đó là không thể có được nếu không có thiền định /hãna: 
tức là chánh-định, là saưưna-sãmadh¡ hoàn hảo (AN X,103). 
Thêm nữa, hệ quả tất yếu của trí tuệ hoàn hảo là sự giải 
thoát hoàn hảo: tức là sự giác-ngộ. 


Trí Tuệ Hoàn Hảo—— 
Nhìn Thấy Các Hiện Tượng 
Như-Chúng-Đích-Thực-Là 


Trong các bài kinh, trí tuệ hoàn hảo hay trí tuệ minh sát 


€ 


thâm sâu thường được gọi là “yafhä bhuta nãnadasand`: 
“nhìn thấy mọi thứ đúng như chúng đích thực là”. Nhiều 
người cứ cho rằng họ có trí tuệ và khẳng định mình nhìn 
thấy mọi sự vật đúng như chúng đích thực là. Tuy nhiên, họ 
ít khi nào đồng tình với người khác. Vì vậy, chúng ta có quá 
nhiều tôn giáo và quá nhiều nhánh phái trong mỗi tôn giáo; 
(Bạn dường như không thể đếm nổi những con số nảy); và 
mỗi nhánh phái lại tuyên bố mình mới nhìn thấy tất cả mọi 
thứ đúng như chúng là, tức nhìn thấy chân lý, còn những 


370 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


nhánh phái và tôn giáo khác thì không!. Thậm chí những 
người phi tôn giáo cũng nói giống vậy, bởi vì họ tin rằng chỉ 
có người không theo tôn giáo nào mới nhìn thấy tất cả mọi 
sự một cách khác quan và đúng như chúng là. Vậy tại sao 


A»*» 


“trí tuệ” lại rất dễ dẫn đến những sự tranh biện khác nhau?. 

Vấn đề chính là chỗ sự-thật. Sự-thật là có rất ít người 
thực sự nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng đúng như chúng 
đích thực là. Sự thật là đại đa số chúng ta nhìn thấy tất cả 
mọi sự vật hiện tượng như vẻ về ngoải của chúng, như 
chúng biểu hiện, và rồi cho rằng đó là trí tuệ, đó là chân lý. 
Các bạn nên cần thận!. Ngay cả khi một người chú tâm 
chánh niệm, một đối tượng xuất hiện trước các giác quan 
cũng đã bị bóp méo, bị mai một, bị gọt dũa, bị chùi rửa, và 
bị thay đối thực-tính để làm hài lòng người đó. Lát sau bạn 
sẽ hiểu rõ thêm về ý này. 


Có một sư thầy là bạn tu của tôi, đó là một người cựu 
quân nhân trong cuộc chiến tranh đáng buồn ở Việt Nam, và 
sau đó anh xuất gia đi tu. Anh ta đã bị một viên đạn ghim 
vào đầu, và nó làm hư một phần nhỏ của não bộ. Bác sĩ nghĩ 
anh ta sẽ bị mù luôn, nhưng họ đã sai. Sau đó anh Ấy vẫn 
nhìn thấy. Nhiều tuần sau, khi anh đang chơi môn khúc côn 
cầu với bạn bè, một người đánh trái cầu lên cao về hướng 
anh ta. Anh ta có thể nhảy lên bắt trái cầu dễ dàng, nhưng 
bồng dưng dưới một góc nhìn của mắt, trái cầu biến mất. Nó 
đã biến mất khỏi vũ trụ. Khoảng một hai giây sau nó xuất 
hiện trở lại đúng y hướng đi rõ rệt ban đầu của nó. Lần đầu 
tiên anh ta biết mình có một điểm-mù trong mắt. Sau này 
khi thầy ấy đã đi tu cùng chỗ với tôi, thầy ấy kế lại chuyện 


Thiên sư Ajahn Brahm * 371 


đó cho tôi nghe. Vấn đề khó khăn đối với những điểm-mù là 
người ta không thể thấy được chúng. Có một cái lỗ trong 
ảnh trường của mắt, nhưng tâm lấp cái lỗ đó bằng một thứ 
gì đó để người cảm thấy là không có điểm-mù đó, và người 
không thể nhìn thấy tâm đang làm chuyện đó. Cũng vậy, 
những trải nghiệm của chúng ta cảm nhận không phải lúc 
nào cũng đúng với sự thật đích thực như chúng là, ngay cả 
khi chúng ta chú tâm chánh niệm. 


Những điểm-mù, thường chúng ta không biết chúng có ở 
đó, chúng thường nỗi lên những khi chúng ta bị cám dỗ bởi 
ái dục hay bị đốt nóng bởi sân giận. Khi một người đang 
yêu đương, thì người ấy thường bị mù quáng, không thể 
nhìn ra lỗi lầm của bạn tình. Chuyện kế một người đàn ông 
khá hiểu biết đã nói với người con rễ tương lai rằng: “Anh 
đang xem con gái của tôi là hoàn hảo bởi vì anh đang yêu. 
Nhưng sau một hai năm, khi anh bắt đầu nhìn thấy những 
khuyết điểm của nó, thì anh phải luôn ghi nhớ điều này: 
Nếu con gái tôi không có những khuyết điểm đó, thì nó đã 
có thể lây một người tài giỏi và tốt đẹp hơn anh rất nhiều!”. 
Thật vậy, về đầu của câu nói này là chuyện khá phổ biến 
trong đời. Vì những tham muốn và ý muốn của mình nên 
người ta bẻ cong sự thật để cho hợp với sự tham thích của 
họ. 


Tương tự, khi ta nóng giận, ta chỉ toàn nhìn thấy những 
lỗi sai của thế gian; còn đối với người, ta nhìn ai cũng thấy 
họ toàn sai lỗi, thậm chí cả con chó cũng sai lỗi. Vì vậy, ta 
đá cả con chó ở gần đó!. Thật hèn hạ và mù quáng. Đối với 
ta ta cho rằng sự thật đích thực là “những khổ sở và bất mãn 


372 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


của ta là do lỗi của thế gian và tất cả mọi người liên quan, 
kế cả con chó”!. Nhưng điều đó không phải là sự thật đích 
thực, đó chỉ là cách ta nhìn thấy khi ta đang sân giận quá độ. 
Trong đạo Phật, sân giận được gọi là sự điên cuồng tạm 
thời. Nó là căn bệnh nguy hiểm, ta cho rằng cách ta nhìn 
nhận là hoàn toàn đúng, nhưng đích thực thì cách nhìn của 
chúng ta đã bị méo mó bởi sân giận. (Người ta nói “no mất 
ngon, giận mất khôn” mà. Làm sao người sân giận mà sáng 
suốt được.) 


Tự cao [tự đại, tự hào, tự tôi, tự ta, ngã mạn] mức độ nào 
cũng vậy, có lẽ là thứ khó nhìn thấy nhất và xảo quyệt nhất 
trong các nguồn lực làm sai lệch và suy đổi trí tuệ của 
chúng ta. (Đó là một mười gông-cùm trói buộc chúng sinh 
vào vòng sinh tử luân hồi). Chúng ta luôn xây dựng danh 
tánh của mình từ những quan điểm [kiến chấp] của chúng 
ta. Cái tật cô hữu này sâu đậm đến nỗi nếu ta sửa đổi quan 
điểm của ta, để ta chấp nhận mình là sai, thì ôi thôi, chắc 
chắc là đã chạm ngay đến cái “zô7” của ta. Người ta thường 
thấy dễ dàng hơn và thoải mái hơn khi chối bỏ một minh 
chứng [lẽ thật] và dung dưỡng những điểm-mù [kiến chấp] 
trong tâm của mình. Vì lẽ đó, những thứ chui vào được 
trong sự ý thức có ý thức của chúng ta chỉ toàn là những thứ 
chúng ta muốn biết [và muốn tin]. (Những cái chúng ta 
không muốn biết và không muốn tin thì chúng ta không 
'nhận'). Thực vậy, người đời cần phải có sự can đảm để 
nhìn thấy những sự việc theo cách như chứng đích thực là, 
bởi vì nếu muốn nhìn nhận sự thật đích thực, ta cần phải hy 
sinh rất nhiều quan điểm [kiến chấp] mà chúng ta đang cố 
giữ [chấp thủ], mà chúng ta đang coi là quý giá và đúng 


Thiên sư Ajahn Brahm * 373 


đắn. Và để nhìn thấy được Giáo Pháp (Dhœmma), chúng ta 
cảm thấy sợ hãi, bởi vì để nhìn thấy được Giáo Pháp chúng 
ta cần phải dẹp bỏ một quan điểm “quý giá nhất” trong tất cả 
quan điểm “quý giá' đó: đó là quan điểm về một cái “4” 
hay cái “linh hồn' của ta [ngã chấp]!. 


(Người đời thường hoảng sợ khi bắt đầu hiểu sâu hơn về 
Giáo Pháp. Họ hoang mang vì nhận ra mình đích thực 
không có một cái “?z”, không có một bản ngã hay một linh 
hồn cố định nào cả. Rồi cứ lo sợ thăm thắm, không biết 
mình là ai, linh hồn mình ở đâu, sau khi chết mình đi về 
đâu... Nhiều người đã dừng lại ngay chỗ này, vì sợ hãi hoặc 
vì mất lòng tin vào Giáo Pháp, và rốt cuộc họ đã chăng đi 
đến đâu để nhìn thấy được lẽ thực và chân lý “#ử chúng 
đích thực là”.) 


Như vậy làm sao chúng ta biết chắc một người đang nhìn 
thấy mọi sự thể đúng như chúng đích thực là?. Làm sao 
chúng ta có thể phân biệt được trí tuệ thâm sâu và sự ngu 
mờ [vô minh]?. Câu trả lời là: chỉ khi nào năm chướng ngại 
trong ta đã được khống chế thì ta có thể chắc chắn là ta có 
thể nhìn thấy được mọi thứ đúng thực như chúng là. 


Năm Chướng Ngại & Trí Tuệ Thâm Sâu 


Năm chướng ngại là những thứ cản trở một người nhìn 
thấy mọi sự vật hiện tượng đúng như chúng đích thực là. 
Chỉ nhắc lại cho bạn thêm ghi nhớ, năm chướng ngại là: 


374 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Tham dục 

Ác ý 

Buôn ngủ và đờ đẫn 
Bất an và lo lắng 
Nghi ngờ 


Tham dục bẻ cong sự thật để làm vừa lòng sự tham 
thích của chúng ta. Ví dụ, thời thiếu niên khi lần đầu tiên tôi 
nễm một ly bia, tôi không thể tin là mùi vị nó gớm phiếc 
như vậy. Tuy nhiên, xã hội đàn ông thời đó (và bây giờ hình 
như cũng vậy) thường tôn thờ bia rượu như những thứ 
không thể thiếu để giao lưu gặp gỡ bình thường và trong các 
buổi tiệc tùng lễ lộc. Vì vậy, tôi hầu như phải uống ít nhiều, 
và sau một thời gian ngắn tôi thấy thích bia!. Điều đó không 
có nghĩa mùi vị bia đã thay đổi ngon hơn, mà chính là sự 
nhận thức của tôi về vị bia đã thay đối để cho phù hợp với 
những [nhu cầu] sinh hoạt gặp gỡ của tôi. Tôi uống vì cần 
hay thích gặp gỡ, được giao lưu. Sự thật về cảm nhận của 
tôi về bia đã bị bẻ cong để hợp với ý muốn của tôi. Tính dục 
cũng vậy. Bản năng giao phối để sinh tồn chỉ là như vậy, 
hãy nhìn tất cả động vật thực hiện điều này một cách đơn 
giản với sự thúc dục tự nhiên của hoóc-môn. Nhưng con 
người đã thăng hoa tính dục lên thành một thứ khoái lạc 
quan trọng nhất nhì. Sự thật thì tính dục đích thực không 
phải như vậy, nó đã bị bẻ cong để đáp ứng những cách nhìn 
và tham muốn của con người. Nhưng sự thật thì sự thèm 
khát nhục dục chỉ luôn kéo theo nhiều hệ lụy và khổ đau về 
mặt tình cảm và xã hội. Trong kinh điển, ngải Ananda đã 
từng nới với ngài VangiIsa rằng: “nhục dục đích thực chỉ là 
một sự đảo lồn của nhận thức mà thổi” (SN 8,4)!. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 375 


Ác ý là chướng ngại thứ hai, đó là nguồn lực đứng sau 
sự chối bỏ, chê ghét, ác cảm. Chúng ta rất ghét tuổi giả, 
bệnh tật, và chết nên chúng ta cứ lờ đi như chăng biết đến 
nó, nghĩ răng chúng không đến với chúng ta. Chúng ta từ 
chối, không muốn nhìn sự thật về thân thể của chúng ta nh 
nó đích thực là, và luôn luôn tự đối mình. Chúng ta ghét cái 
ý nghĩ phải chia xa người mình yêu thương, chỉ muốn họ ở 
gần mình. Chúng ta ghét bị người ta thấy mình sai lầm nên 
chúng ta cứ có bào chữa, lẽo lự, bẻ cong những sự thật, vả 
tự lừa dối chính mình. Nói tóm lại, những sự thật thường 
không làm chúng ta vui lòng, sự thật thường không phải là 
điều ta thích, và do vậy chúng ta không muốn thấy chúng, 
không muốn nghe chúng từ trong bản năng tiềm thức. Ác ý, 
nói chung, là một trong những chướng ngại lớn nhất ngăn 
trở chúng ta nhìn thấy mọi sự thê đúng thực như chúng là. 


(Xin nói thêm, vì những nguyên nhân thuộc ý thức và vô 
thức nên ác ý luôn có trong ta, và nó cũng luôn hướng ta 
đến sự ác cảm, cay cú, thù ghét, sân giận...và chính những 
trạng thái không lành mạnh này ngăn che không cho chúng 
ta nhìn thấy được bản chất đích thực của mọi sự thể như 
chúng là.) 


Buồn ngủ và đờ đẫn là sự biếng nhác của thân và sự 
ngu mờ của tâm. Giống như kiểu đang đi trong bóng tối khi 
mọi thứ đều u mờ. Ví dụ hơi hài hước rằng, trong ánh đèn 
đêm, một người bạn gái trông đẹp như người mẫu, hay 
người bạn trai giống như một tài tử màn bạc. Không phải ai 
cũng phải lòng nhau ngay khi gặp nhau giữa ban ngày sáng 


376 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


tỏ, vì ban ngày họ sẽ nhìn thấy rõ về nhau, dù cho son phấn 
và ăn diện có tô điểm ít nhiều thân dáng. Nhưng màn đêm 
đã bẻ cong sự thật về dáng vẻ con người. Cũng giống như 
vậy, khi ta buồn ngủ và đờ đẫn, u mê và ngu mờ, thì ta 
không thể nào nhìn ra được sự thật đụng như chúng là. Nó 
như một bầu sương mờ che khuất tầm nhìn, che khuất ngôi 
nhà bên sông, che mờ cái hố sâu trước mắt trên đường 
đi...mà chúng ta đễ dàng thấy rõ khi bầu trời trong sáng. 


Bắt an và lo lắng thì không bao giờ cho bạn một lần 
nhìn thấy được sự thật 0Ø nó đích thực là. Khi tâm bạn 
“động” nhanh, thông tin truyền tới ý thức không được đầy 
đủ. Ví dụ, tu viện của tôi nằm trên một đỉnh đồi, chỉ cách 
hai cây số từ đường xa lộ. Những lúc xe chở tôi đi và về 
chạy với tốc độ bình thường, là tương đối nhanh nên không 
kịp nhìn thấy rõ những sự vật hai bên đường, tôi chỉ nhìn 
thấy phong cảnh lướt qua rất nhanh. Không thể nào nhìn rõ 
từng chi tiết của cảnh vật. Một hôm, tôi quyết định đi bộ lên 
đổi. Với tốc độ đi bộ, tôi có thể nhìn ngắm rõ ràng phong 
cảnh trên đường đi, càng nhìn ngắm tôi mới nhận ra phong 
cảnh hai bên sườn đồi là rất đẹp, đủ màu sắc vàng, đỏ của 
hoa, màu xanh của cỏ cây, hiện trên nền màu xanh của bầu 
trời. Và đặc biệt, khi tôi đứng lại nhìn ngắm từng mảng của 
bức tranh, tôi càng phân biệt rõ màu sắc, cây cảnh và vẻ đẹp 
của chúng. Tương tự như vậy, khi tâm bạn chuyền động quá 
nhanh, tâm luôn luôn phóng dật, bất an, lo lắng, thì bạn 
không thể nào còn đủ chỗ trống để tiếp nhận thông tin, để 
nhận ra những sự thật vốn như nó đích thực là. Chỉ khi nào 
tâm tĩnh-lặng thì bạn mới có thê thấy rõ rệt tất cả sự thật 
như chúng là. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 371 


Nghỉ ngờ được Đức Phật ví như trạng thái khi đang bị 
lạc giữa sa mạc (MN 39,14), không có bảng hiệu chỉ đường 
hay bản đồ chỉ hướng đi. Nghi ngờ ngăn che bạn nhìn thấy 
sự thật nh chúng là đơn giản bởi vì bạn không biết nhìn ở 
đâu và nhìn bằng cách nào. Bạn nghi ngờ tất cả, thậm chí 
nghi ngờ hôm nay mặt trời có mọc ở hướng Đông hay 
không, thì bạn vẫn không biết được “mặt trời luôn mọc ở 
hướng Đông” là một chân lý. Đức Phật đã để lại cho chúng 
ta một bản-đồ, gọi là Giáo Pháp, được ghi chép thành những 
bài kinh trong các tập kinh, để chỉ ra con đường. Từng bài 
kinh hay từng tuyên tập kinh giống như là những cột mốc, 
là bảng hiệu chỉ đường và các hướng dẫn khác để cho nhiều 
người có thể đi đến vùng ốc đảo xanh mát trong sa mạc và 
những đích đến đầy an lạc. 


Nói tóm lại, năm chướng ngại giống như những tay đi 
mời chào hay quảng cáo để bán những thứ hàng hóa khó 
hiểu. Họ luôn luôn cố nói sao để che mắt người nghe khỏi 
những sự thật về những sản phẩm đó, và họ chỉ nói về 
những điểm tốt, hoặc chỉ tả về vẻ bề ngoài của sản phẩm đó. 
Năm chướng ngại giống như bức màn che không cho ta 
nhìn thấy những sự thật đích thực ngoài kia, hầu như chúng 
ta không thể nhận biết được sự che mờ và xuyên tạc của 
năm chướng ngại. Về mặt tu tập, bạn không thể chắc chắn 
đối tượng chánh niệm của bạn là đ/ng thực như nó là một 
khi tâm bạn còn bị dính nhiễm một trong những chướng 
ngại. Ví dụ, khi bạn ngồi tịnh tâm rất sâu sắc, ít nhất là bạn 
trông có vẻ như vậy, và đang thiền chánh niệm. Tuy nhiên, 
bạn không biết sự sân giận hay nghi ngờ hay lo lắng vẫn 


378 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


đang còn ngắm ngầm ở một gốc nào đó trong tâm, do vậy 
bạn khó mà nhìn thấy rõ rệt bản chất thật sự của vấn đề bạn 
đang chánh niệm. Cái bạn thấy cũng chỉ là một thứ đã bị 
che mờ ít nhiều. Chỉ có lúc bạn có thể chắc chắn trí tuệ của 
mình là đúng đắn là lúc năm chướng ngại không có mặt. 
Một ví dụ rất đơn giản là, khi bạn không nhìn ra vấn đề hay 
giải pháp cho một khó khăn nào đó trong công việc hay một 
công trình trí thức nào đó, bạn hãy nên tạm lánh đến một 
nơi yên tĩnh, tránh xa nơi dễ sinh năm chướng ngại [biểu 
hiện bằng tham, sân, si], bạn có thể dễ dàng nhìn thấy rõ 
những lẽ thật của nó, và giải quyết vấn đề một cách sáng 
suốt và nhanh chóng hơn. 


Như vậy, điều kiện cần có để cho những trí tuệ có thể 
được gọi là đúng đắn, đặc biệt là đối với loại trí tuệ thâm 
sâu của người tu hành, là năm chướng ngại phải bị dẹp bỏ 
trong một thời gian lâu dải. 


Upacära Samadhi—Cận Định 
Người Láng Giềng của Tầng Thiền Định ,Jhãna 


Năm chướng ngại được dẹp bỏ thông qua thiền định 
jhãna. Trong thực tế, đúng là người thiền không thể nào 
đạt được trí tuệ khi người ấy đang chứng nhập trong một 
tầng thiền định. Điều này, như đã nói, là do trạng thái tầng 
thiền định /»Zna là quá tĩnh tại nên khó có thể xảy ra những 
hành vi hiểu biết hay suy xét của tâm. Tuy nhiên, sự rải 
nghiệm tầng thiên định jhãna phục vụ cho mục đích khống 
chế các chướng ngại trong một thời gian lâu sau khi người 


Thiên sư Ajahn Brahm * 379 


thiên thoát ra khỏi trạng thải tâng thiên định jhãna, và lúc 
đó trí tuệ mình sát sẽ phát sinh. 


Trạng thái thiền ngay lúc vừa thoát ra khỏi tầng thiền 
định /hãna thì được gọi là trạng thái “cận-định” (upacara 
samadhi): có nghĩa là “gần sát bên với tầng thiền định”. 
Ngay trong trạng thái này, năm chướng ngại đã hoàn toàn bị 
tắt trong vài giờ hay nhiều giờ liên tục. Chánh niệm lúc này 
là siêu-mạnh, dễ dàng tập trung, và không sợ hãi (vô ngại). 
Điều này có được là do những chướng ngại phá rối chánh 
niệm đang bị khống chế, vẫn đang còn tắt bặt. Chính ngay 
trạng thái nảy, như trong lời Phật dạy, là “âm được tỉnh lọc, 
sáng tỏ, không vết dơ, loại bỏ hết sự không hoàn hảo, đễ 
uốn năn, dễ điêu khiển, vững vàng, và đã đạt đến độ tĩnh tại 
bất động” (MN 4,27), và nhờ đó trí tuệ minh sát phát sinh. 


Giai đoạn thiền ngay trước khi người tu chứng đắc tầng 
thiền định đầu tiên (Nhất Thiền) thì cũng được gọi là “cận- 
định” (upacära samäãdh;). (Đúng hơn là “định tiếp cận”, nễu 
bạn muốn gọi tên như vậy để phân biệt với loại cận-định 
ngay sau thoát ra khỏi một tầng thiền định nào đó). Trong 
giai đoạn này, người thiền cũng đã đứng sát bên tầng /hãna 
Nhất Thiền. Trạng thái này được thể hiện bằng khả năng 
duy trì với một 6a đẹp và khả năng tĩnh tại [định tâm] 
một cách dễ dàng trong một thời gian lâu. Lúc này, năm 
chướng ngại cũng đang được khống chế. Tuy nhiên định- 
tiếp-cận øớc khi chứng đắc tầng Nhất Thiền [trước- /hãna] 
là không ổn định một cách rõ rệt dễ thấy nếu đem so sánh 
với loại cận-định sưu-/hãna [sau khi thoát ra khỏi tầng thiền 
định]. 


380 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Vào lúc định-tiếp-cận trước-/;Zna, những chướng ngại 
có thể đễ dàng chui lại vào trong tâm, bởi vì chúng chỉ vừa 
mới bị khống chế một cách nhẹ đô. "Nếu lúc này người tu 
khởi niệm về Giáo Pháp, thì trạng thái định-tiếp-cận này sẽ 
lập tức biến mất, và năm chướng ngại sẽ quay lại trong tâm. 
Vì lẽ này, Đức Phật đã dạy trong các kinh (AN HI,100) rằng 
việc quán niệm hay suy tưởng về Giáo Pháp trong lúc này 
chỉ tạo ra trở ngại và không nên làm. (Lúc người tu đang 
trong trạng thái định-tiếp-cận ngay #óc-Nhất Thiền thì 
không phải là lúc để ôn nhớ hay liên tưởng đến giáo lý hay 
Giáo Pháp.) 


Chính vì những lẽ trên nên Đức Phật đã nói trong kinh 
Nalakapana Suffa (MN 68,6) với đại ý rằng: 


“cho đến khi nào người tu chưa chứng đắc tầng thiển 
định đâu tiên hay một tâng thiên định cao hơn, thì năm 
chướng ngại cùng với sự bất mãn và chán chê sẽ xâm 
lấn vào và ở trong tâm của người đó.” 


“Nhưng nếu khi người tu chỉ cần chứng đắc được tầng 
thiên thứ nhất, thì lúc đó năm chướng ngại, sự bắt 
mãn, và chán chê không còn xâm lấn vào hay còn ở 
trong tâm của người đó. ` 


»Bởi vì việc khống chế năm chướng ngại là việc phải 
làm thì mới phát sinh trí tuệ thâm sâu, cho nên thiền-định 
[/hãna] là cần thiết, và cần phải tu tập cho được. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 3§1 


Câu Chuyện Về Hai Sứ Giả 


Để nhắn mạnh tầm quan trọng của thiền-định jhãna là 
không thê thiếu được để phát triển trí tuệ minh sát, Đức Phật 
đã dạy dùng ví dụ về hai sứ giả. Những chỉ tiết chính của ví 
dụ này được tìm thấy trong kinh Kữmsuka Su#a (SN 
35,245), và cũng được kể chỉ tiết trong giảng luận. Ở đây 
tôi chỉ tóm tắt ý chính của ví dụ. 


Một vị hoàng để đang rèn luyện cho con trai những kỹ 
năng để trị vì. Để cho hoàng tử có kinh nghiệm trực tiếp từ 
thực tế, ông phong cho con làm phó vương ở một vương 
quốc nhỏ nằm trong đề chế của mình. Ông trao cho con toàn 
bộ quyền hành ở đó. 


Vài tháng sau, có đoàn người thăm xứ đó trở về, họ báo 
lại với nhà vua là hoàng tử chẳng làm gì cả, chỉ lo tiệc tùng 
ăn chơi trong cung suốt ngày. Điều đó là không thể hiểu 
được, có lẽ là do thời gian đầu xa quê gốc nên buồn bã mới 
xảy ra như vậy. 


Nhà vua cho triệu một vị thượng thư (bộ trưởng) khôn 
khéo nhất và yêu cầu ông ta đi đến xứ đó và truyền chỉ cho 
con trai ông phải thực hiện những trách vụ của một nhà vua 
trị vì. Nhưng vị thượng thư kia ngại đi một mình, vì biết 
tính khí bất thường của vị hoàng tử trẻ, nên ông xin nhà vua 
cho vị tướng oai nghi đi theo. Vua đồng ý, vậy là có hai sứ 


3# [Theo bản dịch Tiểu Bộ Kinh của thiền sư học giả Bhikhu Bodhi, Nxb 
Wisdom Publications, 2000; từ trang 1252.] 


382 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


giả được cử đi đên gặp vị hoàng tử đê truyền chỉ dụ của vua 
cha. 


Khi đến cung thành, họ nghe toàn tiếng nhạc múa tiệc 
tùng. Hai vị sứ giả bị chặn bên ngoài bởi zm người bạn của 
hoàng tử. VỊ thượng giới thiệu mình là ai, do ai cử đến, và 
truyền nội dung cho hoàng tử tiếp chỉ thi hành. Nhưng năm 
người tùy tùng đó nói rằng “đây là lãnh thổ của hoàng tử, và 
hoàng tử toàn quyền hành sự”. Vị thượng thư không thể nào 
cải lý với năm người tùy tùng nảy, cho nên vị tướng quân 
phải rút kiếm ra tiến về phía năm người, và năm người liền 
biến mắt. 


Khi hai sứ giả bước vào cung điện chỗ hoàng tử đang 
tiệc tùng say sưa. Vị thượng thư cũng giải thích và truyền 
chỉ dụ của vua cha, nhưng hoàng tử kêu họ biến đi, và 
hoàng tử đã được giao toàn quyền hành sự theo ý mình trên 
xứ sở này. Hoàng tử ngoan cô không nghe lời của vị thượng 
thư thông thái của vua cha. Vị tướng quân liền rút kiếm ra, 
túm lấy tóc của hoàng tử và bảo hoàng tử phải nghe theo lời 
của vị thượng thư của vua cha. Lập tức, hoảng tử vâng lời 


^A«‹;„”? 


“Được rồi, ta lắng nghe đây”, khi kiếm đang kề cổ. 


Cứ như vậy, vị tướng nắm chặt vị hoàng tử, và hoàng tử 
thì hết sức chú tâm nghe, và vị thượng thư truyền nội dung 
của chỉ dụ, nên sau đó vị hoàng tử trẻ đã thấu hiểu những 
nhiệm vụ và những điều thụ hưởng của một nhà vua là gì. 
Từ đó trở đi, hoàng tử đã thay đổi. Hoàng tử trị vì xứ sở đó 
một cách khôn khéo, và sau này đã kế ngôi vua cha, và trị vì 
cả đề chế được đuề huề thịnh VƯỢng. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 383 


Trong ví dụ này, vị vua cha là Đức Phật, và vị hoàng tử 
là người Phật tử. VỊ thượng thư thông thái tượng trưng cho 
trí tuệ minh sát [tuệ] và vị tướng quân hùng dũng tượng 
trưng cho thiền định 7hZna [định]. Chính thiền định /hãna, 
chứ không phải trí tuệ minh sát, đã dẹp yên zăm chướng 
ngại, được ví như năm người tùy tùng của hoảng tử đã ngăn 
chặn hai sứ giả. Và chính trạng thái cận định-sau /hãna 
(upacära samaädhi) đã giữ cho tâm vững chắc và tĩnh tại đủ 
lâu để cho trí tuệ phát sinh và hướng dẫn cho tâm theo Giáo 
Pháp. Giống như vị tướng quân kiên định nắm giữ vị hoàng 
tử ngồi yên [định] đủ lâu để cho vị thượng thư trí tuệ [tuệ] 
truyền chỉ đầy đủ về những lẽ phải cần phải thực thi bởi một 
VỊ vua. 


Như vậy, trạng thái cận-định sau khi thoát ra khỏi tầng 
thiền định là vô cùng quan trọng. Chính trạng thái này khởi 
sinh ra trí tuệ cần có cho mục đích hướng thượng và giải 
thoát của một người tu hành. 


Cây Dùi Đánh Chiêng 


Ví dụ về hai sứ giả trên đây đã cho thấy rằng: tâm cần 
phải được giữ cho tĩnh tại để có thể nhìn thấy sâu sắc vào 
bên trong bản chất của mọi sự thể. Tôi thường đưa một cây 
dùi trước mọi người và hỏi “Đây là cái gì?”. 


- “Một khúc cây”, vài người nói ngay. 
- “Còn gì nữa?”, tôi hỏi. 


384 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


- “Một cây hình trụ”, người khác nói. 

- “Còn gì khác không? 

- “Nửa trắng nửa đen”, người khác gọi theo màu sắc. 

- “Cán có quấn vải trắng”, “Dài sáu phân”, “Dùng để 
đánh chiêng”. 

- “Tất cả chỉ vậy thôi sao?”, tôi hỏi tiếp. 

- “Màu sáng bóng”, “Đầu tròn”, “Chỗ cán hơi bị sờn”.... 


Khi những từ ngữ mô tả đã cạn hết, khán giả vẫn tiếp tục 
nhìn, và họ nhận ra họ vẫn chưa hiểu rõ cái vật đó đích thực 
là gì. Họ càng nhìn, họ càng nhận biết thêm về nó. Và họ 
bắt đầu thấy không còn từ ngữ để tả nữa. Nhưng họ biết 
những nhãn hiệu, tên, cách gọi chỉ là giả tạo, chỉ là giả 
danh. Nó có nghĩa nhiều hơn là “cây gậy..., hình trụ..., nửa 
trăng nửa đen...”. Những nhãn hiệu và tên gọi là cách những 
nhà trường xã hội dạy học sinh từ nhỏ. Tất cả chúng chỉ là 
những “/hực tại do quy ước”, theo cách Phật gọi. Mọi tên 
gọi, khái niệm, ngôn ngữ đều do sáng tạo và quy ước của 
con người, nó không đúng với bản chất /hực tại đích thực 
của những sự vật và hiện tượng. Chính chúng làm cản trở sự 
hiểu biết, và chúng ta hay nhìn thấy sự vật bằng những cái 
nhãn hiệu, tên gọi, hay khái niệm về nó. 


Như trong ví dụ trên, nếu khán giả tiếp tục nhìn, tiếp tục 
điều tra cho đến khi hết cạn tất cả khái niệm hay sự mô tả về 
nó, cứ như vậy...cho đến khi họ nhìn thấy sự-thật vượt trên 
tất cả những khái niệm quy ước đó, bằng một cái tâm im 
lặng và tĩnh tại. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 3§5 


Bụi Trúc Đẹp Nhất Trần Gian 


Khi tôi bắt đầu thiền tập khi còn là một sinh viên đại học 
Cambridge, chúng tôi được phép đi dạo một giờ mỗi bữa 
sáng để tập thể dục. Ngay buổi sáng đầu tiên, sau khi đã 
ngồi thiền im-lặng trong chốc lát, tôi đi dạo qua những khu 
vườn sinh học gần bên. Khi tôi bước vào cổng, mắt tôi đập 
vào một bụi trúc rất đẹp. Đó là một loại cây đẹp kỳ lạ nhất 
tôi từng thấy trong đời. Hình dáng và vỏ ngoài nhẫn nhụi, 
mịn mảng, và thanh thoát. Màu của cây trúc cũng mịn, sáng. 
Thân cây cũng thanh thoát, dịu dàng, và mềm dẻo. Những 
cây trúc rung rung một cách nhẹ nhàng rất ung dung trước 
những ngọn gió buổi sáng. Tôi ngồi xuống quan sát những 
vẻ đẹp của bụi trúc suốt cả một giờ, và chiêm ngưỡng vẻ 
đẹp đó trước khi quay lại giờ thiền tập. 


Những ngày hôm sau tôi đều đến ngắm nhìn bụi trúc. 
Tôi ngắm nhìn liên tục, liên tục trong sự tĩnh lặng, và vẫn 
chưa lân nào thây đủ!. 


Sau một tuần đã kết thúc khóa thiền, tôi còn một giờ để 
ghé đến thăm người bạn trúc, bụi trúc đẹp nhất trần gian của 
tôi. Khi tôi đạp xe đến đó, tôi cảm thấy chưng hửng và bối 
rối. Bụi trúc nhìn rất bình thường, chăng có gì đặc biệt. Nó 
chỉ là như một bụi cây!. 


Sự thay đổi này khiến tôi chiêm nghiệm lại vì sao tôi đã 
nhiệt thành ngắm nhìn vẻ đẹp của nó trong suốt nhiều ngày 
qua. Tôi nhanh chóng hiểu ra là tâm của tôi thay đổi chứ 
không phải bụi trúc thay đổi. Sau khóa thiền, tôi đạp xe ra 


386 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


ngoài đường phố đông đúc của thành phố Cambridge, tâm 
tôi trở lại bình thường, khác xa với cái tâm tĩnh lặng trong 
thời gian thiền tập trong khóa thiền. Và bây giờ tôi chỉ toàn 
thấy vẻ bề ngoải của trúc, bằng những tên gọi, nhãn hiệu, vả 
những khuyết điểm của nó. Tôi không còn khả năng nắm 
giữ bụi trúc trong tâm đủ lâu trong sự tĩnh tại để có thể lặn 
chìm vào những chiều sâu đẹp đẽ và không bao giờ phai 
phôi của nó. Cũng giống như vị hoàng tử cần phải được giữ 
yên đủ lâu trong sự tĩnh tại [định sâu] thì mới có thể chú 
tâm lắng nghe vả thấu hiểu [chứng ngộ] được những sự-thật 
và lẽ-phải đích thực mà vị thượng thư giải thích. 


Trong khóa thiền tập đầu tiên đó, tôi đã có những trải 
nghiệm thiền thật sâu sắc. Tâm tôi đã được tĩnh tại lạ 
thường khi tôi dạo bước từ nơi thiền tập qua khu vườn sinh 
học. Vì vậy, khi mắt tôi nhìn thấy bụi trúc, tâm tôi dừng lại 
ở đó, quan tâm, sống, đùa chơi với nó, lặn chìm vào tâm 
điểm của sự vật, và thưởng thức nó một cách tuyệt vời. Khi 
tâm đạt được sự tĩnh tại [định sâu] như vậy, thì ngay cả cây 
dùi cũng trở thành duyên dáng và đẹp đẽ một cách kỳ lạ. Và 
người thiền với cái tâm đạt định có thể nhìn ngắm những 
thứ như cây dùi một cách hạnh phúc trong nhiều giờ, không 
bao giờ ngừng lại ở mức nhận biết nào. 


Đèn Pin + Bản Đồ 
Thật là một niềm rất hay và đáng nhớ khi nhìn thấy một 


bụi trúc chuyển hóa thành một bụi cây đẹp nhất trần gian, 
tuy nhiên nó đã không thay đổi cuộc đời của một người!. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 387 


Thực ra, sự ngu s7 [vô minh] còn khó thâm nhập và khai mở 
hơn cả những thân tre trúc cứng nhất. Tuy nhiên, những trải 
nghiệm như vậy giúp chúng ta hiểu thêm rằng: tâm sẽ càng 
thêm sâu sắc hơn khi nó [đã từng trải] được củng cố bởi 
mức độ chánh định thâm sâu. Khi sự chánh định càng thêm 
thanh bình, thì tâm càng thêm tĩnh tại và vô ngại, và sự 
chánh niệm càng thêm thấu suốt vào đối tượng. Đó là lý do 
tại sao cái tâm ngay sau thoát ra khỏi trạng thái tầng thiên 
định jhana chính là nơi những trí tuệ mình sát thường xuyên 
phái sinh. 


Sau khi thoát ra khỏi tầng thiền định /hZna, trí tuệ thâm 
sâu cũng có thể không phát sinh nếu người thiền không biết 
chọn đối tượng để nhìn. Bụi trúc là một ví dụ, đó là chỗ 
không đúng để nhìn!. Xin dùng lại ví dụ ở Chương 8: sau 
khi vừa thoát ra khỏi tầng thiền định /hzãna, tâm có thể được 
ví như một luồng ánh sáng rất mạnh mẽ của đèn pin [đèn 
pha, đèn chiếu, luồng tia sáng hội tụ| chiều sáng tất cả 
những thứ ở trước nó. Nhưng khi một người không biết 
chiếu luông ánh sáng đó vào đúng chỗ, thì người đó không 
thể khám phá ra được nơi che dấu những tri tuệ thâm sâu. 
Như vậy, ngoài sự cần thiết phải có () một luồng sáng 
mạnh mẽ của đèn pin [chánh định], người đó cũng cần phải 
có (ii) một bản đồ chính xác ghi những dấu mốc và đường 
đi [Giáo Pháp của Đức Phật]. Chính Giáo Pháp (Dhamma) 
là cái bản đồ đó. 


Còn khi một người có được bản đồ nhưng lại không có 
đèn pin, hay chỉ có một ánh đèn dầu yếu ớt, thì người đó 
khó mà soi rọi để tìm thấy đường đi, khó mà tìm thấy trí tuệ 


388 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thâm sâu. Cũng giống như một học giả nghiên cứu những 
kinh sách đạo Phật, đàm đạo thường xuyên với những thiền 
sư đã chứng ngộ, và nhờ đó người ấy nắm rất tốt về lý 
thuyết—nhưng người đó chưa tự thân trải nghiệm được 
những trạng thái thiền định. Trí tuệ thâm sâu không thể nào 
khởi sinh được, bởi vì thiền định chưa có đủ; giống như ánh 
đèn chiếu còn quá yếu ớt, thì làm sao chiếu rọi ra những cột 
mốc và đường đi trên bản đồ. 


Nhưng đối với người nào có được (i) bản-đồ [Giáo 
Pháp]. đã nghe học được nhiều từ những vị thầy chân tu đã 
chứng ngộ, luôn nghi vấn và điều tra để hiểu biết, và người 
đó cũng có (ii) một đèn-pha mạnh mẽ chiếu sáng [năng lực 
định tâm có được nhờ thực hành thiền định]—thì người đó 
đang ở gần với trí tuệ giác ngộ. Như Đức Phật đã từng chỉ 
dạy: “Những ai có cả thiền định jhãna [đèn pin sáng mạnh] 
và trí tuệ [bản đồ Giáo Pháp] thì họ đang có mặt nơi sự giác 
ngộ.” 


Những ai có được cả thiên định và trí tuệ, 
Thì họ đang ở trong trạng thái của niễt-bàn. 


(Dhp 372) 


Thiền Định là không thể thiếu để phát minh ra trí tuệ!. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 389 
Chương 13 


TRÍ TUỆ THÂM SÂU GIÚP GIẢI THOÁT 


Nhớ Lại Những Kiếp Quá Khứ 


Theo lịch sử được công nhận và truyền thừa về sự giác 
ngộ của Đức Phật dưới gốc cầy 8-Để: sau khi Phật đã tăng 
cường sức mạnh của tâm bằng cách chứng nhập vào tầng 
thiền định /zZna, thì mảng trí tuệ thâm sâu đầu tiên Phật đã 
dụng tâm đó là câu hỏi về những kiếp quá khứ. Vì vậy, theo 
như “bản-đồ” đường đi được tìm thấy trong các bài kinh, thì 
chính nơi đây [những tầng thiền định] là chỗ hiệu dụng để 
bắt đầu chứng đạt trí tuệ thâm sâu cho loại câu hỏi đó. 


Rất nhiều tranh luận trong nhiều giới Phật tử về vấn đề 
có/không hoặc đúng/sai về những kiếp quá khứ. Không 
may, nhiều quan điểm trong số đó là bị sai lạc, sai lầm, hoặc 
không có trí tuệ thâm sâu đi kèm. Nếu chúng ta điều tra sâu 
vào trong kinh điển Phật giáo thì sẽ thấy một cách rõ rệt 
rằng tái sinh không phải là “một vấn đề nói thêm” hay chỉ là 
“vấn đề phụ” như nhiều người vẫn nghĩ, mà /đi-sinh chính 
là trụ cột trung tâm trong trí tuệ thâm sâu của Đức Phát. Ví 
dụ: định nghĩa tiêu chuẩn của Đức Phật về người có quan 
điểm sai lầm [tà kiến] đó là người không tin về nghiệp báo 
và tái sinh (MN 117,5). Nhắn mạnh hơn nữa, Đức Phật cũng 
đã nói rõ trong kinh Apannaka Sutta (kinh “Không Thể Chối 
Cã¡”, MN 60.8) như vầy: “Bởi vì thực sự có cõi sống khác 


390 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


[ái sinh], cho nên những người năm giữ quan điểm “không 
2539 


có tải sinh ` là những người có quan điểm sai lâm. 
Những người hiếu kỳ rất có lý khi muốn biết làm cách 
nào một người có thể tự thân thực chứng răng sự tái-sinh là 
có thực. Tôi sẽ giải thích cho các bạn cách để xác minh lẽ 
thật này, đó là cách mà một người có thể nhìn sâu vào một 
trong những trí tuệ sâu sắc đã làm thay đổi cuộc đời mình: 
Đó là trí tuệ nhìn thấy được những kiếp quá khứ của mình. 


Thứ nhất, về kinh nghiệm riêng của bản thân tôi: vào 
một buổi tối sau một giờ thiền định rất an bình, tôi đã đặt 
cho tâm mình một chỉ dẫn đơn giản và rõ ràng như sau: “Ký 
ức xưa nhất của tôi là gì?”. Sau đó, tôi quay lại với sự im 
lặng bên trong, không trông đợi điều gì, chỉ tỉnh thức với 
những gì của giây phút hiện tại mà thôi. 


Một lúc sau, một mùi quen thuộc bổng dưng đến với mũi 
của tôi. Không phải tôi đang tưởng tượng ra cái mùi đó; tôi 
đang trải nghiệm lại nó một cách rõ rệt trong khoảng khắc 
hiện tại. Cùng với cái mùi đó là một sự hồi tưởng rất lạ 
thường nhưng chắc chắc rằng đó là mùi của cái nôi của tôi 
khi tôi vừa được sinh ra. Ngay lập tức, hiện thực như thể tôi 
quay lại chiếc nôi đó, trải nghiệm lại cái thế giới đầu đời với 
tất cả mọi chi tiết xảy ra ở đó. Tôi không thể nhịn cười về 
những thứ đồ chơi và những thứ khác mẹ tôi đã sắp xếp 
trong nôi cho tôi. Tôi đang nhớ lại tất cả mọi chỉ tiết xảy ra 


3 [Ở đây tôi dùng bản dịch của ngài Nanamoli và Bikkhu Bodhi, Trung Bộ 
Kinh, trang 508.] 


Thiên sư Ajahn Brahm * 391 


lúc sơ sinh trong khi tôi đang ngồi trong cái xác của một 
thầy tu hơn bốn mươi tuổi. Toàn bộ những sự kiện đang 
diễn ra cùng với cảm nhận lạ thường nhưng chắc chắc rằng 
đứa bé sơ sinh đó chính là tôi cách đây hơn bốn mươi năm 
trước. Điều này hoàn toàn làm tôi sửng sốt và thay đổi cách 
mà tôi đã từng hiểu về ký ức. Vì đây là vẫn đề quan trọng 
đáng quan tâm, nên tôi đã tìm hiểu và sau này biết được từ 
một bác sĩ y khoa rằng: Đối với trẻ sơ sinh thì cảm nhận đầu 
đời của bé chính là cảm nhận về mùi. Trẻ sơ sinh cảm nhận 
về mẹ của mình và những thứ xung quang nó, ví dụ như nôi 
nằm, thông qua các mùi. Tôi có thể xác nhận với bạn rằng 
chuyện kể trên chính là kinh nghiệm trực tiếp của bản thân 
tÔI. 


Khi một người hiểu được phương pháp tiếp cận với 
những ký ức, người đó có thể tiếp tục bằng cách gợi ý rõ 
ràng trong tâm mình: “Hãy quay về quá khứ”. Sau đó, trở về 
với sự tĩnh tại bên trong mà không có tình trông đợi gì, cứ 
im lặng chú tâm vào giây phút hiện tại. Nếu trạng thái chánh 
định (sưmađhi) trước đó là đủ thâm sâu, thì ký ức khác sẽ tự 
nhiên hiện về. "Nếu ký ức hiện về, nó sẽ hiện nhanh chóng, 
dễ dàng, không cần nỗ lực, và đó chính là ký ức đích thực 
của quá khứ đích thực, nó luôn luôn đi kèm với một cảm 
nhận lạ thường về một sự chắc-chắn: chắc chắn đó là quá 
khứ đích thực của người đó. Nếu tâm còn cảm nhận một 
chút mảy may nghi ngờ, thì loại ký ức đó là không đáng tin 
tưởng, đó không phải là quá khứ đích thực, và đó có thê chỉ 
là sự suy nghĩ theo ý mình. 


392 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Một số đệ tử của tôi đã từng tự thân trải nghiệm về quá 
khứ của họ như lúc đang ở trong bào thai của người mẹ, bơi 
bơi trong dịch nước, âm áp và được che chở. Một số thiền 
sinh đã trải nghiệm lại những ký ức thậm chí lạ lùng hơn, đó 
là lúc họ là người già tuổi hơn họ đang bây giờ trong kiếp 
này, hay lúc họ là những người khác đang ở nơi khác. Sự 
nhận ra quá khứ và kiếp trước là đáng kinh ngạc, họ sửng 
sốt khi nhận ra “mình là như vậy) trong kiếp trước; nhưng 
sự sửng sốt là không thể tránh được (làm sao mà không 
sửng sốt khi nhìn ra những điều của kiếp trước như vậy). 


Những sự hồi nhớ mà được tạo ra nhờ trạng thái tầng 
thiền định /hãna thì vô cùng rõ rệt hơn nhiều so với cái mà 
chúng ta thường gọi là “ký ức' hay “trí nhớ”, và sự hồi nhớ 
đó là hoàn toàn khác hắn với những thứ mà chúng ta thường 
gọi là “hồi tưởng' hay 'mộng tưởng. Những quá khứ được 
hồi nhớ này chỉ xảy ra trong những trạng thái tỉnh giác cao 
độ, lúc đó sự rõ rệt [minh mẫn] về nhận thức của một người 
được tăng cường rất nhiều. Sự tỉnh giác cao độ và sự minh 
mẫn cao độ về nhận thức đó tạo ra đặc điểm độc đáo của sự 
nhận biết chốc chốn về “danh tánh” [là ai trước kia] của 
người đang hồi nhớ. 


Thêm nữa, một đặc tính của ký ức về quá khứ đích thực 
là nó thường làm người ta khó chịu, tức là khác hắn những 
gì người ta đã từng 'nghĩ đến' hay từng biết được. Loại kỹ 
ức như vậy chắc chắn là quá khứ đích thực chứ không phải 
là đo sự suy nghĩ theo ý mình. Một thiền sinh đệ tử của tôi, 
khi hồi nhớ lại những tuần đầu tiên khi mình mới được sinh 
ra, cứ nhìn lên khuôn mặt người phụ nữ luôn chăm sóc mình 


Thiên sư Ajahn Brahm * 393 


trong nôi và cô đã vô cùng khủng hoảng khi nhận thấy 
những nét mặt của bà ta khác hắn với những nét mặt của 
người mà chị đang gọi là mẹ suốt bấy lâu nay. Sau khi suy 
xét lại, người đó cứ tự hỏi: Hay là mình là con nuôi?. Hay 
có điều gì uân khúc mà mẹ mình còn giấu mình?. Cho nên 
khi gặp mẹ mình, chị ta hỏi ngay răng chị ta có phải là “con 
đẻ” của mẹ không. Mẹ chị ban đầu hơi giật mình, nhìn chị 
và hỏi tại sao chị có câu hỏi lạ lùng và đáng làm buồn lòng 
mẹ như vậy. Chị kể lại cho mẹ ký ức thiền định của chị khi 
hồi nhớ lại lúc sơ sinh, cho nên chị phải hỏi mẹ như vậy. 
Mẹ chị hiểu ra ít nhiều và kêu chị hãy tả lại những nét mặt 
của người mà chị đã nhìn thấy trong ký ức thiền định về lúc 
nằm trong nôi. Sau khi nghe tả những nét mặt, mẹ chị cười 
tươi như trút đi một gánh nặng: những nét mặt theo cách tả 
đó là của dì vú nuôi. Khi chị mới sinh ra, mẹ chị bận bỊu 
nhiều thứ, và dì vú nuôi thường xuyên chăm sóc và nựng 
chiều đứa bé trong nôi là chị, vì vậy sự hồi nhớ của chị là 
chính xác. Những nét mặt đó là của chị vú nuôi, khác với 
những nét mặt của mẹ ruột của mình. 


Một số những ký ức khác thậm chí càng làm khó chịu 
hơn, vì chúng hồi nhớ lại những lúc chết trong quá khứ của 
người thiền. Một số thiền sinh cảm thấy rất khó chịu nên họ 
thấy lo sợ sau vài giây hồi nhớ. Các bạn nên nhớ rằng kiếp 
kế-trước là sự kiện gần nhất trong tất cả kiếp quá khứ của 
một người, nên những trải nghiệm trong kiếp kế trước luôn 
luôn mạnh mẽ và để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa 
trong kiếp này. (Nói cách khác, những trải nghiệm xấu hay 
tốt của kiếp kế-trước có thể là những nghiệp xấu và tốt ảnh 
hưởng nặng nề nhất đến kiếp này của một người. Vì vậy, 


394 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


người tu rất dễ dàng và nhanh chóng hồi nhớ lại những sự 
kiện của kiếp kế trước). Sự vô ngại [không sợ hãi] được tạo 
ra từ trạng thái chánh định (samadhi) để nhìn lại cái chết bi 
thương đó, và từ đó nhìn ngược lại những sự kiện và đời 
sống trước khi chết của kiếp trước. Đó là sự trải nghiệm lại 
sự thật. Sự thật khó chịu và bất hạnh đó vượt qua sự nghỉ 
ngờ, nó không phải là sự suy nghĩ hay sự tưởng tượng theo 
ý mình (chăng ai có tham muốn suy nghĩ hay tưởng tượng 
cảnh như vậy). Đó là sự hồi nhớ đích thực và là sự trải 
nghiệm đích thực những sự kiện xảy ra trong kiếp trước. 


Sự hồi nhớ lại những kiếp quá khứ là một trí tuệ minh 
sát thâm sâu, thường được gọi là “7c mạng minh” (HV). 
Nó được gọi là trí-tuệ vì bốn lý do sau: 


() Đầu tiên, Đức Phật gọi đây là trí tuệ đầu tiên trong ba 
loại trí tuệ (/evữ/z)“? (MN 91,36) dẫn đến sự giác ngộ. Và 
trong kinh “Hữu Học” (Sekkha Suría, MN 53,20), Đức Phật 
đã ví sự hồi nhớ lại những kiếp sống trước giống như lần 
đầu tiên con gà con phá vỡ cái vỏ trứng để chui ra khỏi vỏ. 

() Lý do thứ hai là trí tuệ này chỉ có thể khởi sinh sau 
khi người tu chứng đắc tầng thiền định /hãna: Một người chỉ 
có thể thấy được mọi sự thể như chúng đích thực là [yatha 


49 Ba loại trí tuệ là trí nhìn thấy những kiếp quá khứ của mình (Túc mạng 
minh), trí nhìn thấy mình và chúng sinh sống chết vào ra vòng luân hồi sinh tử 
(Thiên nhãn minh), và trí nhìn thấy mình đã diệt trừ tất cả mọi ô nhiễm và bắt 
tịnh của tâm (Lậu tận minh). Đức Phật lịch sử đã chứng đắc ba loại trí tuệ này 
vào cái đêm thiền định và giác ngộ dưới gốc Cây 8ồ-Đẻ lịch sử. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 395 


bhuta nãnadssana] sau khi thoát ra khỏi tầng thiên định 
jhana. (AN VII, 61). 


(1i) Thứ ba, sự hồi nhớ về những kiếp quá khứ là những 
trải nghiệm tự thân của một người, chứ không phải dựa vào 
những lòng tin tín ngưỡng, những giáo lý truyền thống, hay 
những suy luận suy lý khác. 


(iv) Lý do thứ tư, sự hồi nhớ về những kiếp quá khứ /àm 
thay đổi cuộc đời của một người, chắn chắn là vậy, vì lúc 
đó bạn đã thấy biết rõ lời của Đức Phật là đúng, rằng sự tái- 
sinh luân hồi là có thực, chứ phải do bạn suy lý hay do lòng 
tin. Bạn thay đối hoàn toàn, ví dụ như, bạn không còn sợ hãi 
về cái chết nữa và không còn buồn đau về cái chết của 
những người thân thuộc nữa. Cuộc sống hiện tại từ bây giờ 
được nhìn thấy bằng một tầm nhìn khác, một quan điểm 
khác, đó là chánh kiến. Bạn thấy được toàn bộ “bức tranh 
lớn”, như một bức hình trò chơi đã được lắp ráp xong, chứ 
không phải chỉ thấy từng một mảnh ghép nhỏ giống như 
từng tháng năm trôi qua trong kiếp sống này. Điều quan 
trọng nhất, đến lúc này người tu mới hiểu thấu được một 
cách thấm thía thực sự ý nghĩa của chữ “khổ” (dukkha) mà 
Đức Phật đã dạy. 


Đến đây chúng ta mới thấu hiểu lý do tại sao vị đại đệ tử 
thông thái nhất của Phật [ngài Xá-lợi-phất] đã nói như vây: 
“Còn tái sinh có nghĩa là khổ (dukkha), chấm dứt tái sinh có 
nghĩa là hạnh phúc!.”(AN X,65). 


Trí Tuệ Thâm Sâu Nhìn Thấu sự “Khổ” 


396 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Bốn chân lý cao diệu [Tứ Điệu Đế] là giáo lý trung tâm 
của Phật. Chân lý đầu tiên trong đó là chân lý về sự khổ 
(dukkha). Đức Phật đã từng nói rõ rằng những chúng sinh 
không giác ngộ được là vì lý do họ không hoàn foàn thấu 
hiểu về sự khổ (đ„kkha) (DN 16,21). 


Một lý do tại sao những chúng sinh không hiểu thấu sự 
khổ một cách hoàn toàn là vì họ chỉ nhìn thấy kiếp sống 
này, hay thường chỉ là một phần của kiếp sống này. Rõ 
ràng, người đời đã luôn luôn chối bỏ sự thật là “già, bệnh, 
và chết là không thể tránh được đối với họ”, họ thậm chí 
khăng khăng không chấp nhận có kiếp trước hay kiếp sau!. 
Trong bất cứ chuyện gì, khi một người không tìm hiểu ứoàn 
điện bức tranh, thì họ không bao giờ có được sự hiểu biết 
hoàn toàn. Còn những ai muốn tự thân đi vào chân lý, và 
khao khát có được sự tự do giải thoát mà chân lý mang lại, 
thì họ cần phải tu tập Thiền Định, bởi vì Thiền Định 
[Jhana] tạo ra loại trí tuệ thâm sâu để họ vượt qua sự chối 
bỏ và vượt qua cái quan niệm “không có tái sinh" đó. 


Một khi một người đã đạt được trí tuệ nhìn thấy những 
kiếp quá khứ, thì làm sao người ấy còn nói là không có sự 
tái-sinh luân hồi. Dựa vào trí tuệ tạo ra bởi các tầng thiền 
định, người tu đích thực trải nghiệm lần lượt những sự kiện 
trong kiếp quá khứ, không còn chút nghi ngờ. Lúc đó, trí tuệ 
đó cũng giúp người ấy hiểu thấu suốt ý nghĩa của sự “khổ”. 
Đến lúc đó, người tu cũng thấu hiểu những câu nói sau của 
ĐứcPhật: 


Thiên sư Ajahn Brahm * 397 


“Nước mắt một người đã khóc trong vô số kiếp quá 
khứ trong vòng luân hôi, khi gặp những khổ đau bất 
hạnh, là nhiều hơn tất cả nước trong các đại dương.” 
(SN,3) 


“Những bộ xương một người để lại qua vô số lần chết 
nếu gom chất lại thì cao hơn núi.” (SN 15,10) 


“Với số xương chất đây trong nghĩa địa qua thời gian 
nhiều kiếp, nhiều đủ để cảm thấy kinh tởm với sự 
sống, để không còn tham chấp vào sự sống, và [nhờ 
vậy] được giải thoát khỏi sự sống”. (SN 15,1) 


Sự hiểu biết hoàn toàn nhận ra rằng: hễ còn sinh, hễ còn 
tái sinh, thì còn kéo theo đau khổ. Trí tuệ thâm sâu, dựa trên 
sự hiểu biết trực tiếp về vòng luân hồi của vô số kiếp không 
đếm được, giúp mình tự nhận thấy từ trong tâm can ruột rà 
của mình, chứ không phải chỉ bằng trí thức học hỏi. Trí tuệ 
này nhìn thấy mối kết nối đẩu ứiên của vòng duyên-khởi 
(paticcasamuppada). Đó là: “Sinh là nguyên nhân của khổ” 
(atipaccayä dukkha). Từ trí tuệ làm-thay-đổi-cuộc-sống 
này, dục vọng và những dính mắc bắt đầu đầu được gỡ bỏ. 
Không còn thứ gì đáng để tham chấp nữa. 


(Không còn gì đáng để tham chấp: bởi vì sinh là khổ, tái 
sinh là khổ, sự sống là tạm bợ, vì giờ đây ý nghĩa sự sống 
phàm trần chẳng là gì để tham muốn thêm, để muốn chấp 
giữ thêm để rồi lại tiếp tục tái sinh trong muôn vàn đau khổ. 
Giống như bạn đã từng bị tra tấn tù tội, thì bạn đâu còn 
muốn quay lại chỗ đó để bị tra tắn và tù đày nữa. Với trí tuệ 


398 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


nhìn thấy bao kiếp quá khứ mình sống-chết trong đau khổ 
như thế nào, thì bạn đâu còn tham muốn dục vọng để lại đi 
tái sinh vào vòng sinh tử đó nữa.) 


Việc trải nghiệm [chứng đắc, chứng nhập] một tầng 
thiền định /#Zna mở ra một đại lộ lớn thứ hai để đi đến sự 
hiểu biết hoàn toàn về khổ, đó là: ứrí ruệ thâm sâu để nhìn 
thấy hạnh phúc!. Một trong những đặc điểm của trạng thái 
tầng thiền định sự trải nghiệm kéo dài của một niềm hạnh- 
phúc mà ta chưa hề thấy trước đó. Niềm hạnh-phúc thanh 
khiết của tầng thiền định /»zna, như tôi đã nói trước đây, là 
khoái lạc hơn và dài lâu hơn tất cả mọi cực khoái con người 
đã từng có trong đời. Niềm chân-hạnh-phúc thanh khiết đó 
là không thể quên được. Nó lật ngược cái quan niệm thông 
thường của chúng ta về hạnh phúc. Ngay cả những cực 
khoái của sự thành đạt cao nhất hay trạng thái đang yêu của 
ái tình cũng không có gì để so đo với niềm hạnh phúc thanh 
khiết và mạnh mẽ của tầng thiền định. Chắc chắn ai đã vừa 
trải nghiệm trạng thái chân phúc tuyệt vời đó cũng “không 
thể nào chịu nổi” và phải tự hỏi ngay: “Này hỡi, đây là loại 
hạnh phúc gì vậy? và nó từ đầu mà có vậy?.” 


Dây Quần Cổ 


Đây là ví dụ sống động của vị thầy Ajahn Chah mà tôi 
đã nói ở Chương II, giúp giải thích thêm về nghĩa hạnh- 
phúc. Tưởng tượng một người bị quấn dây thừng quanh cỗ 
và luôn bị siết từ hai đầu dây bởi hai con quỷ dữ. Người bị 
quấn cổ lớn lên trong cảnh này, và lâu dần cũng quen với 


Thiên sư Ajahn Brahm * 399 


cực hình này nên coi đó như bình thường. Ngay cả khi 
chánh niệm, anh ta cũng chẳng phân biệt được sợi dây đó là 
gì, chỉ coi nó là bình thường, và nó không phải là đối tượng 
chú tâm của anh ta trong chánh niệm. Đến một ngảy nọ, hai 
con quý dữ được gọi là “Năm giác quan” và “Ý hành tạo 
tác” biến mất và thả lỏng hai đầu dây thừng. Lần đầu tiên 
trong đời, người Ấy trải nghiệm một sự tự do khỏi sự siết 
chặt, sự tự do khỏi gánh nặng của năm giác quan và ý hành 
tạo tác. Anh ta cảm nhận một niềm hạnh phúc không thể 
nào tưởng tượng được, không giống cảm nhận nào anh ta 
từng biết trước đó. Chỉ đến lúc đó anh ta mới hiểu thấu 
được niềm hạnh phúc là gì, và sợi dây thừng quấn cổ và hai 
con quý dữ đó đã làm khổ sở đến dường nào. Và anh ta 
cũng nhận ra được lẽ thật: bạnh phúc đơn giản là sự chấm 
dứt khổ đau. 


Tương tự như vậy, ta được sinh ra với cái thân “dính 
chặt” quanh tâm mình, cùng với hai con quỷ dữ là “năm 
giác quan” và “ý hành tạo tác” [ý muốn, ý chí, ý thích, ý 
chọn, ý kiểm soát, ý điều khiến...] luôn luôn chấp thủ và 
điều khiển mọi thứ. Ta lớn lên dần, lâu ngày rồi cũng thành 
quen với tình trạng bị quản chế như vậy, và ta coi đó là lẽ 
thường. Thậm chí đa số mọi người còn bắt đầu thích hưởng 
thụ thế giới khoái lạc giác quan và xông vào làm đủ mọi thứ 
bằng thân, và nghĩ mọi thứ bằng tâm. Người đời thực sự coi 
đây là hạnh phúc (đó là hạnh phúc chạy theo thỏa mãn giác 
quan, hạnh phúc vì thoải mái tạo tác theo ý hành và tham 
muốn của mình). Thật là khó tin!. Ngay cả khi người tu thực 
hành chánh niệm về năm giác quan hoặc về những ý hành 
tạo tác (cefana), nhưng người tu vẫn không nhìn ra được 


400 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


bản chất căn cơ của sự khổ đau là gì. Có lẽ là vậy, bởi vì 
làm sao một người có thê nhận ra được bản chất của khổ khi 
mà tất cả mọi sự trên đời đều có vẻ như “nó là như vậy, đó 
là lẽ thường-tình”. (Hàng ngàn sự thể trên đời đều bị nhận 
lầm là lẽ thường-tình chứ chẳng có gì là đau khổ. Con người 
luôn bị khổ đau trong từng khoảng khắc, nhưng chăng bao 
giờ cố gắng nhận ra lẽ thật của sự khổ). Cho đến một ngày, 
lần đầu tiên, người tu chứng đắc trạng thái chánh định thâm 
sâu của tầng thiền định /hZna. Trong thời gian chứng đắc 
tầng thiền định, “năm giác quan” cùng với những cử động 
của tâm mà ta gọi là “ý hành tạo tác” đã hoàn toàn biến mắt. 
Khi những thứ đó đã biến mất, cái thân cũng biến mất, và 
lần đầu tiên trong đời tâm được tự do, không còn [bị] sự có 
mặt của các “ý hành tạo tác”, không còn bất cứ hành vi nào 
của “năm giác quan”, và được giải thoát khỏi gánh nặng của 
cái thân giống như sợi dây thừng quấn chặt quanh cái tâm 
đẹp đẽ. Người tu trải nghiệm niềm hạnh phúc của một tầng 
thiền định /hzna, thanh khiết hơn, khoái lạc hơn, và to lớn 
hơn mà người tu chưa từng biết trước đó. Chỉ có đến lúc 
này thì người tu mới đích thực và hoàn toàn thâu hiểu được 
hạnh-phúc là gì và khổ là gì. Chỉ đến lúc này người tu mới 
mới nhận thấy rằng: sắc thân /¿ khổ, rằng: mỗi sự nhìn, 
nghe, ngửi, nếm, chạm xúc đều luôn luôn /¿ khổ, và răng: 
sự làm, hành vị, ý hành tạo tác luôn mãi mãi /ä khổ. Trí tuệ 
để thực sự thâm nhập vào sự khô đã phát sinh. Và người tu 
nhận biết được rằng: niềm hạnh phúc của tầng thiền định có 
được nhờ sự biến mắt những yếu-tố-khổ đó trong suốt thời 
gian chứng nhập trong tầng thiền định. (Trạng thái tầng 
thiền định là siêu hạnh phúc, đơn giản là do lúc đó không có 
mặt những yếu tố gây ra khổ như đã nói trên). 


Thiên sư Ajahn Brahm * 401 


Chỉ khi nào bạn chứng đắc trong tầng thiền định, khi đó 
năm giác quan đều biến mất, thì bạn mới thấu hiểu về khổ 
và những nguyên nhân gây ra khổ. Còn nếu không có tầng 
thiền định, bạn sẽ không thể nào thấu hiểu để thấy được đóa 
hoa hồng trong ánh năng bình minh là khổ, hoặc nghe bản 
Giao Hưởng Số Năm tuyệt vời của Beethoven là khổ, hoặc 
ái tình chỉ là sự khổ đau đang thiêu đốt là thôi. Những điều 
này nghe có vẻ điên khùng đối với người thường. Tuy 
nhiên, khi một người tự thân chứng nghiệm tầng thiền định, 
thì người đó sẽ chắc chắc tự biết được những điều này đích 
thực là sự thật. Như Đức Phật đã từng nói trong các bải 
kinh: “7 gì kẻ phàm phu bình thường gọi là hạnh phúc, 
thì những bậc giác ngộ gọi là khổ (dukkha)?° (SN 35,136). 
Trí tuệ thâm sâu nhìn thấy những thứ mà người phàm phu 
không thể nào thấy được, không thể nào hiểu được, và thấy 
những thứ thực sự làm sửng sốt mọi tri thức phàm trần. 
Nhìn một đứa bé ra đời có thể là giây phút tuyệt vời nhất 
trong cuộc đời của mỗi người, chỉ bởi vì chúng ta chăng biết 
có điều gì tuyệt vời hơn nữa. Nhưng thực sự là có trạng thái 
tầng thiền định 7hZna là thứ tuyệt vời hơn nhiều, và nó có 
thể thay đổi toàn bộ sự hiểu biết của bạn về hạnh phúc. Và, 
tiếp tục sau đó, nó giúp phơi bày toàn bộ ý nghĩa của chữ 
dukkha, sự khô. Điều đó thực sự /hổi bay tâm trí bạn; thực 
sự làm bạn sửng sờ một cách ngỡ ngàng. 


Ví Dụ Nhà Tủ 


402 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Một ví dụ khác để nhân mạnh thêm về ý nghĩ của khổ 
đau và hạnh phúc đích thực là gì: ví dụ về nhà tù. Một 
người bị sinh ra trong tù, lớn lên trong tù, và chưa hề bước 
chân ra ngoài. Tất cả những gì anh ta biết là cuộc sống trong 
tù. Anh ta chăng biết gì về sự tự do hơn cái thế giới trong tù 
của anh ta. Và anh ta cũng chăng hiểu rằng ở trong tù là 
điều khổ sở. Nếu ai bảo rằng thế giới trong tù của anh ta là 
đau khổ, anh ta sẽ không đồng ý, vì nhà tù là giới hạn lớn 
nhất anh ta đã trải nghiệm. Nhưng nếu một ngày anh ta vô 
tình tìm thấy một đường hầm đã được đào từ lâu để dẫn ra 
bên ngoài những bức tường của nhà tù, dẫn đến một thế giới 
khác rộng lớn và thực sự tự do bên ngoài. Chỉ khi nào anh ta 
chui vào đường hầm và thoát được ra ngoài, thì anh ta mới 
nhận ra được thế giới trong tù thực sự là khổ sở như thế nào, 
và sự chấm dứt sự khổ sở đó, tức là thoát khỏi ngục tù, 
chính là niềm hạnh phúc thực sự. 


Trong ví dụ này, nhà tủ là thân thể của ta, những bức 
tường cao của nhà tù là năm giác quan của ta, và người cai 
ngục lúc nào cũng hành hạ ra lệnh là tượng trưng cho ý 
hành của ta, tức cái “người làm”, cái “4”. Đường hầm đã 
được đào từ lâu, thông qua đó người tù có thể được giải 
thoát, tượng trưng cho trạng thái thiền định j/»Z»z (như 
trong AN IX,42). Chỉ khi nào ta chứng đắc tầng thiền định 
thì ta mới nhận ra được rằng cái thế giới của năm giác quan, 
dù có tốt nhất cỡ nào, cũng chỉ là nhà tù năm bức tường, dù 
bên trong nó vẫn có một số điều khoái lạc thoải mái, nhưng 
nó vẫn chỉ là một nhà tù với những tù nhân đang chờ đến 
ngày chết!. Chỉ sau khi đạt chánh định thâm sâu thì ta mới 
có thể nhận ra răng “ý hành” chỉ là thứ “hành hạ” chúng ta, 


Thiên sư Ajahn Brahm * 403 


giả dạng là ý chí tự do, nhưng nó mãi mãi không cho ta nghỉ 
ngơi hạnh phúc trong thanh bình. Chỉ có thoát ra bên ngoài 
nhà tù thì ta mới có thể có được những đữ liệu thông tin tạo 
ra trí tuệ thâm sâu để khám phá ra sự thật về khổ, về 
dukkha. 


Nói tóm lại, nếu không chứng đắc được tầng thiền định 
jhãna thì kiến thức của con người về thế giới vẫn còn quá 
hạn hẹp nên không thể nào thấu hiểu một cách hoàn toàn về 
sự khổ (đukkha) như đã được Đức Phật khai giảng trong 
chân lý thứ nhất [Khô đế], và vì vậy không thể nào tiến bộ 
đến giác ngộ. 


Trí Tuệ Thâm Sâu Nhìn Thấu Sự “Vô Thường” 


Trí tuệ nhìn thấy bản chất vô-thường trong tất cả mọi sự 
thể trông có vẻ chăng khó gì. Ai cũng dễ dàng hiểu răng 
chẳng có gì tồn tại mãi mãi, rằng tất cả là vô thường. Một 
người thậm chí không cần phải là thiền sinh hay thiền sư 
cũng hiểu được điều này. Như vậy, nếu nói rằng một người 
có thể được giác ngộ khi thấy rõ sự vô thường, thì tại sao lại 
chẳng mấy ai đạt đến giác ngộ?. 


Điều này là do người ta vẫn còn những điểm mù trong 
mắt, và họ không thấy được những điểm mù đó, giống như 
trong ví dụ về vị đạo hữu của tôi bị điểm mù trong mắt 
trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Người ta bị mù về những 
hiện tượng luôn luôn có mặt mà không bị thay đổi. Một số 
sự vật hiện tượng rất là chắc chăn, ôn định đến nỗi người ta 


404 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


không hè để ý đến chúng như là những thứ vô thường (như 
núi đá, biển cả...). Đó chính là những điểm mù tạo nên sự 
ngu si và vô minh (zwjj/z). Ví dụ sau đây có thể lý giải về 
chỗ này. 


Ví Dụ Về TV 


Tưởng tượng ta đang ngồi coi TV (Ti-vi) ở nhà. Ta có 
thể chú ý đến sự vô thường khi đang nhìn cái hộp hình chữ 
nhật đó. Những cảnh đến và đi, các chương trình đến và đi, 
những kênh chiếu và hết. Ta thậm chí còn có thể coi cái 
“kênh trống không” khi TV đã tắt và chỉ còn cái màn hình 
không. Tuy nhiên, sự hiểu biết về những thay đổi vô thường 
của màn hình TV như vậy chỉ là bề ngoài. Sự hiểu biết đó 
cũng chẳng giúp bạn rời bỏ cái TV. 


Tương tự, ta cũng có thể chú ý sâu sát những mối quan 
hệ đến đi, còn mất, ngày chuyển qua đêm, hoa sớm nở tối 
tàn, cơ thể già yếu đi. Nhưng, mặc dù ta đã quá hiểu thấu lẽ 
vô thường đó trong tất cả mọi thứ, nhưng chúng ta vẫn 
không bao giờ từ bỏ những dục vọng. Ngay cả khi chúng ta 
quán niệm và quá thấu hiểu về cái chết, đó là lúc sự sống đã 
bị tắt nguồn và chỉ còn lại cái xác bất động, giống như cái 
TV màn hình đen không điện, nhưng ta vẫn chưa chịu 
buông bỏ sự tham chấp nào. Những bác sĩ trong nhà xác và 
những người điều hành tang lễ nhìn thấy cái chết hăng ngày, 
nhưng họ cũng chẳng giác ngộ được gì. Những sự quán 
niệm và hiểu biết về vô thường như vậy là hữu ích, nhưng 
chúng cũng chỉ là bề ngoài. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 405 


Chúng ta quay lại ví dụ TV và tưởng tượng mình đang 
ngồi coi TV, quán niệm về tính vô thường của màn hình 
TV. Không chỉ màn hình, chương trình thay đối, chiếu và 
tắt, nhưng bỗng nhiên cái TV cũng biến mất luôn!. Nó hoàn 
toàn biến mất trong giây khắc. Ta không nghĩ cái TV có thể 
bị biến mất. Chăng ai mua bảo hiểm mất TV làm gì. Nhưng 
TV mất là điều hoàn toàn không ngờ, làm sửng sốt, và làm 
thay đổi cuộc đời ta. Ta quá ngạc nhiên, vì điều này là quá 
tầm suy nghĩ và hiểu biết của ta. Điều này là một trong 
những thứ của trí tuệ thâm sâu. 


Có những thứ mà ta bị mù quáng đối với chúng, chúng 
quá cứng chắc và ồn định nên ta tin vào chúng, ta không thê 
nào tưởng tượng ra nổi sự vô thường của chúng. Ví dụ như 
ý hành [ý chí, ý muốn] tức là tiềm năng tạo ra những hành 
động. Ngay khi bạn cố đè nén ý hành để tập trung vào một 
việc gì đó, thì bạn vẫn luôn biết rằng khả năng/tiềm năng 
làm mọi thứ vẫn đang có mặt. Ta luôn luôn và luôn luôn 
kiểm soát với một mức độ nào đó. Ý hành luôn luôn có mặt, 
làm cái này, nghĩ cái này, nói cái này, thể hiện cái này, kiểm 
soát cái này... luôn luôn có mặt. 


Trong trạng thái thiền thâm sâu, thì ý hành [tiềm năng 
tạo tác, “người làm”] bất ngờ biến mất. Điều này là quá bất 
ngờ, làm sửng sốt ta, giống y như trong chớp mắt ta nhìn 
thấy cái TV biến mắt ngay trước mắt mình. Trong trạng thái 
jhãna, nhất là từ Nhị Thiền trở lên, ý hành biến mắt, chỉ còn 
thức là tiếp tục, là sáng tỏ hơn và minh mẫn hơn, hơn bao 
giờ hết. Ngay cả cái tiềm năng làm điều gì cũng biến mất. 


406 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Người tu lúc đó tĩnh tại như đóng băng một cách chánh 
niệm. Tâm lúc này là cứng chắc hơn và sáng trong hơn cả 
kim cương. Nó là không lay chuyền được, bất động như sự 
trống không. Đây là những trải nghiệm lạ thường, nhưng là 
thực, thực một cách khác thường. Và thông điệp của những 
trải nghiệm này là rất rõ rệt để nhìn thấy, rõ rệt giống như 
bảng điện đèn neon sáng lớn trong đêm tối không trăng. 
Điều rõ rệt đó là: những thứ trông có vẻ chắc chắc và luôn 
luôn có mặt [như ý hành, ý tạo tác, tiềm năng muốn làm] đã 
hoàn toàn chấm đứt và biến mất vào hư không. Điều này 
chính là trí tuệ thâm sâu nhìn thấu vào sự vô thường. (Một 
bước thâm sâu hơn trí tuệ thông thường về vô thường). Lúc 
này, những thứ bạn không thể tưởng tượng được và không 
thê ngờ được lại được nhìn thấy đích thực là sự thật. Cái 
“+4”, cái “người làm”, ý hành đều dừng lại, chỉ còn thức vẫn 
tiếp diễn. Sau khi có một trí tuệ thâm sâu như vậy, bạn sẽ 
không bao giờ còn cho rằng bạn là cái “4” hay chủ thể của 
cái “ø” của bạn nữa. (Quan niệm về một bản ngã đã biến 
mắt. Không còn ngã chấp.) 


Đại Dương Biến Mắt 


Giả sử bạn đang ngắm nhìn những đợt sóng lên và xuống 
trên mặt biên, đến và đi, có rồi mất. Điều đó giống như khi 
quan sát những cảm giác dễ chịu (sukha vedana) và những 
cảm giác khó chịu (dukkha vedana) lên và xuống, đến và đi, 
sinh rồi diệt. Như vậy là bạn đang quán niệm về tính vô 
thường, đúng vậy, nhưng đó chỉ là bề ngoài. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 407 


Bây giờ tưởng tượng cảnh này, một ngày nào đó khi 
đang ngồi nhìn sống biển lên xuống, đến đi, vô thường, bất 
thình lình cả đại dương biến mất, cả nền lục địa dưới đáy 
biển cũng biến mất luôn. Toàn bộ cái vùng trước mặt biến 
mắất—tất cả biễn mất. Đến đây, cảnh đó chính là trí tuệ thâm 
sâu, không thể tưởng tượng được, làm kinh ngạc, và làm 
buôn lòng đến sửng sờ. Chẳng ai có thể ngờ đến chuyện một 
đại dương mà bị biến mắt khỏi cõi đời ngay trước mắt mình. 
Như vậy làm sao không bị sốc, không bị bất ngờ, không bị 
sửng sốt?. 


Nhưng, đó là điều xảy ra trong trạng thái thiền định 
jhãna. Khi ta đang chú tâm quán niệm về những đợt sóng dễ 
chịu và khó chịu [sướng và khổ] đang lên xuống trên mặt 
biển của năm giác quan, rồi thì bỗng nhiên cả vùng đại 
dương biến mất hoàn toàn, mang theo cả thân thể chứa đựng 
năm giác quan này. (Khi chứng nhập vào tầng thiền định thì 
năm giác quan không còn, những cảm nhận về thân thể 
cũng không còn, chỉ còn một giác quan là tâm vẫn tiếp 
diễn). Lúc đó, người thiền rõ ràng bước ra khỏi thế giới 
thường ngày, bước ra khỏi cảnh dục giới (kãma-loka) và 
tiến nhập vào cảnh giới tầng thiền định (hZna), tiễn nhập 
vào cảnh thiền định sắc giới (rzpa-loka). Lúc này, người tu 
hiểu thấu được thêm một bậc về ý nghĩa của vô thường, và 
tầm sâu rộng của nó. Người tu có được trí tuệ minh sát thâm 
sâu hiểu thấu sự chấm dứt của năm thức giác quan. Từ đó, 
không bao giờ và không bao giờ người ấy còn cho rằng cái 
“#4” là cái người nhìn, người nghe, người ngửi, người nếm, 
hay người chạm xúc nữa. 


408 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Tròng Mắt & Kính Viễn Vọng 


Giả sử bạn đang nhìn các vì sao qua kính viễn vọng. Giả 
sử lúc đó có ai để một tấm gương soi chắn trước miệng 
kính, thì bạn không còn thấy sao trời, mà thấy cái tròng mắt 
của mình trong đó, chỉ nhìn thấy “cái người đang nhìn” 
trong đó. Điều đó hơi bất ngờ, những chẳng có gì đáng ngạc 
nhiên và cũng chắng có gì trí tuệ trong đó. 


Bây giờ hãy tưởng tượng khi bạn đang nhìn thấy tròng 
mắt mình trong tấm gương soi chắn trước miệng kính viễn 
vọng, bất ngờ hình ảnh tròng mắt biến mất hoàn toàn, mọi 
thứ biến mất, ngay cả sự trống không cũng không còn. Bạn 
nhanh chóng nhận ra, sau khi sự kiện đã trải qua, rằng nếu 
tất cả cái được-biết bị biến mất, thì cái-biết cũng đã biến 
mất. Trí tuệ phát sinh, đó là trí tuệ thâm sâu nhìn thấy TỐ 
rằng cái “người biết"? [cái biết, tánh biết] là vô thường, và 
rằng cái “người biết?” đó không phải là cái “fđ”. (Vì người 
đời cho rằng có một cái “/z” thường hằng và bất biến như 
một dạng “linh hồn' hay bản ngã bất diệt, nên khi thấy 
“người biết" [cái biết| đó thực ra là vô thường, biến đổi, 
biến mắt, thì người ta mới không còn lý gì để cho răng nó là 
một cái ““z” cố định nào nữa.) 


Điều này chính xác là điều xảy ra khi người tu chứng 
nhập vào những tầng thiền định /»Z»a và những tầng vô sắc. 
Năm thức giác quan đều biến mất ngay khi người tu chứng 
nhập vào tầng Nhất Thiền. Lúc này chỉ còn lại một thức duy 
nhất là thức của giác quan tâm [tâm thức], nhưng nó cũng 


Thiên sư Ajahn Brahm * 409 


đang bị lột bỏ từng lớp và từng lớp. Ngay trước khi chứng 
đắc tầng cuối cùng của “tám tầng giải thoát” (atthavimoka): 
đó là sự chứng diệt hoàn toàn tất cả mọi cái được cảm giác 
và nhận thức [diệt thọ tưởng], thì những hơi hướng cuối 
cùng của cái tâm cũng biến mất hoàn toàn. Cái “tròng mắt 
trong gương” của tâm, cái tâm, cửa, đã dừng lại, và tất cả 
biến mắt. Trí tuệ thâm sâu phát sinh để khám phá ra rằng cái 
“người biết” [được gọi là tâm, cifa, căn gốc của chúng sinh, 
cái tự ngã, đ/man, cái “linh hồn' hay cái gì gì đó, tùy theo 
cách gọi của những nền văn hóa khác nhau] chỉ là vô- 
thường, là sinh-diệt, là cũng đi đến sự chấm-dứt cuối 
cùng— đó là Bár-niễt-bàn (parinibbãna). 


Như vậy. trí tuệ tâm sâu về sự vô thường là sâu sắc hơn 
nhiều so với những gì những người thiền từng nghĩ đến. Khi 
người tu sử dụng những dữ liệu thông tin có được từ những 
trải nghiệm trong những tầng thiền định /»Zna, thì người tu 
nhìn thấy sự tan rã của cái căn gốc vốn từng là thứ có hữu, 
vững chắc và khó phá bỏ mà người ta đã luôn dựa vào đó để 
tin chắc về một cái “4” từ muôn kiếp [đưới dạng linh hồn 
hay bản ngã]. Nền tảng vững chắc cố hữu đó bỗng nhiên tan 
tành như một lâu đài cát. Toàn bộ những chuỗi nối kết và 
mắc xích của quan niệm về tự ngã [ngã chấp] đều bị lật đỗ 
và tan vỡ. Trí tuệ thâm sâu nhìn thấy rõ rằng chẳng có thứ 
gì là cố định bền lâu trong bất kỳ không gian và thời gian 
nào để mà một cái “4” bám trụ vào đó. Vậy thì chẳng còn 
vẫn đề gì để nói, người tu cũng nhận ra chẳng có ai thực 
hiện cái sự bám trụ đó. Chăng có ai cải. 


410 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Trí Tuệ Thâm Sâu Nhìn Thấu Sự “Vô Ngã” 


Có trái mìn công phá được thiết đặt bởi trí tuệ thâm sâu, 
mỗi trái có thể phá tung những nền móng của sự ngu si [vô 
minh]. Những trái mìn công phá đó là dukkha, anicca, và 
anarrä [khô, vô thường và vô ngã]. Ba bản chất này được 
Đức Phật gọi là “ba đặc tính của sự sống”. Tôi đã giảng 
giải cách mà trí tuệ thâm sâu nhìn thấu sự khổ và vô thường 
đã cho thấy chẳng có thứ gì đáng để tham chấp và chăng 
còn chỗ nào để bám trụ. Bây giờ, tôi sẽ châm ngòi nỗ trái 
mìn trí tuệ thứ ba [sự thật về vô-ngã] có khả năng /hổi bay 
tâm trí của bạn, làm bạn sửng sờ khi nhìn ra sự thật này. 


Tương tự, trí tuệ thâm sâu để nhìn thấu vô-ngã chỉ có thể 
có được khi bạn sử dụng những dữ liệu thông tin duy nhất 
có trong trạng thái tầng thiền định /»zna, và bằng cái tâm 
được làm mạnh mẽ bởi tầng thiền định /hZna. Chỉ băng 
cách chứng đắc tầng thiền định j;ãn»a, còn nếu không thì 
bạn không thể nào tìm ra sự thật đó bằng những cách lý giải 
thông thường dựa vào những trải nghiệm dang dở. Chăng 
hạn, một số trường phái chủ trương đạt đến trí tuệ thâm sau 
bằng phương pháp điều tra suy xét vào câu hỏi “76 1à ai?”. 
Trong một bài kinh Đức Phật dạy về bảy cách suy xét [quán 
chiếu] vấn đề, tên bài kinh [tạm dịch] là kinh “Phỏng Trừ 
Tất Cả Những Ấu Lo và Phiên Não” (Sabbasava Surfía, MẶN 
2,7), Phật đã gọi cách đặt vấn đề hay cách quán chiếu như 
vậy là “cách quản chiếu không khôn khéo” (ayoniso 
manasikara) Thực ra trong tiếng Pali “ayoniso 
manasikara” đơn giản có nghĩa đây là “cách dụng tâm 
không từn ra được căn gốc của vấn để”, có nghĩa là: cách 


Thiên sư Ajahn Brahm * 411 


suy xét không khôn khéo?!. Câu hỏi “Ta là ai?” không giúp 
tìm hiểu sâu vào vấn đề, bởi vì bản thân nó đã mang một sự 
giả định sai lầm là có một cái “2” rồi. Câu hỏi “7ø /à ai?” 
đã coi như có một cái “2” tổn tại, và trên nền câu hỏi này, 
người ta lại đi tìm a¿ là cái “?2” đó. Thậm chí khi ta hỏi “A¡ 
đang hỏi câu hỏi này?” thì chúng ta cũng đã bị lạc vấn đề. 
Sẽ hữu ích và dẫn nhập hơn nếu hỏi “Cái gì mà tôi đã nhận 
là tôi?”, hoặc “Cái gì đang hỏi cấu hỏi này”. 


Vào thời Phật giáo cô xưa ở Ấn Độ, có một câu chuyện 
tranh biện nôi tiêng vê vân đê “vô-ngã” xảy ra giữa một Tỳ 
kheo uyên bác và một người tên là Mahadeva (Đại Thiên), 


đại khái như vầy: 
Tỳ kheo: Chào ông, ông là ai? 
Đại Thiên: Đại Thiên 
Tỳ kheo: Đại thiên là ai? 
Đại Thiên: Là tôi đây. 
Tỳ kheo: Tôi ” là ai? 
Đại Thiên: Là một con chó 
Tỳ kheo: “Con chó ” là ai? 
Đại thiên: Là ông! (chỉ vị Tỳ kheo) 
Tỳ kheo: “Ông” là ai? 
Đại Thiên: Đại Thiên 
Tỳ kheo: Đại thiên là ai? 


33, €6 


#! Ngược lại với cụm từ này là cụm từ “yoziso manasikãra”: “cách quán chiếu 
khôn khéo, sự suy xét một cách khôn khéo”. HV trước đây dịch là “như lý tác 
ý”. Cụm từ này có nghĩa là dụng tâm (hay nhận thức) để suy xét một cách 
khôn khéo và phù hợp với nguyên lý vận hành của mọi sự vật hiện tượng của 
thê gian. 


412 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Tỳ kheo: Đại thiên là ai? 

Đại Thiên: Là tôi đây. 

Tỳ kheo: “Tôi ” là ai? 

Đại Thiên: Là một con chó 

Tỳ kheo: “Con chó ` là ai? 

Đại thiên: Là ông! (chỉ vị Tỳ kheo) 


..và cứ hỏi đáp lòng vòng như vậy rất lâu cho đến khi 
những người xung quanh cười lên thì một trí tuệ mới khởi 
sinh trong tâm của vị Tỳ kheo. 


Trí tuệ là : Ông ta mới nhận ra mình đã để cho mình bị 
gọi là một con chó bởi ông Đại Thiên khôn lanh đó. Câu 
chuyện vui mang tính lịch sử này cho thấy ngôn ngữ hàm 
chứa nhiều giả định và ý nghĩa như thế nào. Những giả định 
hàm chứa trong những ngôn từ của hai người đó là rất khác 
nhau. Điều này cho thấy rằng, nếu bạn không đóng khung 
giới hạn cho câu hỏi của mình một cách khôn khéo, thì bạn 
sẽ không nhận được câu trả lời tương ứng với ý hỏi. 


Cách hiệu quả là nên hỏi “Cá? ø?” mà một người cho nó 
là cái “Ta”, và sau đó hỏi tiếp liệu cái đó có phù hợp với 
thực tế trải nghiệm không?. Tôi có thể cho bản thân tôi là 
một tu sĩ, một người Úc gốc Anh, da trắng, sáu mươi hai 
tuổi, khỏe mạnh, và vân vân...Tuy nhiên, trí tuệ nông cạn 
cũng có thể thấy được tất cả những danh tánh này chỉ là giả 
tạm, và vì vậy đó không phải là bản thể cái “ôi?” nào cả. 
Những lúc càng về già thì càng thấy rõ ràng răng ta không 
thể chấp lấy cái thân đang già đi và tan rã này là cái “2” 


Thiên sư Ajahn Brahm °* 413 


được nữa. Ta cũng không thê chuyên qua nói răng cái “/đ” 
là phụ-phâm của não bộ. 


Tâm Vẫn Sống Khi Não Đã Chết 


Những nghiên cứu y học và khoa học mới đây đã chứng 
minh cho lời khăng định của tôi rằng tâm không phải là một 
phụ-phẩm của bộ não. 


Nhiều nghiên cứu mới đây trên người và vật có kết quả cho 
thấy rằng khi chức năng bộ não đã ngừng hoạt động trong suốt 
thời gian tim ngừng đập, nhưng tiến trình tư duy minh mẫn và 
bài bản cùng với sự suy lý và hình thành ký ức lại vẫn có thể 
xảy ra trong thời gian đó.“ 


Bác sĩ M. Sabom nỗi tiếng với các thí nghiệm về kinh nghiệm 
cận-tử đã kể về một phụ nữ Mỹ trong khi mỗ chứng phình 
động mạch não. Trên điện não đồ cho thấy vỏ não và thân não 
của bà ta đã hoàn toàn nằm ngang, tức ngừng hoạt động. Sau 
khi mồ thành công, sau nhiều khó khăn, bệnh nhân này được 
xác minh là đã có một kinh nghiệm cận tử rất sâu sắc, bao gồm 
những kinh nghiệm phi thể xác, đã xảy ra trong thời gian điện 
não đồ báo hiệu những đường nằm ngang.“ (Iược địch) 


* Theo Sam Parnia & Peter Fenwick, “Những Kinh Nghiệm Cận Tử Trong 
Lúc Tim Ngừng Đập”: Những Tầm Nhìn về một Bộ Não Chết hoặc Những 
Tầm Nhìn về Khoa Học Mới về Tâm Thức”. Resuscitation trang 52 (2002): 5 
(trích dẫn). 

3 Pim van Lomel et al “““Kinh Nghiệm Cận Tử Ở Những Người Còn Sống 


Sau Khi Tim Ngừng Đập”: Một nghiên cứu thành công ở Hà Lan”, tạp chí 
Lancet 358, (15/12/2001): 2044. 


414 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Hai trích dẫn trên đây từ hai nghiên cứu khác nhau cho 
chúng ta thấy sự tiếp diễn của tâm thức sau cái chết lâm 
sảng. Công trình nghiên cứu thứ nhất được thực hiện ở bệnh 
viện tổng hợp Southampton ở Anh Quốc năm 2000. Nghiên 
cứu thứ hai thực hiện ở Hà Lan năm 2001. Từ đó, tạp chí y 
khoa nổi tiếng Lancer đã kết luận: “Những kết quả của 
chúng tôi cho thấy những yếu tổ y học không dính líu đến sự 
xảy ra của kinh nghiệm cán tứ (NDE)...tất cả mọi bệnh 
nhân đêu đã bị chết lâm sàng”. 


Theo ngôn ngữ bình dân: những thí nghiệm quảng đại đó 
cho thấy rằng tâm vẫn còn sống trong khi bộ não đã chết. 
Do vậy, không có chuyện tâm là một phần hay phụ-phẩm 
của bộ não. Sự thật là tâm thức đã được tìm thấy là vẫn tồn 
tại khi bộ não đã ngừng hoạt động, đó là bằng chứng xác 
thực rằng tâm có thê là độc lập khỏi bộ não. Một nghiên cứu 
khác cũng cho thấy rằng: trong những bệnh nhân tim đã 
ngừng đập, kinh nghiệm cận tử khởi sinh trong thời gian vô 
thức. 


Sau khi đã bác bỏ được “những nghi ngờ lâu nay”, bây 
giờ chúng ta hãy xem xét thêm về hai ứng cử viên cuối cùng 
mà chúng ta hay nhận lầm đó là chính bản thân cái “*7z” của 
mình. 


Thành Lũy Cuối Cùng Của Áo Tưởng về Cái “Ta” 


Thiên sư Ajahn Brahm * 415 


Hai ứng cử viên cuối cùng của tự ngã chính cái “#gưởi 
làm” [tác nhân, người tạo tác, ý hành] và cái “người biết? 
[tâm, cửa, tâm thức]. (Chúng ta đã nói qua nhiều lần về 
“người làm” và “người biết trong nhiều giảng giải và ví dụ 
trước đây). Núp dưới tất cả những danh tánh giả tạm, hai 
thứ này là sự cố chấp cuối cùng chống lại lẽ thật và thực 
tạ —đó là hai thành lũy cuối cùng của cái ảo tưởng về cái 
“7z” [như một linh hồn riêng của mỗi người, một bản ngã 
bất biến và bắt diệt; một cái gì đó mà chúng ta luôn cho đó 
là cái “fa, fôi, mình” trong sự sống này, và chúng ta sợ nhất 
là bị mất nó, hoặc không có nó]. Kẻ phàm phu và những 
người chưa được khai sáng [giác ngộ] khi gặp phải áp lực 
của lẽ thật và trí tuệ minh sát thì vẫn luôn còn cố chấp thủ 
sự tồn tại của một cái “nơøấ” dưới dạng một “con người fạo 
tác”, hoặc một “con người thấy biế?”; hoặc cả hai. (Chúng 
ta luôn tự chủ rằng có một cái “f2” làm mọi việc, có một cái 
“ta” nhận biết mọi việc. Đó là linh hôn của “a”). Cần phải 
có một trí tuệ minh sát siêu mạnh và thâm sâu dựa trên nền 
tảng tầng thiền định /»zna thì mới có thê /hổi cuốn bay hai 
thành lũy cuối cùng đó và nhìn thấy sự thật bên kia cái bức 
thành ảo tưởng ngàn đời của chúng ta. 


Rõ ràng là cái tự-ngã luôn được kiểm soát. Người đời đã 
quen nghĩ rằng có một cái “7z” chọn nghe nhạc, chọn coi 
TV, chọn đọc sách báo, hay chọn làm cái gì đó. Trông có vẻ 
như có một cái “7z” của người đó luôn điều khiến cái ý chí 
của người đó vậy. Tuy nhiên, không may là điều trông có vẻ 
như vậy lại không phải là như vậy!. 


416 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Nhà thần kinh học Benjamin Libet của Đại học 
University of Califorma 1n San Francisco (UCSF) đã làm 
một thí nghiệm, yêu cầu những tình nguyện viên giang một 
tay ra, và tất cả họ đều cảm thấy như mình làm theo ý chí, 
và họ đều thả lỏng cổ tay. Ông cho gắn máy đo thời gian 
dựa vào các điện cực được gắn ở cô tay và trên đầu tình 
nguyện viên, để xem hành động thả lỏng cô tay hay quyết 
định thả lỏng cô tay ở não bộ xảy ra trước. Kết quả luôn 
luôn cho thấy hành động luôn xảy ra trước ý chí tiềm năng 
xảy ra ở não. Kết quả rõ ràng cho thấy cái “tiềm năng sẵn 
sảng” của não bộ, mà chúng ta hay gọi là ý chí í# đo, luôn 
xảy ra sau khi hành động đã bắt đầu. “Ý chí” không phải là 
tác nhân tạo ra hành động, mà chỉ là sản phẩm phụ của tiến 
trình hành động mà thôi. 


Băng chứng này vẫn khó làm người ta chấp nhận. Vì nó 
trái ngược với những giả định cố hữu của con người về sự 
sống. Nó thậm chí làm hoảng sợ những người khi tưởng 
tượng rằng họ chăng là gì, chắng phải là chủ nhân của thân 
và tâm của mình. Nhưng ngay cả những bằng chứng khoa 
học mạnh mẽ như vậy cũng không đủ mạnh để thuyết phục 
con người đánh đồ cái ảo tưởng sai lầm về cái “7z” của họ. 
Đến nước này, chứng ta cần phải có thiên-định jhãna thì 
chúng ta mới có thể nhìn thấy rõ một cách trực tiếp rằng: 
không có một cái “7z” hay linh hồn nào điều khiến và tạo 
tác ý chí hành động cả, mà tất cả chỉ là một tiến trình nhân- 
quả, không-có-ai, trồng-không và vô-ngã. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 417 


» Theo một cách nhìn, về mặt kỹ thuật, thiền có thể hoàn 
toàn được tóm tắt như là “sự đi vào tâm-điểm của mọi sự”. 
Về thực hành thì như sau: 


(a) Trước tiên người thiên tập đi vào tâm-điểm của 
thời gian, được gọi là cái “báy-giờ”, tức “hiện-tại `. 
(b) Sau đó đi vào tâm-điểm của cái “báy-giờ ”, nơi 
không còn bắt kỳ ý nghĩ nào. 

(c) Rồi tiếp tục đi vào tâm-điểm của thân, như “hơi 
thở” của người thiên. 

(d) Rồi sau đó đi vào tâm-điểm của hơi thở, đó là 
“hơi thở đẹp ”. 

(e) Rồi đi vào tâm-điểm của hơi thở đẹp, nơi người 
thiên trải nghiệm/nhìn thấy tâm ảnh nimiHa. 

(/) Rồi đi vào tâm-điểm của nimitfa, "người thiên tiễn 
vào tầng thiên định jhãna Nhất Thiên. 

(8) Rồi đi vào tầng thiên định jhana Nhất Thiên, 
người thiển chứng đắc tầng thiển định jhãna Nhị 
Thiển. 

(h) Rồi ẩi vào tầng thiên định /hana Nhị Thiên, "người 
thiên chứng đắc tầng thiên định jhana Tam Thiên 

(k) Rồi đi vào tầng thiên định jhãna Tam Thiên, người 
thiên chứng đắc tầng thiên định jhãna Tứ Thiên... 
(l) Và cứ như vậy... tiếp tục đi vào những tầng 
chứng đắc cao hơn. 


418 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Cách này được gọi là “yoniso rmanasikara”, nghĩa là: sự 
quán chiếu một cách khôn khéo, sự chú tâm chánh niệm một 
cách khôn khéo, hay “sự dụng tâm đi về nguồn gốc [vấn 
đểj”. Khi người thiền đi sâu vào nguồn gốc của thân và tâm, 
người ấy đi đến “nguồn gốc của cái ý chỉ”, đến “chỗ ngôi 
của cái “người làm”: đó là thành lũy nơi tiềm năng tạo tác 
đang ân trú. Và/nhưng nơi đó, người thiền nhìn thấy chỗ đó 
hoàn toàn trống rỗng, không có một cái “74” [ngã] nào ở đó 
cả. 


(Khi thấy được sự thật rằng không thực sự có cái “7z” 
nào điều khiển hay tạo tác cả, không có cái “7z” nào thực 
sự tồn tại, thì lúc đó người tu mới thực sự vượt qua và đẹp 
bỏ cái ý tưởng về một cái ngã hay linh hồn.) 


Ví Dụ Về Chiếc Xe Khách Không Người Lái 


Nếu cuộc đời của chúng ta được ví như một chuyến xe, 
với chiếc xe như là thân và tâm của chúng ta, người lái là ý 
chí của ta, và tầm nhìn qua cửa xe là những trải nghiệm của 
chúng ta về những vui sướng và khổ đau; thì hầu hết chúng 
ta sẽ đồng ý rằng chúng ta đang ở trên chuyến xe khách với 
một tài xế...tồi. Bởi vì, những lúc xe đi qua những phong 
cảnh đẹp mắt tươi mát, thì tay tài xế vô vọng chăng hề dừng 
lại hay chạy chậm lại mà còn tăng tốc đi nhanh qua. (Cũng 
giống như những giờ phút vui sướng trong đời thường trôi 
qua rất nhanh trong nuối tiếc, không kéo dài hơn như chúng 
ta mong muốn). Rồi những lúc xe đi vào những nơi khủng 
khiếp, khỉ ho cò gáy, thì tay tài xế bất trị lại không những 


Thiên sư Ajahn Brahm * 419 


không chạy cho nhanh qua, mà còn chạy chậm lại, thậm chí 
ngừng kẹt ở đó luôn. (Cũng giống như những giờ phút khổ 
đau trong đời thường kéo đài hơn trong bất hạnh, dài hơn 
thời gian chúng ta có thể chấp nhận được). Đã đến lúc 
chúng ta phải tìm đến tay tài xế ngu xuân đó—[đó là cái ý 
chí, ý hành của ta]— để huấn luyện anh ta chỉ lái xe đến 
những vùng đất hạnh phúc, chạy chậm hoặc nán lại ở đó 
càng lâu càng tốt cho cuộc đời sướng hơn, và phải tránh né 
hoặc lái xe thoát nhanh khỏi những nơi kinh khủng, độc hại, 
sình lầy đầy đau khổ của cuộc đời. Nhưng phải mất một thời 
gian tu tập tâm linh một cách nghiêm túc thì người tu mới 
có thể tìm thấy ghế-ngồi của tài xế, đó là nơi và ý chí vận 
hành chiếc xe cuộc đời của chúng ta. Người tu có thể tìm 
thấy chỗ ghế người lái đó nhờ những trạng thái tầng thiền 
định /;zãna. Tuy nhiên, khi người tu đến được chỗ người lái, 
người tu phải sửng sốt về cuộc đời của mình. Chỗ ngồi là 
trống rỗng, chăng có tài xế nào cả, chắng có ai lái cả. Này 
các đạo hữu, cuộc đời chúng ta là một chuyến xe không 
người lái!. 


Sau khi nhận ra chuyến xe cuộc đời ta cứ chạy mà không 
người lái, ta bàng hoàng, và bừng tỉnh quay về lại chỗ của 
mình, ngồi xuống và im lặng, và không còn phàn nàn gì về 
tài xế hay về mọi sự nào nữa. Không có ai để ta phản nàn 
nữa. Những điều đẹp đẽ cứ đến và đi, những khổ đau cứ đến 
và đi. Những niềm vui và những nỗi buồn trong đời ta cứ 
đến và đi; và người tu chỉ cần ngồi đó với một sự bình tâm, 
buông-xá. Sự phàn nàn so đo mà ta hay gọi là sự bất hài 
lòng—đó chính là dục vọng tham muốn được hạnh phúc— 


420 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


đã chấm dứt ở đây. Không còn sự phàn nàn nữa. Không còn 
ham muốn gì nữa. (Buông bỏ, buông xả). 


Dục-vọng giống như cánh tay có hai đầu. Một đầu dùng 
để „ắm chặt những cái mình tham thích hoặc zz đấy những 
thứ mình không ưa thích. > Thường thì các thiền sinh chỉ 
hay quan sát những đối tượng của dục vọng—những người 
mình yêu quý, những thứ mình ưa thích, những món ăn 
mình khoái khẩu, vân vân... Họ chỉ quan sát một cái đầu này 
của cánh tay dục vọng, và cách đó là sai lầm!. Họ nên quán 
sát cái đầu #zøz, cái đầu tay thực hiện [tạo tác] sự tham 
muốn, dục vọng. Tiến trình thực hiện dục vọng chính là sự 
ngu sỉ chấp lầm về một cái “7”. Khi nào chúng ta còn chấp 
ngã, thì chúng ta luôn luôn còn dục vọng. Dục vọng là sự 
thể hiện của sự lầm si về cái “7z”. (Vì lầm tưởng có cái 
“Ta” nên ta có dục vọng tham muốn làm cho nó thêm sung 
sướng và làm cho nó bớt khổ đau. Từ đó sinh ra tự ngã và 
ích kỷ và chấp thủ, và khó buông bỏ, và khó buông xả để 
giải thoát). Khi người tu nhận thấy chỗ ngồi người lái là 
trống không, thì cái ý niệm về cái “người làm” [cái “Ta”] 
cũng không còn, rồi sự si mê sẽ bị nỗ tung, và dục vọng 
tham muốn dừng lại. Bởi vì sao, bởi vì chẳng còn ai để mà 
thực thi cái dục vọng tham muốn nữa. 


Một số thiền sinh thông minh hỏi tôi rằng, nếu chỗ ngồi 
người lái trên chuyến xe cuộc đời của chúng ta là trống 
không và cuộc đời của chúng ta là một chuyến xe không 
người lái, vậy chúng ta cần gì phải tu hành cho mệt công 
uống sức đến như vậy?. Lý do gì chúng ta phải nỗ lực tu 
hành đến như vậy?. Câu trả lời là: bởi vì không có người lái 


Thiên sư Ajahn Brahm * 421 


trên chuyến xe cuộc đời của chúng ta, nên ta chẳng còn lựa 
chọn nào khác ngoài việc tu hành!. Nỗ lực là một phần của 
chuyến đi. Nhưng bạn nên nhớ rằng sự nỗ lực tinh tấn được 
tạo ra từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nó không phải từ cái 
1đ” hay bản ngã nào của bạn. 


Lời Của Đức Phật về cái “Người Biết” 


Thậm chí những Tăng, Ni thực hành thiền giỏi cũng 
thường thất bại trong việc vượt qua đường ranh có thủ cuối 
cùng của ảo tưởng về cái “7z”. Nhiều trong số họ vẫn còn 
nhận lầm cái tâm (ca) là cái “người biết', cái “tâm nguyên 
thúy”, cái “chân tâm”, cái “sự biết thuần khiết”, hay một số 
danh từ hoặc cách gọi khác về cái tâm. Nói chính xác, 
những khái niệm đó là thuộc về Hindu giáo chứ không phải 
của Phật giáo, bởi vì Đức Phật đã bác bỏ những học thuyết 
này vì chúng không giúp nhìn thấu suốt vào bản chất sự 
thật. 


Chăng hạn, trong bài kinh đầu tiên của Trường Bộ Kinh, 
kinh "Phạm Võng" (Bramajala Suffa), Đức Phật đã miêu tả 
chi tiết 62 loại quan điểm sai lầm, tức tà kiến (zmiccha 
dirthi). Quan điểm sai lầm thứ tám là người ta thường cho 
rằng cái thường được gọi là tâm (cia), là tâm trí (mano), 
hay tâm thức (vinnana) chính là cái ngã thường hằng (z2) 
như kiểu một linh hồn—ồn định, bắt diệt, bất biến đối, mãi 
mãi là một (DN 1,2,13). Vì vậy, việc chấp thủ cho rằng cái 
“người biếP? là cái bất điệt là một điều sai lầm, là một tà- 
kiến, một miccha dirthi, như Đức Phật đã nói. 


422 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Trong kinh “Duyên” (Nidana Sutra thuộc Tiểu Bộ Kinh), 
Đức Phật đã chỉ rõ rằng: 


“Này các Tỳ kheo, cái được gọi là tâm [cita] và tâm 
trí |manoj và thức [vinnana]—kẻ phàm phu chưa được 
chỉ dạy không thể trải nghiệm sự chán bỏ đối với nó, 
không thể trở nên chán bỏ đối với nó và được giải 
thoát khỏi nó. Vì sao vậy?. Bởi vì từ lâu nó đã được 
anh ta nắm giữ, chiếm hữu, chấp thủ như vây: “Đây là 


, 


của ta, đáy là ta, đây là bản ngã của ta. ``.. 


Này các Tỳ kheo, đối với kẻ phàm phu chưa được chỉ 
dạy đó, thà anh ta nên coi cải thân là cái ngã [atta] 
của mình còn tốt hơn...bởi vì thân này...còn trụ được 
[có thể lâu] đến một trăm năm, hay thậm chí thọ hơn. 
Chứ cải gọi là “tâm ”, “tâm trí”, và “tâm thức ” là sinh 
diệt, lúc là cái này, lúc là cái khác, qua từng ngày và 
từng đêm.” (SN 12,61)* 


Tuy nhiên, như đã nói ở trang trước, ngay cả những bằng 
chứng khoa học không thể chối cãi được cũng chưa thể dẹp 
bỏ được cái quan điểm cô chấp về cái “7z” dưới dạng 
“người làm”. Tương tự ở đây, những lời Phật nói thật rõ 
ràng và dễ hiểu về bản chất của tâm, tâm trí, và tâm thức 
như vậy cũng chưa làm lung lay cái quan niệm cố chấp về 
một cái “7z” dưới dạng cái “người biết”, hay bản ngã (ar1a). 


* [Ở đây tôi dùng bản dịch của ngài Bikkhu Bodhi, Tương Ưng Bộ Kinh, 
trang 595.] 


Thiên sư Ajahn Brahm * 423 


(Khi ta chưa được khai sáng, ta chưa được giác ngộ, thì ta 
mãi mãi còn ám ảnh và chấp tưởng có một cái “7z” như một 
“người làm” hay một “người biếP?, theo kiểu là một “chủ 
nhân? của thân tâm, hoặc như một “linh hồn? bên trong thân 
tâm vậy. Đây là một rào cản thâm sâu nhất trên con đường 
người tu đi đến giác ngộ). Một số người còn cho rằng những 
bài kinh này của Đức Phật đã bị những người đời sau sửa 
đôi để đáp ứng theo những tư tưởng bất đồng của họ về vấn 
đề này! “5 

Sự cố chấp vô lý truyền kiếp xuất phát từ dục vọng 
muốn được hiện hữu (bhava-tanha). (Đó là dục vọng muốn 
được sinh thành, muốn được sống, muốn có mặt, muốn hiện 
hữu trên thế giới này). Dục vọng muốn được hiện hữu mạnh 
đến nỗi khi một người hầu như đã sẵn sàng buông bỏ tất 
cả—của cải, thân xác, và những ý nghĩ và ý hành của 
mình —nhưng vẫn người ấy vẫn luôn còn vương vấn một 
điều gì đó: một chút hơi hướng của sự tổn tại, một chút 
“hồn? để được tôn tại, để còn có mặt, để còn hiện hữu. Sau 
bao nhiêu thời gian và nỗ lực tu hành, người tu muốn được 
thụ hưởng trạng thái Bát-niết-bàn (parinibbana) [sự tịch 
diệt hoàn toàn], họ đã tu tập rất công phu lâu dài mới đến 


%5 [Ví dụ, bà Tiến sĩ Rhys Davids, nguyên chủ tịch Hội Kinh Điền Pali (PTS), 
trong bài giới thiệu về bản dịch “Tăng Chi Bộ Kinh” qua tiếng Anh của mình, 
đã lập luận răng cả hai thuyết về vô ngã (anatta) và sự không ưa thích dục 
vọng (diệt dục) chỉ là những “kinh của những tu sĩ sau này”, chứ đó không 
phải là những lời dạy của Phật (trang xIV-XxV). 

Còn nữa, trong quyền sách “Kinh Quán Niệm Hơi Thở” mới đây của mình, 


thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết rằng: “như vậy chúng ta suy ra rằng bốn 
tầng thiền định (jhana) đã được chế ra sau khi Đức Phật đã mắt”, (trang 20).] 


424 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


được nơi đó. Nhưng chính vì còn ít nhiều hơi hướng của 
dục vọng muốn được hiện hữu nên người tu không thể thực 
hiện cứ nhảy từ bỏ cuối cùng, đó là từ bỏ tuyệt đối tất cả 
mọi thứ, bao gồm cả tâm (của). Ngay tại đây, nhiều người 
tu đã không thể làm theo lời Phật dạy về sự buông-bỏ tận 
cùng tất cả. Đức Phật đã dạy rằng “chẳng có gì đáng để 
dính chấp vào nó”, tức là “tất cả mọi pháp đêều nên buông 
bở” (sabbe dhamma nalam qabhinivesaya” (MN_ 37,3), 
nhưng người tu hành lâu năm vẫn còn cô dính chấp vào cái 
tâm (c¿a). Họ tiếp tục nắm giữ cái “người biết”, và nâng nó 
lên những mức độ không chính đáng và thần bí một cách 
sâu xa và bằng những danh từ như: “căn gốc của tất cả 
chúng sinh”, “sự hợp nhất với trời thân, vũ trụ”, “tâm gốc”, 
“chân tâm”, vân vân..——cho dù Đức Phật đã nhất mực bác 
bỏ những sự dính chấp đó, cho dù đó chỉ là một chút hơi 
hướng cuối cùng, nhưng đó chính là sự cản trở cho cú nhảy 
giải thoát cuối cùng và hoàn toàn. Ý Phật là: nếu so với tất 
cả mọi mức độ ô nhiễm và dơ bẩn, thì dù một vết xíu phân 
dính trên tay người cũng là gọi là dơ bẩn (AN I, 18, 13). (Đã 
buông bỏ là buông bỏ tất cả, phải đẹp bỏ sạch nước cản.) 


Người tu cần có những kinh nghiệm về những trạng thái 
tầng thiền định /hãna kết hợp với tri thức sâu sắc về giáo lý 
của Đức Phật, thì người tu mới có thể vượt qua rào cản của 
đục vọng muốn được hiện hữu (bhava-tanha), và có thê tự 
mình thấy được rằng: cái thường được gọi là tâm (cữia), 
tâm thức, hay “øgười biết” thực ra chỉ là một tiến trình trống 
không, nó được kích tạo bởi (1) đục vọng muốn được hiện 
hữu và (1) vô minh: sự mù quáng không hiểu được lý vô 
thường. Nếu người tu vượt qua rào cản này, họ sẽ tự mình 


Thiên sư Ajahn Brahm * 425 


chứng ngộ được rằng: đó chỉ là bản chất của sự chấm-dứt 
tuyệt đối [toàn diệt] và không còn để lại bất cứ thứ gì, ngay 
cả tâm. (Đó là sự giải thoát hoàn toàn.) 


Trí Tuệ Thâm Sâu Nhìn Thấu vào Tâm 


Chính tâm [c¿zz] chỉ huy tất cả hoạt động có ý thức. Mắt 
nhìn thường được cho là có khả năng tự nhìn thấy, nhưng 
thực ra không phải, chính giác quan tâm lập tức theo sau sự 
nhìn và nó giúp ta biết cái có thể nhìn thấy. Bản thân sự 
nhìn không tự mình ghi nhận. Như Đức Phật đã nói (SN 
48,42), tâm có thể chiếm lấy cho nó bất kỳ sự kiện nào 
thuộc năm giác quan kia, cũng như những sự kiện thuộc lĩnh 
vực trải nghiệm của nó [tâm]|. Bởi vì tâm thức [thức của 
giác quan tâm] luôn theo-sát từng sự kiện có thể nhận biết 
được thức của năm giác quan kia, cho nên các thức của năm 
giác quan kia luôn mang một ảo giác rằng chúng tự mình 
nhận biết y hệt như tâm thức, làm cho ta cứ tưởng như thực 
sự có sự nhìn thấy, sự nghe thấy, Sự ngửi thấy, sự nếm thấy. 
(Tức là, ta cứ có cảm tưởng tựa hồ như nhãn thức tự nhìn 
thấy, nhĩ thức tự nghe thấy, tỷ thức tự ngửi thấy, thiệt thức 
tự nếm thấy... nhưng thực ra không phải vậy, chính là tâm 
thức mới nhận thấy). Khi người tu đã trực diện nhìn thấy 
tâm (cửa) trong trạng thái tầng thiền định jhãna, thì người 
đó nhận ra được chính cái tâm theo-sát đó đã tạo ra ảo 
tưởng về một sự “liên tục” của dòng tâm thức [liên tục và 
liền lạc]. 


426 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Bản Chất Riêng Rời Của Tâm 


Bây giờ chúng ta có thể nhận thấy đơn giản dòng tâm 
thức là riêng-rời [chứ không phải là liên tục và liền lạc]; và 
những thành phần, tức những tâm (cửa) của nó, cũng riêng- 
rời. Như chúng ta đã ví dụ trước đây, cát trên bờ biển nhìn 
xa như một dãi liên tục. Tuy nhiên, khi nhìn gần, bạn sẽ 
thấy nó bao gồm những hạt cát nhỏ bé riêng rời. Nếu nhìn 
kỹ thấu hơn nữa, bạn sẽ thấy những khoảng cách giữa 
những hạt cát nhỏ bé, thậm chí chúng chăng tiếp xúc nhau. 
[Những] Tâm (cita) cũng có cùng tính chất hạt rời như vậy. 
Nhiều người lầm tưởng tâm là một thực thể thống nhất liên 
tục, nhưng bây giờ bạn thấy rõ tâm được tạo thành bởi 
những chuỗi những “s ;/ế??, những “ci4”, những “âm 
hành”, tức là chuỗi những sự kiện tâm riêng rời khác nhau; 
chúng liền kề nối tiếp nhau, liên hệ với nhau thông qua 
chuỗi tiễn trình nhân quả. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng 
rằng có một khoảng cách giữa các sự kiện tâm, một khoảng- 


trông giữa từng mỗi “sự biế?” riêng rời, nơi đó tâm hành 


(ca) hoàn toàn biến mất [trong khoảng-trồng đó]. 


Sự nhận biết này đủ để cho trí tuệ minh sát khởi sinh 
trong người tu. Khi người tu trải nghiệm nhiều tầng thiền 
định /hãna, người ấy cũng nhìn thấy luôn rằng cái tâm tỉnh 
khiết vô nhiễm cũng là vô thường: chỉ là một cuộc diễu 
hành của những hạ/-£âm riêng-rời và luôn luôn sinh-diệt. 
Đến đây người tu thực hiện bước đột phá quan trọng và 
nhận thấy rằng Cái “0gười biết”, cái “sự biết”, cái “tâm”, 
hay cái “âm vô nhiễm” chỉ đơn thuần là một tiến trình trống 
không và vô ngã, không có một chủ thể hay một cái “7z” 


Thiên sư Ajahn Brahm * 427 


nào ở đó cả. Đúng hơn, đó là một tiến trình được kích tạo 
bởi quy luật nhân quả: Vì các tâm thức (cửa) đều là tùy 
thuộc khởi sinh [duyên khởi], nên chúng cũng tùy thuộc 
biến mất [duyên diệt]. Như Đức Phật đã từng nói: “Cái gì 
thuộc bản chất khởi sinh, thì cũng mang bản chất của diệt 
vong. (yankinci samudaya-dhammmam, sabbantam nidroha- 
dhamưnanfi) (SN 56, 11). Có sinh là có diệt. 


Sự Phai Biến Của Tâm Thức 


Khi người tu đã chứng đắc được tầng Nhất Thiền, và sau 
đó chứng đắc những tầng thiền định cao hơn, thì người ấy 
sẽ có đủ dữ liệu thông tin để nhận thấy một đặc điểm của 
các tầng thiền định. Đó là, môi tầng thiên định cao hơn 
đánh dấu một mức độ phai biến (vigraha) dân dân của tâm 
(cữia)?. Càng lên cao, sự có mặt của tâm càng phai nhạt. 
Khi người tu tiến đắc qua các tầng thiền định sắc giới và các 
tầng vô sắc giới, thì cái “øgười biết” hay “cái biế?” càng trải 
nghiệm ít đi. Người tu hiểu ra rằng, nếu con đường dẫn đến 
chứng đắc /hãna Nhất Thiền là bằng cách buông-bỏ năm 
thức giác quan kia, thì cách để chứng đắc những tầng thiền 
jhãna cao hơn cũng là bằng cách buông-bỏ dần dần cái tâm 
thực (cña). 


Ví dụ, ở tầng chứng đắc vô sắc thứ tư, tâ m thức [ca] 
hầu như hoàn toàn biến mất. Vì lẽ đó nên trạng thái đó mới 
được gọi là “không còn nhận thức cũng không phải không 
côn nhận thức” [phi tưởng phi phi tưởng|. Lúc này tâm 
thức, cửa, đang đứng trước mé bờ tịch diệt, sắp bị chấm 


428 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


dứt hoàn toàn. Khi nó bước qua mé bờ đó, thì trạng thái đó 
được gọi là sự “chấm dứt hoàn toàn mọi cảm giác và nhận 
thức” (sanna vidayifa-nirodha) [diệt thọ tưởng]|. Đây chính 
là khoảng-khắc (sát-na) mà một biểu hiện vi tế nhất của tâm 
thức (c7) cũng bị hoàn toàn biến mất. Nó biến mất, chấm 
dứt, điệt— nó “øiế-bàn” tại đây. 


Sau khi thoát ra khỏi trạng thái hoàn toàn diệt, người tu 
có thê đã hoàn toàn giác ngộ: trở thành một bậc thánh A-la- 
hán (arahamr), hoặc nếu không thì người ấy cũng đã hầu 
như hoàn toàn giác ngộ: trở thành một bậc thánh Bắt Lai 
(anãgami). Sự tắt ngâm tạm thời của cái “#gưởi biết” [tâm, 
cira] đã được Phật tuyên dạy như vậy, chắc chắn trí tuệ giác 
ngộ sẽ phát sinh ngay tại đây. Người tu nhận ra tất cả mọi 
sự đều chấm dứt, không còn lại một chút gì. Trí tuệ minh sát 
này dẫn đến kết quả tất yếu là thánh quả thứ ba hay thứ tư 
của sự giác ngộ. 


Ngay cả khi người tu chưa chứng ngộ đến mức độ hoàn 
toàn tịch diệt (mirodha samaparfi) này [sự chứng diệt], thì 
người tu có thể sử dụng thông tin dữ liệu có được từ một 
hay hai tầng thiền định trước đó để suy ra rằng bản chất của 
tâm này là rốt cuộc đi đến ngừng-diệt. Người ấy đã từng 
nhận biết những sự phai-biến [dần dần, từng phẳẩn] trước kia 
của tâm thức (c¿2) thì bây giờ người ấy cũng có thể hiểu lẽ 
thực đó để chứng ngộ sự phai-biễn hoàn toàn của tâm thức, 
đó sự chấm dứt hoàn toàn của cái “gười biết”. 


Hơn nữa, bởi vì theo lẽ thường khi tâm càng phai biến 
thì trạng thái cảng thêm bình an và càng thêm tuyệt vời. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 429 


Vậy khi người tu mong muốn đạt đến sự bình an nhất và sự 
tuyệt vời nhất, thì người ấy sẽ hướng tâm về phía sự phai- 
biến hoàn toàn, tức sự toàn-diệt. Như trong một bài kinh đã 
dẫn, sau khi trải nghiệm một tầng thiền định /zZna, người tu 
chứng ngộ rằng: 


“sự phai biến hoàn toàn là sự bình an, đáy là sự tuyệt 
với, đó là, sự văng lặn tất cả các hành tạo tác, sự 
buông bỏ tất cả mọi đổi tượng ràng buộc, sự tiêu diệt 
mọi dục vọng, sự phai biẾn, sự ngừng diỆt, niễt-bàn. 
Đứng trên đó, người ta chứng đắc sự tịch diệt của 
những dòng tâm thức hướng ngoại. Nhưng nếu người 
ấy không chứng đắc sự tịch diệt của những dòng tâm 
thức hướng ngoại [để trở thành một A-la-hán] thì 
người ấy sẽ trở thành một bậc thánh Bất Lai.” (MN 
64,15). 


Duyên Khởi & Cái Tâm Tỉnh Khiết 


Cái gì là một cái tâm (ciz) tinh khiết, vô nhiễm, và sáng 
tỏ?. Trong những bài kinh, Đức Phật đã luôn miêu tả cái 
tâm ngay sau khi thoát ra khỏi trạng thái thiền định /hna là 
“tinh khiết và vô nhiễm” (MN 51,24). Một cái tâm đã hết 
sạch năm chướng ngại thì được gọi là “s¿ng /£đ” 
(pabhasara) (SN 46,33). Vì vậy, cái tâm tình khiết, vô 
nhiễm, và sáng tỏ, theo như Đức Phật /à cái tâm ngay sau 
khi thoát ra khỏi trạng thải thiên định jhãna!. 


430 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Trí tuệ thâm sâu xúc tác dẫn đến sự giác ngộ. Trí tuệ 
minh sát đó, theo các bài kinh, là sự chứng ngộ rằng: ngay 
cả tâm nảy tính khiết nhất, hoàn toàn vô nhiễm, và sáng tỏ, 
cũng là tùy duyên phát sinh, là vô thường và đi đến ngừng 
diệt. 


Ví dụ, trong kinh A?£hakanagara Suffa (MN 52), gia chủ 
Dasama đã hỏi ngài Ananda có một giáo pháp nào mà Đức 
Phật cho là cánh cửa bước vào sự giác ngộ. Ngài Ananda trả 
lời rằng, theo Đức Phật, có mười một (11) lối đi vào sự giác 
ngộ, và tất cả đều cần có một trạng thái thiền định /»zna để 
kích hoạt tạo ra trí tuệ thâm sâu: 

“Người ấy quản chiếu điều này và hiểu nó như vây: 

“Tầng thiên định jhãna thứ nhất [hay thứ hai, thứ 

ba...] là do duyên khởi và do tạo tác. Nhưng những gì 

đo duyên khởi và do tạo tác mà có thì là võ thường, là 
đi đến ngừng diệt”. Đứng trên đó, người ấy chứng đắc 


[sự giác ngộ hoàn toàn hay thánh quả Bắt LaiJ.” ^9 


Trong ví dụ về những hạt cát trên bãi cát, chúng ta chẳng 
những thấy được bãi cát là bao gồm những hạt cát riêng rời, 
thậm chí chúng còn cách nhau bởi những khoảng trông, mà 
chúng ta còn thấy được mối quan hệ nguyên nhân và tác 
động [nhân-quả] đã đưa đây những hạt cát đó từ tự bao giờ. 
Chúng ta hiểu rằng chính biển đã bồi đầy những hạt cát lên 
bờ và kéo trôi những hạt cát xuống nước, thấy được cách 


46 [Theo bản dịch của ngài Nanamoli và Bodhi, “Trung Bộ Kinh”, trang 454- 
45SỊ. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 431 


nước biên làm bóng sạch những hạt cát và đắp lên thành bãi 
cát. Tương tự như vậy, khi chúng ta nhìn sâu sát vào cái tâm 
(ca) được thanh lọc tình khiết, chúng ta cũng hiểu được 
mối quan hệ nhân-quả tạo nên tâm này. Người tu hiểu-thấy 
được cách dục vọng và những thứ đi kèm với nó, và ý hành, 
đã bồi đắp những cái tâm riêng rời [những sát-na tâm] và 
kéo chúng ra; cách chúng làm bóng sạch tâm và cũng làm ô 
nhiễm tâm, giống như nước biển bị ô nhiễm nặng nhiều lúc 
tràn lên bãi cát làm ô nhiễm và dơ bắn tất cả những hạt cát 
tâm. Đặc biệt ở đây, người tu hiểu-thấy cách mà dục vọng 
có mặt để bồi nhét liên tục những tâm riêng rời vào dòng 
chảy tâm thức, bồi nhét liên tục vào từng khoảng trống, tạo 
nên ảo-tưởng về tính liên tục và sự thường hằng của nó. Sau 
khi đã tự mình hiểu rõ thực trạng này, người tu hiểu ra ngay 
cả một cái tâm tỉnh khiết cũng là tùy-duyên, là hữu-vi, và 
vô-thường. Nó không phải là bản thể độc lập và tự mình tồn 
tại. Nó không phải là vô vi, mà luôn bị chi phối bởi các điều 
kiện nhân duyên. Sau khi đã nhìn thấy rằng, những dạng 
tâm [sự biết] tỉnh khiết nhất và sáng tỏ nhất trong tất cả mọi 
sự hiện hữu cũng đều là vô thường, thì tất cả những dạng 
tâm khác cũng vô thường đến như thế nào. Người tu chứng 
nghiệm được trí tuệ sâu sắc rằng: Ciffa, Cải “người biết”, cái 
tâm [hay bất kỳ danh từ nào chỉ về nó] là không thường trụ, 
là không bao giờ tôn tại vĩnh viễn. Khi những nguyên nhân 
duy trì dòng chảy tâm thức đã không còn, khi dục vọng đã 
bị tiêu diệt, thì dòng tâm thức cũng không còn nhiên liệu, vả 
tự nhiên ngừng lại. Nó sẽ ngừng diệt hoàn toàn, và trạng 
thái đó được gọi là báí-niết-bàn (parinibbana)— sự tắt 
ngắm hoàn toàn. 


432 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Cái Tâm Tỉnh Khiết Sẽ Đi Về Đâu?— 
Một Câu Hỏi Không Đúng 


Khi vị tu sĩ lang thang tên Vacchagofra hỏi Phật răng: 
Điều gì sẽ xảy ra đối với cái tâm giải thoát (vimuuta cifta) 
sau khi một A-/a-hán chết, Đức Phật đã dùng ví dụ về ngọn 
lửa tắt để giải thích cho ông ta (MN 72,19). Ngọn lửa cháy 
nhờ vào nhiên liệu của nó (tim đèn, dầu, sáp, củi, than, øas). 
Đó là điều kiện để có ngọn lửa. Khi hết điều kiện, hết 
duyên, thì nó chấm dứt. Khi hết nhiên liệu, ngọn lửa tắt. Khi 
dầu cạn, tim hết... ngọn lửa tắt (tắt ngắm, nibbura). Đơn 
giản là như vậy. Chẳng có nghĩa gì khi hỏi rằng ngọn lửa sẽ 
đi về đâu sau khi tắt. Tương tự vậy, không nên hỏi hay đặt 
vấn đề cái tâm giải thoát sẽ đi về đâu sau khi một A-la-hán 
tịch diệt. Đó là một câu hỏi không đúng chỗ, không phải lý. 


Như chúng ta đã biết trước đây, vị Tỳ kheo ni A-la-hán 
Pafacara đã chứng đắc trí tuệ minh sát thâm sâu dẫn đến 
giác ngộ ngay khi vị này đang quan sát ngọn đèn dầu đang 
tắt đi (Thig 116). Vị ấy thấy được sự giống nhau giữa ngọn 
đèn và cái tâm, cách chúng tổn tại do tùy thuộc phát sinh 
[duyên khởi], và cũng như ngọn đèn tắt đi [đuyên diệt], tâm 
cũng “zø/ết-bàn” theo cách như vậy!. 


Một cái tâm giải thoát, giống như tâm của bậc A-la-hán, 
có thể được ví như một sao băng. Một mảnh đá núi hay đá 
băng (thiên thạch) bay vòng quanh trong hệ mặt trời qua 
hàng triệu triệu năm không thể kể được, bay vòng theo quỹ 
đạo vào những không gian sáng sủa và tối đen khác nhau. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 433 


Cũng giống như dòng tâm thức, cái “người làm” và “người 
biết”, đã lang thang trôi dạt trong hàng triệu triệu kiếp đã 
qua, đó chỉ là một mảnh “trống-không” đi vòng quanh và 
vòng quanh vòng luân hồi tái sinh (sđmzara), được sinh ra 
và chết đi trong những cảnh giới sáng sủa và đen tối khác 
nhau. Khi mảnh thiên thạch gặp phải hành tinh trái đất, tiến 
vào bầu khí quyền, bị ma sát và bốc cháy, sáng vụt lên và 
tắt lịm. Chúng ta hay gọi là sao băng khi nhìn thấy một vệt 
sáng lóe lên trên bầu trời đêm rồi tắt ngẫm vĩnh viễn. Cũng 
giống như cái mà chúng ta gọi là một “cøn người” khi gặp 
với Giáp Pháp (Dhammna)—ä6ó là trí tuệ thâm sâu nhìn thấy 
sự trỗng-không [tánh không] của cái “gười biết? và “người 
làm”—— khi đó tâm (ci/a) vụt sáng lên và sáng tỏ, với một 
sự hiểu biết chắn chắn răng nó sẽ tắt nhanh— và sẽ “zế¡- 
bản”—— mãi mãi. 


Như trong bài Kinh Châu Báu (®afana Sufa, SN 235) có 
đoạn ghi răng: 


“Nghiệp cũ đã hết, nghiệp mới không khởi sinh. 

Những ai có tâm [citas] chán chường với kiếp sau, 
Hạt giống [tái sinh} đã bị tiêu diệt, [và] họ không còn 
tham muốn sinh thành. 

Bậc trí hiển tịch diệt, đơn giản giống như ngọn đèn 


này tất.” *? 


*' [Ở đây tôi dùng bản dịch bộ “Kinh Tập” của K. R. Norman (Nxb Oxford: 
Hội Kinh Điền Pali, 1995), trang 26]. Người dịch Việt tạm dịch nghĩa ra tiếng 
Việt. 


434 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Hoặc trong thi kinh “7zưởng Lão Kể” (Theragatha), hai 
vị A-la-hán có nói rằng: 


“Chỉ cần quay mặt, nơi đây tâm [cita] sẽ bị tiêu diệt”. 
(Thag IS4—Sivaka Thera) 


“Nay, tâm [citta], chắn chăn sẽ điệt vong”. 
(Thag 1144—Talapita Thera) 


Trí Tuệ Minh Sát Thâm Sâu & 
Bốn Nền Tảng Chánh Niệm 


Đức Phật đã dạy về bốn nhóm mục tiêu để chánh niệm, 
hay còn gọi là Bốn Nền Tảng Chánh Niệm (satipatthana) 
[Tứ Niệm Xứ] được dùng để (a) hỗ trợ cho việc tu chứng 
tầng thiền định 7hZna, và (b) làm phương tiện để đạt đến trí 
tuệ thâm sâu để nhìn thấy được bản chất vô ngã (anafa). 


Công dụng thứ hai, đột phá vào bản chất vô-ngã, chỉ có 
thể thực hiện được khi người tu đã chứng đắc một tầng thiền 
định /hãna. (Nếu không chứng đắc được tầng thiền định thì 
người tu không thể nào thực sự nhìn-thấy-biết về lẽ thật vô- 
ngã). Chính chỗ này là lý do tại sao ngay câu đầu tiên trong 
bài kinh “Bốn Nên Táảng Chánh Niệm” nỗi tiễng đã ghi ngay 
một điều kiện tiên quyết [cần phải có] đó là: “vinneyya loke 
abhiha-domanassam,`. Như tôi đã giải thích rõ trong 


Thiên sư Ajahn Brahm * 435 


Chương 8, câu này có nghĩa là: “(sau khi) người tu đã dẹp 


bỏ năm chướng ngại,”  Š. 


Trong kinh “Nalakapana Suía” (MN 68,6) đã xác nhận 
rằng, một trong những chức năng của các tầng thiền định 
jhana là ngăn chặn không cho năm chướng ngại này “xâm 
nhập vào tâm và trú ẩn trong đó”. Người tu cần có được sự 
chánh niệm được tăng cường và củng cố bởi thiền định 
hang, thì mới phát sinh ra trí tuệ mình sát thâm sâu được. 


%8 Câu này có nghĩa đen, và người dịch đã dịch, là: “dẹp bỏ hay dẹp qua một 
bên (những) tham muốn và phiền khỗ đối với thế giới”. 


Đây là một chỗ thú vị và quan trọng nhất trong bài kinh này!. Chúng ta cần 
nghiên cứu học hỏi thêm chỗ này. Kính mời các bạn xem lại phần chú thích 
19 và 20 trong Chương § của quyền sách này. 


Trong lần đi hành hương ở Án Độ năm nay 2013, sau khi trực tiếp thảo luận 
với những học giả và những nhà sư Miến Điện tu thiền minh sát thuần túy 
(vipasana), tức không tu thiền định (jhãna), tôi càng biết thêm vấn đề này 
nhạy cảm đến mức nào. Đó là, vì những sự hiểều-nghĩa và diễn-dịch khác 
nhau, cho nên những người tu theo Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) đã 
phân chia thành những nhánh phái khác nhau; bao gồm: (1) những người tu 
kết hợp thiền định (jhãna) + thiền minh sát (vipasana), mà đại điện lớn là phái 
Rừng Thiền ở đông bắc Thái Lan [như thiền sư Ajahn Chah], và họ cho rằng 
có đủ cơ sở đề khẳng định đây là con đường tu thiền của chính Đức Phật chỉ 
dạy; và (2) nhánh hai là đa số những nhà sư Miến Điện sau này đều thực hành 
thiền minh sát “khô' (*dry” vipassana), tức không dùng [ “không bị thắm ướt” 
bởi] thiền định (jhãna). 


Quyền của các bạn tùy chọn cách tu thiền nào vì bạn cho đúng đắn nhất, phù 
hợp nhất, hoặc vì cách đó là do chính Đức Phật chỉ dạy. Quyền sách hướng 
dẫn tu thiền này của thiền sư Ajahn Bralm zõ ràng là thiên về nhánh thiền thứ 
nhất: lấy thiền định jhãna là yếu tố căn bản và cốt lõi để thực hành. Ngài là 
một đệ tử của thiền sư Ajahn Chah theo phái Rừng Thiền ở đông bắc Thái 
Lan, và ngài đã phát triển nhiều trung tâm thiền ở nhiều nước, nỗi bật nhất là 
thiền viện ở Perth, Tây Úc, cũng mang tên là “Rừng Thiền Jhãna” (Jhãna 
Grove). 


436 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Mục đích của “Bốn Nền Tảng Chánh Niệm” đã được 
thấy rõ trong những đoạn điệp khúc lặp lại sau mỗi nhóm 
đối tượng chánh niệm. Khi đó, người tu cần quán niệm rõ 
ràng đó chỉ là những sự sinh diệt của quá trình nhân quả, đó 
là những duyên sinh và duyên diệt của những hiện tượng. 
Vì vậy, người tu nhận biết ra rằng: “Đây chỉ là thân...”, “chỉ 
là cảm giác”, “chỉ là tâm”, “chỉ là đối tượng của tám”, tất 
cả chỉ là những tiến trình nhân quả và chúng ta không thê 
nhận đó là “74”, “của Ta”, hay “bản thân Ta” được. Và vì 
vậy, “Ta [người tuJ sống không còn dinh mắc, và không 
chấp trước vào thứ gì nữa ở trên đời.” (MN 10). Nói cách 
khác, chức năng của “Bốn Nền Tảng Chánh Niệm” 
(satiparthana) là giúp người tu chứng đắc trí tuệ minh sát 
thâm sâu để nhìn thấu vào sự vô-ngã (anaria). !!1 


Trong chương này, tôi đã chú tâm đặc biệt vào nhóm đối 
tưởng thứ tư và thứ ba của “Bốn Nên Tảng Chánh Niệm”. 
Bởi vì, hang ô thâm sâu và khó tiếp cận nhất của sự si-mê 
[vô minh] chính là nơi trú ẩn của cái “øgưởi làm” [ý hành] 
và “người biết” [tâm thức]: [#] 


() Việc điều tra tận gốc cho thấy được bản chất trống- 
không và vô-ngã của cái “zgười làm” là thuộc về nhóm 
nền tảng chánh niệm thứ tư [những đối tượng của tâm]. 
(ii) Còn việc phát triển trí tuệ thâm sâu để nhìn thấu bản 
chất vô-thường và tùy-thuộc duyên-khởi của cái “#gưởi 
biếf” là nằm toàn bộ trong nền tảng chánh niệm thứ ba 
[ám ]. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 437 


Vì vậy, suy cho cùng, những gì tôi đã diễn đạt dong dài 
về trí tuệ minh sát thâm sâu chắng qua chỉ là sự ứw fập về 
“Bốn Nền Tảng Chánh Niệm” với sự chánh-niệm được tăng 
cường và hồ trợ bởi thiên-định jhãna. 


Lời Cuối Cùng Của Thiền Sư Ajahn Chah 


Đó là những lời cuối cùng thầy tôi đã nói với tôi. Khi vị 
thầy của tôi là Ajahn Chah bắt đầu bệnh yếu, những nhà sư 
người phương Tây đã xây một phòng xông hơi ở Chùa Wat 
Pa Nanachat để phụ giúp giữ sức khỏe cho ngài. Thầy 
Ajahn Chah thường đến đây xông hơi mỗi tuần một lần. Vì 
vậy, không những chúng tôi có cơ hội phục vụ chăm sóc 
thầy, mà còn có cơ hội trao đổi thêm về Giáo Pháp với thầy. 
Thực ra, thầy thường ban cho chúng tôi một cuộc nói 
chuyện, và sau đó chúng tôi đi theo để giúp việc và chăm 
sóc cho ngài ở chỗ xông hơi. 


Một lần, sau khi nghe một bài nói chuyện rất hay của 
thầy, tôi không đi theo thầy đến chỗ xông hơi như mọi lần 
mà đi vào sau thiền đường và ở đó để thiền. Tôi đã có một 
giờ thiền tuyệt vời ở đó, rất sâu, và hầu như quên tất cả cảm 
giác về thời gian. Khi tôi xuất thiền với sự phấn khởi và nụ 
cười trên mặt, tôi nghĩ ngay đến thầy tôi. Tôi nghĩ tôi vẫn 
còn kịp đến giúp thầy, ví dụ như giặt cái khăn tắm hay một 
việc vặt nào đó. Và tôi đi về phía phòng xông hơi. 


Tôi đã quá trễ. Thầy Ajahn Chah đã xông hơi xong, 
tôi gặp thầy trên đường đi ra xe để ra về. Thầy Ajahn Chah 


438 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


dừng lại và nhìn thăng thâu vào tôi, một cái nhìn mà chỉ có 
một bậc thiên sư chứng ngộ mới có được. Tôi chỉ nghĩ chắc 
thây nhìn thây nét mặt tươi tỉnh của tôi và biêt được tôi mới 
vừa ra khỏi một giờ thiên sâu. Và bây giờ vị đại sư muôn 
giác ngộ tôi đôi điêu. 

- “Brahmavamso!, “Tại sao?”, thầy gọi, với một giọng 
sắc bén như dao nhọn. 

Tôi âp úng. Tôi hiêu câu hỏi, nhưng câu trả lời thì cứ quá 
xa xôi với tôi. Vì vậy, tôi trả lời thây: 

- “Con không biết, thưa tháy”. 

Nét mặt của thây không còn căng nữa, và thây nở nụ 
CƯỜI. 

- “Đề ta nói luôn cho thấy câu trả lời: Nêu có ai hỏi tháy 
“Tại sao?”, thì câu trả lời là “Không có gì cáT”. ” 

Lời của vị thây đã /hồi bay tôi. Tôi “á khâu luôn. Điêu 
đó đã tạo một ân tượng mạnh mẽ đến nỗi bây giờ khi ngôi 
viết lại tôi vẫn hình dung rõ ràng mọi sự diễn ra lúc đó như 


thê nào, dù chuyện đó đã xảy ra cách đây hơn hai mươi 
năm. 


Thầy Ajahn Chah thúc tôi thêm: 
- “Thây có hiểu không?”. 
- “Có, thưa thầy”, tôi trả lời một cách tự tin. 


- “Không, tháy không hiếu đâu!”, vị đại sư cười, và tiêp 
tục bước Ởổi ra xe. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 439 


Bài học này đã được truyền dạy cho tôi bởi một vị thầy 
bi mẫn nhất và thông thái nhất mà tôi đã từng biết. Giống 
như thầy đã giúp tôi tóm tắt chương này về vẫn đề rốt cuộc 
trí tuệ minh sát thâm sâu là gì. Khi người tu điều tra xem xét 
mỌi sự bằng sự chánh niệm được tăng cường bởi tầng thiền 
định /»Zna, thì một câu hỏi lớn luôn luôn xuất hiện: “7g 
sao?”, và nó luôn dẫn đến một câu trả lời duy nhất và chính 
xác: “Không có gì cđ”!. 


Bạn đọc có hiểu không? 


Không, các bạn không hiểu đâu!.* 


* Câu nói này gợi nhớ một câu nói khác của thiền sư Ajahn Chah: “Chẳng có 
ai cả!”. Chắc bạn đọc đã hiểu ý thầy khi nói về trí tuệ này. 


440 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thiên sư Ajahn Brahm °* 441 
Chương 14 


GIÁC NGỘ: 
TIỀN VÀO DÒNG THÁNH ĐẠO 


Giáo Pháp này ta đã chứng ngộ là rất thâm sâu, khó 
thấy và khó hiểu, bình an và tuyệt vời, không thể được 
chứng ngộ bằng lý luận, tỉnh tế, được chứng nghiệm 
bởi người có trí. Nhưng thể hệ người thời nay mê đắm 
vào sự ràng buộc, tìm Kkhoải lạc trong trong sự ràng 
buộc, và vui sướng trong sự ràng buộc. Thật khó cho 
một thế hệ như vậy có thể nhìn thấy được sự thật, được 
goi là, tính điểu kiện riêng biệt, tính duyên khởi. Và 
khó mà nhìn thấy sự thật này, được gọi là, sự văng lặn 
của các hành tạo tác, sự từ bỏ tất cả mọi thứ muốn có, 
sự tiêu diệt dục vọng, sự lìa bỏ, sự chấm dứt, niễt-bàn. 


— Đức Phật, øgay sau khi Giác Ngộ Ÿ° 


Giác Ngộ là sự chứng ngộ zøếr-bàn. Mặc dù không dễ, 
nhưng không phải là không thể được. Vẫn có những nhà sư 
trong thời hiện đại cũng có thể chứng ngộ trạng thái đích 
thực này. 


39 [Theo bản dịch Trung Bộ Kinh của ngài Nanamoli và Bodhi, trang 260.] 


442 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Theo như lời Đức Phật dạy cho vị Phật tử cuối cùng, là 
ông Subhadda, trước khi Phật bđí-niết-bàn, được ghi trong 
kinh “Đại Bái-niết-bàn” (DN 16,5,27): “*...bất cứ ở đâu con 
đường Bát Thánh Đạo được thực hành một cách đúng đến, 
thì ở đó luôn luôn có những bậc giác ngộ như Nhập Lưu, 
Nhất Lai, Bất Lai, và bậc A-la-hản toàn giác. Nhưng nẾu Ở 
đâu con đường Bát Thánh Đạo chỉ được thực hành từng 
phân, thì ở đó không thể tìm thấy có bậc giác ngộ nào...”. 
Ví dụ, nếu thực hành chỉ có bảy phần của con đường Bát 
Thánh Đạo, bỏ qua phần chánh-định [thiền định /;ãna], thì 
người tu khó có thể đi đến giác ngộ. Hoặc một số nơi tu 
thiền nếu họ bỏ qua ba phần đức hạnh căn bản [chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng], chỉ còn lại năm phần, thì chắc 
chắn họ không bao giờ có được sự trí tuệ thâm sâu, sự phát 
triển tâm, hoặc sự giác ngộ rốt ráo nào cả. Ngày nay, vẫn 
còn nhiều nơi tu hành theo đúng con đường Bát Thánh Đạo 
của Phật đã để lại, bao gồm cả việc (¡) cách ly khỏi thế giới 
[ân dật] và (ii) kiềm chế các giác quan [phòng hộ sáu căn] 
một cách nghiêm chỉnh. Chỉ có ở những nơi đó mới có thể 
tìm thấy những bậc giác ngộ. 


Cái Gọi Là NiZ-Bàn Thì Không Phải Miế- Bàn 


Câu nói trên khó mà chấp nhận được, nhưng đó là sự 
thật—như lời Đức Phật nói, øi/ếf-bàn chỉ là “sự ngừng lại”, 
hay “sự chấm dứt", nghe thì khó chấp nhận được, nhưng 
đúng là như vậy. Trong chương này, tôi sẽ giải thích về sự 
giác ngộ theo ý nghĩa mà Đức Phật đã dạy, 0z nó là, một 
cách rõ ràng và chính xác. Tôi cũng sẽ mô tả những phần 


Thiên sư Ajahn Brahm * 443 


cuôi của tiên trình tu tập đi đên giác ngộ. Nhưng trước tiên, 
tôi muôn nói vê những gì không phải là zê¡-bản. 


Hạ Thấp Ý Nghĩa Niễt-Bàn 


Trong lịch sử, mỗi khi Phật giáo trở nên thịnh hành ở 
đâu đó thì luôn có xu hướng thay đổi ý nghĩa của ziếr-bàn 
để làm vừa lòng nhiều người ở đó. Áp lực từ sự hiểu biết và 
văn hóa của số đông nơi đó thường làm bẻ cong sự thật để 
làm cho họ dễ hòa đồng hơn với triết lý Phật giáo. Sự giáo 
hóa cũng vậy, việc giáo thọ sẽ luôn luôn dễ-làm hơn nếu họ 
[những sư thầy] chỉ nói những điều mà người nghe muốn 
nghe. Hơn nữa, ý nghĩa hư thực của zø/ế-bàn cũng khiến các 
vị thầy giáo thọ (pháp sư) phải giảng giải niếi-bàn theo 
những ý nghĩa không thách thức với trạng thái chưa-giác- 
ngộ của chính họ. Tất cả những lý do trên dẫn đến việc hạ 
thấp ý nghĩa zié/-bàn. 


Ví dụ, thời nay nhiều người định nghĩa niế/-bàn là sự 
buông bỏ tất cả mọi sự xảy ra như đã thấy trên đời. (Nói 
cho đúng thì zế/-bàn là sự buông bỏ và buông xả hoàn toàn 
với mỌi sự ? chúng đích thực là, mà người tu đã nhìn ra 
trong trạng thái tỉnh khiết của tâm nhờ vào thiền định 
jhãna). Hoặc như họ nói, đó là trạng thái bất tử, là sự tỉnh 
giác vô nhị không còn đối đãi, là sự từ bỏ mọi phân biệt, là 
tất cả chỉ là một, không sinh không diệt. .. Cứ như vậy, mục 
tiêu rốt ráo của Phật giáo trở thành chỉ còn là một cách sống 
để tránh xa các phiền não và rắc rối, chỉ còn là một sự đầu 
hàng vô vọng trước mọi sự thăng trầm của đời sống, và họ 


444 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


không muốn đối mặt với sự khổ (dukkha) vốn là bản chất cô 
hữu bên trong mọi hình thức hiện hữu. Giống như một 
người tù có vấn đề về thần kinh luôn luôn chỉ biết kỷ niệm 
thời gian mình bị giam mà không tìm cách thoát ra khỏi đó 
như một lý tưởng giải thoát cao cả hơn. Những cách định 
nghĩa mang tính “hiền từ” và “ôn hòa” để dạy cho các Phật 
tử theo kiểu như vậy đã hạ thấp ý nghĩa đích thực của nửiế¡- 
bàn mà Đức Phật đã định nghĩa rõ ràng. Và những ai đã bỏ 
nhiều thời gian để nghe theo như vậy và nghĩ về mục tiêu 
niết-bàn là như vậy, thì cũng giống như người đã bỏ nhiều 
công sức để mua được một trái chanh mà thôi. 


Niết-bàn Trái Chuối 


Khi tôi còn là đứa trẻ thuộc tôn giáo khác, tôi hay hỏi 
những người thầy dạy giáo lý của tôi thượng để là gì. Họ 
luôn luôn trả lời về cái không phải là thượng đề, hoặc chỉ trả 
lời tôi bằng câu trả lời không thể hiểu nghĩa được. Ví dụ, họ 
định nghĩa rằng thượng để là “không thể nói tới được, quá 
cao tột không thể tả được”, hay là cái “thực tại tột cùng”, 
hay là “căn gốc của mọi loài”, hay là “thức vô biên”, hay là 
“sự hiểu biết tỉnh khiết”. Toàn những danh từ không thê nào 
hiểu được theo ý nghĩa cụ thể nảo. 


Sau này, khi tôi nhờ nhiều sư thầy Phật giáo giải thích 
giùm ý nghĩa z„ếi-bàn. Thì họ cũng giải thích cho tôi bằng 
những danh từ cao xa khó hiểu đó, cũng là “không thể nói 
tới được, quá cao tột không thê tả được”, hay là “thực tại tột 
cùng”, hay là “căn gốc của mọi loài”, hay là “thức vô biên”, 


Thiên sư Ajahn Brahm * 445 


hay là “sự hiểu biết tỉnh khiết”. Tôi lại nghe một lần nữa 
những danh từ trừu tượng tôi đã nghe từ thời thơ ấu. 


Một số định nghĩa lại bị “tự mâu thuẫn”. Ví dụ, họ định 
nghĩa niếr-bàn là trạng thái “tâm thức không biểu hiện”. 
Thực ra tâm thức là phần cốt lõi của tiến trình nhận biết 
giúp cho sự trải nghiệm biểu hiện, vì vậy “tâm thức không 
biểu hiện” thực sự có nghĩa là “sự biểu hiện không biểu 
hiện”, hay “tâm thức vô thức”, chăng có nghĩa gì rõ ràng. 
Hoặc một số nơi còn định nghĩa niễt-bàn là “sự hòa hợp với 
cái không nắm bắt được”. Thật là tối nghĩa. Làm sao ta có 
thể hòa hợp với cái gì mà ta không bao giờ nắm bắt được 
hay tiếp xúc được. Những định nghĩa tối nghĩa như vậy 
không thể gọi tên là trí tuệ được. 


Vấn đề nghiêm trọng ở đây là những định nghĩa khó hiểu 
sẽ làm tối trí những Phật tử, bởi vì những Phật tử cần biết rõ 
ràng ý nghĩa niếr-bàn là gì, bởi vì đó là mục tiêu hay ít nhất 
cũng là lý tưởng để họ theo đạo Phật. Nếu họ không hiểu 
được, điều đó giống như họ bước lên xe khách mà chẳng 
biết chuyến xe sẽ đi về đâu. Điều đó càng tệ hơn nếu có một 
người không theo đạo Phật hỏi bạn về mục tiêu của đạo 
Phật mà bạn đang thực hành trong kiếp này (hay trong nhiều 
kiếp) là gì, mà bạn chỉ có thể trả lời âm ớ như vậy. Nhiều 
người cứ muốn tả ø/ế/-bàn cho người lạ bằng những danh từ 
thuật ngữ cao siêu và huyền bí, cứ như để đánh đố người 
nghe, và để khi người nghe không hiểu nỗi là gì, thì họ sẽ 
nghĩ mình là cao đạo và trí tuệt. 


446 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Những cách diễn tả về niết-bàn một cách huyền bí, cao 
siêu, và đánh đố như vậy là thiếu ngay thăng và thiếu chân 
thực, nên tôi gọi đó là kiểu “#iếí-bảàn trái chuối”: luôn luôn 
cong quẹo, không ngay thắng và không rõ ràng. Kinh 
nghiệm bao đời cho chúng ta thấy rằng: khi một người Ö/ếr 
rõ một điều gì, và đã thường xuyên tự mình trải nghiệm nó, 
thì người ấy luôn luôn có thể diễn tả một cách rõ ràng, chỉ 
tiết, và thắng thắn về điều đó. Sự huyền bí hóa điều gì là 
dấu hiệu chắc chắc rằng những người đó chẳng biết gì về 
điều họ đang nói cho người nghe. 


Làm Rõ Về Niết-Bàn 


Ở đây, tôi nêu ra ba sự diễn tả tương-quan về niế-bàn: 
(1) niếr-bàn là hạnh phúc cao nhất; (2) miếi-bàn là sự chấm 
dứt hoàn toàn tất cả tham, sân, si; và (3) niếr-bàn là sự 
ngừng sạch cái mà chúng ta gọi là tiến trình thân và tâm. 
Tất cả ba cách tả thực nảy là của chính Đức Phật, đưa ra bức 
tranh rõ ràng về øi¿ếi-bàn. Khi một người hiểu được giác ngộ 
là gì, thì người ấy sẽ dễ dàng nhìn thấy con đường dẫn đến 
giác ngộ, vả tất cả mọi giáo lý của Đức Phật sẽ trở nên rõ rệt 
một cách khác thường. 


(1) Hạnh Phúc Cao Nhất 
Đức Phật: “Niết-bàn là hạnh phúc cao nhất” (Dhp 203, 


204). Đây có lẽ là cách diễn tả hữu ích nhất về sự giác ngộ. 
Không chỉ nó trực tả thắng thắn và dễ hiểu, mà nó còn mang 


Thiên sư Ajahn Brahm * 441 


tính hấp dẫn. Nó cho thấy lý do tại sao bao nhiêu nam nữ tu 
sĩ đã cố gắng tu hành vì mục tiêu øiế/-bàn trong suốt hai 
mươi sáu thế kỷ qua. Chúng ta đều mưu cầu hạnh phúc, và 
nếu có một niềm hạnh phúc nào là cao-nhất, thì đó là cái 
chúng ta mong muốn có nhất. Đúng vậy, Phật giáo ngàn đời 
cũng chỉ dạy về cách để được hạnh phúc hơn và hạnh phúc 
hơn, cho đến khi nào người có thể đạt tới đỉnh cao-nhất của 
tất cả mọi niềm hạnh phúc: đó là ziế?-bản. 


Trong những ngày này, tôi trình bày đặc biệt giáo lý của 
Đức Phật về bốn chân lý cao diệu [Tứ Diệu Đế] bằng cách 
sắp xếp lại thứ tự các chân lý. Tôi nhận ra rằng, nếu tôi luôn 
bắt đầu nói về sự khổ đau, thì những khán giả sẽ bị mất 
hứng nghe. Họ đã có quá đủ nhiều khổ đau trong đời. 
Không phải họ đã bỏ ra những thời giờ quý báu để đến đây 
chỉ để lắng nghe thêm về sự khổ đau. Cũng giống như cách 
người bán hàng giới thiệu, tôi thấy những ấn tưởng đầu tiên 
là quan trọng nhất. Vì vậy, tôi đã giới thiệu về giáo lý Tứ 
Diệu Đề như sau: 


Hạnh phúc 
Con đường dẫn đến hạnh phúc 
Không hạnh phúc 


TU Cà 


Nguyên nhân của sự không hạnh phúc 


Những điều này cũng y hệt như giáo lý của Phật, chỉ có 
điều tôi đảo thứ tự một chút để tạo hiệu ứng hưng phấn cho 
người nghe. Một số người có thể gọi đây là cách “tiếp thị”, 
nhưng tôi chỉ muốn đưa cái mục-tiêu cao-nhất của Phật giáo 
lên trước mà thôi. 


448 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Niết-bàn được diễn tả như niềm hạnh phúc cao-nhất 
cũng hé mở cho chúng ta thấy răng con đường Bát Thánh 
Đạo là con đường tăng-dần hạnh phúc. Ai hết lòng thực 
hành theo con đường này thì sẽ được hạnh phúc hơn. Đức 
Phật đã nói trong kinh Aranavibhanga Sufta: “Khi một 
người đã biết cách định nghĩa niềm vui sướng, và khi đã 
biết vậy, người ấy cũng có thể theo đuổi niêm vui sướng bên 
trong của mình”.Š! Người tu theo đuổi niềm vui sướng an 
lạc bên trong, đó chính là trạng thái tầng thiền định /hãna. 
một cách không sợ sệt [vô ngại], cho đến khi người ấy 
chứng đạt niềm hạnh phúc cao nhất. 


Những niềm hạnh phúc cao nhất nào bạn đã từng trải 
qua?. Tình yêu?, tình dục?, ma túy?, âm nhạc?, nhìn thấy 
đứa con đầu lòng vừa mới chào đời?. Nhưng bạn sẽ thấy 
được niềm hạnh phúc của tầng thiền định /hãna là vượt xa 
tất cả những dạng hạnh phúc đó. Chính vì vậy, khi một 
người chứng đắc tầng thiền định jzzna thứ nhất, thì trải 
nghiệm đó sẽ /hổi bay tất cả mọi quan niệm trước đây của 
người đó về sự hạnh phúc. Thiền định /hãna mang lại trí tuệ 
sâu sắc để hiểu thấu ý nghĩa hạnh phúc. Trạng thái thiền 
định /»zna chưa phải là trạng thái hạnh phúc cao nhất, 
nhưng nó cũng “gần” với niềm hạnh phúc cao-nhất của sự 
giác ngộ mà Đức Phật gọi đó là “uiểm hạnh phúc của sự 
giác ngộ”, hay “niềm hạnh phúc chánh giác” (sambodhi 
sukha) [chánh giác lạc]°?. Từ trạng thái thiền định /hãna, 


”! [Tbid, trang 1083] 
3” [Ibid, trang 557] 


Thiên sư Ajahn Brahm * 449 


người tu tu tiên thêm đên một niêm hạnh phúc cao hơn ít 
nhiêu nữa, đó là niêm hạnh phúc cao-nhât, và đó là øiér- 
bàn. 


Những nghiên cứu gần đây trên thế giới đã đưa ra kết 
luận răng việc tu thiền làm cho con người hạnh phúc hơn và 
rằng những tu sĩ Phật giáo chân chính có thê là những người 
hạnh phúc nhất trên trái đất này”3. Vì vậy, nếu ai muốn có 
được thời gian hạnh phúc và an lạc, người ấy nên thực hành 
thiền tốt. Và những ai mong muốn có được niềm hạnh phúc 
cao nhất hơn tất cả, người ấy nên nhắm đến mục tiêu rửiế¡- 
bản. 


Sự Chấm Dứt Hoàn Toàn Tham, Sân, Sỉ 


Ngài Xá-lợi-phất, vị đại đệ tử của Đức Phất, đã định 
nghĩa zế/-bàn là sự chấm đứt hoàn toàn tham, sân, si (SN 
38,1). Tôi có một câu chuyện có thể minh họa cho ý nghĩa 
này. 


Năm đứa trẻ chơi trò chơi ước. Khi được hỏi “Nêu bạn 
có một điêu ước, thì điêu ước đó là gì?”. Đứa trẻ nào có 
điêu ước hay nhât, thì đứa đó sẽ thăng cuộc chơi. Đứa trẻ 


53 [Theo nghiên cứu của Goleman, Daniel, trong quyền “Những Cảm Xúc Suy 
Đồi: Làm thế nào chúng ta vượt qua chúng. Cuộc đối thoại khoa học với Đạt- 
lai Lạt-ma” (Nxb New York: Batam Books, 2003), trang 338-339. Đoạn này 
liên quan đến bài tường trình của nhà nghiên cứu Richard Davision, Đại học 
University of Wisconsin-Madison.] 


450 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thứ nhât nói: “Nêu tôi có được điêu ước, tôi ước có cây kem 
sô-cô-la lạnh”, bởi vì lúc đó đang là mùa hè o1 bức. 


Đứa trẻ thứ hai: “Nếu tôi có điều ước, tôi ước có được 
một xưởng kem. Vậy tôi có thể ăn bao nhiêu kem và bất cứ 
lúc nào tôi muốn”. Đứa trẻ thứ nhất chưng hửng, thấy mình 
không thông minh, chỉ ước có một cây kem, còn bạn thứ hai 
khôn hơn, ước cả xưởng kem. 


Đứa trẻ thứ ba nói: “Ước muốn của tôi là có một tỷ đô- 
la. Với số tiền đó, tôi có thể mua cả một xưởng kem, một 
tiệm bánh kẹo, và một nhà hàng thức ăn nhanh riêng cho 
tôi. Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì mà mẹ tôi không thể ngăn 
được. Còn số tiền còn lại, tôi cũng có thể mua bất cứ thứ gì 
tôi muốn”. Đứa trẻ thứ hai nhận thấy mình ngu, chỉ biết ước 
được một xưởng kem, trong khi đó bạn thứ ba thì khôn hơn, 
ước cả một tỷ đô-Ìa, còn ai mả bằng được bạn Ấy. 


Đứa trẻ thứ tư: “Nếu tôi được ước, tôi ước có được ba 
điều khác nhau. Thứ nhất, một xưởng kem lạnh. Thứ hai, 
một tỷ đô-la. Và thứ ba, có được thêm ba điều ước nữa. Như 
vậy, tôi có thể có tất cả những gì tôi muốn có, và tôi có thể 
mãi mãi ước thêm gì được nấy”. Ngay cả đứa trẻ thứ ba đã 
ước có một tỷ đô-la cũng cảm thấy mình thua bạn thứ tư. 
Tất cả ba đứa trẻ đầu tâm phục khẩu phục người bạn thứ tư, 
và nghĩ rằng đó là thiên tài thắng cuộc. Bởi vì, còn có gì cao 
và nhiều hơn khả năng được ước gì có nây mãi mãi?. 


Nhưng bạn biết không, đứa trẻ thứ năm lại vượt qua tất 
cả bốn đứa trẻ kia. Em trả lời một cách nhẹ nhàng rằng: 


Thiên sư Ajahn Brahm * 451 


“Nêu tôi có một điêu ước, tôi ước mình được rât hài lòng, 
và vì vậy không cân phải ước điêu gì nữa!”. 


Đứa trẻ cuối cùng đã thắng trò chơi ước muốn, cũng 
giống như người ngồi tĩnh tại [thiền] sẽ thắng trong cuộc 
chạy đua của nhân loại. Người ấy hiểu được niềm hạnh 
phúc cao nhất, øiếr-bàn, chính là sự chấm dứt mọi sự tham, 
sân, si. N/ế/-bàn rốt cuộc là sự hài lòng toại nguyện. 


Có hai loại tự do ở trên đời: tự do được tham muốn và tự 
do &hói tham muốn. Loại tự do đầu là thuộc ý nghĩ về bốn 
điều ước của bốn đứa trẻ đầu tiên, và đây chính là loại tự do 
được sùng bái trong những xã hội hiện nay vốn luôn đề cao 
hạnh phúc vật chất là mục tiêu cuối cùng. Những quốc gia 
thời hiện đại đã cô gắng tạo thêm nhiều quyền tự do vô hạn 
để công dân họ tự do mưu cầu hạnh phúc từ của cải, quyền 
lực, và các loại hạnh phúc dựa trên vật chất và tiện nghi sinh 
sống. Tuy nhiên, thực tế thì những người dân của họ lại 
càng lúc càng không thỏa mãn, càng ít biết hài lòng, và càng 
bất mãn. Loại tự do thứ hai là ý nghĩa điều ước của đứa trẻ 
thứ năm, đó là sự hài lòng toại nguyện. Chỉ có con đường 
tâm linh như đạo Phật mới theo đuổi sự tự do khởi những 
tham muốn dục vọng. Niế/-bàn là một trạng thái hoàn hảo 
của loại tự do thứ hai này; bởi vì sự chấm dứt hoàn toàn 
tham, sân, sỉ cũng có nghĩa là sự chấm dứt /á/ cả mọi tham 
muốn. Đó là sự chấm dứt tất cả mọi dục vọng. Sự bình an. 
Sự giác ngộ. 


Sự Ngừng Sạch Tiến Trình Thân Tâm 


452 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


(Sự ngừng sạch ở đây có nghĩa là sự ngừng hết, chấm 
dứt hết, không còn một dấu vết nào, không còn một hơi 
hướng nào của tiến trình thân tâm. Chúng ta cũng có thể gọi 
là “sự tắt bặt tiễn trình thân tâm”.) 


Vào thời Đức Phật, ngay cả những người dân làng nhà 
quê cũng hiểu được ý nghĩa của ziế/-bàn. Bởi vì từ niết-bàn 
(nibbana) là chữ dùng thông thường để chỉ trạng thái đang 
tắt của ngọn đẻn dầu (xem kinh “Cháu Báw” (Ratana Sufta), 
Sn 235). Khi dầu cạn, hay tim hết, hay gió thối lửa đi, thì 
ngọn đèn bị tắt đi, khi đó người dân nói rằng “ngọn lửa đã 
niết-bàn”. Vì vậy, niết-bàn là chữ dùng để chỉ sự chấm đứt 
sạch sẽ của một tiến trình tự nhiên, của một ngọn đèn dầu 
đơn giản, hay của một tiến trình phức tạp như tiến trình 
sống của thân-tâm chúng ta. Khi tiến trình thân-tâm tự chấm 
dứt, kết quả là sự bình an. 


Dĩ nhiên, một người muốn hiểu rõ một cách chính xác ý 
nghĩa tuyệt vời này thì chỉ có cách là người ấy đã chứng ngộ 
sự trống không [vô ngã] của tiễn trình thân tâm. Trí tuệ 
minh sát thâm sâu có được từ thiền định cho họ thấy TỐ 
chẳng có ai ở đây hay ở đó, hay ở bất cứ đâu, đang vận hành 
tiến trình đó. Thực ra, cái “øgười làm” [ý hành, ý chí] và cái 
“người biế?” [tâm, tâm thức] chỉ là những tiến trình tự nhiên 
mà thôi. Khi một người đã thực sự chứng ngộ cốt lõi của trí 
tuệ này, thì lúc đó người ấy chẳng còn gì để (sợ) mất và 
chẳng có ai cả để (sợ) bị hủy diệt. Chỉ khi nào có tồn tại một 
thực thê cố định bền chắc [hay một cái gì đó] thì chúng ta 
mới dùng chữ “Jy điệP” [cái đó]. Còn đối với một sự chấm- 


Thiên sư Ajahn Brahm * 453 


dứt sạch sẽ, hay sự tắt-bặt hoàn toàn của một tiến trình tự 
nhiên, thì chúng ta chỉ dùng chữ “chẩm-đứf”. Niết-bàn là 
tiến trình vô ngã và tự nhiên của thân-tâm và tiến trình đó 
đang thực hiện sự chấm-dứt của nó. Chỉ vậy thôi. Chỉ có 
nghĩa là sự chấm dứt, sự tắt bặt của một tiến trình. Như ngải 
Phật Âm, nhà luận giảng lỗi lạc của Phật giáo, đã từng viết 
trong bộ “7anh Tịnh Đạo”: 


Chỉ có khổ, nhưng không có người chịu khổ; 

Chỉ có nghiệp, nhưng không có kẻ tạo nghiệp; 

Chỉ có niễt-bàn, nhưng không có người bước vào đó; 
Chỉ có con đường, nhưng không thấy kẻ bước đi trên đó. 


(Vsm 16,90) 


Chứng Ngộ Đầu Tiên của Niếr-Bàn— 
Nhập Lưu 


Sau nhiều năm tháng thực hành hết mực nhiệt thành toàn 
bộ con đường Bát Thánh Đạo, đã đến lúc người tu nên quán 
chiếu xem xét lại tất cả những việc thực hành đó nghĩa là gì. 
Sau khi đã kinh nghiệm trạng thái thiền định /hãna, người tu 
đã có được sự chánh niệm siêu-mạnh, nó có thể nắm giữ bắt 
kỳ đối tượng nào để điều tra [chánh niệm] một cách tĩnh 
lặng và bất động trong một khoảng thời gian lâu. Các 
chướng ngại lo lắng và bất an, và buồn ngủ và đờ đẫn cũng 
đã không còn. Tâm sáng tỏ, sáng suốt và tĩnh tại. Nó được 
“nạp” đầy vào niềm hạnh phúc bên trong, vì vậy nó luôn có 
đủ khả năng và sức mạnh để vượt qua nỗi sợ hãi mỗi khi 
chánh niệm ổi sâu vào những vùng xa lạ. Đúng thực là một 


454 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


niềm hạnh phúc khi bạn có thể làm cho tâm trở nên can 
đảm, anh dũng, và không thể chùn bước trong việc suy tìm 
sự thật. 


Có những lúc người tu đã tiễn gần đến những nơi sự thật 
hiếm ai có thê tìm đến được: nơi mà “mọi sự diễn ra đích 
thực như chúng là”, nhưng sự sợ hãi, tham, và sân lại kéo 
dạt tâm ra xa. Nhưng đến lúc này, sưu khi người tu đã từng 
chứng đắc và an trú trong tầng thiền định /hZna thì người ấy 
không còn /hz dục, không còn sđø hận, không còn những 
quan tâm truyền kiếp để bảo vệ cho sự liên tục của một linh 
hồn hay một cái ngã nào nữa. Dùng cách xem xét lại [quán 
chiếu lại] trạng thái tầng thiền định để nắm lẫy dữ liệu cho 
bản thân mình, người tu tiếp tục khoan sâu vào tâm-điểm 
của mọi sự (mà mình đang chánh niệm và điều tra). Dũng 
cảm và sáng suốt, tâm đột phá thắng vào nguồn gốc của trải 
nghiệm, vào cái mà tôi gọi là “?hành lũy của cái Ta” được 
điều khiển bởi hai ông trùm là “người làm” và “người biết". 
Ngay tại đó, lần đầu tiên người tu nhìn thấy, với một sự 
chắc chắn rõ rệt, rằng bên trong thành lũy là hoàn toàn trống 
rỗng, chẳng có ai cả!. 


Kinh nghiệm về trí tuệ minh sát thâm sâu như vậy là 
hoàn toàn khác hắn với những gì chúng ta có thể tưởng 
tượng. Như Đức Phật đã nói trong kinh “Người Chân 
Chính” (Sappurisa Suffa), mặc dù Phật nói về tầng thiền 
định jzãna, nhưng chỗ này có thể tương đồng áp dụng đối 
với bối cảnh tầng thánh Nhập Lưu: “Bởi vì những gì họ 
tưởng nó sẽ là, kinh nghiệm thực sẽ luôn luôn khác” (MN 
113,21). Những gì người ta thường tưởng, thì thực-tại 


Thiên sư Ajahn Brahm * 455 


thường luôn luôn không phải vậy. Tại đây xảy ra sự thay 
đối lớn về tư tưởng, một sự thay đối tận gốc về quan điểm 
nhận thức của người tu. Cũng như khi tầng địa chất chuyển 
đôi, trái đất có động đất. Sự thay đổi rất nhanh, kỳ lạ và tận 
gốc cái “quan điểm có hữu về nhận thức thực tại” của người 
tu cũng giống như một cơ địa chấn trong tâm họ. Nhiều lâu 
đài và thành lũy được xây bằng những quan niệm và quan 
điểm cô hữu được củng có và chấp thủ từ trước đến nay đều 
SỤp đồ tan tành. Trí tuệ siêu-mạnh giống như một khối 
thuốc nổ trong tâm. Trong một lúc, người tu chăng biết 
mình đang đứng đâu (vì chắng còn chỗ lập cước, chẳng còn 
chỗ nào để bám víu). Người tu biết chắc không phải do 
mình bị điên khùng. Đúng vậy, lúc này tâm cảm giác thánh 
thiện hơn bất kỳ lúc nào trước đó. Nó thực là sáng rõ, tĩnh 
tại, và phúc lành. » Một trong những dấu hiệu chắc chắc của 
trí tuệ thâm sâu lúc này chính là /hởi gian trụ lại rất lâu 
trong niềm an lạc bền vững và tuyệt vời. Sau khi Giác Ngộ, 
Đức Phật được kể đã ngồi lại một cách bất động trong suốt 
bảy ngày, tĩnh tại và bất động trong niềm hạnh phúc của sự 
giải thoát (Vin 1,1,1). 


Sau một khoảng thời gian, cũng có thể sau nhiều ngày, 
tình trạng sẽ giống như bụi bặm đã lắng xuống (sau vụ địa 
chấn). Cái ánh sáng chói chang bừng sáng đó cũng bắt đầu 
giảm xuống để cho người tu có thể phân biệt lại mọi thứ. 
Người tu nhìn xem có bao nhiêu thành lũy [kiến chấp] đã bị 
phá sập, và bao nhiêu thành lũy vẫn còn đứng đó. Khi người 
tu đã nhìn thấy một cách rõ rệt rằng tất cả những thành lũy 
ảo-tưởng về cái một cái “7ø” [một bản ngã của cá nhân hay 
đại ngã của vũ trụ] đã hoàn toàn bị hủy diệt, thì người tu đã 


456 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


bước vào dòng thánh đạo. Khi trở thành bậc thánh Nhập 
Lưu (sø/apaffi) [Tu-đà-hoàn (HV)], người tu đã hoàn toàn 
tiêu diệt cái “gông cùm ngã chấp”, từ đây và mãi mãi. 


Sau khi Nhập Lưu, mọi sự trở nên thật rõ ràng. Người tu 
không hiểu tại sao trước đây mình ngu mụi đến như vậy nên 
mới không nhận ra lẽ thật vô-ngã. Lẽ thật về sự không-có- 
ngã đã được nói đi nói lại rất nhiều lần trong giáo trình của 
Đức Phật. Đến giờ người tu mới nhận ra, và nhận ra rằng do 
bởi sự suy nghĩ cố chấp, sự từ chối cố tâm, và bởi năm 
chướng ngại, nên mọi người cứ chắc lọc những thứ mình đã 
học, bẻ cong nó và diễn dịch nó, để giáo lý của Đức Phật trở 
thành những thứ mình muốn nghe theo ý chí của mình. 
(Ngay cả một thiền sư học giả rất nồi tiếng trên thế giới bây 
giờ vẫn còn cho rằng vô-ngã chỉ là phương tiện mà Đức 
Phật dùng để chỉ dạy để dẹp bỏ sự chấp ngã!.”* Dường như 
người đời đều lo sợ mất đi bản thân mình, họ sợ mất đi cái 
“Ta” [linh hồn] mà mình đã tưởng tượng ra). Sự si-mê thực 
là cực kỳ mạnh mẽ, nó thắm sâu, ăn sâu hơn mức độ mà hầu 
hết chúng ta có thể biết tới. Như triết gia Voltair đã từng nói 
một cách rất thâm thúy: “Cách duy nhất để hiểu về khái 


* Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong quyền “Trái Tim Mặt Trời”, Chương 2, có 
đoạn: “Khi Phật Thích Ca đưa ra ý niệm vô ngã, (Phật) đã làm đảo lộn không 
biết bao nhiêu quan niệm về vũ trụ và nhân sinh. Phật đã giáng một đòn lớn 
lên ý niệm phổ thông và kiên cố nhất của loài người: ý niệm về sự tồn tại của 
ngã. Những người thấu hiểu được vô ngã thì biết rằng vô ngã là một ý niệm 
được đưa ra đề đánh đồ ý niệm ngã chứ không là một đồ án mới của thực tại. 
Vô ngã là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Nếu vô ngã chỉ là ý niệm 
thì nó cũng cần phải phá vỡ như một ý niệm khác.”!? 


Thiên sư Ajahn Brahm * 457 


niệm vô hạn trong toản học là cứ suy xét giới hạn của sự 
nơu đốt của con người.” 


Bây giờ, ảo-tưởng đã bị khám phá và sự mê-lầm bắt đầu 
bị tháo tung ra. Sau khi đã thâm nhập vào cốt lõi của tính 
vô-ngã (anzrra) thì người tu có thể hiểu rõ toàn bộ bức tranh 
của sự khổ (dukkha). Trước đây, người tu thường co lại, 
không muốn chấp nhận lẽ thật rằng tất cả mọi sự đều là khổ. 
Điều này là do sự mê chấp về cái “7ø” nên muốn có được 
một gốc-riêng của sự sống, nơi đó không có mặt sự khổ, đó 
là một cõi tiên bồng của hạnh phúc hoàn hảo, hay một cảnh 
giới của cái “tâm gốc” hay “chân tâm”, hoặc một sự mơ 
tưởng tâm linh nào đó. Những thứ khác có thể khổ, nhưng ở 
gốc-riêng này, cái ảo-tưởng về cái “7z” đã lỡ được giữ làm 
“ngôi nhà nghỉ ngơi” tột-cùng rồi. Nhưng, đến khi người tu 
đã nhìn thấy được sự trống rỗng [tánh không] tuyệt đối 
trong tất cả mọi hiện tượng, cả bên trong và bên ngoài, thì 
lúc đó người ấy không còn cái nhu cầu đối với “ngôi nhà 
nghỉ hưu” đó nữa. (Vì không có cái “7z” nào để mà ở trong 
cái ngôi nhà đó). Mối quan tâm truyền kiếp về sự liên tục sự 
sống [liên tục cái ngã] cũng bị tiêu diệt. Không còn chấp 
ngã. Đến đây người tu đã hoàn toàn đồng ý với giáo lý 
thắng thắn của Đức Phật: “sưbbe sankhãrä dukkhã” (Dph 
278): “Tất cả mọi sự tạo-tác đều là khổ”. [Tất cả các hành 
đều là khổ]. Toàn bộ đường lối của mọi hiện tượng là vậy, 
ta không làm gì được để thay đổi quy luật đó. 


Thêm nữa, khi người tu đã thấy rõ sự trống không, sự 
không có một tự tánh bên lâu nào cả, thì có nghĩa là người 
tu cũng thấy được toàn bộ một tiến trình có thể được chấm 


458 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


dứt hoàn toàn mà không có gì để mắt cả. Thật lý thú khi biết 
có nhiều bậc chân tu vẫn muốn giữ lại một chút gì đó cho 
mình sau khi giác ngộ!. Nhưng việc chấp giữ lại bất cứ thứ 
gì cho mình cũng bị gọi là sự còn dính-mắc, ngay cả đó là 
sự ràng buộc với điều gì thanh tịnh nhất. Tuy nhiên, sau khi 
đã chứng nhập vào tầng Nhập Lưu, tất cả những sự dính 
mắc khởi sinh từ ảo tưởng ngã chấp trước đây đều bị tiêu 
diệt hoàn toàn. Người tu chứng ngộ rằng tất cả mọi sự trải 
nghiệm chỉ là những hiện tượng khởi sinh từ những nhân 
duyên, và do vậy, sẽ đi đến chấm đứt hoàn toàn mà thôi. Có 
sinh là có diệt. Và lẽ thật này cũng bao gồm [chi phối] cả 
hiện tượng thân và tâm. Như đã nói trong Chương trước, sự 
hiểu biết hoàn toàn về tính vô thường (znicca) không phải 
chỉ là sự nhìn thấy sự lên và xuống, có và mắt, sinh và diệt, 
như những ngọn sóng biển, mà còn là sự nhìn thấy toàn bộ 
đại dương biến mất cùng với cả thêm lục địa dưới biển. Để 
hiểu biết hoàn toàn về tính vô thường, người tu phải nhìn 
thấy sự chấm dứt hoàn toàn như vậy. Và sự hiểu biết này là 
xuyên suốt liền mạch từ lúc khám phá ra tính vô-ngã 
(anafra). Do vậy, trong nhiều bài kinh, chúng ta có thể đọc 
thấy nhiều bậc thánh Nhập Lưu diễn tả sự chứng đắc của họ 
bằng lời, như sau: 


“Bất cứ cái gì khởi sinh, tất cả [rồi cũng] sẽ chấm dứt 
hoàn toàn.” 
(SN 56,11) 


Qua đó ta thấy được, sự thấu hiểu hoàn toàn về vô ngã 
cho phép tâm hoàn toàn thấu hiểu về sự khổ và vô thường. 
Sự kiện chứng đắc vào Nhập Lưu là sự chứng ngộ rằng tất 


Thiên sư Ajahn Brahm * 459 


cả mọi sự trải nghiệm, bao gồm cả cái “người biết” hay “sự 
biết” về sự trải nghiệm đó, đều là vô thường, khổ, và vô 
ngã: “luôn luôn dẫn đến chấm dứt, khổ, và không có một 
bản thể thường hằng nào cả”. Ba đặc tính nỗi bật này của 
Sự sống bao trùm tất cả mọi sự thể. Do vậy, đó cũng là ba 
bản chất của thân và tâm, tiễn trình thân-tâm đến một ngày 
rồi cũng đi đến chấm-dứt hoàn toàn, không để lại một dấu 
vết gì. Tắt bặt. 


Tạo Ra Những Thứ Từ Cái Không Có Gì 


Như tôi đã lưu ý, nhiều người vẫn còn rất dính chấp vào 
sự hiện hữu cho nên họ nhìn ø¡/ế/-bàn như kiểu “một ngôi 
nhà nghỉ hưu”, “một cõi đi về”, “một chốn an nghĩ” sau 
cùng cho cái gọi là “øgười biế?? [tâm thức] của mình. 
Những người đó thường nhận lấy cái “không đâu cả” làm 
một xứ hay một cõi có tên gọi hắn hòi, họ nhận lấy cái 
“trống không” làm cái thực thể chắc chắc quý báu, và nhận 
lấy sự “chấm dứt” làm một sự bắt đầu cho một nơi kỳ diệu 
nào đó. Họ chỉ đang tạo ra những thứ từ cái “không-có-g]'”. 


Đó cũng là vấn đề khó khăn của ngôn ngữ khi họ mô tả 
một thứ không phải nó, những tính chất không có mặt, đó là 
thể phủ định, nhưng từ cái “không-có-gì” chúng trở thành 
những “cái gì đó”. Ví dụ, khi chúng ta nói chúng ta thấy 
“không ai cả” trong ngôi nhà đó, thì đa số có thể hiểu rằng 
không có ai trong ngôi nhà đó. Một số ít người nhầm lẫn 
hiểu rằng “không ai cả” là (tên) một người nào đó, nên hiểu 
rằng ông “không ai cả” đang ở trong nhà. Từ trạng thái 


460 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


không có ai, sau khi diễn đạt băng ngôn ngữ con người nó 
có thê trở thành có cái “không al cả” ở trong đó. 


Một ví dụ khác là câu chuyện về thời niên thiếu của ngài 
Anuruddha (A-na-luật), một vị đại đệ tử của Đức Phật. Vì 
những nghiệp tốt lành trong kiếp trước, kiếp này Anuruddha 
luôn luôn nhận được những điều tốt lành (Dhp-a 5:17). Một 
ngày nọ, Anuruddha vui trò với những người bạn, và cá 
cược trò chơi bằng số thức ăn đựng trong giỏ. Nhưng 
Anuruddha cứ liên tục thua cho đến khi hết số thức ăn trưa 
trong giỏ. Sau khi thua, Anuruddha nhờ người giúp việc 
chạy về ngôi nhà giàu có của gia đình mình, nói mẹ cho 
thêm thức ăn mới. Nhưng Anuruddha lại tiếp tục thua, và 
người giúp việc lại chạy về lấy thêm thức ăn. Đến lần thứ 
ba, Anuruddha lại nhờ người giúp việc chạy về nhà, và lần 
này thì không còn cái bánh nào để đưa cho Arruddha nữa. 
Người mẹ bảo người giúp việc mang cái giỏ trống không 
quay lại và nói với Anuruddha, đó là “bánh natthi”. Naffhi 
trong tiếng Pali có nghĩa là “không-có-gì”. 


Nhưng trên đường người giúp việc quay lại Anuruddha, 
những thiên thần (đeva) đã bỏ vào một số bánh nhà trời vào 
trong giỏ trồng, vì họ nghĩ Anuruddha đã có nhiều nghiệp 
tốt và Anuruddha xứng đáng có được bánh để ăn trưa. Khi 
người giúp việc đến, Anuzuddha cầm giỏ bánh và nói với vị 
thầy trẻ của mình: “Thâầy, đây là bánh øz/hi”. Nhưng khi 
Anuruddha mở giỏ bánh ra, một mùi hương thơm của 
những cái bánh nhà trời tỏa ngát, đến nỗi cậu bé không thể 
nào nhịn được, và ăn ngay một cái. Từ đó về sau, 
Anuruddha luôn luôn nói mẹ làm bánh néz//h¡ cho mình ăn. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 461 


Quay lại vẫn đề, sự thật là nếu những thiên thần không 
can thiệp vào, thì bánh øz//h¡ chỉ có nghĩa là “không có 
bánh gì cđ”. Cũng như các chữ ở dạng nghĩa phủ định như: 
chữ “4/ãfam” khi những người diễn dịch không đưa vào ý 
nghĩ theo ý mình, thì nó chỉ có nghĩa là: “không có gì được 
sinh ra nữa” (vô sinh); chữ “abhutam”` có nghĩa: “không có 
Øì sinh thành nữa”; chữ “akatam” có nghĩa: “không có thứ 
được tạo tác nữa”; và “asankhatam có nghĩa: “không có 
thứ do điều kiện sinh ra nữa, không còn thứ hữu vi”. Những 
chữ này thường được dùng để diễn tả trạng thái zế/-bàn 
trong kinh “Phật Tự Thuyết? (Udãna, Ud 8.3). Đa số những 
người dịch thường cô đưa vào thành “2ó: cái gì đó” khi họ 
diễn dịch những chữ mang nghĩa phủ định này (tiếp đầu nhữ 
a- trong tiếng Pali là mang nghĩa phủ định). Họ thường dịch 
các chữ đó thành “cõi”, “chỗ”... ví dụ như: “cối vô sinh”, 


3% é 


“nơi không còn sinh khởi, chốn bặt duyên”. “nơi không còn 
tạo tác, cõi vô tắc”, “nơi không còn hữu vì, cối vô vỉ... 
giống như cách người ta dịch chữ trạng thái “không ai cả” 
(ở trong nhà) thành danh từ riêng là (có) ông “không ai cả” 
(ở trong nhà) vậy. 


Hai Thứ Kích Hoạt Để Chứng Đắc Nhập Lưu 
& Năm Điều Kiện Hỗ Trợ 


Đức Phật đã dạy nhiều lần dạy rằng: chánh-định (samưna 
samadhi, tức jhãna) là nguyên nhân trực tiếp để “nhìn thấy 
mọi sự đụng như chúng đích thực là” (yatha bhuta 
nanadassana) (các kinh AN V24; V24; V.16S5; VI,5O; 


462 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


VH,6I1; VHHI,81. X,3, XI,3). Như vậy thì tại sao có những 
người chứng đắc tầng thiền định /;ãnz nhưng không chứng 
đắc Nhập Lưu vào dòng thánh?. (Đây là một câu hỏi hay!.) 


Câu trả lời là, bên cạnh việc tu chứng đắc tầng thiền định 
jhãna, người tu cũng cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về 
những giáo lý của Đức Phật. Ở Chương 12, tôi đã đưa ra ví 
dụ về đèn pin và bản đồ. Ví như có ba người đang truy tìm 
kho báu trong rừng vào ban đêm; người đầu tiên có đèn pin 
soi đường, nhưng không có sơ đồ chỉ đến kho báu. Người 
thứ hai có sơ đồ, nhưng lại không có đèn pin để nhìn ra 
đường. Và người thứ ba có cả bản đồ và đèn pin. Có vẻ như 
chỉ có người thứ ba mới có thể tìm ra kho báu. Trong ví dụ 
này, đèn pin chiếu sáng đường đi tượng trưng cho cái tâm 
sáng tỏ nhờ có thiền định 7hZ»a [chánh định] và bản đồ 
tượng trưng cho kiến thức vận dụng chính xác những giáo 
lý [Giáo Pháp] của Đức Phật, và kho báu tượng trưng cho 
tầng thánh Nhập Lưu. Chỉ khi nào người tu tu học đúng đắn 
và được dẫn dắt bởi Giáo Pháp cộng với kinh nghiệm thiền 
định /hzna, thì người ấy mới có khả năng khám phá zế¡- 
bàn. 


Trong kinh “Maha Vedalla Suffa” (tạm dịch “Đại Kinh 
Vấn Đáp”, ghi lại những vẫn đáp giữa ngài Maha Kotthita 
và ngài Xá-lợi-phất), ngài Xá-lợi-phất đã chỉ rõ rằng, có hai 
“ngòi nổ kích hoạt” làm khởi sinh chánh kiến, chánh kiến ở 
đây hàm ý chỉ về sự chứng đắc Nhập Lưu [sau khi đã tiêu 
diệt ngã kiến, tà kiến]. Hai điều kích hoạt đó là [1] “sự nghe 
được lời của người khác” (parato ghosa), và [2] “sự quản 
chiếu một cách khôn khéo” (yosino manasikara). Ngài Xá- 


Thiên sư Ajahn Brahm * 463 


lợi-phất còn dạy thêm rằng, hai điều kích hoạt này cần phải 
được hỗ trợ bởi năm điều kiện kiện trợ duyên nữa, đó là: 
giới hạnh (s7/2), học pháp (s2), thảo luận (sakaccha), thiền 
định (sưmatha, jhãna), và thiền tuệ minh sát (vipassana) 
(theo MN 43,13-14). 


Trước hết [1] “sự quản chiếu một cách khôn khéo” như 
tôi đã định nghĩa về mặt thực hành có nghĩa là “sự vận hành 
tâm hay dụng tâm để đi về lại nguồn gốc”: chỉ về việc tu tập 
trí tuệ minh sát dựa vào trạng thái tầng thiền định 7 hãng. 
Trong ví dụ trước đây về hoa sen ngàn cánh chứa viên ngọc 
quý trong giữa lõi sen, công việc thiền tập là nhẹ nhàng mở 
ra từng lớp cánh sen cho đến khi nào ta đạt đến bên trong lõi 
sen. Các thao tác thực hành trong ví dụ này diễn tả cách “sự 
vận hành của tâm để đi trở về nguồn gốc”. # Vai trò chức 
năng của thiền định 7hZna (định) là giúp đưa người tu đến 
đủ gần cái cội nguồn đó. Còn vai trò chức năng của trí tuệ 
minh sát (tuệ) là nhìn thấy và chứng ngộ sự trống-không 
hoàn toàn bên trong đó. Cả hai thiền định và thiền tuệ đều 
dựa trên nền tảng đức hạnh. Đơn giản về mặt kỹ thuật, nếu 
đức hạnh của người tu không đủ trong sạch, thì nữmi11a 
(hình ảnh của tâm) sẽ bị lu mờ hoặc thậm chí không xuất 
hiện, thì làm sao có đường chứng đắc tầng thiền định /hãna. 
(Nữmnifa như một thang tre bắt lên tòa tháp là tầng thiền 
định. Thang tre đó phải hoàn chỉnh và vững chắc thì người 
tu mới có thê leo tới tầng tháp jhãna. Đức hạnh bao gồm 
những thứ như ý hành và nghiệp, chúng như những nắc 
thang, mộng, chốt...làm nên cái thang. Nếu những thứ thuộc 
đức hạnh là không tốt, thì cái thang m„ửnira sẽ không đủ tốt 
và vững chắc để đưa người tu leo lên đến đỉnh tháp tầng 


464 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thiền định /hãna). Vì vậy, ngài Xá-lợi-phất đã chỉ rằng, điều 
kích hoạt thứ hai —“sự quản chiếu khôn khéo”—phải gồm 
có ba điều kiện trợ duyên là giới hạnh, đi chung với (hiên 
định, và thiên tuệ [giới, định, tuệ]; cả ba điều kiện này hòa 
quyện với nhau trở thành “sự quán chiếu khôn khéo” 
(yosino manasikara). 


Thứ hai, [2] “sự nghe được lời của người khác” là điều 
kích hoạt giúp người tu chứng đắc Nhập Lưu. Trên cơ sở 
của năm điều kiện trợ duyên, thì điều kích hoạt này bao 
gồm hai điều kiện còn lại là bọc pháp và thảo luận. Nếu chỉ 
đơn thuần đọc kinh sách hoặc chỉ lắng nghe những bài 
giảng của các tăng ni thì chưa đủ. Người tu cũng cần phải 
thảo luận những điều đã học và nghe với một vị thầy tốt để 
biết chắc mình đã hiểu đúng đắn. Trong các trường học và 
đại học, chúng ta cũng luôn có các khâu giảng dạy, khâu 
hướng dẫn thêm (dạy kèm), và khâu thảo luận: những khâu 
này cũng tương ứng đúng với hai điều kiện học pháp (sufa) 
và thảo luận (sakaccha) mà ngài Xá-lợi-phất đã chỉ ra. 


ĐI sâu hơn, thực ra “lời ca người khác” [thông qua lời 
nói và lời viết] ở đây có nghĩa là lời của bậc chân tu thánh 
nhân thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. (Không có nghĩa phải là 
người tu thâm niên, tuổi già, hay lão hòa thượng). Những 
thánh nhân là những người đã giác ngộ một hay các thánh 


55 Chữ “parato ghosa” được bàn giảng rất nhiều trong các luận giảng. Ở đây, 
người dịch chỉ bám theo ý nghĩa về mặt thực hành, và tạm dịch là “sự nghe 
được lời của người khác”, đúng hơn là: nghe được lời của bậc thánh nhân, bậc 
đã chứng đắc thánh quả, dĩ nhiên là cả Đức Phật. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 465 


quả Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Lai, hoặc A-la-hán. Họ đã 
chứng ngộ lẽ “vô thường, khổ, và vô ngã” một cách sâu sắc. 
Họ đã tự thân trực tiếp chứng nghiệm niễt-bàn, vì vậy họ sẽ 
biết chính xác những gì họ nói ra. Nghe học Giáo Pháp từ 
một vị sư thầy là một bậc thánh nhân thực thụ là điều kiện 
tiên quyết để một người tu có thể chứng nhập vào dòng 
thánh, theo các bài kinh; nếu không, người fu hẳu như 
không thể nào chứng đắc thánh quả Nhập Lưu! (AN X.61). 
Một bậc thánh nhân và một người bình thường có thể nói ra 
những thông điệp giống nhau, nhưng trực quan của người 
nghe có thê nhận ra sự khác biệt rất lớn. Từ hai giọng nói 
khác nhau đó, giáo lý có thể trở nên được cảm nhận theo 
cách khác nhau. Giáo lý được nói ra từ một bậc thánh nhân 
luôn luôn sống-động và tâm-cảm. Khi giáo lý được nói ra từ 
một người bình thường, dù đúng đắn hoàn toàn thì cũng chỉ 
nghe là rất-hay mà thôi. Đây chính là một chỗ trong Phật 
giáo Nguyên thủy (Theravada) thường bị hiểu lầm như kiểu 
giáo thọ “truyền tâm ấn”, mà thực ra cái năng-lực tác-động 
từ lời dạy trực tiếp của một bậc thánh nhân là lẽ dễ hiểu [vì 
vậy dễ truyền thụ thông tin và người nghe dễ tâm cảm và dễ 
hiểu thấu]; điều đó chẳng liên quan gì đến nghĩa “truyền tâm 
ấn” vốn chỉ được cho là có thực bởi những người thuộc Kim 
Cương Tạng thừa (Va/rayana) và Đại Thừa (Mahayama). 


Hơn nữa, “lời của người khác/ bậc thánh nhán” cũng chỉ 
mới là một nửa, chỉ mới là một trong hai điêu kiện lớn (cân 


và đủ) để một người tu có thể bước vào dòng thánh. 


Như vậy, chúng ta có thể tóm lại rằng, để nhập lưu được 
vào dòng thánh đạo, người tu phải tu tập hết mình năm điều 


466 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


kiện trợ duyên: (1) đức hạnh, (1ñ) học pháp, (11) thảo luận, 
(iv) thiền định, và (v) thiền tuệ. 


»Người tu nên thực hành để chắc chắn rằng nhân tố học 
pháp và thảo luận (ii và 1i) kết hợp lại sẽ tạo nên điều kiện 
lớn thứ nhất, đó là điều kiện [l]: “sự nghe được lời của 
người khác”, tức từ bậc chân tu thánh nhân. 


»Còn lại, hãy để đức hạnh và thiên định (¡ và iv) làm 
nền tảng vững chắc cho (biển tuệ minh sát (v), nhờ vậy 
người tu có thể hoàn thiện được điều kiện lớn thứ hai [2]: 
“sự quán chiếu một cách khôn khéo”, tức là “sự dụng tâm 
để quay về nguồn gốc”. Rồi sau đó khi tu tiễn thêm, người 
tu sẽ kết hợp hai điều kiện lớn này {[1] và [2]}: “sự nghe 
được lời của người khác” và “sự quán chiếu một cách khôn 
khéo”, thì hiệu quả tu hành sẽ vô cùng thâm sâu và mạnh 
mẽ, giống như ta kết hợp thuốc nỗ và lửa lại với nhau (sẽ 
tạo ra hiệu ứng mãnh liệt, phá vỡ nhiều thành lũy để người 
tu có thể nhảy thắng vào dòng thánh giác ngộ). Thực vậy, 
khi hai thứ đó tiếp hợp nhau, vụ nỗ sẽ xảy ra. Đó là trí tuệ 
minh sát thâm sâu. Sau khi khói bụi biến mất, tất cả trở nên 
quang đãng, người tu nhận thức rõ rệt răng tất cả mọi ảo 
tưởng về một cái “*7z” [ngã chấp] vừa bị tiêu diệt hoàn toản. 
Và ngay đó là sự bước vào và chứng đắc thánh quả Nhập 
Lưu. 


Người Tín Căn và Người Trí Căn—— 
Có Thể Nào Chứng Đắc Nhập Lưu Mà Không Cần 
Chứng Đắc Tầng Thiền Định Jhãna? 


Thiên sư Ajahn Brahm * 467 


[ “Saddhanusari”: người tu theo lòng tin, còn được gọi 
là người tín-căn (HV), là người thực hành đạo Phật chỉ dựa 
vào lòng tin tuyệt đối vào Phật, Pháp, Tăng (Tam Bảo).] 


[ “Dhammanusariỉ”: người tụ theo trí tuệ, theo GIáo 
Pháp, còn được gọi là người trí-căn (HV), là người thực 
hành đạo Phật dựa vào sự hướng dẫn của Giáo Pháp của 
Đức Phật. ] 


Vấn đề đặt ra là “liệu một người tu có thể chứng đắc 
thánh quả Nhập Lưu mà không cần phải chứng đắc tầng 
thiền định /hãna hay không?”. Tức là, người tu có thể chứng 
đắc vào dòng thánh đạo mà không cần phải tu theo thiền 
định /hãna?. Theo những gì tôi đã viết từ đầu quyển sách 
đến giờ, tôi không thấy có khả năng nào người tu có thể 
thâm nhập và thấu hiểu toàn bộ ý nghĩa của “vô thường, 
khổ, và vô ngã” nếu người ấy không thu thập được những 
thông tin dữ liệu từ việc trải nghiệm những tâng thiên định 
hãng. 


Tuy nhiên, thể theo một vài câu chuyện được chép lại 
trong Ba Tạng Kinh (Tipiraka), có một số trường hợp là có 
thể. 


Một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất là về ba 
mươi mốt (31) sát thủ do Devadarra (Đề-bà-đạt-đa) cử đi để 
giết Phật để không để lại một dấu vết nghi can nào. Sát thủ 
thứ nhất giết Phật, hai người tiếp theo giết sát thủ đó, và bốn 
người sau giết hai người đó, tám người sau giết bốn người 


468 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


trước, và mười sáu người sau thủ tiêu luôn tám người đó để 
diệt khẩu. Tuy nhiên, trước uy hạnh của một vị Phật, không 
ai có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thay vì vậy, mỗi 
nhóm người đã cúi xin Đức Phật tha thứ và xin Người chỉ 
dạy Giáo Pháp. Tất cả cả đám họ không có được đức hạnh 
rõ ràng, cũng chắng ai biết gì về thiền định, nhưng tất cả 
đều được kể là đã chứng đắc thánh quả Nhập Lưu øgay sau 
khi nghe Đức Phật giảng bày về Giáo pháp (Vin 2,7,3,7-8). 


Trường hợp ngoại lệ đặc biệt này có lẽ được giải thích 
bằng việc đưa ra hai loại người tu trên con đường hướng 
đến nhập lưu vào dòng thánh đạo, đó là: người tu theo lòng 
tin (fín-căn) và người tu theo Giáo Pháp (trí-căn), theo giải 
thích trong kinh (MN 70). Năm căn tâm linh là: !ỏng fim, 
năng lực tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định, và trí tuệ [tín, 
lực, niệm, định, tuệ] là những năng lực của tâm cần có để 
hướng đến giác ngộ. Khi chánh định yếu thì kết quả là trí 
tuệ cũng yếu, tuy nhiên lòng tin mạnh và kết quả là năng lực 
tu hành cũng mạnh, thì có thể bù đắp lại. Người có lòng tin 
và nỗ lực tinh tấn mạnh mẽ để đi đến nhập lưu vào dòng 
thánh đạo được gọi là người tu trì theo lòng tin (tín-căn), và 
người tu trì theo thực hành thiền định và trí tuệ là chính thì 
được gọi là người tu trì theo Giáo pháp, lấy mục tiêu trí tuệ 
để thực hành (trí-căn). Cả hai loại người tu này, tất nhiên, 
đều cần có chánh-niệm. Có lẽ nhờ chánh-niệm, một người 
có lòng tin mạnh mẽ vào giáo lý của Đức Phật, và cùng với 
năng lượng tinh tấn dồi dào bồi đắp vào lòng tin, người ấy 
có thể chứng đắc Nhập Lưu mà không cần thiền định /hãna. 
Một ngạn ngữ cô xưa nói rằng: “Lòng tin có thể đời non lắp 
biển”. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 469 


Tuy nhiên lòng tin đó phải thực sự siêu-phàm siêu-mạnh 
và vô-song thì mới có thể dời ngọn núi Everest của sự mê-si 
có chấp [vô minh] để tiến thắng vào dòng thánh đạo mà 
không cần tu tập qua tầng thiền định. Mức độ của lòng tin 
cần phải có cũng giống như lòng tin của chàng trải trẻ trong 
câu chuyện sau đây, được trích từ những luận giảng về Kinh 
Pháp Cú (Dhp-a III, 417-21). Một người trẻ tuổi đến gặp xin 
một nhà sư đắc đạo nhận anh ta làm đệ tử. Vị thầy từ chối, 
cho rằng nhận học trì chỉ gây nhức đầu, vì học trò thường 
chẳng bao giờ làm đúng theo những lời dạy của thầy. Người 
trai trẻ nói vì anh có lòng tin tuyệt đối vào vị thầy, cho nên 
chắc chắn anh sẽ làm theo bất cứ điều gì vị thầy chỉ dạy. Vị 
thầy quyết định thử chàng trai trẻ. Người thầy chỉ thị cho 
anh cứ nhằm hướng đông đi thắng, không dừng lại, không 
đổi hướng, cho dù có gặp phải thứ gì. Chàng trai trẻ cứ 
nhắm hướng đông mà đi. Gặp bụi cây, anh cũng đi xuyên 
qua. Gặp đồng lúa, sình lầy, anh cứ nhắm thắng đông mà lội 
băng qua. Đến khi anh gặp một hồ nước lớn, anh vẫn cứ lội 
thắng. Anh đi, nước ngập lên chân, bụng, lưng, rồi ngập hết 
vai, chỉ còn cái đầu cũng sắp chìm. Trước khi nước ngập hai 
tai, "8ười thầy mới la lên, bảo anh ta dừng lại, và lên khỏi 
hồ nước. Sau đó, chàng trai trẻ trở thành đệ tử của vị sư thầy 
đó!. Thật là dễ dạy những đệ tử có thể hy sinh cả mạng sống 
của mình để làm theo chỉ dạy của người thầy!. Có lẽ, lòng 
tin tuyệt đối như vậy vào người thầy (như Đức Phật) đã có 
thể giúp người tín-căn tiến thắng vào dòng thánh đạo mà 
không cần phải tu hành thiền định /»Z»a. Nhưng, tôi không 
thấy nhiều trường hợp như vậy trong thời đại ngày nay, khi 


410 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


con người vốn luôn có đầy những hoài nghi trong tâm mình 
(ngay cả khi họ đang lễ lạy trước một tượng Phật!). 


Mức độ lòng tin cao vời và mạnh mẽ đó có lẽ chỉ có ở 
một bậc thánh nhân đắc đạo. Nhưng lòng tin mà không có 
trí tuệ đi kèm thì cũng ít cân bằng. Vì lẽ này, con đường tu 
tập trí tuệ dựa trên thiền định /»ãna, tức con đường tu hành 
của người căn-trí, đã luôn được khuyến khích thực hành. 


Về vấn đề này, yêu tố trí tuệ thực sự là quan trọng hơn. 
Bởi vì, theo kinh điển, nếu chỉ có phát triển lòng tin, thì dù 
một người đã nhập lưu vào dòng thánh đạo, người tu căn-tín 
đó sẽ không bao giờ tu tiến đến tầng thánh quả Bắt Lai, và 
tuyệt nhiên không thể thành A-la-hán, nếu người ấy không 
chứng đắc những tầng thiên định jhãna. Cũng như một 
người không thể nào chạm tới phần gỗ lõi tính quý nếu 
không dát gọt qua hết những lớp vỏ và lớp gỗ thịt của thân 
cây (MN 64; xem thêm AN V,22; VI,68, VIHI,§81, IX,12). 


Nhân Quả 
& Một Số Hệ Quả Của Tầng Thánh Nhập Lưu 


Đức Phật: “4 hấy được tính duyên khởi thì thấy được 
Giáo Pháp; ai thấy được Giáo Pháp thì thấy được tính 
duyên khởi.” Một trong những kết quả tất yếu của tầng 
thánh Nhập Lưu là sự hiểu biết hoàn toàn về tính duyên- 


36 [Theo bản dịch Trung Bộ Kinh của Nanamoli và Bodhi, trang 283.] 


Thiên sư Ajahn Brahm * 471 


khởi. Trước khi chứng ngộ Giáo Pháp, cái “người biết” và 
“người làm” đều được xem như là một cái “7z”, hay một 
phần của cái “7z” của người tu. Nhưng sau khi đã nhập lưu 
vào dòng thánh đạo, hai cái đó được nhìn thấy chỉ là những 
tiến trình tự nhiên không có ai điều khiển mà chỉ bị chi phối 
bởi quy luật phi-nhân và tự-nhiên là quy luật nhân-quả, như 
đã được Đức Phật giảng giải một cách hoàn hảo về lý 
duyên-khởi. (Đó chỉ là tiến trình tự nhiên và vô ngãi. 


Những bậc Nhập Lưu hiểu biết rõ ràng những øguyên 
nhân tạo tác ra những “sự /àm” [hành động] và “sự biết” 
[tâm thức]. Họ cũng hiểu biết rõ những ệ guả của những 
“sy Jàm” và “sự biết” đó. Nói cụ thể hơn, họ nhận biết rõ 
cách mà dục vọng khoái lạc giác quan (kãma-tfanha) và dục 
vọng muốn được hiện hữu (Phava-tanha) thúc đây cái tiễn 
trình “sự Đ¿ế?? của tâm, không những chỉ trong từng mỗi 
khoảng khắc này đến khoảng khắc khác, từng sát-na này 
đến sát-na khác, mà cả từ kiếp này sang kiếp khác. Thực 
vậy, người Nhập Lưu hiểu rõ rằng một trong những chức 
năng của quy luật duyên-khởi là giải thích rõ cách mà sự 
tái-sinh xảy ra mà không cần phải có một bản ngã hay một 
linh hồn nào cả. Phần lớn, hai loại dục vọng này tạo thành 
nguồn lực (upädana) để tiếp tục sinh thành và hiện hữu 
(bhava) và do vậy xảy ra sự tái-sinh (77). Hoặc, nếu chúng 
ta nhìn theo một cách song hành, thì chính cái ảo tưởng về 
cái “Ta” và sự chối từ lẽ thật về khổ (đukkha) [tức vô-minh 
(av//a)| đã thúc đây tạo ra nghiệp (kamma), tức hành 
(sankhara), thúc đây thêm nhiều tâm thức (vimnana) nảy 
mầm vào chu kỳ sự sống mới. Do vậy, bậc thánh Nhập Lưu 
không còn chút nghi ngờ gì về vấn đề tái-sinh mà Đức Phật 


412 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


đã giải thích. Hơn thế nữa, bậc thánh Nhập Lưu cũng biết rõ 
nguyên nhân /¿ szo sự tái-sinh xảy ra. 


Bậc thánh Nhập Lưu cũng nhìn thấy thấu suốt mười hai 
yêu tố của vòng duyên khởi [Thập nhị nhân quyên] trong 
trạng thái ngừng diệt, mà tôi thường gọi là sự chấm đứt tùy 
đuyên. Sau khi đã thấy rõ cái gì duy trì tiến trình thân và 
tâm tiếp diễn sự sống, thì những bậc Nhập Lưu cũng thấy 
được cách nó ngừng diệt không để lại một dấu vết. Họ cũng 
nhận biết rõ rằng: kể từ khi nhập-lưu vào dòng thánh đạo, 
tiến trình ngừng diệt đó cũng đã bắt đầu. Đối với bậc thánh 
đã Nhập Lưu thì cái tiến trình sự sống chỉ là sự đau thương 
chết chóc, và sự (đi đến) chấm dứt sự hiện hữu của họ đã trở 
thành bắt thối chuyền, không thể quay ngược nữa. 


Khi người Nhập Lưu thấy rõ (¡) tính vô-thường một cách 
hoàn toàn, thì họ nhận ra (tiến trình) thân và tâm có thê 
ngừng sạch, không còn một dấu vết. 


Khi họ thấy (1) tính vô-ngã một cách hoàn toàn, họ hiểu 
rằng không có gì để mất trong sự ngừng diệt cuối cùng đó, 
bởi vì chẳng có thứ gì là một thực thể tồn tại thường hằng ở 
đó để bắt đầu lại, mà tất cả chỉ là một tiến trình mà thôi. 
(Chẳng có một cái “2”, một bản ngã, hay một linh hồn nào 
để bị hủy diệt cả. Không có gì để mất. Không có gì để còn, 
dù là một dấu vết hay hơi hướng. Chắng có ai cả.) 


Và cũng vậy, khi họ đã thấy rõ (iii) bản chất và lẽ thực 
về sự-khô trong mọi sự sống, thì chắc chắc sẽ khởi sinh sự 
thúc giục mau đưa cái tiến trình thân tâm đi đến ngừng diệt 


Thiên sư Ajahn Brahm * 413 


hoàn toàn. Điều này cũng đơn giản giống như một người có 
một trái táo và nhận ra trái táo đã bị thối hư, chăng còn phần 
nào đáng để giữ, thì người đó lập tức quăng bỏ nó đi. Sau 
khi nhập lưu, chính sự hiểu biết thấu đáo về sự-khổ 
[dukkha] xuyên suốt tiến trình sống đã thúc đây và dẫn dắt 
tiến trình thân tâm đi đến ngừng diệt. 


Sự Chán Bó, Sự Lìa Bỏ 


Đến đây, sự chán bỏ hay sự lìa bỏ đối với tiến trình bất 
toại nguyện của sự sống đã được xác lập. (Dứt khoát quan 
điểm). (Bất toại nguyện là do bản chất của tiến trình là vô 
thường, vô ngã, và khổ). Trong tiếng Pali, “#?biđdã” có 
nghĩa là sự chán bỏ, sự lìia bỏ, sự dẹp bỏ. Giống như một 
người bạn đã lừa mình hàng trăm lần, mình vẫn chấp nhận 
bỏ qua sau bao nhiêu năm tháng. Nhưng đến bây giờ mình 
vừa thấu hiểu “hắn? vẫn còn đang lừa mình. Nên mình thấy 
quá chán ngán và lìa bỏ “hắn' vĩnh viễn từ đây. Giống như 
một người thấy trái táo đã thối hư thì sự chán bỏ sẽ khiến 
người ấy quăng bỏ nó ngay. 


Ta lại cứ tiếp tục “mượn ngôn ngữ” để cố gắng tả thực 
những thứ từ đầu quyền sách cho đến giờ!. Xin nhấn mạnh 
lại ở đây, không có một chủ nhân nào, không có al, trong 
quyết định chán bỏ và lìa bỏ này, bởi vì bậc thánh Nhập 
Lưu đã không còn chấp ngã. Nói cách khác, người nhập lưu 
đã không còn “ảo tưởng về cái ta”, không còn ngã kiến, 
không còn ngã chấp nào nữa. Nếu còn thì chắc chắc họ 
không phải là bậc Nhập Lưu theo định nghĩa của Phật. Sự 


414 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


ha-bỏ (mbb¡đ2) là một hiện tượng (pháp) phi-nhân và nó 
khởi sinh một cách tự nhiên sau khi chứng đắc Nhập Lưu, 
cho dù người tu có muốn hay không muốn (đối chiếu kinh 
AN XL2). Đó là tự nhiên, đó là pháp (dhamưna), tất cả chỉ là 
vậy. Hơn nữa, sự chán-bỏ và lìa-bỏ chính là một trong 
những dấu hiệu của trạng thái Nhập Lưu, của một bậc Nhập 
Lưu. Người Nhập Lưu đã “nhìn thấy” giáo pháp này một 
cách trọn vẹn, đặc biệt là Giáo Pháp về sự khổ (dukkha), thì 
người ấy tự nhiên phát sinh lòng thúc giục và quyết định lìa- 
bỏ để giải-thoát. Cũng giống như ví dụ trước đây về người 
tù, sau bao nhiêu năm tháng chợt nhận ra đó chỉ là ngục tù 
quanh quân và khổ đau, thì tự nhiên quyết định tìm cách 
thoát ra khỏi nó. Chính sự vô minh (zv7/2) và dục vọng 
muốn được hiện hữu (bhava-ranhã) trói chặt những chúng 
sinh vào vòng xe luân hồi (sưmsãra): và chính sự lìa bỏ 
(nibbidä) cái tiễn trình thân tâm mới giúp giải thoát người tu 
khỏi cái vòng sinh tử đó. Sự lìa bỏ (zibbida) giỗng như cái 
“ghế an toàn” trên chuyến bay luân hồi vậy: người ngồi 
quyết định “bắm nút”: ghế bung lên đây người ấy bay thoát 
ra khỏi chuyến bay bay về bến luân hồi đầy khổ đau. Trước 
khi chứng đắc bậc thánh Nhập Lưu, tất cả mọi tiễn trình tạo 
tác của mọi hành động đều bị ảnh hưởng bởi sự vô minh mê 
lầm cho nên mọi hành vi chỉ toàn hướng về sự muốn có 
thêm và tham chấp. Sau khi đã giác ngộ Nhập Lưu thì tiến 
trình của mọi hành động đã dần dần được ảnh hưởng bởi 
Giáo Pháp (Dhømma), đặc biệt là sự hiểu biết về khổ, và vì 
vậy những hành động càng thiên hắn về hướng từ bỏ, lìa bỏ, 
buông bỏ, và vắng lặng. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 415 


Sự Phai Biến 


Dọc theo tiến trình nhân quả dẫn đến sự ngừng diệt— 
cùng với quy luật øi/ế/-bàn [pháp miếi-bàn]— thì sự lìa-bỏ 
(nibbidã) đã tạo nên sự phai-biễn (vửưäga), đặc biệt là sự 
phai biến dần những tham dục và ác ý [tham, sân]. Khi 
người tu đã chứng ngộ sâu sắc rằng thế giới năm giác quan 
bị thấm đẫm xuyên suốt bởi bản chất khổ [dukkha] thì người 
ấy đâu còn tham muốn hay thương ghét gì về thế giới đó 
nữa. Khi mà tâm đã từ khước và lìa bỏ cái thế giới năm giác 
quan đó, thì thế giới đó tự nhiên phôi pha và phai biến dần 
khỏi tâm. Xin nhắc lại, tâm lìa bỏ thế giới đó không phải vì 
có “ai” quyết định, mà đó chỉ là phần [quy luật] của một tiến 
trình nhân quả tất yếu và vô ngã. VỀ sau này, thế giới của 
tâm cũng sẽ dần dần phai biến đi, bởi vì tiến trình đó của 
tâm cũng thắm đẫm đầy bản chất của khổ. 


Tùy thuộc trường hợp của mỗi người Nhập Lưu, /2y 
thuộc vào những yếu tô nổi trội và thế mạnh của người tu 
khi chứng đắc thánh quả Nhập Lưu—[nói khác, tùy thuộc 
vào mức độ thâm sâu của sự thấy-biết về “khổ, vô thường và 
vô ngã” đã ngắm vào những khuynh hướng và thói quen 
[tập khí] của người Nhập Lưu]—mà tiến trình đi ngừng-diệt 
sẽ diễn ra nhanh hay chậm để cuối cùng đi đến sự ngừng- 
diệt hoàn toàn, và đi đến chứng ngộ sự “giải thoát hoàn 
toàn” (vimuffi). Và bởi vì tiễn trình này được chỉ phối bởi 
quy luật tự nhiên, cho nên nó sẽ xảy ra và đi đến điểm 
chấm-dứt hoàn toàn trong một giới hạn thời gian. (Chứ 
không ai có thể chủ động hay cố tình “cầm chừng hay kéo 
dài nó” cho đến bất cứ khi nào mình muốn. Đã là bậc thánh 


416 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Nhập Lưu thì người ấy không thể còn một cái tâm hay ý 
hành như vậy nữal. Tiến trình tự nhiên sẽ đến lúc hoàn thiện 
sự ngừng-diệt của nó, không còn một dấu vết. Như Đức 
Phật đã nói, chậm nhất là trong bảy kiếp sống, kể từ sau 
chứng đắc thánh quả Nhập Lưu.) 


Chậm Nhất Là Trong Bảy Kiếp 


Quy luật zế-bàn là vậy: tiễn trình giác ngộ và đi đến 
giải thoát hoàn toàn chỉ mất tối đa trong vòng sáu kiếp tiếp 
theo.” Nếu đã hiểu rõ rằng thực sự cái “zgười làm” không 
phải là một cái “2” [ngã] mà nó chỉ là một phần của một 
tiến trình nhân quả, thì chúng ta cũng thấu hiểu rằng thực sự 
cũng không có một bậc Nhập Lưu nào có thể ứự-mình quyết 
định khoảng thời gian, chắng hạn ba kiếp, năm kiếp, hay 
đến tận cuối sáu kiếp, thì mới chứng đắc toàn giác. Vấn đề ở 
chỗ là một bậc Nhập Lưu đã không còn kiểm soát tiến trình 
đó nữa (vì người Nhập Lưu theo định nghĩa đã không còn 


&€ 


ngã chấp, không còn cái “4”, không còn tính toán vị kỷ 
theo ý muốn của mình). Điều đó giống như họ đã bước lên 
một chuyến xe chạy đến bến giải thoát hoàn toàn, øié/-bàn. 
Khi đã ở trên chuyến xe, họ không còn có thể bước ra khỏi 


xe, cũng không thể điều khiển tay tài xế nữa. Chuyến xe đi 


`7 Theo kinh điển Pali, "bảy" có nghĩa là tính luôn kiếp này. Như vậy, nếu 
kiếp nảy một bậc Nhập Lưu chưa đi đến chứng đắc giác ngộ hoàn toàn (A-ia- 
hán), thì chắc chắn người ấy sẽ làm được nó chậm nhất trong vòng sáu kiếp 
sau. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 471 


vê rmiếí-bàn tự đi theo lịch trình của nó, và chỉ chạy đên bên 
Cuôi cùng!. 


Như vậy chúng ta đã rõ: khi đã chứng đắc tầng thánh 
Nhập Lưu, thì người nhập lưu, theo đúng nghĩa, không còn 
có chuyện tự mình chọn lụa, trì hoãn, hay nắn ná dừng lại ở 
đâu đó do mình chưa muốn đạt đến giác ngộ hoàn toàn... 
.vì lòng bỉ mẫn dành cho chúng sinh, vì còn muốn ở lại cứu 
độ chúng sinh. Hạnh nguyện đó là của những bậc Bồ-/ái. 
Nhưng lúc này đã quá muộn để các Ö8ổ-zá/ phát tâm thệ 
nguyện. Quy luật øế/-bàn [pháp miế¡-bàn] là một tiến trình 
tự nhiên, người tu đã vượt qua điểm bắt thối chuyền, không 
còn quay lại được nữa (và đó là chuyến xe một chiều và duy 
nhất). Nó không còn có thể dừng lại hoặc có thể quay đầu 
lại được nữa. Bạn sẽ đến được bến cuối là ø/ế/-bàn, chậm 
nhất là trong bảy kiếp sống. 


Tạm biệt bạn!. 


418 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thiên sư Ajahn Brahm * 479 
Chương 15 


HƯỚNG VÈ ĐÍCH 
GLÁC NGỘ HOÀN TOÀN 


Có bốn mức hay bốn tầng giác ngộ: Nhập Lưu 
(sofapanna), Nhất Lai (sakadagam), Bắt Lai (anãgmnỉ), và 
A-la-hán (arahant). A-la-hán là bậc giác ngộ hoàn toàn, 
viên giác, toàn giác. 


Nhập Lưu là người đã bước vào dòng thánh đạo, bất 
thoái chuyên, đã bước lên chuyến xe đi đến những tầng giác 
ngộ cao hơn và cuối cùng. Người nhập lưu là người đã 
“nhìn thấy” Giáo Pháp (Dhamưna), đã chứng đắc chánh kiến 
(dirthipafra), và chắc chắn sẽ đạt đến giác ngộ và giải thoát 
hoàn toàn trong vòng bảy kiếp (tính cả kiếp hiện tại). 


Nhất Lai là bậc thánh tiến lên từ Nhập Lưu, đã “nhìn 
thấy” phần lớn chướng ngại tham dục và ác ý đã và đang 
phai biến, phai biến nhiều đến mức họ có thể đạt đến giác 
ngộ hoàn toàn tối đa trong vòng chỉ một kiếp nữa thôi; bởi 
vậy “nhất lai” có nghĩa là chỉ còn tái sinh một lần nữa. 


Theo luận giảng về Tăng Chi Bộ Kinh, tất cả những bậc 
thánh Nhất Lai đều được tái sinh về cõi trời Đâu Suất 


480 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


(Tusia), và từ đó họ sẽ tái sinh vào cõi người một lân cuôi 
trước khi chứng đắc A-la-hán”Š. 


Bắt Lai là tầng thánh cao hơn, lúc này người tu đã tiêu 
diệt hoàn toàn các chướng ngại tham dục và ác ý. Nếu họ 
không chứng đắc toàn giác thành A-la-hán trong kiếp này, 
thì họ sẽ tái sinh về một trong những cõi trong sạch 
(suddhavasa) [tịnh độ] để tu tiếp và chứng đắc A-la-hán ở 
đó. Họ sẽ chẳng bao giờ còn tái sinh vào cõi người nữa. 


A-la-hán, bậc giác ngộ hoàn toàn, đã hoàn thành công 
cuộc tu hành và không còn gì để làm hay để chứng đạt nữa. 
Kiếp này là kiếp sống cuối cùng, là sự hiện hữu cuối cùng 
của họ. 


Bảy Thủy Thủ Trên Con Tàu Bị Đắm 


Bốn tầng giác ngộ đã được giảng giải thêm trong một ví 
dụ của Đức Phật về bảy người thủy thủ trên một con tàu bị 
đắm ngoài biển, ví dụ này đã được chép lại trong kinh 
“Udakupama Sufía” (AN VIL15). Mặc dù Đức Phật đã 
không tả trực tiếp về con tàu đắm và những thủy thủ, nhưng 
tôi thêm vào các chi tiết đó để dễ dàng trình bày cho các 
bạn, mà vẫn không làm lệch ý nghĩa của Phật. 


"8 [Theo Manorathapurani (Luận giảng Tăng Chi Bộ Kinh), 3:374. Về kinh 
AN 644]. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 481 


Bảy thủy thủ ở giữa biển sau khi tàu bị chìm. Người đầu 
tiên chìm và chết đuối ngay. Người thứ hai bơi được một 
chút, rồi cũng chết đuối. Người thứ ba còn nổi trên mặt 
nước, đầu ngốc lên khỏi mặt nước. Người thứ tư đầu cũng 
nổi trên mặt nước, nhưng đã cố nhìn quanh trong tầm mắt 
để tìm một hòn đảo cứu mạng. Người thứ năm thì cũng nỗi 
và đã tìm ra hòn đảo, và đang bơi về hướng bờ đảo. Người 
thứ sáu cũng bơi, cũng đã nhìn thấy đảo, cũng đã bơi về 
hướng bờ đảo và đang bước lên bờ. Người thứ bảy cũng đã 
nhìn thấy đảo, cũng đã bơi về hướng bờ đảo và đã bước lên 
bờ, và bây giờ đang ngồi nghỉ ngơi an toản. 


Đức Phật đã giảng giải ý nghĩa ví dụ này như sau: 


Người thứ nhất chết chìm ngay, ví như người có nhiều 
nghiệp xấu, sau khi bỏ thân sẽ đi thắng xuống cõi thấp xấu 
[địa ngục, ngạ quỷ, hay súc sinh] sau khi chết. 


Người thứ hai bơi một chút rồi chết chìm, ví như người 
đã từng có bảy năng lực, nhưng đã đánh mất chúng. Bảy 
năng lực (sz#a balami) đó là (¡) sự xâu hồ về mặt đạo đức 
(hirj), (11) sự biết sợ hãi về hậu quả của những nghiệp xấu ác 
(ofapa), (11) lòng tin (saddha), (1v) năng lực tính tấn 
(vayamo), (v) chánh niệm (sư), (v1) chánh định (sarmaãđhi) 
và (v11) trí tuệ (panna). [Năm năng lực [ngũ lực] sau cùng là 
năm năng lực tâm linh căn-bản cần phải có cho việc tu 
hành]. Vì đã không chịu bỏ công tu hành, nên người đó đã 
đánh mất tất cả những căn lực đó, nên loại người này cũng 
sẽ đi về cõi thấp xấu sau khi chết. 


482 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Người thứ ba vẫn nổi trên mặt nước, ví như người vẫn 
còn giữ được bảy căn lực tâm linh đó. Người này vẫn còn 
giữ được cái đầu trên mặt sóng nước lên-xuống ví như 
những thăng-trầm của đời sống. 


Người thứ tư, vẫn luôn nỗi trên mặt nước và đã nhìn thấy 
được một hòn đảo an toàn từ xa xa, ví như người đã bước 
được vào dòng thánh đạo, tức là bậc Nhập Lưu, người đã 
nhìn thấy mục tiêu an toàn là zøiế/-bàn. 


Người thứ năm, đang bơi vào bờ, ví như bậc Nhất Lai, 
người đã và đang diệt trừ những chướng ngại tham dục và 
ác ý, đang trên được hướng đến bờ giác ngộ. 


Người thứ sáu, đã bơi đến bờ và đang bước lên bờ đảo, 
ví như bậc Bất Lai, hầu như đã lên bờ và hầu như đã đạt đến 
sự giác ngộ và giải thoát hoàn toàn, đây là bậc thánh đã tiêu 
diệt tất cả mọi tham dục và ác ý (tham và sân) của thế giới 
năm giác quan. Bậc thánh này hầu như đã làm xong công 
việc tu hành của mình, và đang đứng sát bên zế/-bản. 


Người thứ bảy, đã lên hắn trên bờ và đang ngồi thư giãn 
an toàn. Đây là bậc giác ngộ hoàn toàn, đã hoản taàn tiêu 
diệt tất cả mọi chướng-ngại (tham, sân, si) và mọi gông-cùm 
trói buộc khác. Đây ví như những bậc A-la-hán. 


Ví dụ sáng tỏ này của Phật chứa đựng những thông tin 
quý giá về bốn tầng giác ngộ. Đầu tiên, Phật nhắn mạnh lại 
tầm quan trọng của năm căn lực bao gồm lòng tin, năng lực 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và trí tuệ [tín, lực, niệm, 


Thiên sư Ajahn Brahm * 483 


định, tuệ] cần phải có để tu hành và nhập lưu được vảo dòng 
thánh đạo. Trong khi đó, Phật cũng đưa thêm vào hai phẩm 
chất cần có là sự xấu hồ về mặt đạo đức (hiri) và sự sợ hãi 
về nghiệp báo (ørrappa): hai phẩm chất này được Phật gọi là 
“những người phòng hộ trên thế gian”, bởi vì hai phâm chất 
này giúp phòng hộ đức hạnh của một người (AN HI,1,9). 


Thứ hai, ví dụ này cho chúng ta thấy rõ sự khác nhau 
giữa hai tầng thánh Nhập Lưu và A-la-hán: bậc Nhập Lưu 
chỉ mới nhờn thấy niết-bàn, trong khi đó bậc A-la-hán đã 
đến được niết-bàn. Trong một ví dụ khác, Đức Phật cũng ví 
người nhập lưu giống như người đã thấy được nước dưới 
giếng sâu, nhưng vẫn chưa có đủ dây thừng và gàu để múc 
nước lên. Còn bậc A-la-hán thì đã có đầy đủ dây thừng và 
gàu và đã múc nước giếng lên và đã uống đã cơn khát (SN 
12,68). 


Thứ ba, ví dụ trên của Phật cũng cho thấy bậc Nhập Lưu 
cần phải tiếp tục tu hành qua các tầng thánh Nhất lai và Bắt 
lai để tiến tới toàn giác. Sau đây, tôi sẽ nói qua về những 
bước mà một người Nhập Lưu cần phải thực hành qua các 
tầng thánh đề tiến đến viên giác trở thành A-la-hán. 


Vọng Tưởng và Sự Thanh Lọc Ý Nghĩ 


Dĩ nhiên, con đường thực hành để đi từ tầng thánh Nhập 
Lưu đến thánh quả Bắt Lai cũng là Bát Thánh Đạo. Vào giai 
đoạn dòng thánh đạo này, Bát Thánh Đạo mới thực sự xứng 
danh với tên gọi là “thánh, thánh thiện”, bởi vì nó được đeo 


484 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


đuổi và thực hành bởi những bậc thánh nhân cho đến tận 
cùng. 


Phần thứ nhất là Chánh-kiến (samưna dirhi) nay đã được 
hoàn thiện vẹn tròn. Một khi viên đá nền móng của con 
đường Bát Thánh Đạo đã được lắp đặt bởi bậc Nhập Lưu, 
thì phần còn lại của con đường mới có thể dẫn dắt đến viên 
thành (AN X.121). Bắt đầu từ đó, mục tiêu chính của công 
cuộc tu hành đối với người Nhập Lưu là tiễn tới hoàn thiện 
phần thứ hai của Bát Thánh Đạo, đó là Chánh-tư-duy 
(samma sankappa). Chánh tư duy là ý nghĩ đúng đắn, cách 
nghĩ đúng đắn, ý hành đúng đắn. 


Những ý nghĩ (tư duy) về tham dục (kama-sankappa), ắc 
ý (vyapada-sankappa), và sự hung bạo (vihimsa-sankappa) 
cần phải bị dẹp bỏ hoàn toàn ngay bây giờ. Nỗ lực tin tấn, 
chánh niệm, và chánh định phải được kết hợp với nhau để 
thanh lọc ý nghĩ. Chỉ có sau khi bước vào dòng thánh đạo, 
chỉ có sau khi trở thành bậc Nhập Lưu, thì người tu mới có 
thể từ từ nhồ sạch tận gốc những tàn dư ô nhiễm và bất tịnh 
(kilesa) của tâm vốn đã luôn chi phối và làm sai lạc tư duy 
trong suốt bao nhiêu trăm ngàn kiếp sống. Vì lý do này, chỉ 
có những đệ tử đã chứng quả Nhập Lưu thì mới được Đức 
Phật gọi là sekkha [người học đạo, học nhân], nghĩa là chỉ 
từ lúc này thì sự tu hành mới thực sự diễn ra đúng mực và 
thực sự hướng đến giác ngộ. 


Để giải thích sâu thêm về những gì cần phải thực hành 
và lý do tại sao, tôi cần đưa thêm vào đây giáo lý của Phật 


xu 66 


về sự vọng-tưởng. Tiếng Pali, chữ “wipallasa” có nghĩa là: 


Thiên sư Ajahn Brahm * 485 


“sự làm sai lệch”, “sự bóp méo tiễn trình nhận thức” (ANM 
IV,49). (Chúng ta có thể gọi là vọng tưởng, mê lầm, sai lạc, 
lầm tưởng, mộng tưởng). Ở đây, tiến tình nhận thức cho 
thấy gồm có ba phần: quan điểm, nhận thức, và ý nghĩ. Đức 
Phật đã quan sát cách mà các quan-điểm dẫn dắt các nhận- 
thức, các nhận-thức dẫn dắt các ý-nghĩ, và các ý-nghĩ lại 
dẫn dắt các quan-điểm. Do vậy, quan điểm không đúng đắn 
[tà kiến] sẽ làm sai lệch nhận thức để làm cho nó phù hợp 
với quan điểm đó. Những nhận thức là những khối nhà của 
những ý nghĩ (MN 18,16). Như vậy, từ những nhận thức sai 
lầm người ta xây dựng những ý nghĩ sai lầm. Rồi những ý 
nghĩ như vậy sẽ được dùng để làm cho điều chỉnh những 
quan điểm của một người. Do đó, những ý nghĩ sai lầm này 
tiếp tục củng cố cái quan điểm sai lầm ban đầu. Và cứ như 
vậy, tiếp tục cái vòng quan điểm sai lầm, dẫn đến nhận thức 
sai làm, dẫn đến ý nghĩ sai lầm...đường như vô tận. Phần 
không may và không hay của hiện tượng này là ít có ai hay 
biết về sự thật này đang diễn ra trong tâm mình. Những 
nhận thức thô sơ là những chứng cứ thô sơ ban đầu được 
cung cấp bởi các giác quan; và họ cho rằng những nhận 
thức đó là luôn luôn xác thực. Điều này giải thích một cách 
tuyệt vời tại sao ai cũng nghĩ rằng mình là đúng!. 


Ví dụ, khi mình đã ghét ai (quan điểm sai) thì sự nhận 
thức về người đó và rồi ý nghĩ về người đó cũng theo đó mà 
hình thành (dựa trên sự ghét), và cuối cùng những ý nghĩ đó 
càng bồi đắp thêm cho cái quan điểm đó (sự ghét). Ví dụ dễ 
thấy nhất là những người sau khi đã ly hôn thường mang cái 
sự ghét và cái quan điểm của mình về người chồng hay vợ 
trước của mình là xấu xa, và từ đó, những nhận thức và ý 


486 * Thiển theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


nghĩ về người đó cũng rất xấu xa, thậm chí còn gọi tên 
người đó băng những đại từ rất phũ phàng và sai trái. (Như 
các bạn đã từng nghe). 


Một ví dụ khác, có những người theo tôn giáo của mình 
thường kể ở đâu đó trong lúc ngủ hay lúc nào đó họ đã gặp 
“thượng để? của họ. Có lẽ đó cũng là do cái quan điểm (về 
tôn giáo) của họ dẫn đến nhận thức và tư duy như vậy. Tôi 
đọc và nghe nhiều Phật tử ở Trung Quốc và Hồng Kông kể 
rằng họ đã gặp Phật Bà Quán Thế Âm hiển linh, một số 
người theo đạo Thiên Chúa cũng có khi kế rằng họ đã từng 
hội ngộ Đức Chúa Giê-su, hoặc gặp Đức mẹ Đồng Trinh. 
Tất cả đều có thể là do quan điểm về lòng tin tôn giáo của 
họ. Và đĩ nhiên, khó có người nảo theo đạo Phật lại nằm mơ 
thấy một người nào đó mà họ cho Chúa Giê-su, và cũng 
chẳng có người theo tôn giáo khác lại kế rằng mình nằm mơ 
thấy một vị tiên và cho đó là Đức Phật Thích Ca. Quan 
điểm (nào) thì tạo ra nhận thức và tư duy (theo kiêu đó). 


Bắn Phân Của Vô Minh 


Đức Phật đặc biệt quan tâm về sự sai lệch về nhận thức 
[vọng tưởng, lầm tưởng] vốn đã tạo ra sự vô minh mê lầm 
về một cái “7z”, về sự khoái lạc, về sự thường hằng, và về 
sự đẹp đẽ (AN IV,49). Ví dụ, khi một người còn mê chấp 
rằng có một cái “ø” (linh hồn) luôn có ở “bên trong mình”, 
thì quan điểm sai lạc đó sẽ bẻ cong sự nhận thức theo kiểu 
có một cái “?z” thực sự. Vì vậy, chúng ta luôn luôn nghĩ về 
những thứ theo cơ sở của cái “2”, “của f4”, “bản thân ta”, 


Thiên sư Ajahn Brahm * 487 


và vì vậy càng củng cố thêm cái quan điểm sai lầm về ngã 
chấp đó. Ai cũng học hiểu giáo lý vô ngã của Đức Phật, 
nhưng buôn thay ngay cả những giáo lý đó do chính Đức 
Phật nói ra cũng chẳng hề làm lung lay cái tà kiến cố hữu 
ngàn đời trong tâm thức con người. Cần phải có một sự thay 
đổi mang tính cách mệnh để tạo lập ra một cách nhận thức 
mới, và việc đó chỉ có thể thực hiện được với trạng thái 
tâng thiên định jhana thâm sâu. Bởi vì nhờ có thiền định 
thâm sâu thì người tu mới thực sự “nhìn-thấy đúng” và 
“nhận-thức đúng” về cái lẽ thật (về vô ngã) đứng như nó 
đích thực là. 


Tóm lại, Đức Phật đã dạy rằng vô minh (av77a) thì gồm 
có có bốn điều sau đây: 


(a) nhận thứ vô ngã là tự ngã của mình, 

(b) nhận cái biến đổi vô thường là thường hằng bất biến, 
(c) nhận cải khổ là sướng, 

(d) nhận cái xấu, ô uễ...là đẹp đế. 


Từng mỗi cách nhìn nhận sai lầm trên đây đêu biêu hiện 
rõ trong từng mức độ nhận biệt, quan điêm, nhận thức và ý 
nghĩ. Đó là “vân đê” của loài người. 


>»Sự vô minh bốn lớp này có thể bị phá vỡ ở khâu 
quan-điểm!. [ngay chỗ kiến-chấp và tà-kiến]. Người tu có 
thể dùng trạng thái thiền định thâm sâu của tầng thiền định 
jhãna đề không chế tất cả năm chướng ngại và tạo ra loại 
nhận-thức không thiên kiến và không sai lạc; lúc đó người 
tu sẽ nhìn thấy được các sự vật hiện tượng m0 chúng đích 
thực là. Do vậy, quan điểm đúng đắn [chánh kiến] đã được 


488 * Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


thiết lập ngay khi bước vào Nhập Lưu. Người Nhập Lưu là 
người không bao giờ còn bỗn quan điểm theo kiểu: 


(a) coi thứ võ ngã là ngã, 

(b) coi thứ vô thường là thường hằng, bất diệt, 
(c) coi thứ thực ra khổ là SƯỞng, 

(đ) coi cải thực ra xấu, ô ế...là đẹp để. 


Nhưng điều này không có nghĩa là bậc Nhập Lưu không 
còn những nhận thức mang tính ha: và những ý nghĩ mang 
tính sản. (Ở tầng thánh này họ vẫn còn ít nhiều tham-sân). 
khi quan-điểm của người Nhập Lưu đã được thanh lọc 
thành chánh-kiến đúng đắn, thì không phải nhận-thức và tư- 
duy cũng lập tức được trong sạch và đúng đắn hoàn toàn 
ngay. Đối với những học nhân (sekha), nhiều lúc những 
nhận-thức và những tư-duy được tác động [chi phối] tốt bởi 
chánh-kiến vừa được chứng ngộ khi bước vào tầng thánh 
Nhập Lưu, nhưng cũng nhiều lúc những nhận-thức và 
những tư-duy cũng còn bị ảnh hưởng [chi phối] bởi những 
quan điểm sai lệch [tà kiến] đã có từ trước vẫn còn sót lại, 
đó là những thói-tâm và quán-tính [tập khí] đã ăn sâu lâu 
ngày, thậm chí một số tập khí đó cũng đã trở thành những 
khuynh-hướng nặng đô [gông cùm]. Cần phải có thời gian 
để hóa giải những tập khí và gông cùm đó, và chậm nhất là 
trong bảy kiếp sống, kể từ sau Nhập Lưu. Không ngoại trừ, 
khi những học nhân [bậc Nhập Lưu| thực sự có những ý 
nghĩ khởi sinh, ví dụ về nhục dục, thì họ sẽ lập tức xem 
chúng như là những xao-lãng [mất chú tâm] của sự chánh 
niệm—— nghĩa là, họ hiểu rõ rằng những lúc đó tâm của họ 
tạm thời bị cắt đứt (lìa) khỏi chánh-kiến và bị rơi trở lại vào 
những thói tâm tập khí cố hữu từ lâu đời trước kia. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 489 


Toàn bộ công việc làm trong sạch những nhận thức vả tư 
duy hết khỏi /hzmm dục và sân giận chính là con đường của 
bậc Nhập Lưu tiến lên thánh quả Bất Lai. Về mặt kỹ thuật, 
điều này có nghĩa là duy trì cái Giáo Pháp đã chứng đắc khi 
nhập lưu và giữ Giáo Pháp luôn luôn có-mặt băng sự 
“chảnh niệm miên mặt, không giản đoạn”. "Sự chánh niệm 
miên mật liên tục chỉ có thể thực hiện tốt nhờ vào trạng thái 
tâng-thiên-định jhang và sự nỗ-lực tỉnh tấn, CỘNG Với sự hỗ 
trợ bởi đức-hạnh. [Đây là công thức. Lại là nỗ lực và giới, 
định, tuệ]. Đây chính là thao tác “bơi vào bờ đảo” như trong 
ví dụ về bảy thủy thủ bị đắm tàu. Nỗ lực, chánh niệm, và 
chánh định /zãna sẽ dần dần hóa giải tất cả những ý nghĩ về 
tham dục, sân giận, và hung bạo [đó là những tà tư duy 
(miccha sankappa)] đến một mức chúng không bao giờ còn 
khởi sinh được nữa. Phần thứ hai của con đường Bát Thánh 
Đạo, là Chánh-tư-duy, đã được hoàn thiện. Người tu trở 
thành bậc thánh Bắt Lai. Bây giờ, tất cả những gì cần làm 
là đi bộ thêm một khoảng cách ngắn để bước hẳn lên khỏi 
nước và lên bờ hoàn toàn. 


Bậc Thánh Bắt Lai 


" Thiền sư tác giả chỉ rõ trong Chương này: Để trở thành bậc Nhập Lưu, 
người tu phải hoàn thiện về mặt Chánh-kiến. Từ Nhập Lưu, để tiến lên trở 
thành bậc Bất Lai thì người tu cần phải hoàn thiện về mặt Chánh -tư-duy. Đó 
là hai chi phần trong Bát Thánh Đạo. 


490 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Sau khi hai phần đầu của Bát Thánh Đạo đã được hoàn 
thiện, ba phần tiếp theo cũng phải đi đến hoàn thiện, đó là 
“Chánh ngữ, Chánh nghiệp, và Chánh mạng”. Thứ tự thực 
hành như vậy là do: tất cả mọi hành động của thân và lời nói 
đều xuất phát từ ý nghĩ [tư duy]52. Do vậy, khi ý nghĩ đã 
được thanh lọc khỏi tham dục và ác ý [thành chánh-tư-duy], 
thì lời nói và hành động cũng được thanh lọc khỏi hai ô 
nhiễm đó. Thêm nữa, Đức Phật đã nói rằng bậc thánh Bất 
Lai là người cũng đã hoản thiện trọn vẹn về đức-hạnh 
[GIớI], hoàn thiện trọn vẹn về chánh-định [Đinh], nhưng 
vẫn còn chưa hoàn thiện tuyệt đối về mặt trí-tuệ [Tuệ] (AN 
IL85)5!. Vì vậy, còn ba phần cuối cùng của con đường Bát 
Thánh Đạo, là “Chánh định, Chánh niệm và Chánh nỗ lực”, 
được gọi chung là “nhóm thiền định” (MN 44,11) cũng phải 
được hoàn thiện. Đến lúc đó thì bậc Bất Lai đã làm trong 
sạch [thanh lọc] hết con đường. Tất cả mọi yếu tố đều làm 
xong và sẵn sàng. Chỉ còn một việc là chứng ngộ zÊ-bản. 


Vậy thì, một bậc bất lai trông như thế nào?. Trong các 
kinh điển, hầu hết các mô tả chỉ tiết về những bậc Bất Lai 
đều là những Phật tử tại gia!. Trong Tăng Chi Bộ Kinh 


50 Thứ tự ở đây là nhóm trí Tuệ, đến nhóm Giới hạnh, đến nhóm thiền Định 
(của Bát Thánh Đạo). 

Ngay trên, thiền sư tác giả đang giảng rất hay về nhóm trí Tuệ (Chánh Kiến và 
Chánh Tư Duy). Ngay đây là đang giảng về nhóm Giới hạnh (Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp, Chánh Mạng). Và đoạn sau sẽ là nhóm thiền Định (Chánh 
Tinh Tắn, Chánh Định và Chánh Niệm). 


6! [Theo bản dịch Tăng Chi Bộ Kinh của Nyanaponika và Bodhi, trang 71.] 


52 Điều này không có nghĩa những bậc Bắt Lai chỉ toàn là những người tu tại 
gia (cư sĩ). Điều này chỉ có nghĩa là đa số các bài kinh nói về những bậc Bắt 


Thiên sư Ajahn Brahm * 491 


(AN VIH,21), một người tại gia tên là Ugøa ở thành Vesali 
(Xá-vệ) đã từng có bốn người vợ mà vẫn tu chứng thánh 
quả Bất Lai!. Sau đó, ông liền nói với các người vợ rằng 
ông ta không thể làm một người chồng được nữa, và khuyên 
các người vợ tùy chọn ở lại trong nhà như những người “em 
gái”, hoặc quay về gia đình cũ, hoặc cưới chồng khác, tùy 
theo ý mình. Những bậc Bắt Lai, theo lẽ tự nhiên [và định 
nghĩa], là người sống “độc thân” (không, và không còn va 
chạm tính dục với người khác giới nữa). Kinh còn kế thêm, 
bản chất khiêm tốn tất yếu của một bậc Bất Lai cũng làm 
cho ông Ugøa luôn luôn giữ trọn lòng kính trọng cao nhất 
đối với tất cả những Tăng Ni trong Tăng Đoàn—ngay cả 
đối với những Tăng Ni chưa chứng đắc đến thánh quả như 
ông§3. 


Trong Tiểu Bộ Kinh có ghi lại một người tại gia tên 
Citta cũng chứng đắc thánh quả Bất Lai, và vị này có thể 
chứng nhập vào bốn tầng thiền định /hãna trong bao lâu tùy 
theo ý ông". Trong Trường Bộ Kinh, một người thợ gốm 
tên Ghatikara cũng là một bậc Bất Lai (MN 81). Ông là bậc 
tu hành mẫu mực, chỉ có một điều cản trở ông trở thành một 
người xuất gia là nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ mù lòa của 
mình. Ông ta giữ năm giới, sống độc thân, chỉ ăn một bữa 
vào buổi sáng, và không dính líu gì đến tiền bạc. Như vậy, 
hầu như ông đã giữ giới như một người sa-di (samanera) ở 


Lai thường lấy ví dụ những bậc Bắt Lai xuất thân là những cư sĩ tại gia, nhiều 
hơn các ví dụ về những bậc Bất Lai xuất thân từ Tăng, Ni. 


63 [Xem ibid, trang 205-206] 
5 [Theo bản dịch Tiểu Bộ Kinh của Bodhi, trang 1.329] 


492 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


chùa. Cứ sau khi làm xong vài bình gốm, ông nói rằng: “Ai 
cân cứ lấy dùng, ai có lòng thì cho lại chút thức ăn là được” 
(một tắm lòng thật đẹp), và đó là cách ông kiếm cơm nuôi 
thân và nuôi cha mẹ mù lòa của mình®3. 


Trong Tăng Chi Bộ Kinh (AN VII,50) có ghi chép về nữ 
cư sĩ Nanamata là một bậc Bất Lai. Khi những người lính 
của nhà vua giết chết người con trai duy nhất của bà ngay 
trước mặt bà, bà không hề căm giận những kẻ sát nhân đó. 
Vị nữ thánh này cũng có khả năng chứng nhập vào các tầng 
thiền định /;zãna vào bắt cứ lúc nào và trong bao lâu theo ý 
mình. Như vậy chúng ta vừa thấy, ngay cả những cư sĩ là 
những bậc Bắt Lai cũng thê hiện như thể họ chăng là gì trên 
cõi đời này nữa. Họ hầu như đã buông bỏ tất cả, gần như 
đến tận cùng... 


Chúng ta quay lại vấn đề “vọng tưởng”, tức là sự 
“nhận thức sai lầm” (viallasa) như đã được giải thích ở 
trên. Đối với bậc Bất Lai: sự vô-minh (zvi//z) vẫn còn hoạt 
động, nhưng nó chỉ còn ở mức độ nhận thức và ý nghĩ. Cái 
quan-điểm [chánh kiến] thì đã mãi mãi không còn vô minh 
[từ sau Nhập Lưu]. Vì vậy, những bậc Bất Lai đôi khi vẫn 
còn nhận thức và ý nghĩ mang tính tham dục, nhưng đó 
không phải là những tham-muốn của thế giới năm giác quan 
[ngũ dục]. Đó là những tham-muốn thuộc thế giới của tầng 
thiền định na và những tham-đắm về thế giới của những 
tầng chứng đắc vô sắc. (Bạn xem thêm về danh sách những 


65 [Theo bản dịch Trường Bộ Kinh của Nanamoli và Bodhi, trang 674] 


Thiên sư Ajahn Brahm * 493 


“gông cùm”). Hơn nữa, những bậc Bất Lai đôi lúc vẫn còn 
nhận thức và suy nghĩ với cái “7ø /2” (như trong kinh SN, 
22,89). Những nhận thức và ý nghĩ đó lại khởi tạo ra cái 
“người làm” [cái “ta”], rồi do vậy nó tạo ra những sự bắt hài 
lòng và bất an (trong tâm). (Bởi vì, hễ còn nhận thức hay ý 
nghĩ về một cái “z /v” thì người tu [tâm] vẫn còn khởi tâm 
bất mãn và bất an vì sự tham-muốn và sự lo-nghĩ cho cái 
“đ”, Vì sợ cái “đa” đó không được thỏa mãn và an lạc). Vì 
lẽ này, những bậc Bất Lai được cho là vẫn còn bị một số 
gông-cùm trói buộc, đó là năm gông-cùm nặng đô nhất: 


(1) sự vô minh (avi7a4) 

(2) sự tham-đắm các tầng thiền /hZna sắc giới (rupa- 
raøq) 

(3) sự tham-đắm các tầng chứng đắc vô sắc (arupa- 
raøaq) 

(4) sự tự ta, ngã mạn (mãn4a) 

(5) sự bất an, lo lắng (uddhacca). 


Xin nói lại, về mặt thực hành, những bậc Bất Lai cần 
phải tiếp tục đi theo dòng thánh đạo, sử dụng kết hợp các 
phần Chánh-nỗ-lực, Chánh-niệm, và Chánh-định (/hzna) để 
duy trì trong tâm những trí tuệ lần đầu tiên chứng đắc được 
tù/vào lúc Nhập Lưu vào dòng thánh. [duy frì “trí-tuệ Nháp 
Lươư`|. 


Đặc biệt, họ cũng phải duy trì trong tâm sự hiểu biết 
rằng: khổ (dukkha) cũng có mặt trong các tầng thiền định 
jhãna sắc giới và khổ cũng thắm đẫm trong các tầng chứng 
đắc vô sắc giới—sự hiểu biết này càng được tu chứng rõ rệt 
đến mức làm khởi sinh sự lìa-bỏ (wibbiđa) kéo tâm quay 


494 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


lưng lại và lìa bỏ những trạng thái hiện hữu siêu phàm đó, 
bởi vì chúng vẫn vẫn là những thứ vô thường. [đuy frì “tri- 
tuệ về bản chất khổ có trong các tầng thiên định sắc giới và 
vồ sắc giới”.) 


Họ cũng luôn luôn duy trì trong tâm Giáo pháp về vô- 
ngã (anazfia) cho đến khi giáo pháp đó trở thành được thiết 
lập thường trực và miên mật trong tâm và ở mọi mức độ 
nhận thức và ý nghĩ. [đuy frì “frí tuệ về vô ngấ”]. 


Khi tất cả những việc này được tu chứng hoàn thiện, thì 
tâm sẽ được hoàn toản trong sạch và thanh tịnh. Người tu 
trở thành một bậc A-la-hán. Giống như một đoạn kinh văn 
rất giản dị đã tóm tắt ý nghĩa của con đường đạo Phật: 


Không làm những điều ác 
Tu dưỡng những điễu thiện 
Làm cho tâm trong sạch 
Như lời chư Phát dạy. 
(Dhp 183) 


Rốt cuộc, việc tu hành theo đạo Phật là tu dưỡng và làm 
trong sạch tâm. 
Giác Ngộ Tốc Hành 
Đôi khi cũng có những bậc thánh đi thắng một mạch từ 


Nhập Lưu đến Giác Ngộ Hoàn Toàn mà không qua những 
giai đoạn Nhất Lai và Bất lai. Nếu dùng lại ví dụ về bảy 


Thiên sư Ajahn Brahm * 495 


thủy thủ bị chìm tàu, thì người giác ngộ tốc hành có thể ví 
như những người “bơi thắng vào bờ đảo luôn, chứ không 
cần bước đi từ mé nước cạn đến lên bờ”. Và có vẻ như họ 
đã bơi đến gần bờ, và một cơn-sóng-mạnh nâng họ lên và 
đưa họ thắng lên bờ luôn vậy. 


Một ví dụ là sự giác ngộ hoàn toàn của ngải Ananda, 
người hầu cận gần gũi nhất của Đức Phật. (Người đã đọc lại 
toàn bộ lời Phật dạy thành Kinh tạng, ngay sau khi chứng 
đắc viên giác thành một bậc A-la-hán). Sau khi Phật 5đ/- 
niễt-bàn, Tăng Đoàn tô chức một hội nghị để các trưởng lão 
ôn nhớ và kết tập lại những lời dạy của Đức Phật thành kinh 
điển, con số gồm năm trăm vị, gồm 499 vị A-la-hán và ngài 
Ananda lúc đó vẫn chưa là một A-la-hán. Vào buổi tối trước 
khi khai mạc hội nghị sáng hôm sau, ngài Ananda đã cố 
găng thiền định suốt đêm để chứng đắc giác ngộ hoản toàn. 
Nhưng đến tới gần rạng sáng, ngài chẳng thấy có kết quả gì. 
Ngài bỏ ngang và nghỉ ngơi. Và ngay khi ngài đang trong tư 
thế đang nằm xuống với hai bàn chân nhắc lên khỏi mặt đất, 
ngài đã chứng đắc sự giác ngộ toàn phần, và trở thành vị A- 
la-hán thứ 500 trong hội nghị kết tập kinh điển đó!. 


Đây là một trường hợp đặc biệt. Tôi có thể dùng ví dụ 
sau đây về con lừa và củ cà-rốt để giải thích về trường hợp 
này. Ngày xưa ở Châu Âu người ta hay dùng lừa để kéo xe. 
Lừa vốn nổi tiếng là cứng đầu, nên khi kéo xe chất nhiều đồ 
nặng, người ta phải dùng kế để dụ con lừa kéo xe. Họ dùng 
một cây sào đài hơn gọng xe, treo những củ cà-rốt đung đưa 
trước mặt con lừa. Con lừa thấy củ cà-rốt trước mặt nên cố 
găng chạy tới để ăn, và như vậy nó kéo xe chạy. Nhưng 


496 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


chăng bao giờ nó ăn được cả-rôt, vì cà-rôt cũng dính liên xe 
và cũng chạy cùng tôc độ với nó. 


Tuy nhiên, những “con lừa” tu theo Phật thì biết cách ăn 
lấy được cà-rốt!. Họ chạy hết tốc độ bằng hết nỗ-lực (viriy2) 
và chánh-định (samadj¿). Dĩ nhiên, cà-rốt cũng chạy hết tốc 
độ như vậy. Đến lúc nhanh nhất, những con lừa đạo Phật 
buông-bỏ hết tham muốn. Họ dừng phắt lại!. Và theo lẽ 
quán tính, những củ cà-rốt sẽ đu đưa đánh đu. Chúng đánh 
đu thêm xa ra phía trước, nhưng những con lừa biết chờ 
bằng lòng-tin (saddha) và trí-tuệ (panna), và sự kiên-nhẫn 
chánh-niệm miên mật (s27): những củ cà-rốt cũng sẽ đánh 
đu trở lại ra sau gần với miệng con lừa. Cứ quan sát kiên 
nhẫn, con lừa nhìn cà-rốt đánh lên phía trước, rồi đánh lại 
phía sau với biên độ lớn nhất. Chỉ kiên nhẫn, con lừa chăng 
làm gì, chỉ có những củ cả-rốt tự đánh đu. Đến lúc biên độ 
dao động đã lên cao, những củ cà-rốt tự đứt ra và rơi về phía 
sau. Con lừa chỉ cần hả miệng ngậm lấy và nhai ngon lành. 
Đó là cách những con lừa tu sĩ biết áp dụng Giáo Pháp để 
đạt lấy những củ cà-rốt. 


Trong câu chuyện của ngài Ananda, ngài đã cố gắng đeo 
đuổi cái củ cà-rốt zøiếr-bàn đó trong suốt cả đêm hành thiền 
liên tục và trước đó. Nhưng cảng đeo đuổi, sự giác ngộ càng 
chưa [khó] xảy ra. Ngài bỏ cuộc và nghỉ ngơi chốc lát: niế:- 
bản càng đánh đu ra xa. Nhưng khi ngài vừa đang ngã lưng 
nằm xuống, củ cà-rốt niết-bàn đánh đu trở lại, rơi thắng vào 
miệng của ngài!. Theo câu chuyện nổi tiếng này, ngài 
Ananda đã chứng øửiếï-bàn giác ngộ ngay khi đầu của ngài 


Thiên sư Ajahn Brahm * 497 


vừa chạm gôi, và tâm của ngài đã nêm trọn z/é/-bàn ngọt 
ngảo. 


A-la-hán: 
Bậc Giác Ngộ Hoàn Toàn 


Giác ngộ hoàn toàn có nghĩa là người đó không bao giờ 
còn nắm giữ quan điểm cho rằng có một cái “2z”, và không 
còn nhận thức về mọi sự trên nền tảng có một cái “2” hoặc 
nghĩ rằng thứ gì đó là cái “f2”, “của ta”. Bởi vì không còn ý 
tưởng nào về cái “f4”, “của ía”, cho nên bậc A-la-hán 
không còn tích giữ tài sản, tư trang, của riêng...như những 
người khác. Tôi nhớ đến vị thầy Ajahn Chah của tôi khi 
ngài đang ở trên đỉnh cao danh tiếng của một nhà sư đắc 
đạo và vẫn còn rất hoạt bát, và có rất nhiều danh nhân, 
tướng lĩnh, thủ tướng và những nhà kinh doanh giàu có tặng 
ngài nhiều món quả quý giá, nhưng ngài chắng giữ lại gì. 
Một lần ngài cho gọi tôi lên phòng của ngài, tôi thực sự 
sững sờ, chỉ có một tắm chiếu nệm, vài bộ y, và bình bát 
khất thực. Ngài chỉ cần chưa đầy một phút là có thê thu đọn 
hết đồ đạc để đi. Căn phòng trông như không có người ở, 
điều đó phản chiếu cái tâm của một bậc A-la-hán. 


Chín Điều Bậc 4-La-Hán Không Thể Làm 
Có chín điều, vì lẽ tự nhiên [và theo định nghĩa], một bậc 


A-la-hán không thể làm. Đó là: tích giữ tài sản, cố tình sát 
sinh, ăn cắp, quan hệ tính dục, có tình nói dối nói sai, hành 


498 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


động vì tham, hành động vì sân, hành động vì si, và hành 
động vì sợ hãi (AN IX,7)“°. Chăng hạn, vì do toàn bộ tính 
tham đã được hóa giải cho nên không còn một chút tham 
dục nào lóe lên về vấn đề tính dục. Tất cả các bậc A-la-hán 
đều đã “liệt-dục một cách triệt để”. 


Thêm nữa, bậc A-la-hán đã trừ diệt, một lần và mãi mãi, 
ba loại tính tự-ta [ngã mạn], đó là: “Tôi hay hơn”, ““Tôi tệ 
hơn”, và ““Fôi bằng vậy”; và họ cũng đã trừ sạch cả tính tự- 
tỉ [co-rút] như kiểu “Tôi là vô vọng”, tính tự-ti được coi là 
một dạng đảo ngược của tính tự-ta ngã mạn. Về mặt bản 
chất, bậc A-la-hán không thể còn nhận thức theo những kiểu 
“7ôi là” nữa (SN 22, 89). Họ nhìn thấy thân và tâm của 
mình chỉ là một tiến-trình phi nhân và tự nhiên. Cho nên đối 
với họ, chăng có một chút nghĩa lý gì để đi so sánh một 
tiến-trình này với một tiến-trình khác. Điều đó là vô nghĩa, 
giống như việc đi so sánh giá trị của một khúc củi với giá trị 
một trái xoài vậy. 


Về vấn đề ba loại tính tự-ta nói trên, khi đã đạt giác ngộ 
hoàn toàn thì tất cả mọi so-sánh về các tiến-trình phi nhân 
đó cũng chấm dứt. Thậm chí ngay cả những bàn luận rắc rối 
trước kia [ví dụ như về vấn đề một bậc A-la-hán có hơn hay 
kém so với một bậc Bổ-/á hay không...] cũng đều chấm 
dứt. Một bậc A-la-hán sống như một chân lý, đó là sự vô 
ngã, vượt qua tất cả những đo lường và so sánh. Chủ nghĩa 
tỉnh-hoa [tức quan niệm cho rằng những bậc tri thức hay 


66 [Theo bản dịch Tăng Chi Bộ Kinh của Nyanaponika và Bodhi, trang 231] 


Thiên sư Ajahn Brahm * 499 


giác ngộ là tinh-hoa của xã hội] cũng không có chỗ đứng 
trong những bậc toàn giác. (Họ chẳng hề có cái ý niệm đó 
lẫy đâu mà nghĩ đến nó). Vì vậy, chúng ta có thể tin tưởng 
vào bản chất hoàn toàn khiêm nhường của bậc một A-la- 
hán; câu chuyện sau đây theo kinh điển có thể minh chứng 
điều này: 


Ngài Xá-lợi-phất là một vị A-la-hán nổi tiếng, mỌi người 
đều biết đến ngài như một bậc đệ nhất trí tuệ. Một buổi sáng 
ngài đi khất thực nhưng y của ngài chưa được cài thắt chỉnh 
t. Một Tỳ kheo rất trẻ thấy vậy đã lên tiếng “bắt lỗi” vị 
thánh tăng giả. Thay vì quay lại nói “chú là ai mà lại lên 
tiếng quở trách tôi như vậy!”, ngải Xá-lợi-phất tự mình xem 
lại y phục đã cài thắt chỉnh tề chưa. Ngài đi vào bụi cây, 
chỉnh đốn y lại, và quay lại cảm ơn người sa-di trẻ như là 


một “người thầy”. Đó là một cử chỉ đẹp đẽ về tính khiêm 
nhường của một A-la-hán, đó là dấu hiệu của một bậc A-la- 


hán (Th-a 2,116). 


A-la-hán và Những Kẻ Tội Phạm 


Bậc A-la-hán, đã vượt qua tất cả nhận thức về cái “ta”, 
họ chẳng còn ý niệm cần phải được nổi tiếng. Tâm của họ 
đã được giải thoát, không còn ý niệm cần phải gây ấn tượng 
với ai. Họ cũng chẳng còn sợ hãi, bởi vì họ cũng chẳng còn 
gì để mất [họ đã hoàn toàn giải thoát]. Những vần kệ sau 
đây trích từ kinh 7rưởng Lão Kệ (Theragatha, kệ 705-725) 
mô tả về một vị A-la-hán vô ngại, không còn sợ hãi. Đó là 


500 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


trưởng lão Adhimuira, và sau đây là những đối đáp của ngài 
và kẻ cướp: 


Kẻ cướp: 


705. Tất cả những kẻ mà chúng ta đã giết trước đây để 
cúng tế hay để cướp của thì họ đều run sợ, than khóc. 


706. Nhưng ngươi đây dường như chẳng sợ sệt, sắc diện 
còn thêm tươi tỉnh, bình tĩnh và yên lặng, không hề than 
khóc khi đối điện với đại họa là cái chết? 


A-la-hún Adhimufttq: 


707. Ta không còn khô trong tâm, khi mọi dục vọng đều 
bỏ lại phía sau; Và này thủ lĩnh, tất cả mọi sự sợ hãi đều 
đã vượt qua, bởi một người đã mãi mãi không-còn sự 
ràng-buộc với sự sống 


708. Khi cái dẫn lối đến tái sinh đã bị tiêu diệt; và khi trí 
tuệ đã nhìn thấy mọi thứ [pháp] như chúng đích thực là, 
thì đau còn nỗi sợ bị chết chóc; giống như gánh nặng đã 
được đặt xuống. 


709. Đối với ta, đời sống thánh thiện đã khéo được thực 
hành; con đường thánh đạo cũng đã được tu tập đến cùng. 
Ta không có nỗi sợ phải chết, giống như tại sao ta phải sợ 
khi chấm dứt một căn bệnh. 


710. Đối với ta, đời sống thánh thiện đã khéo được thực 
hành; con đường thánh đạo cũng đã được tu tập đến cùng. 
Ta nhìn thấy những những kiếp sống chỉ là vô nghĩa và 


Thiên sư Ajahn Brahm * 501 


tầm thường: ta đã ói sạch những chất độc mà ta đã uống 
phải. 


711. Đối với ai đã đến được bờ bên kia, thì người đó 
không còn chấp thủ, mọi phận sự đã được làm xong, 
trong người ấy những dòng vọng-động hướng-ngoại của 
tâm đã chấm dứt, chỉ còn sự vui sướng khi cuộc sống kết 
thúc, giống như người thoát khỏi đao kề cô. 


712. Ta đã chứng đắc chân lý tối thượng, tột cùng; thế 
giới chăng còn gì để mời gọi ta. Khi đến chết không còn 
gì phiền não, điều đó mang lại sự giải thoát, giống như 
được giải cứu khỏi ngôi nhà đang cháy. 


713. Đại ấn sĩ đã nói rõ rằng: “Bắt cứ thứ gì đã khởi sinh, 
bất cứ nơi nào có thành tựu sự sống, tất cả đều không 
phải do thượng để tạo ra.” 


714. Ai hiểu biết điều này đúng như Phật đã dạy, thì đừng 
tham chấp vào sự sống, giống như người [khôn] không 
cầm lấy hòn sắt đang được nun cháy đỏ. 


715. Đối với ta, không còn ý nghĩ: “Ta đã là” hay “Ta sẽ 
là'. Nên khi các tâm-hành chấm dứt và ngừng diệt, thì ta 
đâu có gì mà than van với chúng. 


716. Đó chỉ đơn thuần là sự khởi sinh của hiện tượng 
[pháp]. chỉ là sự tồn tại của các hành do bởi một nguyên- 
nhân. Khi ta đã nhìn thấy rõ chúng như chúng đích thực 
là, thì ta còn gì sợ hãi đâu, này thủ lĩnh. 


502 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


717. Khi một người với trí tuệ nhìn xem thê giới, chỉ 
giông như người nhìn xuông một đóng cỏ khô, người ây 
không nhìn thây cái gì là sở hữu; chăng có gì phải sâu 
não, bởi vì chăng có gì là “của ta”. 


718. Ta đã mệt mỏi với xác thân này, đã chán ngán với 
nó; sự tái sinh không còn nữa, thân nảy tan rã, không còn 
xác thân mới nào nữa. 


719. Cứ việc giết, cứ việc làm như ngươi thích, dù ta chỉ 
còn là xác chết, ta sẽ không thù ghét hay ưa thích gì về 
chuyện đó. 


720. Sau khi lắng nghe lời nói kỳ lạ làm dựng tóc tai, 
những tên cướp vứt bỏ gươm đao và thưa rằng: 


721. Kính thưa ngài, ngài đã làm thế nào, và ai là vị sư- 
thầy của ngài, mà sự chỉ dạy của người đó đã dẫn dắt ngài 
đạt đến sự giải thoát khỏi mọi sầu não như vậy? 


A-la-hún Adhimuffq: 


722. Bậc Toàn Tri và Toàn Trí, người Chinh Phục và 
người Chiến Thắng, bậc Đại Bi, ấy là vị sư thầy của ta; 
Người là bậc thầy và bậc lương y của thế gian. 


723. Người đã dạy Giáo Pháp này vô song, dẫn đến sự 
ngừng diệt (ziế/-bản). Ai làm theo lời Người dạy sẽ đi 
đến sự giải thoát khỏi mọi sầu não. 


724. Sau khi lắng nghe lời này đã được giảng bày khéo 
léo bởi vị sa-môn, những kẻ cướp đã buông bỏ gươm đao 


Thiên sư Ajahn Brahm * 503 


và vũ khí, và một sô đã xa lánh việc cướp giêt, một sô 
khác đã từ bỏ phảm trân và xuât gia tu hành. 


725. Những người ấy đi theo Giáo Pháp của Thế Tôn, 
phát triển những yếu tố giác ngộ, những căn lực, trí tuệ, 
và tâm thức cao hơn, với trái tim hoan hỷ, và khi các căn 
lực đã được hoàn thiện, họ đi đến trạng thái vô vi; niẾt- 
bàn. 


[fheo bản dịch tiếng Anh của 4jahn Cattamalo] 
(người dịch tạm dịch nghĩa ra tiếng Việt) 


Điều Œì Thôi Thúc Tụo Ra A-la-hán? 


Người ta thường giải thích về trạng thái giác ngộ hoàn 
toàn bằng cách liệt kê ra những thứ bậc A-la-hán không thể 
làm, nhưng không chỉ vậy, họ cũng mô tả những loại hành 
vi mả bậc A-la-hán thường thê hiện. Về cốt lõi, hành vi của 
những bậc A-la-hán bao gồm những biểu hiện của tâm từ ái, 
bi mẫn, tùy hỷ, và buông xả (từ, bi, hỷ, xả). Đây chính là 
bốn trú xứ siêu phàm của tâm, còn được gọi là bốn phạm-trú 
(brahma-viharas) [Bỗn tâm vô lượng], luôn luôn thôi thúc 
và thể hiện trong mọi hành động của một A-la-hán, từ việc 
truyền dạy hay phụng sự mọi người, cho đến việc ăn uống, 
ngủ nghỉ, hoặc bắt cứ việc gì họ được thỉnh mời để làm. 


Chuyện về tôi, tôi có thể nói mình đã may mắn nhất 
được sống và tu hành ở Thái Lan trong những năm 1974 
đến 1983, và đã từng gặp gỡ những bậc A-la-hán. Tôi nhớ 
có một vị A-la-hán rất nỗi tiếng với năng lực thần thông của 


504 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


mình. Năng lực thần thông thường xuất hiện với bậc toàn 
giác, nhưng không phải lúc nào cũng vậy (SN 12,70). Đặc 
biệt, vị A-la-hán đó còn được cho là có khả năng đọc được 
tâm người khác. Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy rụt rè, thực 
ra là cảm thấy sờ sợ khi gặp một vị A-la-hán như vậy. Bởi 
vì tâm của một kẻ trẻ tuổi mới tu hành như tôi lúc đó chăng 
đáng gì để cho vị A-la-hán đọc thấy, đặc biệt là trước mặt 
mọi người. Nhưng khi tôi gặp mặt vị “chúng sinh” A-la-hán 
đó, có thê nói vị ấy không còn là một chúng sinh, thì mọi sự 
sợ sệt đều biến mất. Tôi cảm giác tĩnh lặng, bình an, và 
được chào đón, cho dù tôi là người vẫn còn là người phàm 
phu, nhiều lỗi lầm. Điều đó là do những bậc A-la-hán không 
bao giờ coi thường người khác (ba loại tính ngã mạn đối đãi 
của họ đã bị tiêu diệt), và chúng ta thấy thật dễ chịu khi ở 
gần họ. Tất cả những gì toát ra khỏi họ là lòng bi mẫn và trí 
tuệ. Sự gặp gỡ với một bậc A-la-hán thực thụ là sự gặp gỡ 
dễ chịu và phấn khởi nhất đối với bất cứ một người nào. 


Sau này, một sư cùng tu với tôi lại miêu tả về bậc A-la- 
hán bằng một ví dụ lạ thường khác, nhưng rất tả thực và 
hữu lý. Vị sư nói rằng, người đời hình như luôn bao bọc 
xung quanh mình bằng những mũi nhọn cứng và sắc bén để 
tự vệ, không cho ai lại gần mình. Khi họ bước vào nhà, mọi 
người đều cảm giác rất khó chịu và khó xử. Còn những 
người hiền từ hơn thì vẫn còn tự vệ, nhưng bao bọc xung 
quanh họ là những mũi nhọn mềm hơn và cùn hơn, ít gây 
tốn thương cho người khác. Và cuối cùng là một loại người 
không bao bọc quanh mình bằng bất kỳ mũi nhọn hay sự 
phòng thủ nào. Đó là những bậc A-la-hán. “Họ thật mềm 
mại và triều mến!”. Một bậc A-la-hán giống như một người 


Thiên sư Ajahn Brahm * 505 


ông, một vị cha già tâm linh, hoàn toàn trí tuệ và nhẹ nhàng, 
tuyệt đối không còn một dấu vết của sân giận, luôn luôn 
quan tâm và hết lòng bi mẫn vì sự tốt lành của người khác 
như chính sự tốt lành của chính mình. Ai đã được gặp gỡ 
với những bậc A-la-hán đó, người ấy chẳng bao giờ muốn 
rời khỏi họ. 


Chấm Dứt Tất Cả Mọi Khổ Đau 
[Khổ Diệt] 


Những bậc A-la-hán là như vậy, bạn sẽ có được may 
mắn gặp gỡ một vị như vậy. Họ luôn biểu hiện là người 
hạnh phúc nhất thế gian (MN 89,12). Nhưng những trải 
nghiệm bên trong của một A-la-hán là gì?. Họ đã thực sự 
giải thoát hoàn toàn mỏi mọi khổ đau? 


Câu trả lời là không! và điều này có thể gây ngạc nhiên 
cho nhiều người quan tâm!. Thực vậy, những A-la-hán vẫn 
còn chưa được giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau 
(dukkha). Đề giải thích về sự khác nhau giữa một A-la-hán 
và những người khác, Đức Phật đã dùng một ví dụ hai mũi 
lao. Khi một người bị trúng một mũi lao hay một mũi tên, 
người ấy phải bị rất đau đớn. Nhưng nếu người ấy lại bị 
dính tiếp một mũi thứ hai, thì lẽ nhiên sự đau đớn đó càng 
tăng gấp đôi. Hai mũi lao hay hai mũi tên đó được ví như 
cảm giác về thân và cảm giác về tâm. 


Lẽ thường, khi một người bị cảm giác đau đớn về thân, 
thì lập tức người ấy có sự đau đớn về tâm. (Khổ thân thì khổ 


506 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


tâm). Điều đó giống như bị dính liên tiếp hai mũi tên. 
Nhưng đối với những bậc A-la-hán (và Bất Lai)57, khi họ 
trải nghiệm sự đau khô về thân, họ không còn bị khô đau về 
tâm. Sự khổ thân không làm họ khổ tâm. Giống như họ chỉ 
bị dính một mũi tên mà thôi. Những bậc giác ngộ hoàn toàn 
mặc dù đã tiêu diệt mọi sự khổ đau về tâm, nhưng họ vẫn 
còn chịu những khổ đau về thân. Ngay cả Đức Phật khi còn 
sống vẫn còn chịu đau đớn về thân (DN 16,4,20). Thực ra, 
trong những tháng cuối cùng ở trần gian này, Đức Phật đã 
nói rằng chỉ khi nào Người nhập thiền định không dấu hiệu 
[tức định không có nửmớ†fa (animifa cefto-samadhi), “định vô 
tướng tâm”] thì Người mới không còn bị đau đớn về thân 
xác nữa (DN 16,2,25). 


Dĩ nhiên, sự đau khổ về thê xác là lớn, nhưng nó chỉ 
là rất nhỏ so với toàn bộ những khổ đau về tâm đã diệt trừ 
được. Vì chỗ này nên các vị A-la-hán là những người hạnh 
phúc nhất còn đang sống trên cõi đời này. Mặc dù như vậy, 
sự khổ đau về thân xác cũng là hệ trọng. Đó chính là sự trải 
nghiệm bên trong thân của những bậc A-la-hán, và đó cũng 
là động lực chính để họ hướng đến 2á/-niế-bàn—sự chẫm 
dứt hoàn toàn tiến trình cả thân và tâm. Ví dụ về một câu 
chuyện được ghi lại trong kinh điển: khi bị gạn hỏi để trả lời 
mình là cái gì, thì nữ thánh A-la-hán tên VarlJa đã giải bày 
rằng tiễn trình thân-tâm mang tên [ “con người] “Varija” mà 
một bậc giác ngộ có thể nhìn thấy bên trong tâm mình là 
như sau: 


67 [theo bản dịch Tiêu Bộ Kinh của ngài Bikkhu Bodhi, trang 1433] 


Thiên sư Ajahn Brahm * 507 


Chỉ có sự khổ khởi sinh, 

Sự khổ tôn tại và biến diệt. 

Chẳng có gì, chỉ có sự khổ khởi sinh, 
Chẳng có gì, chỉ có sự khổ chấm dứt.5Š 


Tầm nhìn vào bên-trong của một cái tâm của một bậc A- 
la-hán như vậy cũng đã được Đức Phật xác nhận trong kinh 
“Kaccanagotta Sufa” (SN 12,15), được ghi rằng: “Cái khởi 
sinh chỉ là khổ đang khởi sinh, cái ngừng diệt chỉ là khổ 
đang diệt ngừng ”°9. Như đã giải thích từ trước đến giờ trong 
quyền sách này, bởi vì &»ổ (dukkha) luôn thâm đẫm trong 
từng mức độ ngõ ngách của mọi sự sống, ngay cả sự sống 
của bậc A-la-hán, do đó mới phát sinh ra sự lìa-bỏ (mibbid4) 
bên trong tâm của một bậc A-la-hán, và chính sự lìa-bỏ này 
xúc tiễn cho cái tiến trình thân-tâm của vị A-la-hán đó đi 
đến ngừng-diệt và chấm-dứt hoàn toàn. 


Vì vậy, xin được nói lại, sự giác ngộ hoàn toàn của một 
bậc A-la-hán còn sống chưa phải là sự chấm dứt hoàn toàn 
mọi khổ đau!. Trạng thái của một vị A-la-hán còn sống 
được gọi là “ziế-bàn còn dấu vết hiện hữu” (sa-upädisesa- 
nibbana) [hữu dự niếr-bàn (HV)]. Bậc A-la-hán lúc này 
đang ở trong giai đoạn cuối cùng của sự sống, và ngay lúc 
này, họ thấy biết rõ rệt hai điều. Thứ nhất, (¡) họ thấy biết rõ 
rệt nguyên nhân tạo ra sự luân hồi tái-sinh: đó chính là dục 
vọng khoái lạc giác quan (kma-tanha) và dục vọng muốn 


58 [cũng xem Ibid., trang 230] 
6° [cũng xem ibid., trang 544] 


508 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


được hiện hữu (bhava-tanha). Thứ hai, (ii) họ thấy biết rõ 
rệt răng những dục vọng này đã được tiêu diệt hoàn toản. 


Khổ có mặt khắp nơi, ngay cả đã là bậc thánh A-la-hán 
mà vẫn còn khổ, thì còn gì để tham muốn được tái sinh vào 
những kiếp sống phàm trần đầy khổ đau như vậy nữa?. 
Chính vì lẽ này, những bậc A-la-hán được cho là đã tiêu diệt 
tất cả mọi hạt giống, mọi “mầm móng tâm linh” [chủng tử] 
(SN 235) vốn luôn luôn tái tạo ra những khổ đau trong từ 
kiếp này sang kiếp khác và họ biết rõ rệt rằng: tất cả 
chủng tử đó đêu đã bị diệt sạch. Đó là tri-kiễn “độc quyền” 
của những bậc A-la-hán: chỉ có bậc A-la-hán mới có được 
loại tri-kiến [cao nhất] này. Đối với họ, vấn đề còn lại chỉ là 
một khoảng thời gian ngắn nữa là họ sẽ đi đến trạng thái 
“niế'-bàn không còn dấu vết hiện hữu” (an-upädisesa- 
nibbana) [vô dư niết-bàn (HV)]. Một cách gọi khác của loại 
“bô dự niết-bàn” này là “Bát-niễt-bàn” (pari-nibbana)—sự 
tắ-ngắm hoàn-toàn. Đây là những lời trong một bài kệ 
(gãiha) ghì chép về một vị A-la-hán là trưởng lão Sankicca 
Thera: 


Ta không mong chờ cái chết, 
Ta không mong cầu sự sống; 
Giống như một người thợ, 
Đang chờ ngày lãnh lương, 
Ta chờ đến lúc của ta. 

(Tha 606) 


Bát-Niết-Bàn 


Thiên sư Ajahn Brahm * 509 


Khoảng khắc đó, ngay lúc những bậc A-la-hán nhận lãnh 
“tiền lương” của mình, là “sự chấm dứt hoàn toàn mọi khổ 
đau” được gọi là “bát-niễ-bàn”. Đó là sự châm đứt sự hiện 
hữu [“diệt hữu” (bhava-mirodha)] (SN 12,68). Trong quãng 
thời gian sống từ lúc chứng đắc thánh quả A-la-hán cho đến 
khi 5đí-niết-bàn, những bậc A-la-hán là những (người mang 
lại) ích lợi lớn lao nhất đối với thế gian (kinh “Châu Báu”, 
Ratana Sufa, Sn 233). Họ làm gương để truyền dạy giáo 
pháp, họ truyền dạy giáo pháp thông qua sự trải nghiệm trực 
tiếp của mình về øế/-bàn, và họ chính là hiện thân sống của 
Giáo Pháp (Dhamna). 


Trong đó, quãng đời 45 năm từ lúc giác ngộ Miếf-bàn 
cho đến lúc 8ái-Niếi-bàn của Đức Phật vẫn mãi mãi là một 
giai đoạn hùng tráng nhất của muôn đời trong cõi thế gian 
này của chúng ta. Những năm tháng có Đức Phật đó vẫn 
còn vang vọng khắp những xứ sở ở cách xa đồng bằng sông 
Hằng phì nhiêu, và sự tỏa sáng ngày đó vẫn còn chiếu sáng 
trong thời đại bây giờ của chúng ta, từ cách đây hai mươi 
sáu thế kỷ xa xôi, giống tựa như một vì siêu tinh tú trên trời 
cao chiếu rọi ánh sáng qua nhiều thiên niên kỷ. Đã từ lâu rồi 
kế từ khi Đức Phật của chúng ta khởi động bánh xe chân lý 
của Giáo Pháp. Trải qua bao nhiêu thế kỷ thăng trầm, chính 
những bậc thánh A-la-hán đã luôn luôn cố sức duy trì sự 
chuyên động của bánh xe Giáo Pháp đó. Cũng giống như 
Đức Phật là vị thánh tổ A-la-hán đầu tiên, tất cả những bậc 
A-la-hán chỉ đơn thuần chỉ ra con đường. Và tùy những 
người lắng nghe phải tự bước đi trên con đường đó. Con 
đường đạo của Phật vẫn tiếp tục được truyền dạy, và vẫn có 
rất nhiều người vẫn đang bước đi trên con đường đó cho 


510 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


đến tận hôm nay. Không còn gì nữa, Đức Phật và những bậc 
A-la-hán đó đã hoàn thành việc truyền dạy và giúp đỡ tất cả 
mọi chúng sinh hữu tình trên thế gian này, và sau đó tất cả 
những vị Phật và A-la-hán đã chứng ngộ 8á/-Niếi-bàn vĩnh 
viễn. Cái chỉ là tiến-trình “khổ sinh và khổ điệt? từ đây đã 
ngừng diệt mãi mãi. Sự tắt ngẫm hoàn toàn. 


Vậy còn gì xảy ra tiếp theo sau khi 5á/-niếi-bàn?. Ngay 
sau khoảng khắc tắt ngắm hoàn toàn, tất cả sự Điết [cảm 
giác, tâm thức, và tâm trí —Vinnana, cñữ1a, và mano] và tất 
cả cái được biết [£hân-tâm, danh-sắc——nama-rupa] đã hoàn 
toàn ngừng lại, vả đối với họ tất cả mọi sự diễn tả và ngôn 
từ cũng đều chấm dứt. Không còn gì để nói nữa. Thậm chí 
cũng chẳng có nghĩa gì để nói đến (sự) không có gì (như, 
AN IV,174), bởi vì “không có gì” không còn là một danh từ 
hay tên gọi của một sự thể nào nữa. 


Làm Thế Nào 
Đề Biết Một Người Đã Giác Ngộ? 


Đây là câu hỏi thường hay được hỏi. Câu trả lời là: 
Không ai có thể biết chắc!. Chỉ có những vị Phật mới có 
khả năng này (AN VI,44)”°, bởi vì đó là năng lực thứ sáu 
trong mười năng lực của một vị Phật (AN X,21)”!. Vào thời 
của Đức Phật, chỉ có Phật mới có thể xác nhận những sự 


79 [cũng xem bản dịch Tiêu Bộ Kinh của Nyanaponika và Bohdi, trang 162] 
7! [cũng xem ibid., trang 243] 


Thiên sư Ajahn Brahm * 511 


giác ngộ của một người khác. Ngay cả vị đại A-la-hán như 
ngài Xá-lợi-phất vẫn phải hỏi Phật về vấn đề này để được 
giải đáp”?. 


Tuy nhiên, mặc dù chúng ta không thể biết được chắn 
chắn một người nào đó đã giác ngộ, nhưng chúng ta có thê 
biết chắc chắn những người nào đó là cha giác ngộ. Bốn 
tầng giác ngộ đều được định nghĩa rõ rệt bằng những dấu 
hiệu rõ ràng về phẩm chất của mỗi tầng, nếu bất kỳ dấu hiệu 
nào không có ở một người thì người đó chưa chứng đắc 
tầng giác ngộ đó. 


Những Dấu Hiệu Căn Bản 


e Đối với bậc Nhập Lưu: những dấu hiệu căn bản bắt 
đầu bằng “bốn phẩm chất của một bậc nhập lưu”. Đó là: 


(1) Niễm tin bắt lay chuyển VỀ sự giác ngộ của Đức Phát; 
(1) Niễm tin bất lay chuyển về sự siêu xuất của giáo 
pháp của Đức Phật (Dhamma), 

(i1) Niễm tin bắt lay chuyển về sự xứng đáng (được kính 
trọng, được cúng dường...) của những bậc thánh nhán 
trong Tăng đoàn; và 


7? [cũng xem bản dịch Tiểu Bộ Kinh Bohdi, trang 1167] 


512 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


(1v) Đức hạnh cao quý là “phẩm chất quan-trọng của 
những bác thánh nhấn ` (DN 16,2,9; SN 55,1). 


Kinh “Kosambiya Sufa” (MN 48) còn ghi ra thêm nhiều 
chỉ tiết về mức độ đức hạnh như là: “Nếu một bậc thánh 
Nhập Lưu phạm vào giới luật, thì theo lẽ tự nhiên, người ấy 
luôn luôn trình báo với người thầy của mình, hoặc với 
người bạn tu, và fự nỗ lực kiêm chế để không còn tải phạm 


sau đó.”?3 


(Thêm nữa, rất nhiều kinh sau đây cũng đã ghi chép 
những mô tả và định nghĩa rõ rệt về những phẩm-chất của 
một bậc thánh Nhập Lưu). Bậc Nhập Lưu là người đã diệt 
trừ quan điểm về cá nhân mình, tức đã loại bỏ thân kiến 
(sakkaya diffhi), có nghĩa là không còn col bất cứ uân nào 
trong năm tập hợp uâẫn [sắc, thọ, thưởng, hành, thức] là cái 
“4”, là “của t4”, hay là “có chứa cái ta”, hoặc là “được 
chứa trong cái fa” (MN 44, 7; SN 22,1). Bởi vì cũng chính 
cái quan điểm thân kiến sai lầm đó đã tạo ra 62 loại tà-kiến 
sai lạc mà Đức Phật đã liệt kê ra trong kinh “Phạm Võng” 
(Brahmajala Sufta, SN 41,3), do vậy một bậc thánh Nhập 
Lưu thì không thể nào còn năm giữ bất kỳ quan điểm sai lạc 
nào như vậy nữa (DN I1). Chính do những phẩm chất này 
mà bậc Nhập Lưu được gọi là “người đã hoàn thiện về mặt 
chánh-kiến” (dutthi-sampanna) (AN VL, 89-95). Do vậy, tất 
cả những bậc thánh Nhập Lưu đều cần phải chứng ngộ 


73 [theo bản dịch Trung Bộ Kinh của Nanamoli và Bohi, trang 422] 


Thiên sư Ajahn Brahm * 513 


quan-điểm hắn hòi là: (¡) có sự tái sinh (MN 60,11), và (ï) 
có quy luật nghiệp báo (kazưna) (MN 60,19). 


Cuối cùng, vì sự chứng đắc vào tầng thánh Nhập Lưu là 
một sự-kiện (AN II, 12) cho nên người Nhập Lưu luôn 
luôn có thể [nhớ lại] chỉ ra ngày-giờ và nơi-chốn mà sự kiện 
Nhập Lưu đó đã xảy ra. 


Vì vậy, có thể ví dụ rằng, nếu ai còn ít nhiều thái độ bất 
kính với với Tăng đoàn, hoặc còn có ý rằng không có sự tái 
sinh, hoặc vẫn còn nghĩ rằng tâm (ca), tâm trí (mano), hay 
tâm thức (wi„nana) là trường tồn bất biến [đó là tà-kiến số 
tám trong kinh “Phạm Võng”, DN 1,2,13], thì người đó chắc 
chắn chưa phải là một bậc thánh Nhập Lưu. 


Những tiêu chuẩn này đã được định rõ trong các kinh. 
Nếu ai còn phản đối những tiêu chuẩn này và cho rằng họ 
không tin vào những kinh đó, thì đó là một dấu hiệu chắc 
chắn khác cho thấy người ấy không phải là một bậc Nhập 
Lưu; bởi vì tất cả những bậc thánh nhân thực thụ đều kính 
trọng giáo-kinh và giáo-luật của Đức Phật và nhận lấy niềm 
cảm hứng tu hành từ trong đó (MN 48,13-14)°. 


e Đối với bậc Nhất Lai: Trước nhất, tất cả những dấu 
hiệu trên đây của bậc Nhập Lưu phải có mặt đầy đủ ở bậc 
Nhất Lai; và chỉ có thêm vào đó là những tính tham dục và 
ác ý [tham và sân] đã được làm giảm bớt đi nhiều. Giai 


74 [theo 1bid., trang 423] 


514 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


đoạn thánh đạo này rất khó mà định nghĩa rõ rệt về cái 
phẩm tính mới thêm vào ở trên—tức là khó mà định rõ các 
mức độ giảm thiểu [nhiều hay ít] của những gông-cùm tham 
và sân trong giai đoạn thánh đạo này. Vì vậy, tôi cũng 
không bàn gì nhiều thêm về thánh quả Nhất Lai trong 
chương này. 


Chăng hạn, trong Tăng Chi Bộ Kinh (AN VI,44) có câu 
chuyện về hai người anh em là Purana và Isidatta, cả hai 
đều được Đức Phật xác nhận là đã chứng đắc thánh quả 
Nhất Lai, mặc dù người trước thì sống tiết chế độc thân, còn 
người sau thì vẫn còn rất nhiều hành vi tính dục”. [Thật khó 
mà có thể định rõ mức độ giảm-thiêu về tính tham-dục trong 
trường hợp của hai vị đó|. Nhân tiện, đây lại là một trường 
hợp nữa, rằng chỉ có Đức Phật mới có thể xác định là ai đã 
chứng đắc tầng thánh quả nảo. 


e Đối với bậc Bắt Lai: Những dấu hiệu thì rõ rệt hơn. 
Cũng như ở thánh quả Nhất Lai: trước mắt, tất cả những 
phẩm chất của bậc Nhập Lưu phải có mặt đầy đủ trong ở 
bậc thánh Bắt Lai. Và thêm vào đó là sự “đã hoàn toàn tiếu 
diệt hai gông-cùm tham dục và ác ý”. [Tham và sân đã 
chấm dứt|. Như vậy, bậc Bất Lai tuyệt đối không còn hành 
vi hay tư tưởng tính dục, không còn vấn đề sắc dục trong 
tâm nữa (từ kinh AN VI,63). Vì vậy, nếu ai còn bất kỳ hành 
vi hay hơi hướng tính dục nào thì người đó chắc chắn không 
phải là thánh Bất Lai. Và nếu ai cũng còn ít nhiều sân giận, 


75 [theo bản dịch Tăng Chi Bộ Kinh của Nyanaponika và Bodhi, trang 171] 


Thiên sư Ajahn Brahm * 515 


bực bội, bất mãn, ác ý... thì người đó cũng không phải là 
bậc thánh Bất Lai. 


e Đối với bậc A-la-hán: Những dấu hiệu càng thêm rõ 
rệt hơn. Thứ nhất, tất cả những dấu hiệu phẩm chất của bậc 
Nhập Lưu và bậc Bắt Lai phải có đầy đủ ở một bậc thánh A- 
la-hán. Thêm vào đó là những phẩm chất z/êng của một bậc 
giác ngộ A-la-hán: chẳng hạn như chín điều mà những A-la- 
hán không thể làm được như tích giữ tài sản, sát sinh...(AN 
IX,7)“%. 


Thêm nữa, bậc thánh A-la-hán sở đắc một bản chất 
khiêm-nhường tự nhiên, vì lẽ họ đã tiêu diệt tất cả ba loại ý 
niệm về sự tự-ta, ngã mạn (SN 22,89). Lại nữa, một phẩm 
chất nhất-nhất và rất-riêng chỉ những bậc A-la-hán mới có: 
đó là sự không sợ hãi [vô ngại] khi đối mặt với cái chết. Họ 
không còn sợ chết nữa [như bạn đã đọc qua câu chuyện đối 
đáp giữa A-la-hán Adhimutta và những tên cướp đã được 
trích dẫn trong Chương kế trước]. Vì vậy, nếu bạn thấy 
những “cao tăng” nào vẫn còn ít nhiều tích-giữ những của 
cải vật chất như của riêng, còn ít nhiều tự-ta ngã mạn, hoặc 
còn sợ-chết, thì bạn sẽ biết chắc chắn rằng vị tăng đó chưa 
thực sự là bậc giác ngộ hoàn toản. 


Tóm lại, đó là những cách bạn có thể biết được một 
người nào là ca giác ngộ một tầng thánh đạo hay thánh 
quả nào đó. Tuy nhiên, có một số tà kiến hay hành vi sai trái 


75 [xem 1bid., trang 231] 


516 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


là rất mờ nhạt và siêu vi tế mà chúng ta khó nhận ra, có 
nghĩa là chúng chưa bị diệt sạch hoàn toàn. Đôi khi, chúng 
chỉ bị khống chế một cách /z £hời băng tầng-thiền-định 
jhãna, hoặc bằng ý-chí của người tu. Ví dụ, nếu chúng ta 
(có khả năng) nhìn xem tâm của một người tu khi người ấy 
vừa thoát ra khỏi tầng thiền định /;Zna thì ta có thê thấy tâm 
của người ấy thật trong sáng và không còn ô nhiễm, nó 
trong sạch tựa như tâm của một bậc A-la-hán thực thụ, nên 
rất khó mà phân biệt. Và bạn sẽ bị lầm. Chính vì điều này, 
xin được nói lại lần nữa: chỉ có một vị Phật mới có thể biết 
rõ về sự giác ngộ của người khác. Còn tất cả những người 
khác, bao gồm cả chúng ta, thì chỉ có thể biết được người 
nào ca chứng đắc một tầng thánh quả nào đó, dựa vào 


những tiêu chuẩn mà ta đã học từ trong kinh Phật.77 


Chuyện Về Hai Thiếu Niên Trong Chùa 


Chuyện có thực xảy ra cách đây khoảng hai thập kỷ 
trong một thiền viện. Có hai thiếu niên ít học đến thỉnh cầu 
thiền sư chỉ dạy cho họ cách tu thiền. Sau khi thiền sư chỉ 
dẫn vài ngày, hai thiếu niên quay lại “trình thiền” với sư 
phụ. và những gì họ nói ra làm vị sư phụ sững sờ. Những 
người có mặt ở đó sau này kể lại với tôi rằng không khí 
trong chùa lúc đó thật là phẫn khích. Hai đứa trẻ với năng 


bu Chúng ta chỉ có thể biết một người c#zzz chứng đắc một thánh quả nảo đó 
nếu người ấy /ô ra những dấu-hiệu không đúng với định nghĩa về thánh quả 
đó. Nhưng đối với những người không /ó ra dấu-hiệu gì như vậy thì không có 
nghĩa là họ đã chứng đắc thánh quả đó. Và chúng ta không thê biết được về sự 
chứng đắc của họ. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 517 


lực tâm linh siêu phàm đã đến tu viện phái Lâm Thiền ở 
Thái Lan, và họ đang hoàn thiện tiềm năng nghiệp-sáng giác 
ngộ của họ. Vì sự thể hiện xuất chúng về kết quả tu thiền 
của hai đứa trẻ, vị sự phụ đã phần khích đến mức độ cao 
nhất và đã tuyên bố hai vị thiền sinh trẻ đã chứng đắc giác 
ngộ hoàn toàn. Những vị tăng khác cũng vô cùng phấn khởi 
khi thấy có hai vị A-la-hán mới đã xuất hiện trên thế gian. 


Dựa theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy 
Theravada, cùng với một số xem xét (Miln 7,2): những 
người tại-gia khi chứng thánh quả toàn-giác phải nên được 
thọ giới vào Tăng đoàn, vì họ có thể qua đời bất cứ lúc nào 
sau đó. Vì vậy, vị tăng trưởng đã thọ giới cho hai thiền sinh 
trẻ ngay trong ngày hôm đó. Sau đó ít lâu, một trong hai vị 
A-la-hán trẻ đó bị bệnh nhẹ và được đưa đến bác sĩ. Bác sĩ 
chân đoán cần phải mổ. Vì không biết rằng khi mỗ người ta 
sẽ dùng thuốc gây mê để không bị đau đớn, vị “A-la-hán 
trẻ” tỏ ra rất sợ-sệt. Như chúng ta đã biết, bậc A-la-hán thực 
thụ không còn sự sợ hãi như vậy nữa, thậm chí cũng không 
còn sợ chết. Bấy giờ đã rõ, một đứa trẻ này không phải là 
một A-la-hán và người ta cũng tham khảo đứa trẻ kia và biết 
chú ấy cũng không phải là A-la-hán luôn. Chẳng ai giác ngộ 
hoản toàn gì cả. Một vị thầy đắc đạo nỗi tiếng như vậy mà 
còn bị nhằm lẫn hoàn toàn, thì chúng ta cũng có thể bị nhằm 
lẫn một cách dễ dàng. 


Một số người cũng còn lầm tưởng rằng người có năng 
lực thần thông cao siêu là những người cũng đã chứng đắc 
tầng giác ngộ cao siêu, nhưng điều đó là không đúng. Ví dụ, 
người anh em họ của Phật là Devadatta (Đêề-bà-đqt-đa) có 


518 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


những năng lực thần thông rất siêu phàm nhờ thiền định, 
nhưng ông ta thậm chí chưa được là một bậc Nhập Lưu. Sau 
đó, ông đã mất hết những thần thông và cố tình tìm cách 
giết Phật (Vin 2,7,2,5). Những năng lực thần thông không 
phải là dấu hiệu đáng tin của sự giác ngộ. Không phải hễ có 
thần thông là đã giác ngộ. 


Trong kinh “Sunnakhaffa Sufía” (MN 105), một người 
cư sĩ tên Sunnakhatta, sau khi ông đã nghe những tăng sĩ 
tuyên bố trước mặt Phật là họ đã chứng đắc giác ngộ hoàn 
toàn, ông đã đến bên Phật để hỏi rằng liệu tất cả họ đã tuyên 
bố chính xác hay không. Phật đã trả lời rằng một số trong họ 
đã là A-la-hán thực thụ, nhưng một số khác chưa chứng đắc 
toàn giác như họ đã nói”. Như vậy cho thấy, vẫn có những 
người tuyên bố rằng họ đã chứng đắc nhưng không đúng 
vậy, thậm chí là vào thời của Đức Phật. Thực ra, đối với các 
Tỳ kheo và Tỳ kheo mi, việc tuyên bố sai về sự chứng đắc 
của mình là phạm giới luật Tăng đoàn [Điều luật “pãciffiya 
số 8”]. Vì vậy, người mặc y cà-sa mà công bố sai lệch trước 
mọi người về sự chứng đắc của mình là cô ý phạm vào giới- 
luật, làm cho tư cách của họ càng thêm đáng ngờ. Khi thiết 
lập giới luật Tăng đoàn, Đức Phật đã biết được rằng một 
người rất đễ [có xu hướng] tự đánh giá quá cao về những sự 
chứng đắc của mình. Vì vậy, tốt nhất đối với các tu sĩ là hãy 
nên giữ im lặng về sự chứng đắc của mình, nếu cần trình 
báo thì chỉ nên trình báo với người thầy trực tiếp của mình. 
Đúng như lời một vị Tỳ kheo ni đã nói: “Nếu bạn đã chứng 


78 [theo bản dịch Trung Bộ Kinh của Nanamoli và Bodhi, trang 861] 


Thiên sư Ajahn Brahm * 519 


đặc giác ngộ thì bạn đừng nên nói với ai về điêu đó, băng 
không bạn phải tôn hết phán đời còn lại đê chứng mình về 
điểu đó”. 


Có lẽ khi một người tu muốn xem xét về sự chứng đắc 
giác ngộ của mình ở một giai đoạn nào đó, thì vị ấy nên 
nắm rõ những dấu hiệu tiêu chuẩn của từng tầng thánh quả, 
không nên tự đánh giá quá cao, và sau một thời gian đài 
xem xét những dấu hiệu nào là có, và những dấu hiệu nảo là 
không có. Dù cho người tu có tự chắc chăn, thì vị ấy cũng 
nên chờ xem nhiều năm nữa để xem điều đó đã thực thụ 
chắc chắc chưa, không cần phải vội vã công bố làm gì. 
Người tu nên để những trải nghiệm tiếp theo tự chúng 
chứng nghiệm thực-trạng đã chín chắn như thế nào. Sự trải 
nghiệm liên tục là rất quan trọng, như bạn sẽ thấy trong một 
ví dụ thực sau đây. 


Chuyện Về Vị Tăng Không Sợ Cọp 


Vào năm 1980 tại Tu viện Poo Tork thuộc phái “Thiền 
Trong Rừng” [Lâm Thiền] của Thái Lan, vị sư có pháp danh 
là Tan Ajahn Juan đã kể lại chuyện này cho tôi nghe. 


Một buổi chiều nọ, có một vị tăng đi vào rừng sâu cạnh 
một ngôi làng. Theo thường lệ, dân làng sẽ cho rằng ngày 
mai vị tăng sẽ ra khỏi rừng đi khất thực, nên họ sẵn sàng vật 
thực để cúng đường theo truyền thống cúng-dường tốt đẹp ở 
xứ sở này. Các vị tăng thường dạo quanh để tìm nơi yên 
tĩnh và cách ly để thiền định và qua đêm. Người dân làng đã 


520 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


đến và cảnh báo vị tăng về con cọp dữ trong khu rừng, nó 
đã từng vô làng ăn thịt nhiều con trâu và một số người dân. 
Vị tăng đó liền trả lời: “7a không còn sợ chết?. Điều đó 
chắc là do vị ấy thực sự nghĩ rằng mình đã thực sự giác ngộ 
hoàn toàn như một A-la-hán. Người dân làng không tin điều 
đó. 


“Hãy chỉ cho ta chỗ con cọp đữ. Ta sẽ ngồi thiền ở đó cả 
đêm nay”. Người dân dắt vị tăng vào rừng già, đến nơi có 
những dấu chân cọp thường đi qua. Vị tăng liền căng liều, 
mùng chống muỗi, và kêu dân làng hãy quay về. Người dân 
bắt đầu thán phục. 


Rồi nửa đêm cọp đữ cũng xuất hiện. Từ những âm thanh 
kỳ lạ ban đầu cho đến những tiếng bước chân càng lúc càng 
rõ hơn. Hãy tưởng tượng cảnh vị tăng đang ngồi thiền, nếu 
đúng theo truyền thống Thiền-trong-rừng ở miền đông bắc 
Thái Lan, thì có lẽ vị tăng ấy đang chánh niệm về hơi thở 
với niệm “Bud-dhoø” [Phật-đà] theo hơi thở vào-ra. Tưởng 
tượng răng, khi cọp đã đến gần, vị tăng đó đã cuống lên và 
bắt đầu niệm “cọp-đữ” thay vì “Phật-đà”. Và vị tăng đó vẫn 
còn đọc rõ hai từ “coj?-đ#” kế từ khi thoát thân bỏ chạy cho 
đến lúc vào đến ngôi làng trước sự tỉnh giấc của đám đông 
dân làng. “Coø-đ#1””, bà con ơi, “coø-đ#!?”, mọi người đều 
nghe vị tăng đó la lên như vậy. 


Lại thêm nữa, theo giới luật Tỳ kheo, một vị tăng hay mi 
không bao giờ được chạy. Bởi vì y phục người tu chỉ được 
quấn thắt nhẹ nhàng chứ không có nút cài chắc chắn như y 
phục bình thường, nếu tăng sĩ mà chạy thì khả năng sẽ làm 


Thiên sư Ajahn Brahm * 521 


tuột rớt y phục của mình. Nhưng chuyện kể lại là vị tăng đó 
đã tháo chạy như tên bắn để thoát thân, y phục và mũ nón 
cũng rơi rớt hết, chỉ còn cái thân trần và cái đầu trần. Người 
dân làng vẫn mãi không thể nào quên về vị tăng không sợ 
cọp đó. 


522 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thiên sư Ajahn Brahm * 523 
Chương 16 


Phần Kết: 
BUÔNG BỎ ĐÉN TẬN CÙNG... 


Tóm Lược Lại Phương Pháp 


Phương pháp là cách từ bỏ những ràng buộc, còn được 
gọi là sự buông-bỏ. Sự từ bỏ bắt đầu băng lòng rộng lượng 
bố thí. Đó cũng là lý do tại sao trong trung tâm thiền Phật 
giáo của chúng tôi, chúng tôi không để thùng bố-thí hay 
thùng cúng-dường, hay thùng phước-điền, mà chúng tôi ghi 
là “Thùng Buông-Bở'. 


Rồi tiếp đó người tu bắt đầu từ bỏ những hành động của 
thân và lời nói có hại cho người và cho mình, nói cách khác 
đó là sống một cách đạo đức theo giới hạnh. Sau đó, người 
tu từ bỏ ý nghĩ và thân, cùng với năm giác quan, thông qua 
việc thực tập thiền Phật giáo. Rồi sau đó người tu từ bỏ cái 
“người làm” [ý hành] để tiến vào thế giới tầng thiền định 
jhãna, đó là hộp châu báu năm bên trong thiền. Cuối cùng, 
người tu từ bỏ sự vô minh cho rằng có một cái ngã [cái “f2”, 
“ca £a”] như một bản thể thường hằng; làm như vậy, người 
tu sẽ từ bỏ được cái quan điểm chấp ngã vốn là sự cản trở 
người tu không thể đạt đến trạng thái øiế/-bàn hạnh phúc. 


Toản bộ quyên sách này nhăm vào việc từ-bỏ được gọi 
là “thiền”. 


524 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


« Giai đoạn đầu tiên là sự ứờ-bỏ cái mô thức thời gian để 
tiến vào (¡) “sự tính giác vào giây phút hiện tại”, đó là 
trạng thái thiền phi thời gian. 

- Tiếp theo người tu học cách ứờ-bỏ thói tâm độc thoại 
bên trong, như sự suy nghĩ, ý nghĩ, để có thể tiễn vào (ii) 
“sự tính giác im lặng vài giáy phút hiện tại. 


- Kế tiếp, người tu tu tập cách /ừ-bỏ từng phần cải thân 
và năm giác quan băng cách (iii) “chú tâm vào hơi thở”, 
đó là sự chú tâm vào một chức năng duy-nhất của thân 
[hơï-rhở] đến một mức độ không còn chú tâm vào bất kỳ 
thứ gì khác ngoài hơi-thở. 

- Tiếp theo đó, người tu có thể tiến tới khả năng /ử-bỏ 
toàn bộ thân và năm giác quan để trải nghiệm đến giai 
đoạn (/v) “hơi thở đẹp”. 


° Rồi /hông qua “hơi thở đẹp”, người tu bước vào giai 
đoạn (v) “mrmirta xuất hiện”, đó là hình ảnh phản chiều 
của tâm của người tu. Ngay sau đó, về mặt kỹ thuật, 
người tu nhanh chóng tu tập cách ứử-5ỏ cái “người làm” 
[ý hành] để có thể tiễn vào (vi) “tầng thiên định jhãna 
đâu tiên” [Nhất Thiên ]. 


- Rồi sau đó, người tu dần dần từ bỏ thứ cuối cùng của 
mình, đó là /ờ-bỏ cái “người biết" [tâm, tâm thức] đễ có 
thể chứng đắc “những tầng thiên định jhãna cao hơn” 
[Nhị Thiên, Tam Thiên, Tứ Thiên], và thông qua đó đạt 
đến luôn “những tầng chứng đắc vô sắc” tỉnh tễ và tuyệt 
đẹp như tơ hồng. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 525 


Tuần tự các giai đoạn tu tập thiền là như vậy. 


Tóm lại nữa: Thiền Phật giáo là một phương pháp “từ-bỏ 
dằn-dần”. Bạn có thể đã biết đó là ý nghĩa tại sao những 
tăng và ni Phật giáo cũng được gọi là “những người từ-bỏ”. 


Bạn đừng nên sợ ngại về chữ “từ-bỏ”. Cách từ-bỏ cũng 
chính là cách tạo ra hạnh phúc. Con đường từ-bỏ chính là 
con đường hạnh phúc. Khi một người từ bỏ dần dần, thì 
hạnh phúc sẽ tăng lên dần dần. Trong những bài kinh, Đức 
Phật đã miêu tả con đường thiền tập này thực sự là một tiến 
trình tự nhiên: 


Đối với người đức hạnh, không cần phải ý muốn “Mong 
cho ta không còn sâu não”. Sự giải thoát khỏi sâu não 
Sẽ tự động khởi sinh trong một người đức hạnh. 


Đối với người không còn sâu não, không cán phải ý 
muốn “Mong cho mình được vui vẻ”. Sự vi vẻ sẽ tự 
động khởi sinh trong một người không còn sâu não. 


Đối với người đã vui vẻ, không cân phải ý muôn “Mong 
cho mình được hoan hý”. Sự hoan hỷ sẽ tự động khởi 
sinh trong một người đã vui vẻ. 


Đối với người đã hoan hỷ, không cân phải ý muốn 
“Mong cho thân mình được tĩnh lặng”. Sự tĩnh lặng sẽ 
tự động khởi sinh trong một người đã hoan hÿ. 


526 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Đối với người đã tĩnh lặng, không cân phải ỷ muốn 
“Mong cho mình có được niềm hạnh phúc bên-trong”. 
Niễm hạnh phúc bên-trong sẽ tự động khởi sinh trong 
một người đã tĩnh lặng. 


Đối với người đã hạnh phúc, không cân phải ỷ muốn 
“Mong cho tâm mình tiến tới đạt định”. Trạng thải đạt 
định [samadhi, jhaãna] sẽ tự động khởi sinh trong một 
người đã hạnh phúc từ bên-trong. 


Đối với người đã có được [chứng đắc] tầng thiên định 
jhãna, không cân phải ý muốn “Mong cho mình nhìn 
thấy được mọi sự thể (mọi pháp) như-chúng-đích-thực- 
là”. Sự nhìn thấy mọi sự thể như-chúng-đích-thực-là 
[trí tuệ] sẽ tự động khởi sinh trong một người đã có 
được [chứng đắc] tầng thiên định jhãna. (AN X.2) 


Như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy lời chỉ dạy của Phật: 
từ sự vô-hại [đức hạnh] một người tu tập sẽ có được niềm 
vui-vẻ, niềm hoan-hỷ, sự fính-lặng, niềm hạnh-phúc bên- 
trong, và niềm hạnh phúc của tầng-thiền-định jhãna, và trí- 
tuệ. Sự giải thoát có được từ trí tuệ. 


Có những dạng hạnh phúc khác nhau xảy ra trong cái 
tiến-trình đần dần và tự nhiên như vậy. Tiến trình từ-bỏ dẳn- 
dần, chính là tiến trình tăng-dần hạnh-phúc, sẽ đạt đến đỉnh 
cao của tiến trình đó bằng việc “nhìn thấy mọi sự thể đích 
thực như chúng là”: đó là sự giác ngộ. Và sự giác ngộ là 
niềm hạnh phúc czo-nhát: trong tất cả mọi niềm hạnh phúc 
của toàn bộ tiến trình đó. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 527 


Trong bài kinh “Dhamưmmacefiya Sufía” (MN §9,12), Vua 
Pasenadi (Ba-tư-nặc) đã có ý cho rằng ông thực sự rất thích 
thú khi thăm viếng tu viện Kỳ Viên (Jeravana) bởi vì mỗi 
lần ông đến đó, ông luôn nhìn thấy những vị tăng hạnh 
phúc, luôn mỉm cười”. Đức Phật đã thừa nhận rằng điều đó 
có được là do việc thiền-tập đúng đắn. 


Do vậy, phương pháp thiền tập được miêu tả trong 
quyền sách này là một con đường hạnh phúc, con đường 
chân phúc, là con đường “thổi-bay-tâm-trí-của-ban-bằng- 
sự-ngây-ngắt-tột-cùng!. Càng từ-bỏ những thứ chỉ là khổ 
đau, thì người tu càng trải-nghiệm được niềm hạnh phúc 
đích thực. Tất cả phương pháp tu hành ở đây chỉ là vậy!. 
Bây giờ chúng ta nói đến mục tiêu. 


Mục Tiêu 


Theo ý của Đức Phật: “cộng đồng tốt nhất trong những 
cộng đông là nơi có các tăng nỉ thanh đạm và chuyên cần, 
không lãng phí thời gian khi ở một mình, và nơi những năng 
lượng của họ được phát huy để chứng đạt đến điều chưa 
được chứng đạt, để hiểu biết điều chưa được hiểu biết, và 
để chứng ngộ điều chưa được chứng ngộ.” (AN II,93). 


7 Câu đầy đủ: “Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ-kheo hân hoan, 
phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào 
sự hỷ cúng của người khác, với tâm tư (vô tư) như con thú rừng” (theo bản 
dịch của HT. Thích Minh Châu). 


528 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Điều này cho thấy rằng Đức Phật đã chỉ ra những mục-tiêu 
rõ rệt để người tu đạt đến. Nhưng vị đệ tử của Đức Phật 
hoàn toàn hiểu rõ rằng có những thành-quả tâm linh để họ 
nhắm đến cho việc tu hành. Những phần thưởng cao quý 
nhất cũng được đưa ra, nhưng chúng chỉ dành cho những ai 
cam kết thực hiện sự nghiệp tu hành một cách nghiêm túc. 
Những bài kinh của Phật đã nói rõ rằng việc thực hành đạo 
Phật [Giáo Pháp| là không dành cho những người lười 
biếng. (Người tu hành thì phải siêng năng và nhiệt tâm tu 
hành). Chỉ có những bậc A-la-hán là không còn gì để làm 
hay đề tu hành nữa (MN 70,12), nhưng thậm chí những bậc 
A-la-hán đó cũng luôn luôn làm việc không mệt mỏi để 
phụng sự cho những phúc lợi trước-sau của những người 
khác. 


Trong quyển sách này, tôi đã đề cao việc chứng đắc 
nhiều mục-tiêu khác nhau của việc tu hành tâm linh. Đó là 
một số những thành quả cao quý và siêu phàm nhất mà 
những người thời nay cũng có thể chứng đắc được. Hơn 
nữa, trong đó cũng bao gồm cả cái mục-tiêu kỳ diệu nhất 
trên tất cả mọi mục-tiêu, đó là sự giác ngộ hoàn toàn [viên 
giác, toàn giác], đó cũng là thành quả mà Đức Phật đã 
chứng ngộ. 


Một số người nói rằng chẳng có gì để chứng đắc. Những 
người tu học theo lời khuyên này thì chắc chắn sẽ chẳng 
chứng đắc được điều gì ngoài sự mờ mịt; bởi vì đó là lời nói 
không đúng chỗ!. Được sinh ra làm người là cơ hội vô cùng 
quý hiếm để tu tiến trên con đường trí tuệ, nhưng buôn thay 
mọi người đều lãng phí thời gian trong sự chênh mảng, lười 


Thiên sư Ajahn Brahm * 529 


nhát, hoặc chỉ theo đuôi những thứ vô ích. Theo như lời của 
Phật, Phật đã khuyên dạy rằng mọi người phải thực hành 
việc tu tập với tinh thần như đang bị nguy cấp, như thể quần 
áo đang bị lửa cháy®0. Nếu không sẽ bị lãng phí hết thời 
gian của kiếp này ngắn ngủi. 


(Cũng giống như tất cả mọi công việc, từ việc làm vườn, 
rửa chén, đi học, nghiên cứu, hoặc chuyến đi...nều nĐØười 
không nhắm đến mục tiêu là gì, không phải là để có một 
khu vườn đẹp, một đống chén sạch, kiến thức, hoặc chẳng 
để đi đến đâu...thì người đó sẽ khó mà nhiệt thành và chú 
tâm cuốc từng miếng đất, rửa từng cái chén, học từng môn 
học, thao tác từng bước nghiên cứu, hoặc chịu khó đi hết 
từng đoạn đường ngắn của chuyến đi...Việc tu hành cũng 
vậy, người xuất gia tập phải xác định rõ mục-tiêu của mình 
là gì, chăng hạn như tu tập tất cả điều kiện để chứng đắc 
tầng thiền định, và sau đó đi đến mục-tiêu rốt ráo là giác- 
ngộ; người tại gia tùy theo điều kiện cuộc sống có thể xác 
định mục-tiêu của mình là giữ tốt năm hoặc tám giới hạnh 
để hy vọng được tái sinh về cõi phúc lành (như cõi người) 
và tránh né những cõi thấp xấu như địa ngục, súc sinh... Nếu 
không có mục-tiêu rõ rệt, việc tu tập sẽ chăng đi đến đâu, 
mọi sự thực hành chỉ là chung chung và vô hướng.) 


Mục Tiêu và Vô Ngã 


89 [theo ý bản dịch Tương Ưng Bộ Kinh của Bhikkhu Bodhi, trang 1859] 


530 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Mục-tiêu của Phật giáo là vô cùng khác biệt với những 
mục tiêu trần tục. Những mục tiêu thế tục thường chỉ tăng 
thêm ý niệm về bản ngã và nghiêng theo hướng đạt thêm, 
lấy thêm, có thêm nhiều nữa cho cái “” vị-ngã. Còn mục- 
tiêu của Phật giáo là ngược lại, là hướng về sự vô-ngã và sự 
từ-bỏ tất cả mọi sở hữu trên đời. Đây là sự khác-biệt căn 
bản cho thấy sự khác-biệt giữa những khát-vọng chứng đắc 
những mục tiêu Phật giáo so với những dục-vọng của thế 
giới phàm tục. 


Những vị thầy thông thái đã đúng đắn khi khuyên mọi 
người đừng chạy theo những dục vọng thế tục, bởi vì cuối 
cùng rồi nó cũng dẫn đến sự bất mãn và bất toại nguyện mà 
thôi. Cho dù người ta có thành đạt hay không, hay dù gì đi 
nữa, thì những gì đạt được cũng không bao giờ thỏa mãn sự 
mong đợi của dục vọng. Giống như lời của Oscar Wilde, 
kịch tác gia nổi tiếng nhất London vào những năm 1890, 
ông đã từng nói răng: “7rên đời này chỉ có hai thảm kịch. 
Đó là người không có được cái mình muốn, và người đang 
có được cái mình muốn”. (Nghĩa là chuyện có-không, được- 
mất, thành-bại đều chỉ là những sự bất toại nguyện, đều là 
những thảm kịch của cuộc đời.) 


Mục-tiêu tu hành để chứng đắc tầng thiên định chỉ có 
thể đạt được bằng kỹ năng buông-bỏ tuyệt vời. Người tu 
không có được điều gì trong sự chứng đắc đó, ngoài tri-kiến 
về cái được gọi là sự tự do giải thoát khỏi dục thân và 
những ý nghĩ của người tu. Thêm nữa, trí tuệ minh sát thâm 
sâu có được nhờ những sự trải nghiệm sâu sắc về sự buông- 
bỏ thì tất nhiên không thể nào dẫn đến sự tự cao hay tự hào. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 531 


Chắc chắn là vậy. (Cái có được bằng sự buông-bỏ chắc chắc 
là thiện lành. Chỉ có những thành đạt về vật chất và danh 
vọng trong đời mới thường dẫn đến tính tự hào tự cao của 
con người). Những sự chứng ngộ của người tu chính là sự 
phá-bỏ cái ảo-tưởng về một cái “?2”- nơi phát sinh ra cái 
tính tự hào và kiêu ngạo. Khi nào cái “72” [tự ngã] còn 
mạnh, thì tính tự hào tự cao vẫn còn phát sinh. Khi không 
còn cái “/z”, không còn ngã chấp, thì sự tự hào tự cao đó sẽ 
không còn chỗ đứng. 


(Người chứng đắc thành quả tâm linh bằng con đường 
buông-bỏ thân và tất cả ý-hành thì làm sao còn khởi sinh 
tính tự cao về những thành tựu đó?. Nếu người nảo còn tự 
hào về sự chứng đắc tâm linh của mình, thì người đó chắc 
chắn chưa thực sự buông-bỏ và cũng chưa thực sự chứng 
đắc thành quả tâm linh đó. Thực vậy, nếu không khéo thì 
điều này rất dễ tự mâu thuẫn.) 


Những mục-tiêu được đề cao trong quyền sách này là 
khác hắn với những mục tiêu thế tục ở trên đời. Bởi vì 
những mục-tiêu này đã được đề cao bởi chính Đức Phật để 
dẫn dắt người tu đạt đến những điều /ích cực và tốt lành về 
tâm linh, cho nên chúng xứng đáng được đặt lên vị trí hàng 
đầu như là những mục-tiêu của khát-vọng và tâm-nguyện 
của người tu, và được phát triển với một sự vô-ngại. Cử khi 
nào người tu hiểu rõ và có được mục-tiêu rõ rệt như vậy, thì 
người ấy mới có thể tu hành tiến bộ trên con đường tâm 
linh! [đề đạt đến mục tiêu ấy]. 


532 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Những Phật tử đích thực thường nghĩ khác với người 
thường, họ không bao giờ tìm cách thành tựu những mục 
tiêu của mình băng “chi phí” của người khác, tức là không 
bao giờ muốn thăng tiến trên bước đường tu tập nhờ vào sự 
hy sinh mất mát của người khác. Người tu tâm nguyện từ-bỏ 
được tất cả mọi sở hữu, và họ tìm thấy hạnh phúc trong sự 
buông-bỏ mọi thứ. 


Náng Mức Xà Vượt 


Trong quyền sách này, tôi đã rõ ràng đưa ra những mục- 
tiêu là những tầng thiền định (7;ãna) và bốn tầng thánh quả 
giác ngộ. Như chúng ta đã học, Đức Phật gọi những sự 
chứng đắc này là những “ưạng thái vượt trên những trải 
nghiệm thông thường của con người”. Tạm dịch là “những 
pháp siêu thường”, hay “những trạng thái siêu việt” (uffari- 
manussa-dhamma). Bằng cách nâng mức xà vượt đối với 
những thiền sinh, tôi thực sự muốn thúc họ nỗ lực cao hơn, 
bậc những cú nhảy cao hơn mức-xà mục-tiêu bình thường. 
Những huấn luyện viên luôn luôn nâng mức thành tích cao 
hơn đề các học trò tập luyện trên mức thành thích mong đợi. 
Và tại sao chúng ta không thể đặt ra mức mục tiêu cao nhất 
và tốt lành nhất mà Đức Phật đã từng chỉ dạy?. Thực ra, 
chúng ta vẫn còn có thể chứng đạt được những “rạng thái 
siêu thường” (uttari-manussa-dhamma) ngay trong kiếp 
sống này. Quyền sách này là sự thách thức để bạn nỗ lực đạt 
được điều ấy. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 533 


Tạm coi như một người đã trải nghiệm những chứng đắc 
này, tôi đã miêu tả con đường này một cách chỉ tiết. Con 
đường tu tập này chủ yếu tập trung vào những nguyên-nhân 
[cách thực hành] hơn là những kết quả [cái đạt được]. Bởi vì 
nếu người tu chỉ lo ngóng trông quá xa và mong chờ đến 
những mục tiêu to lớn, thì người tu thường bị xao lãng trong 
việc đầu tư thời gian và nỗ lực vào việc tu tập những 
nguyên-nhân cần thiết để dẫn đến thành tựu những kết quả 
mục tiêu đó. 


(Nếu người chạy cứ lo nghĩ đến mục tiêu nhưng không 
lo chạy, thì người ấy khó mà đạt đến mục tiêu một cách 
nhanh chóng: vì sự chạy là øguyên-nhân dẫn đến mục tiêu. 
Vì vậy, người ấy tốt nhất là nên tập trung vào sự-chạy hơn 
là nghĩ tưởng đến mục tiêu. Sau khi đã xác định rõ mục-tiêu 
tu hảnh là gì, thì người tu chỉ nên tập trung vào việc thực- 
hành tu-tập. Vì sự thực hành tu tập là nguyên-nhân để dẫn 
đến mục tiêu tu hành đó. Nếu không tập trung vào thực 
hành thì sẽ không có mục tiêu nào được thành tựu hết.) 


Một ví dụ khác dễ hiểu hơn, một việc thường ngày ở nhà 
cũng như trong các tự viện: việc rửa chén. Nếu một người 
cứ lo nghĩ đến đống chén dĩa và nghĩ rằng “không biết khi 
nào đống chén đĩa này mới sạch bóng được” nhưng không 
làm gì cả, thì mãi mãi đống chén vẫn nằm đó như vậy. Một 
người khác cũng nghĩ như vậy và lập tức bắt tay vào “Rửa 
chúng!”: đó là nguyên-nhân làm cho đóng chén dĩa được 
sạch. Chẳng bao lâu, đống chén đĩa đã được sạch bóng. 
Mục-tiêu đã được hoàn thành. 


534 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Tương tự, nhiều người tu vẫn thường than thở rằng họ 
chưa chứng đắc được tầng thiền định nào. “Khi nào tâm tôi 
mới đạt đến niềm hạnh phúc đó?. Tôi mong muốn tâm mình 
chứng đắc được tầng thiền định”. Nhưng họ luôn luôn nản 
chí trong công cuộc thực hành thiền. Một người khác cũng 
nghĩ như vậy “Làm sao tâm này có thể chứng nhập vào tầng 
thiền định?”, và người ấy bắt đầu những công việc tu tập 
thiền định là ñguyên-nhân dẫn đến tầng thiền định jhãna— 
đó là tu tập sự buông-bỏ cái “øgưởi /àm” [ý hành] và năm 
giác quan. Nếu người ấy thực hành một cách chuyên cần và 
đúng đắn theo lời chỉ dạy của Đức Phật, thì chẳng bao lâu 
người ấy có thể bước vào tầng thiền định /hãna và tỏa sáng 
ở trong ấy. Mục-tiêu đã được hoàn thành. 


Nâng mức mục tiêu không phải là nguyên nhân làm 
người tu khó chịu hay nản chí. Chính thái độ sai lầm mới là 
nguyên nhân của sự nản chí. Họ đã dùng quá nhiều thời 
gian để ngóng chờ mục tiêu, nhưng không dành đủ thời gian 
để thực hành những øguyên-nhân dẫn đến mục tiêu—chính 
thái độ đó gây ra sự khó chịu, bất mãn và nản chí ở những 
người tu đó. 


Nhỗ Sạch Gốc Rễ Những Ràng Buộc 


Khi nhắm đến mục tiêu tầng thiền định, người tu sẽ gặp 
phải những rào cản trở ngại. Những trở ngại chính là những 
sự ràng-buộc. Nếu không có những ràng-buộc đó, người tu 
sẽ dễ dàng tiến vào trạng thái tầng thiền định không mấy 
khó khăn, và đó là một nơi trú xứ tự nhiên của tâm. Khi đã 


Thiên sư Ajahn Brahm * 535 


nhắm đến mục-tiêu là tầng thiền định jhana [để hỗ trợ tu tập 
đến giác-ngộ] thì người tu có /»ể bứng nhỗ được gốc rễ của 
những ràng-buộc đó. Nhưng nếu nhằm đến mục-tiêu thấp 
hơn [ví dụ như chỉ để tránh xa cuộc đời, để an thân an phận, 
hay để được cứu độ gì gì đó] thì người tu sẽ không gặp phải 
những ràng-buộc gốc rễ đó và có thể nghĩ rằng chúng không 
hề tồn tại. Do Vậy, VIỆC nhắm đến mục-tiêu tầng thiền định 
jhãna sẽ giúp ích cho mục đích đào sâu đủ-sâu để bứng sạch 
những gốc ràng-buộc, để đối-diện với chúng và vượt-qua 
chúng băng cách tiến sâu vào tầng thiền định. 


Nhiều người tu rất dễ hiểu lầm rằng bản thân mình đã rũ 
bỏ hết những ràng-buộc. Những người hút thuốc lá luôn 
luôn nghĩ răng mình có thê bỏ thuốc lá dễ dàng cho nên cho 
đến tận hôm nay họ vẫn không tính đến việc bỏ thuốc lá. 
Cho đến khi họ cố gắng bỏ thuốc lá, thì lúc đó họ mới nhận 
ra sức mạnh của sự nghiện ngập [ràng buộc]. Tương tự cách 
như vậy, người tu không chịu khó tu tập đi đến chứng đắc 
tầng thiền định, để đến khi họ thực sự cố gắng làm điều đó 
thì họ mới hiểu ra sức mạnh tỉnh vi của những sự ràng-buộc 
là gì. Thêm nữa, người tu chỉ có thể thử nghiệm xem mình 
có còn dính mắc vào những ràng-buộc hay không chỉ bằng 
cách xem xét cái “khả-năng” tiễn vào tầng thiền định của 
mình. (Nếu khả năng đó là yếu kém, thì người tu đó chắc 
hắn còn dính nhiều ràng-buộc và nhiều chướng ngại khác). 
Đến lúc đó, người tu mới thực sự đối diện với tất cả chúng. 
(Vì khi nảo còn những ràng-buộc hay chướng ngại, thì tâm 
của người tu không thể nào chứng đắc tầng thiền định. 7ẩng 
thiên định chỉ có thể chưng đắc được nhờ sự buông-bỏ tất 
cả những ràng buộc!). 


536 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Ví dụ: hầu hết những thiền sinh đều không biết rằng họ 
dính mắc với âm thanh như thế nào. Cho dù những lời nói 
hay tiếng xe cộ không làm họ quan tâm gì cả, nhưng hầu hết 
họ đều thấy không thể tắt bặt cái sự-nghe và sự-chú-tâm vào 
tiếng ồn đó. Họ không thê buông bỏ được bởi vì sự dính- 
mắc vào sự-nghe của họ vẫn còn quá mạnh. Họ nhận cái sự- 
nghe là cái người-nghe. (Người tu giỏi thì nhận biết “cái sự- 
nghe chỉ là sự-nghe”). Cho nên, sự buông bỏ cái âm thanh 
và sự thưởng thức sự im lặng hoàn toàn cứ như là họ phải 
bỏ đi một phần danh tánh [người-nghe] của họ vậy. Đó chỉ 
là sự đính-mắc. Khi tiễn vào trạng thái thiền sâu, người tu 
phải tập trung vào tâm-điểm của tâm hơn tất cả những âm 
thanh đó, từ từ tháo bỏ những nút thắt ràng buộc cho đến 
khi người tu không còn nghe thấy âm thanh nào nữa. Trong 
kinh “Đại Bá/-niếr-bàn”, Đức Phật đã ở trong trạng thái 
không còn dính-mắc đó khi Phật đang thiền định ở xứ 
AtumaŠ!, [khi đang định sâu] Phật đã không nghe thấy gì 
trong lúc trời đang sắm sét dữ đội làm chết người và súc vật 
gần đó (DN 16.4.33). 


Hầu hết những thiền sinh đều dính mắc sâu nặng với sự 
suy nghĩ. Do vậy cho nên họ không thể ngừng suy nghĩ khi 
họ cần phải ngừng, ví dụ như lúc đi ngủ. Nhiều người còn 
tán dương ý nghĩ và coi những ý tưởng của họ là tài sản 
riêng tư của mình. Suy nghĩ hay tư duy là cách họ kiểm soát 
cái thế giới sống của mình, cả về hướng ngoại và hướng nội. 


8! Atuma là xứ nằm giữa Kusinagar (Câu-thi-na) và Savatthi (Xá-vệ) 


Thiên sư Ajahn Brahm * 537 


Buông bỏ ý nghĩ và tiến vào sự im lặng chánh niệm có 
nghĩa là buông bỏ sự ràng-buộc kiểm soát bản thân mình. 
Dẹp bỏ sự kiểm soát có thể làm sợ sệt những người còn 
nặng thói-tâm kiểm soát. Những người không thể tiến vào 
tầng thiền định đơn giản là những người còn mang nặng cái 
thói “luôn-kiêm-soát” trong tâm mình!. Họ bị dính mắc vào 
sự kiểm soát, và sự suy nghĩ. Nhưng đến khi nào người tu 
có được quyết tâm buông-bỏ những lý giải này-nọ của sự 
kiểm soát bên trong (nội tâm), tức là những suy nghĩ này- 
nọ, thì người ấy mới có thể nếm trải được niềm hạnh phúc 
của sự im-lặng bên-trong. Đến lúc đó người tu mới hiểu 
được răng chính sự suy nghĩ này-nọ là sự ràng-buộc làm cản 
trở sự bình-an của tâm. 


Sự dính mắc vào thân này và năm giác quan của nó, vào 
cái “người làm” [ÿ hành] và sự suy nghĩ của nó, chính là sự 
ràng-buộc đã ăn sâu đang làm cản trở người tu tiễn đến tầng 
thiền định. Cũng giống như một người có thể chứng minh 
được sự không còn ràng buộc vào thuốc lá nữa (đã hoàn 
toàn không ghiền hút nữa), người tu có thể chứng minh sự 
không còn ràng buộc vào thân này, vảo năm giác quan, và 
những ý nghĩ bằng việc chứng đắc được tầng thiền định 
7hãna. 


(Nói cách khác, chỉ khi nào người tu đã chứng đắc được 
tầng thiền định /hãna thì điều đó mới chứng minh được rằng 
người ấy không còn những dính mắc ràng buộc với thân, 
năm giác quan, và những ý nghĩ nữa. Bởi vì, xin nhắc lại lần 
nữa, chừng nào người tu vẫn còn những ràng-buộc, thì tâm 
người đó không thể nào tiến vào tầng thiền định, như đã 


538 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


định nghĩa nhiều lần về đường lối để đạt đến trạng thái tầng 
thiền định.) 


Những Câu Chuyện về Sự Buông-Bỏ 


Những hướng dẫn tu tập trong quyển sách này mang 
người thiền vượt qua những ràng buộc từ gốc rễ. Bạn tiến 
vào những cảnh giới bên-trong, nơi mà năm giác quan 
không còn có thể quấy rầy bạn nữa và nơi những ý nghĩ 
không còn chuyên động, nhưng đó là nơi sự chánh-niệm tỏa 
sáng một cách hạnh phúc và ngây ngất. Sau đây là một số 
câu chuyện về sự buông-bỏ. 


Thóa Thuận Với Tâm 


Tôi trải qua sáu mùa an cư Kiết Hạ chỉ mỗi mình trong 
một tịnh xá ở trên vùng cao nguyên hẻo lánh của miền bắc 
Thái Lan. Sau một thời gian, việc hành thiền của tôi cũng bể 
rạc. Tôi càng cố gắng khống chế những chướng ngại, thì 
tâm tôi càng lăng xăng đữ dội. Trong đầu vẫn còn những ý 
nghĩ không phải của một kẻ tu hành về đủ thứ như tình dục, 
tính hung hăng, sân si...Chẳng bao lâu, tâm không còn được 
kiểm soát được nữa. Ở đó cũng chăng có bạn đồng tu nào để 
giúp đỡ tôi. Một ngày nọ, quá tuyệt vọng, tôi đến trước 
tượng Phật lớn nơi thiền sảnh và phát tâm thệ nguyện. Tôi 
cam kết như vầy: trong một giờ mỗi ngày, từ ba đến bốn giờ 
chiều, tôi cho phép cái tâm tà đạo của mình nghĩ bất cứ thứ 
øì nó muốn, như tình dục, chuyện tình cảm, mơ tưởng, các 


Thiên sư Ajahn Brahm * 539 


loại. Đôi lại, tôi yêu câu tâm phải luôn an trụ nơi hơi-thở 
trong suôt thời gian còn lại của ngày. 


Kế hoạch đó cũng chăng tiến hành tốt đẹp gì như đã tính. 
Ngay ngày đầu tiên, phần lớn thời gian trong ngày tâm còn 
nỗi loạn hơn bao giờ trước đó. Nó không chịu nghe lời tôi, 
không an trụ theo hơi thở. Nó vùng vãy, giãy nãy như con 
ngựa chứng. Đến ba giờ chiều, tôi giữ lời cam kết [để tâm 
nghĩ gì thì nghĩ từ ba đến bốn giờ chiều] và bỏ cuộc cuộc 
chiến đấu với tâm. Tôi dựa vào vách căn liều để cái lưng 
đau nhức nghỉ ngơi một chút, tôi đũi thắng chân ra để thư 
giãn hai đầu gối đau nhức, và tôi để yên cho tâm muốn làm 
gì thì làm theo ý nó. Thật ngạc nhiên, khoảng một giờ sau 
đó bỗng nhiên tâm hướng theo nhịp hơi-thở một cách thật 
dễ dàng. Dường như nó không còn thích làm điều gì khác 
ngoài việc ở yên với hơi-thở!. Kinh nghiệm đó đã dạy cho 
tôi hiểu ra được sự khác nhau giữa sự buông bỏ và sự có- 
sức buông-bó. Đó là một trong những bài học tuyệt vời nhất 
của tôi về sự buông-bỏ. 


Càng tu tiến thêm trên con đường dẫn đến tầng thiền 
định /hãna, người tu càng có thêm nhiều bài học tiến bộ hơn 
về sự buông-bỏ. Người tu bị bỏ-lỡ những bài học đó nếu họ 
không nhằm đến mục-tiêu chứng đắc tầng thiền định /hãna. 
Thực tế là người tu có /h£ học cách buông-bỏ hoàn toàn 
năm giác quan để chúng hoàn toàn biến mất trong một thời 
gian, như tôi đang hình dung và khám phá lại sự giải tỏa đó 
trong tâm của mình trong năm đầu xuất gia tu hành. 


540 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Ajahn “Muỗi” 


(Chữ Ajahn trong tiếng Thái Lan có nghĩa là “sư”, 
“thầy”, được dùng để xưng hô với một thầy tu, nhà sư, 
giống như chữ Bhaønre được dùng để gọi những nhà sư Tích 
lan, Miến Điện vậy. Giống như chữ “thầy, sư, vị thầy” 


trong tiếng Việt và chữ “ngài” trong tiếng HV.) 


Đó là nghiệp (kamưna) của tôi, vì khi tôi là một trong sáu 
người được thầy Ajahn Chah cử đi xây dựng thiền viện mới 
dành cho tu sĩ phương Tây như tôi. Một chỗ rừng rậm đã 
biến thành chùa Eat Pa Nanachat chưa có vách, chưa có 
phòng, cốc, nhà vệ sinh, thậm chí chưa có nền nhà hay sàn 
ván để nằm ngủ. Tất cả chúng tôi đều phải ngủ trên nền đất 
của rừng già, mỗi người chỉ có một cái mùng dùng để bảo 
vệ mình khỏi muỗi và tất cả các loại côn trùng, bò sát. Tệ 
nhất là vào buổi chiều tối, chúng tôi phải ngồi nơi khoảng 
đất trống đưới những cây rừng để làm cho lễ cúng đường 
buổi tối. Cùng với thầy Ajahn Chah và khoảng năm mươi, 
sáu mươi dân làng, chúng tôi cùng nhau tụng kinh và sau đó 
ngồi thiền trong một giờ. Không may lúc đó muỗi trong 
rừng đang đi kiếm bữa ăn tối của chúng. Tôi chính là bữa 
tối ngon lành của chúng. Thời đó không có bình xịt để đuối 
muỗi. Người tu hành cũng không được đập muỗi. Chúng tự 
do hành xử. Chúng tôi chỉ biết ngồi chịu đựng, không có gì 
chống đỡ. 


Cùng với một bạn tu người Mỹ, tôi phải chơi trò ngôi 
đêm số lượng con muỗi đến cắn trên chỗ da thịt trần của 
chúng tôi. AI đêm được nhiêu sẽ thăng. Tôi đêm đên sáu 


Thiên sư Ajahn Brahm * 541 


mươi, bảy mươi con, trước khi ngừng lại, bởi vì những vết 
cắn quá gần sát nhau nên cũng khó đếm đúng từng vết. Tôi 
không chịu được nữa. Tôi cứ muốn bỏ chạy. Nhưng mỗi lần 
tôi ngước nhìn lên, tôi lại thấy thầy Ajahn Chah và những 
người dân làng vẫn ngồi yên tĩnh tại, nên danh dự của “kẻ tu 
hành” không cho phép tôi bỏ chạy như vậy. Vì vậy, tôi cắn 
răng chịu đựng...cho đến khi tôi học được bài học buông- 
bỏ...cái thân của mình. Tôi coi như chẳng có thân này nữa, 
và khi tôi buông-bỏ được, hiệu quả là tôi không còn cảm 
giác về thân nữa. Tôi cảm giác bình an, thanh bình, hạnh 
phúc, và vượt qua khỏi những ngón chân đang bị muỗi bu 
cắn. Đó là phương tiện trốn thoát của tôi. Sau này tôi thấy 
như biết ơn những con muỗi đã dạy tôi bài học lớn về sự 
buông-bỏ những ràng buộc với thân này. Chúng như là 
những vị thầy, đó là những Ajahn Muỗi. 


Thật cũng thú vị khi nhận ra rằng khi một người đối điện 
với cái chết, người ấy cũng sẽ phải buông-bỏ cái thân này. 
Băng cách học cách buông-bỏ thân này trước khi đến lúc 
chết, bằng cách nhắm tới mục-tiêu tầng thiền định jhãna, thì 
người tu có thể vượt qua tất cả những nỗi sợ hãi của tiến 
trình chết tất yếu. Người tu học cách buông-bỏ năm giác 
quan bắt cứ khi nào mình muốn. Sau đó người tu sẽ có được 
năng lực không bị lay động bởi những cảnh trần quấy nhiễu, 
có khả năng im lặng giữa những xáo động của tiếng ồn ào 
bên ngoài, và có thể hoàn toàn thánh thơi và tự tại với sự 
đau đớn dữ dội. Khi một người đã học được bài học về sự 
buông-bỏ đến mức có thể cắt đứt ngay sự nối kết giữa tâm 
và năm giác quan, thì lúc đó người ấy đã học được thành 
công cách buông-bỏ những sự ràng buộc với xác thân. 


542 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Học Cách Không Làm Œì Cả 


Sự buông-bỏ, sự chậm lại, và sự dừng lại không chỉ cần 
thiết cho việc tu thiền dẫn đến giác ngộ, mà còn rất quan 
trọng và có ích để sống đời sống thường này. Sự căng 
thăng, stress, được gây ra bởi sự không biết làm gì hay sự 
chán chường, thì sự căng thắng đó là nguy hiểm giống như 
những vũ khí hủy diệt hàng loạt. Rất nhiều tâm-bệnh và 
thân-bệnh bị gây ra bởi chứng stress, hay căng thắng thần 
kinh. Ngay cả cách đây hơn 350 năm, nhà triết học người 
Pháp Blaise Pascal đã nhận rõ điều này và đã nói răng: “7á 
cả những rắc rồi của một người đêu xuất phát từ việc anh ta 
không biết cách ngôi yên lặng!”. 


Có những lúc ta chẳng biết làm gì. Rồi cũng có những 
lúc ta không thể không làm gì. Bạn quên mắt cách làm-điều- 
gì-đó. Vì vậy bạn cứ dẳn vặt, quay quắt một cách vô nghĩa. 
Nếu bạn đủ khôn ngoan, thì khi không có chuyện gì để làm 
thì bạn cứ việc. .. &hông làm gì cả!. Không có gì để làm thì 
không làm. Như vậy là hợp lý nhất. 


Tất cả chúng ta đều cần phải học cách “không làm gì cả” 
để chúng ta có thể ngừng nghỉ và thư giãn vào những lúc 
thích hợp và cần thiết. May mắn thay, đối với những ai 
không có cơ hội đi tu, thì họ cũng có những “vị thầy” ở 
khắp nơi trong các thành phố hiện đại. Họ đứng ở các ngã tư 
đường. Họ là những cột đèn giao thông. Khi một cột đèn 
chuyên sang màu đó là nó nói “Dừng lại!”. Đó là bài thực 


Thiên sư Ajahn Brahm * 543 


hành về sự buông-bỏ. Bạn đã học được cách không làm gì 
cả khi gặp đèn đỏ?. Hay là đèn đỏ thì chỉ có xe cộ là dừng 
lại, còn bạn thì cứ tiếp tục cố băng qua đường?. Nếu như 
vậy, bạn đã lăng phí cơ hội học hỏi. Tại nơi đèn đỏ, bạn có 
thể mở rộng tâm mình với giây phút hiện tại và để cho vẻ- 
đẹp và sự bình-an bất ngờ xuất hiện ở nơi bạn. (Sau khi tâm 
trí của bạn cứ chăm chú bước đi, rồi đến lúc bạn được dừng 
lại, bạn không thấy đó là một sự thở phảo, nghỉ ngơi, và thư 
giãn một cách nhẹ nhõm trong chốc lát hay sao?). Tôi nghe 
kể, nhưng chưa tận mắt thấy, có nơi ở thành phố Dehli đầy 
hối hả, thành phố tâm linh ở Ân Độ, những cột đèn khi 
chuyển sang đèn đỏ chúng cũng hiện một hàng chữ cái 
“Relax”, có nghĩa là “Hãy-thư-giãn”. Chúng không phải 
đèn dừng lại, mà là đèn thư giãn. Đó là một ý tưởng hay. 
Nếu điều đó không có thật, thì ít ra ý-nghĩa đó cũng là đúng 
đắn.32 


Nếu bạn không dành thời gian để tập cách không làm gì 
cả, nếu bạn không thể thư giãn ở những lúc đèn-đỏ của cuộc 
đời, thì bạn sẽ bị ép phải dừng lại ở nơi mộ phần như một 
người chết trẻ. (Stress, sự căng thăng và mệt mỏi sẽ làm bạn 
chết sớm!). Như một ngạn ngữ xưa đã nói: “Cái chết là 
đường lỗi của tự nhiên bắt bạn phải chậm lại”. (Nếu bạn 
biết lo sợ về cái chết sớm thì có lẽ bạn sẽ nên tập cách chậm 
lại, thư giãn, và buông bỏ). Tôi cũng đề cao việc các thiền 
sinh nên tu tập thiền chánh niệm về sự chết-trẻ. 


82 Điều này là có thực, người dịch đã từng đến đó và thấy. Bạn đọc có thể tìm 
thấy trên các trang như google, yahoo. 


544 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Buông-Bó Con Trâu Nước 


Khi một người không học được cách không-làm-gì-cả, 
cách thư giãn, và cách buông bỏ, thì người ấy thường tạo ra 
thêm nhiều rắc rối và phiền não cho cuộc đời của mình hơn 
mức chúng thường có. Câu chuyện sau đây xảy ra ở vùng 
đông bắc Thái Lan, nó minh họa về cách buông-bỏ, nếu biết 
cách buông-bỏ thì có thể tránh khỏi nhiều sự đau khổ và đau 
đớn. 


Buổi sáng sớm, một nông dân nài dây cô con trâu và dắt 
nó ra đồng. Khi đi qua tu viện của chúng tôi, con trâu tự 
nhiên sợ hãi và bắt đầu bỏ chạy. Người nông dân nắm chặt 
dây cương, cố gắng kéo giữ con vật đang sợ hãi bỏ chạy. 
Khi con trâu vùng mạnh, dây thừng bung ra, và làm bàn tay 
người nông dân chảy máu và ba móng tay giữa bị bút ral. 
Chúng tôi nhìn người nông dân tội nghiệp đi nhanh vào 
chùa để được giúp đỡ. Một ngón tay của anh ta bị đứt ra, 
chảy nhiều máu, lòi xương và thịt ngón tay. Chúng tôi phải 
lập tức chở anh ta lên nhà thương. Sau đó anh trở lại công 
việc đồng án với một ngón tay bị ngắn hơn trước kia. 


Tinh thần của câu chuyện này là nếu có thứ gì mạnh bạo 
như con trâu nước muốn bỏ chạy, thì tốt nhất là cứ để nó 
chạy. Cứ buông nó ra. Con trâu nước chăng chạy đi bao xa, 
cùng lắm là vài trăm thước thì dừng lại thôi. Khi nào nó 
bình tĩnh trở lại, thì người nông dân dễ dàng đến nó và dắt 
nó về lại một cách an toàn. Đó là cách, lẽ ra, cứu lấy những 
ngón tay. Có nhiều người hành động ngông cuồng nóng nảy 


Thiên sư Ajahn Brahm * 545 


như những con trâu nước. Đó có thể là người đồng nghiệp, 
có thể là con, là mẹ vợ, bạn bè, nhân viên trách vụ...khi họ 
đang bị lạc mất sự bình tĩnh. Khi họ như vậy, cách tốt nhất 
là hãy để yên họ. Bạn đừng kháng cự lại. Nếu bạn kháng cự 
hay chống đối quyết liệt với họ thì bạn chỉ bị tổn thương 
thêm mà thôi. Hãy chờ đợi và bạn sẽ làm được điều tốt hơn. 
Họ sẽ mau chóng nguội lại, và lúc đó bạn có thể nhẹ nhàng 
và dễ dàng nói những điều phải trái với họ. 


Một thiền sinh hỏi tôi làm sao kiểm soát được cái tâm 
đôi lúc như con trâu nước của mình. Tôi trả lời đơn giản là 
“buông nó ra, rồi từ từ nó sẽ ngừng và quay lại với bạn”. 
Tôi kế thêm cho chị ấy một câu chuyện nhỏ, về một đứa bé 
mới sáu tuổi nhưng nổi dóa lên và nói với mẹ là mình sẽ đi 
khỏi nhà. Người mẹ không nói gì, chỉ ôn tồn gói cho cậu ta 
một gói cơm để cậu mang theo cho “chuyến đi của đời 
mình”, và tiễn cậu bé ra cửa. Dĩ nhiên, cậu bé chỉ đi được 
mấy trăm thước là bắt đầu thấy nhớ nhà và nhanh chóng 
quay về trong vòng tay chờ đón của người mẹ!. 


Một thiền sinh khác cũng kế cho tôi câu chuyện tương tự 
khi chị ấy còn mới bảy tuổi ở Singapore. Chị cũng bắt bình 
vô lý điều gì đó và nói mẹ sẽ bỏ nhà ra đi. Mẹ cô ta chẳng 
những nói “OK”” mà còn cho chị ta một ít tiền để tiêu vặt 
nữa. Nhưng chị ta chỉ bỏ đi được vài trăm thước, rồi sự nhớ 
nhà và hụt hãng cũng làm nguôi ngoai cơn hờn dỗi, và chị 
liền quay về nhà với mẹ. 


Khi tâm có vẫn đề gì mạnh mẽ, khó trỊ, cách tốt nhất bạn 
hãy buông-bỏ nó. Tình cảnh rồi sẽ thay đổi, lửa sẽ tắt, lũ lụt 


546 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


sẽ rút lui... Khi con trâu nước không còn vùng vãy, thì lúc 
đó bạn có thể dễ dàng giải quyết những cơn khủng hoảng 
trong cuộc đời mình. Vì vậy, học cách buông-bỏ và thư-giãn 
là không chỉ cần thiết cho mục đích giác-ngộ, mà còn giúp 
cho mục đích sống-còn trong cuộc đời nhiều phiền não và 
bắp bênh này. 


Cuộc Đời Không Phải Là Gáảnh Nặng 
(Nếu Bạn Biết Buông Bỏ) 


Dẹp bỏ qua một bên những khủng hoảng trong cuộc đời, 
đó có thê không phải là một chuyện nhỏ và dễ làm; nhưng 
việc thiền-tập bình thường hàng ngày sẽ có /hể giúp một 
người có thể gánh vác được những gánh nặng. Theo cách 
của thầy Ajahn Chah, tôi thường giải thích ý nghĩa của việc 
thiền-tập và những lợi-ích của nó bằng ví dụ cầm một ly 
nước trong tay. 


“Cái ly nước này nặng không?”, tôi hỏi. Ai cũng có thê 
trả lời, nhưng tôi nói tiếp: “Nếu tôi giữ ly nước càng lâu, thì 
tôi càng cảm thấy nó nặng hơn. Nếu tôi giữ nó trong mười 
phút, tôi sẽ thấy nó nặng hơn nữa. Nếu tôi giữ nó trong hai 
mươi phút, tôi càng thấy nó nặng hơn và tay tôi bắt đầu đau 
mỏi. Và nếu tôi phải giữ ly nước trong một tiếng đồng hồ, 
thì không những tôi sẽ nổi dóa lên, mà tôi còn là một thầy tu 
ngu xuấn. Như vậy, tôi phải nên làm gì khi tôi không còn 
giữ được ly nước trong tay một cách thoải mái nữa?”. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 547 


“Đặt nó xuống”, mọi người trả lời. Dĩ nhiên là vậy. Vấn 
đề không phải ở chỗ trọng lượng của ly nước. Vấn đề ở chỗ 
sự nắm-giữ nó quá lâu, không biết cách rời bỏ nó và để cho 
cánh tay nghỉ ngơi một chốc lát. Bạn chỉ cần đặt ly nước 
xuống vài phút. Rồi, sau khi đã nghỉ tay, bạn cầm nó lên lại, 
và lại có thể giữ nó nhẹ nhàng như ngay lúc đầu. 


Tương tự ý nghĩa đó, vấn đề của sự căng thắng thần kinh 
không liên quan gì đến sức nặng của những công việc và 
trách nhiệm của bạn. Vấn đề ở chỗ bạn đã nắm-giữ trách 
nhiệm đó quá lâu, không biết cách ngừng nghỉ và đặt trách 
nhiệm đó xuống trong một thời gian, và để cho các căn của 
tâm được nghỉ ngơi và thư giãn. Bạn chỉ cần buông-bỏ sự lo 
toan về chúng trong vòng vài phút để có được những phút 
giây thư giãn đây lợi lạc. Sau đó, sau khi đã thư giãn bằng 
thiền, bạn có thể quay lại với những công việc và trách 
nhiệm đó. Lúc này bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bạn có 
thể tiếp tục gánh vác chúng mà không còn bị căng thắng, 
cho đến khi nào bạn mệt mỏi hay đuối sức thì lại tiếp tục bỏ 
chúng xuống và thư giãn, rồi sau đó quay lại, sáng suốt và 
nhẹ nhàng hơn. 


Đặt ly nước xuống trong vài phút, hay buông bỏ những 
sự lo toan của bạn trong một thời gian ngắn, là khả năng bạn 
có thê học được thông qua thiền tập. Thiền là ứw tập sự 
buông-bỏ. Thiền là thực hành sự buông-bỏ. Nhưng thiền 
không phải là sự vô trách nhiệm và buông bỏ luôn những 
công việc và trách nhiệm của mình mãi mãi. Thiền không 
phải là trốn tránh, né tránh, hay bỏ bê những thứ cần phải 
làm. (Đơn giản, thiền chỉ là ứw rập tánh buông-bỏ của tâm). 


548 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thiền là một môn thực hành mang lại cho bạn khả năng để 
đặt gánh nặng xuống bất kỳ lúc nào bạn muốn, bất kế nó 
nặng thế nào, để bạn có thể nghỉ ngơi trong một thời gian 
ngắn, để khi quay trở lại bạn có thể tiếp tục gánh vác và xử 
lý nó một cách nhẹ nhàng và sáng suốt và hiệu quả hơn 
nhiều. Cuộc đời không phải là gánh nặng, nếu bạn biết cách 
buông-bỏ. 


Sự Lắng Nghe Hoàn Toàn 


Một buổi sáng tôi đi ngang qua gian bếp trong thiền viện 
của tôi và nhìn vào từ cửa số. Tôi nhìn thấy sáu người phụ 
việc đều đang nói chuyện trong khi họ đang chuẩn bị bữa 
cơm hàng ngày cho tất cả chúng tôi. Tôi bắt đầu tự hỏi, nếu 
sáu người đều nói, vậy còn ai để nghe?. Chẳng ai làm cái 
việc nghe!. Tất cả đều đang làm cái việc nói. Thật là lãng 
phí hơi thở khi tất cả cùng nói mà không ai nghe như vậy!. 


Đó là triệu chứng phổ biến trong đời sống thời đại ngày 
nay. Quá nhiều người nói, và quá ít người lắng nghe. Những 
cuộc hôn nhân tan vỡ cũng là do thiếu sự trao đổi hiểu biết, 
vợ chồng thường chỉ nói chứ không chịu lắng nghe nhau. 
Những thiếu niên trở nên nổi loạn bởi vì chúng cảm thấy 
không ai chịu nghe hiểu chúng. Những khách hàng bỏ đi nơi 
khác, họ chuyền đổi liên tục, bởi những nhu cầu và khiếu 
nại của họ không được người bán lắng nghe như họ đã cam 
kết phục vụ từ lúc đầu. Và buồn nhất là hầu hết tất cả chúng 
ta lớn lên và già đi vẫn chưa hiểu biết được ý nghĩa thực sự 


Thiên sư Ajahn Brahm * 549 


của cuộc sông là gì. Tại sao?. Bởi vì chúng ta chăng bao giờ 
chịu lăng nghe một cách hoàn toản. 


(Thường thì ai cũng nói chuyện hay trao đối bằng thói 
quen [cái tật] nghe nhanh, nghe qua loa, như vẻ ta đây rất 
thông thạo và thông minh về vấn đề đang trao đổi. Thậm chí 
nhiều người sau khi nói chuyện rất lâu vẫn không nhớ được 
tên người đối thoại với mình. Tôi có lần biết có nhiều Phật 
tử khác nhau đăng ký đi trên cùng một chuyến hành hương 
gần hai tuần ở Ấn Độ. Họ giới thiệu tên cho nhau trong 
ngày đầu, và sau đó họ cùng nhau hành hương, chia sẻ về 
giáo lý và những giá trị của chuyến đi, họ cùng ăn, cùng 
nghỉ ngơi ở cùng nơi với nhau. Tuy vậy, rất ít người trong 
số họ có thể nhớ tên của nhau. Ngay cả những Phật tử thành 
tâm đã được chỉ dạy mà còn như vậy, huống hồ chi những 
người bình thường trong đời. Tại sao? Tại vì họ chưa bao 
giờ lắng nghe hoàn toàn, ngay cả lời giới thiệu tên. Có lẽ vì 
họ nghĩ không quan trọng. Cho đến khi họ bị lạc nhau, 
người dẫn đoàn hỏi ai bị lạc, mọi người không ai nhớ nổi 
tên của người bị lạc). 


Nếu bạn không lắng nghe hoàn toàn những gì người 
khác đang nói, thì bạn chỉ được thấy là tự cao, ích hỷ, thiếu 
tôn trọng và thiếu kiên nhẫn. Thực vậy, khi bạn nghĩ bạn 
đúng, nhạy bén và thông minh, bạn thường không nghe 
người khác nói hết câu. Khi bạn coi thường người đối diện, 
bạn cũng không nghe họ nói hết ý. Khi bạn không đủ kiên 
nhẫn và từ tốn, bạn cũng không lắng nghe người ta nói hết 
chuyện. Rốt cuộc, bạn đã lãng phí thời gian nói chuyện với 


550 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


họ. Bạn chắng học hỏi được gì từ họ...và từ cuộc đời, ngoài 
việc làm tăng thêm những bản tính bắt-lợi đó của mình.) 


Đề lắng nghe hoàn toàn, ta phải “im miệng”. Thực sự im 
miệng. Chúng ta chỉ nên làm một việc, hoặc lắng nghe hoặc 
nói; không thể làm hai việc đó cùng lúc. (Vừa ắm em vừa 
xay lúa thì chăng việc nào làm tốt cả). Ở đây, ý tôi là bạn 
không chỉ dừng lời nói bên ngoài, mà bạn cần phải im lặng 
cả lời nói bên trong. Chỉ khi nào bạn im lặng bên trong, thì 
bạn mới thực sự đang lắng nghe. Để lắng nghe hoàn toàn, 
bạn cần phải lắng nghe với mọi thứ bạn có (lắng nghe với 
toàn bộ sự 1m lặng, sự chú tâm, thời lượng, và thái độ tích 
cực lắng nghe). 


Điều gì kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn lắng nghe từ sự im- 
lặng bên-trong. Một số người sẽ cho rằng bạn rất thiên phú 
về tâm linh và bạn có thể đọc được tâm của họ. Thực ra, 
điều đó chỉ đơn giản là bạn đã lắng nghe họ một cách hoàn 
toàn, đó chỉ là năng lực lắng nghe người khác hoàn toàn. 
Nói cho dễ hiểu hơn: khi bạn muốn nhận thêm những “tín 
hiệu” thông tin, thì bạn cần phải giảm thiểu sự đối thoại bên 
trong tâm mình. >Bằng cách thực tập sự im-lặng đầy chánh 
niệm như vậy, tất cả những ngăn trở về giao tiếp và trao đổi 
thông tin đều được giải tỏa. Bạn dễ dàng trở nên nhạy cảm 
và dễ chịu với mọi người xung quanh. Bạn sẽ có được sự 
ôn-hòa với gia đình và dễ hòa-hợp và thành-công với mọi 
người trong mọi công viỆc. 


Cũng từ chỗ sự lắng nghe hoàn toàn, bạn thậm chí có thể 
lắng nghe được những gì co-thểê bạn muốn nói. Trước khi 


Thiên sư Ajahn Brahm * 551 


trở bệnh, cơ thê bạn luôn báo trước bằng một số tín hiệu nào 
đó. Tuy nhiên, rất ít người trong chúng ta chịu lắng nghe cơ 
thể mình, bởi vì chúng ta quá bận bịu với những đối thoại 
bên trong (với thói tật không ngừng suy nghĩ và lý sự trong 
đầu trong từng sát-na). Thậm chí ngay đến khi thân thể của 
chúng ta kêu gào với những dấu hiệu tuyệt vọng yêu cầu 
được nghỉ ngơi, chúng ta cũng còn quá bận rộn nên không 
thể nghe được tiếng kêu cứu của bản thân mình. Rồi đến 
một ngày buôn, ta phát hiện mình bị tim mạch, hay bị đột 
quy, huyết áp, hay ung thư, hay một căn bệnh nan y nào đó. 
(Lúc đó ta lắng nghe thì đã quá muộn). Những người thiên 
tập thì học cách lắng nghe co-thể họ bằng sự im-lặng đây 
chánh niệm!. Họ nghe được nhu cầu của cơ thê, cũng cách 
như họ biết lắng nghe những nhu cầu của gia đình, và cuối 
cùng họ có thể sống từng ngày hạnh phúc, sống lâu hơn và 
hạnh phúc hơn cùng lúc. 


Sự lắng-nghe hoàn-toàn khởi tạo ra trí-tuệ. Từ sự 1m- 
lặng, bạn có thê đi đến hiểu-biết bản chất đích thực của mọi 
sự thể. Và trí tuệ tốt nhất là sự nhận thấy được ý nghĩa của 
sự sống. Không phải là kỳ diệu sao khi bạn tạm thời dẹp bỏ 
qua một bên tất cả những giáo điều, thuộc tôn giáo lẫn cá 
nhân, để hoàn-toàn lắng-nghe theo nhịp đập của sự sống 
bằng cái tâm im-lặng và tỉnh-thức?. Nếu làm được vậy, phải 
chăng bạn đang lắng-nghe được những lời dạy từ cuộc sống. 
Cuộc sống luôn luôn kiên nhẫn, liên tục và nhẹ nhàng dâng 
tặng cho bạn cái trí tuệ của nó, nhưng chúng ta thì luôn luôn 
bận bỊu với sự đời và những thói tâm lăng xăng nên chưa 
bao giờ một lần lắng-nghe nó một cách hoàn-toàn. Vì vậy, 
chẳng lấy làm ngạc nhiên khi chỉ có một số ít ỏi trong chúng 


552 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


ta đã từng hiệu về cuộc sông, và về ý nghĩa của sự sông đích 
thực là gì. 


Vượt Qua Những Bài Thỉ Của Cuộc Đời 


Kỳ thi ra trường của tôi ở Đại học Cambridge năm 1972 
là về đề tài vật lý lý thuyết. Đó là quãng thời gian khó nhọc. 
Toản bộ sự nghiệp ăn học ở đại học dồn lại thành một loạt 
những bài-thi khảo sát. Một là đậu hai là rớt. Kỳ thi của tôi 
bao gồm một bài thi viết luận ba tiếng đồng hồ liên tục vào 
buổi sáng và một bài thi sát hạch ba tiếng đồng hồ vào buổi 
chiều cùng ngày, liên tục trong mấy ngày liền như vậy 
không được nghỉ ngơi. Người ta kể rằng, mỗi năm có ít nhất 
một sinh viên tự tử ở đại học Cambridge trong kỳ thi ra 
trường. Đó là do sự căng thắng. Tuy nhiên, tôi có một lợi 
thế hơn các bạn cùng trường là tôi đã học ít nhiều về thiền. 


Sau bài thi buổi sáng, tôi không bao giờ đi ăn trưa. Thay 
vì vậy, tôi về phòng và ngồi thiền. Điều thứ nhất tôi ý thức, 
đó là bài thi buổi sáng đã chấm dứt. Nhiều sự nghĩ suy [như 
liệu tôi đã trả lời đúng câu a, b, và câu x, hay không?. Tại 
sao tôi không thêm vào những chú giải khi trả lời câu 
y...vân vân và vân vân]. Nhưng bài thi đó đã qua, đã là quá 
khứ. Thật là dễ dàng khi ta thừa nhận rằng “quá khứ đã qua 
rồi, không còn thay đổi gì được nữa”. Nhưng đối với nhiều 
người, điều đó không dễ làm chút nào. 


(Không tin bạn cứ đi hỏi những cầu thủ thể thao, họ 
cũng biết vậy, nhưng họ luôn luôn bị ám-ảnh bởi bàn thua 


Thiên sư Ajahn Brahm * 553 


vừa qua, hoặc bởi số điểm tôi của cú đánh vừa qua, và rốt 
cuộc họ bị phân tâm, và cũng không thể chơi tốt trong lượt 
kế tiếp. Bạn hãy tự hỏi mình và mọi người: có phải hầu hết 
chúng ta đang sống bằng những nghĩ suy về một biển quá 
khứ hay không?. Quá khứ đã là quá khứ, nhưng Ít aI trong 
chúng ta đang thực sự sống trong hiện-tại. Phải chăng thiền 
sẽ giúp bạn “sống” đúng nghĩa hơn trong hiện-tại?). 


Thực vậy, may mắn là tôi có thiền tập trước đó, nên tôi 
thấy mình dễ dàng lập tức bỏ qua quá khứ của bài thi buổi 
sáng. Điều đó đã xong. Nhưng bạn biết điều gì xảy ra với 
tâm tôi ngay sau đó không?. Tôi bắt đầu tự hỏi, mình có nên 
mở sách vở ra coi lại những thứ có thể liên quan đến đề thi 
trong buổi chiều hay không?. Thường thì trước kia, trước 
khi biết thiền, tôi và tất cả học sinh thường hay cố nhìn lại, 
đọc lại, xem lướt qua lại những đề tài mà mình có thể sặp 
trong bài thi sát hạch ngay sau đó. (Điều đó là không tốt. 
Chăng ai học tốt được điều gì vào phút chót đầy căng thắng, 
hồi hộp và mệt mỏi như vậy. Học là cả một quá trình. Bạn 
cần phải học đúng và chuyên cần. Còn bây giờ là đến lúc thi 
chứ không còn là lúc học nữa. Thiền tập cũng vậy, bạn cần 
phải thiền tập đúng đắn và chuyên cần qua nhiều năm tháng. 
Chăng có ai vào phút chót mới nhảy vào thiền và chứng đắc 
tầng thiền đâu). Hơn nữa, chẳng biết đối với mọi người thì 
sao, chứ đối với tôi thì những vấn đề tôi cố ôn lại đọc lại 
vào giờ chót trước giờ thi thì chúng chăng bao giờ xuất hiện 
trong bài thi!. Cho nên, nhiều lúc bạn bỏ công ra ôn lại bài 
vở ngay trước giờ thi thì chỉ phí thời gian và sức lực mả 
thôi. Lúc này là giờ nghỉ, không phải giờ học hay giờ thị. 
Một lần nữa, thiền giúp tôi làm được việc này, và tôi buông- 


554 + Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


bỏ được thời tương lai. Sau khi ngồi thiền trong phòng riêng 
giữa hai buổi thi, tôi bước vào trạng thái “ứnh giác vào giây 
phút hiện tại”. 


Nhưng khi đzng ở trong hiện-tại, tôi thực sự ngạc nhiên. 
Tôi để ý thấy cơ thể mình run, hiển nhiên ngay giữa mùa thi 
ra trường là ngã rẽ của cuộc đời, ai cũng dễ dàng mất đi sự 
bình tĩnh và bình tâm vốn có thường ngày. Điều tôi ngạc 
nhiên nhất là tôi đã không nhận ra điều đó. Tôi đã quá bận 
bịu với những bài thi nên tôi chăng còn giây khắc nào để 
chú tâm vào cơ thể mình đang làm gì. Trong trạng thái “ứứw 
giác vào giây phút hiện tại”, tôi bắt đầu lắng-nghe hoàn- 
toàn, và tôi nghe thấy cơ thể đang năn nỉ tôi hãy nghỉ ngơi 
một chút. Sau khi chú tâm lắng nghe cơ thể nói, tâm lập tức 
lắng dịu xuống. Sự hồi hợp run rây dừng lại. Cơ thể tôi trở 
nên yên lặng và tĩnh tại. Tôi nghe thấy tâm cũng đang nói 
vậy. 


Tôi nhận ra mình mệt. Tôi ý thức được tâm trí mình 
cũng mệt mỏi, kiệt sức. Tôi đã quá bận bịu nên không nhận 
thấy điều đó trước khi đang ngồi thiền lúc này. Lắng nghe 
theo lời của tâm, tôi gác mọi sự qua một bên và chắng làm 
gì cả. Tôi chỉ ngồi đó. Dần dần, năng lượng được tái tạo lại 
trong tôi. Sau này thầy tôi là Ajahn Chah cũng xác nhận 
rằng chính sự tĩnh-tại của thân tâm khởi-tạo ra năng-lượng. 
Sau khi kết thúc giờ thiền ba mươi phút, tôi thư giãn, sáng 
suốt, và đầy năng lượng. Bạn bè tôi kể lại rằng tôi là người 
duy nhất đã bước vào phòng thi với vẻ mặt tươi cười. Họ 
còn nghĩ rằng tôi là kẻ gian lận, rằng có /ế tôi “đã biết” 
được đáp án bài thi trước khi vào phòng thi!. Thực ra, các 


Thiên sư Ajahn Brahm * 555 


bạn biết không, tôi đã tìm ra được những đáp án, nhưng đó 
không phải là những đáp án cho bài thi hôm đó. Tôi đã tìm 
được đáp-án cho sự căng thắng thân tâm, đã tìm được giải- 
pháp cho vẫn đề stress, và nhờ đó, tôi đã làm rất tốt những 
bài thi năm đó. 


Cuộc sống——ở trường lớp, đại học...và sau đó...của một 
đời người—thì toàn là những bài-thi...Vẫn còn đầy những 
ngày tháng căng thắng mà một người sống phải bị sát hạch 
và thử thách một cách sâu sắc. Tôi chỉ đưa ra một ví dụ để 
cho thấy thiền có thể giúp chúng ta vượt qua những bài-thi 
của cuộc đời. Kỹ thuật khôn khéo nhất để vượt qua những 
bài-thi thử thách nhất trong đời là “sự biết buông bỏ và 
hoàn toàn thư giãn”. Nói cách khác, ta cần phải học thiển!. 


Thiền và Một Nơi Thiêng Liêng Trong Nhà bạn 


Việc thực hành thiền không phải chỉ dành cho những 
người đi tìm sự giác ngộ về sự sống, mà còn dành cho 
những người đi tìm cuộc sống hạnh phúc hơn và ý nghĩa 
hơn. Nếu bạn không sống trong tự viện, thì sẽ có ích nếu 
bạn có được “một nơi thiêng liêng” trong nhà bạn. 


Rất khó để tạo ra một “nơi thiêng-liêng” bên-trong nhà. 
Những ngôi nhà thời nay có nhiều phòng, phòng khách, 
phòng ngủ, phòng ăn, và nhiều phòng tắm. Liệu có hay hơn 
nếu có thêm một phòng thiêng-liêng để thiền?. Nếu không 
có một phòng trống, bạn cũng có thể dùng một góc nào đó 
trong phòng ngủ của bạn. Hãy đánh dấu cái góc riêng đó, 


556 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


bằng một cái gôi mà bạn thích, một cái gối ngồi thiền. Rồi ở 
đó, bạn có thể trang bày một vài biểu tượng hay hình ảnh 
tâm linh để tạo ra không khí tĩnh lặng. Hãy dùng cái góc 
riêng đó cho việc thiền, hay lắng nghe hay đọc những thứ 
đẹp đẽ hướng đến tâm linh. Đừng bao giờ làm những thứ 
phàm tục ở nơi góc đó, và cũng không nên nói chuyện ở nơi 
góc đó. Qua dần tháng năm, nơi đó sẽ dần dần tích tụ được 
“năng lượng tĩnh tại” và bạn sẽ trở nên dễ dàng thiền tập ở 
đó. Và lâu ngày, nó sẽ trở thành nơi thiêng liêng của bạn 
giúp bạn thiền tập dễ dàng. Bạn đã tạo ra được một nơi 
thiêng liêng đích thực ngay trong nhà bạn. 


Ngay cả ở nơi văn phòng bận rộn, bạn cũng có thê tạo ra 
một góc thiền trang nghiêm. Thậm chí, có người chọn ngồi 
thiền trong tủ hồ sơ trong giờ nghỉ trưa. Một cô làm thư ký 
kế rằng sếp của cô có thói quen nhờ cô khóa cửa để ông ta 
ngồi thiền im lặng trong tủ đựng hồ sơ mà ông đã dọn trồng. 
Cô ta thích giúp ông làm vậy, vì sau ba mươi phút ngồi 
thiền, ông luôn trở thành một ông sếp hiền từ và tốt bụng 
nhất. Thiền giống như bạn đầu tư từng phút vào nó để thu 
hoạch lại nhiều giờ bình an, sáng suốt, thư giãn, vả nhiều 
năng lượng. 


Buông-Bỏ 
Để Vượt Qua Sự Đo Lường Đối Đãi 


Nhà khoa học nỗi tiếng người Anh Lord Kelvin đã từng 
nói: “Nếu bạn không đo lường được, bạn không thể kiểm 
soát”. Lẽ nhiên, ý ông là: để cho khoa học có thể kiểm soát 


Thiên sư Ajahn Brahm * 557 


và phục vụ thế giới, chúng ta phải học cách đo lường những 
hiện tượng tự nhiên một cách chính xác. Trí tuệ của Kelvin 
nhìn thấu nhu cầu về đo lường chính xác là quan trọng cho 
việc phát triển công nghệ và thành công trong việc giúp 
nhân loại kiểm soát được những mặt khó chịu của thiên 
nhiên. 


Câu nói đó là viên ngọc chân lý. Tuy nhiên, câu nói đó 
cũng có thể được sử dụng theo chiều ngược lại: “Nếu ta 
ngừng tất cả sự đo lường, thì ta không còn kiểm soát nữa!". 
Bạn không thê đo lường, bạn không thể kiểm soát. Dẹp bỏ 
sự đo lường sẽ tạo ra sự buông-bỏ. 


Khi bạn đang thiền, bạn có đo lường sự tiến bộ của mình 
không?. Bạn có nghĩ “đây là buổi thiền tốt”, hay “đây là 
buổi thiền tôi tệ” hay không?. Bạn đã học được từ kinh 
nghiệm răng, sự đo lường đối đãi về sự tốt xấu như vậy sẽ 
khởi sinh tâm kiểm soát, và dẫn đến ý hành hay hành động 
nào đó. Nếu bạn đo sự thiền của bạn đang là tệ, thì bạn cố 
sức làm cho nó tốt hơn. Nếu bạn đo sự thiền của đang là tốt, 
thì bạn lại cố sức làm cho nó tốt hơn nữa. Như vậy là bạn cứ 
luôn luôn cố làm, luôn luôn có sức, luôn luôn cố ý. Sau khi 
đo lường đối đãi, bạn lại luôn cố ý làm thêm nữa. Bạn quên 
mắt đi sự buông-bỏ, và vì vậy, bạn đã bước lệch ra khỏi con 
đường bình an. 


Hãy xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không khởi tâm 
đo lường gì trong khi ngồi thiền. Nó sẽ như thế nào nếu bạn 
không khởi tâm đánh giá “giờ thiền này là tốt” hay “giờ 
thiền này là tệ”?. Khi bạn dẹp bỏ sự đo lường đối đãi, thì 


558 s Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


nghĩa là bạn cũng từ bỏ sự kiểm soát. Tâm của bạn trở thành 
cái tâm cỏn ngây thơ của một người mới bắt đầu, người 
chưa giờ biết đánh giá hay đo lường gì cả. Nhờ vậy, tâm 
buông-bỏ dễ dàng và trở nên bình lặng. Khi bạn không đánh 
giá sự thiền của mình, mọi ý hành sẽ ngưng lại. Sự bình an 
tăng lên, hạnh phúc nở hoa, trí tuệ kết quả. Cuối cùng, sự 
giác ngộ sẽ hiện thành trước mắt bạn. (7 cả nằm ở chỗ sự 
buông-bỏ: buông-bỏ đối đãi, buông-bỏ sự kiểm soát, buông- 
bỏ ý hành, buông-Bỏ cái “người làm.) 


> Buông bỏ hết thời gian đo lường đối đãi, thì bạn sẽ 
tự động an trú vào sự phi thời gian của “giây phúí 
hiện tại. 


>Dẹp bỏ những đo lường bằng những danh từ, khái 
niệm...thì tiễn trình suy nghĩ sẽ ngừng lại một cách tự 
động và dễ dàng, thì bạn có thể tiến vào “sự ữn lặng 
đây chánh niệm”. 

>"Rôi bạn đẹp bỏ sự đo lường hơi-thở theo nhịp vào 
hay ra, dài hay ngắn, thô tế hay vi tế, thì hơi-thở sẽ tự 
động biến mất, thì “#zmiữa sáng tỏ xuất hiện trong 
tâm”. 

>»Buông bỏ và giải tỏa nữmiffa khỏi sự đo lường tốt 
hay xấu, sáng tỏ và lu mờ, thì bạn có thể tiến vào 
“những tầng thiển định jhãna sắc giới” một cách tự 
nhiên và dễ dàng. 

»Buông bỏ dần sự đo lường tâm bằng những nhận 
thức [tưởng], thì tâm sẽ tự động tiến vào “»hững tầng 
chứng đắc vô sắc giới” một cách êm đềm thông suốt. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 559 


>»Ngừng đo lường cái tâm (cia), thì fất cả cải “tâm” 
sẽ tự động ngừng lại, và cùng lúc vòng luân hồi sinh- 
tử (samsara) cũng ngừng lại. Và cuôỗi cùng là không 
có gì, ngay cả cải [khải niệm] “không có g”` cũng 


không còn]. 


Đó là Sáu (6) Giai Đoạn thực hành thiền được miêu tả 
trong quyền sách này!. 


Nếu bạn bước đi theo con đường thiền tập, thì niềm 
hạnh-phúc bên-trong của bạn sẽ tăng lên như thủy triều 
dâng lên mà không xuống lại, thủy triều dâng lên như những 
lúc trăng rằm soi sáng trên bầu trời tâm linh, và chỉ có nước 
lớn đong đây, không có nước ròng xuống trên dòng sông sự 
sống của đời bạn. Sự chánh-niệm sẽ được tăng thêm năng 
lượng khi bạn càng buông bỏ sự tranh đấu trong thế giới 
nội-tâm. Trí tuệ minh sát sẽ đơm hoa kết quả, như những 
trái cây trĩu nặng trên cây đời, để bạn hái xuống và ăn nhiều 
trong một lúc. Rồi bạn nhận ra một cách rõ rệt rằng: con 
đường để đi đến bình-an chính là sự “buôøg-bở” mà bạn đã 
học được thông qua thiên. 


Hoặc bạn cũng có thể gọi đó là con đường của Tâm-Từ 
vô điều kiện. Chính Tâm-Từ (nefa) đó đã làm dịu đi những 
đo lường, định kiến, và đối đãi về bản thân bạn và những 
người khác. Sự đo lường và định kiến phai-biến đi như 
những bóng ma ảo ảnh. Và khi tất cả sự đo lường đối đãi 
cuối cùng hoản toàn biến mất, những ngôn từ cũng biến mất 
luôn, bởi vì ngôn ngữ thực ra cũng chỉ là những đo lường và 
quy ước trong cuộc đời. Sự bình-an đạt đến đỉnh cao-nhất 


560 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


của nó, cùng lúc, niềm chân-phúc kết tinh thành một viên 
ngọc sáng rỡ được gắn trên chóp đỉnh cao đó, ngay khi một 
lần cuối cùng sự đo lường bùng nỗ từ bên-trong—tâm cũng 
biến mất. Người tu giác ngộ ra rằng tâm chính là kẻ đo 
lường đối đãi. 


Đến đây là sự ngừng-diệt, là sự chấm-dứt hoàn toàn mọi 
thứ, không còn lại một dấu vết nào. Miế/-bản là nơi tất cả 
mọi ngôn từ không còn ý nghĩa của chúng, bởi vì tất cả mọi 
sự đo lường quy ước đều đã ngừng diệt. Khi những bậc đại 
hiền trí chỉ về nơi không ngắn, không dài, không hiện tại, 
không quá khứ, không tương lai, không ở đây, không ở kia, 
không sinh, không tử, mọi thứ đã ngừng diệt... thì có nghĩa 
là họ đang chỉ về trạng thái đó. Cái đối tượng của tâm, là cái 
đã thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh-tử một lần và mãi mãi, 
và nó báo hiệu cho sự chấm-dứt toàn bộ cái tiến-trình danh- 
sắc, chính là sự ngừng-diệt tuyệt đối. 


* Bảf-nief-bàn” là ngôn từ cuôi cùng ở đây!. 


Thiên sư Ajahn Brahm * 561 


562 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


Thiển sư Ajahn Brahm 


Thiên sư Ajahn Brahm * 563 


Thiên sư 4jahn Brahưm 


Thên sư Đại trưởng lão Ajahn Brahmavamso 
Mahathera (thường được mến gọi là Ajahn Brahm) có tên 
khai sinh là Peter Betts, sinh ngày 7/8/1951 tại Luân Đôn, 
Anh Quốc, trong một gia đình thuộc giai cấp lao động. 
Cuối năm 1960 Peter Betts nhận được học bổng môn Vật lÿ 
Lý thuyết tại đại học Cambridge, Anh Quốc. Sau khi học 
hết đại học, Peter Bets đã đạy học một năm ở Ảnh và sau 
đó từ biệt gia đình đi đến Thái Lan và trở thành một tu sĩ 
Phật giáo. 


Trong những năm là Tỳ kheo trẻ ở Thái Lan, thây Ajahn 
Brahm được giao phụ trách biên tập những hướng dẫn 
bằng tiếng Anh về Giới Luật Tỳ kheo mà sau này những 
hướng dẫn đó đã trở thành căn bản giới luật dùng cho 
nhiễu tu viện Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) ở các 
nước phương Tây (Âu, Úc, Mỹ). 


Sau quãng đời tu tập ở Thái Lan, thầy được mời qua 
vùng Perth, nước Úc bởi Hội Phật Giáo Tây Úc để trợ 
giảng với thây Ajahn Jagaro. Sau đó, vào năm 1983 một 
khu đất rộng 97 mẫu Anh (393 ngàn m2) đã được mua ở 
Serpemine gân đó để xây thành Thiên Viện Bodhinyana 
Monastery (đặt theo tên vị thây Ajahn Chah Bodhinyana. 
'Bodhinyana ` có nghĩa là 'cô xe giác ngộ` hay giác thừa )). 
Bodhinyana trở thành thiên viện Phật giáo đâu tiên ở nam 
bán câu trái đất và ngày nay là thiển viện có số lượng tăng 
sinh theo Phật giáo Nguyên thủy lớn nhất nước Úc. Đó là 
một nỗ lực lớn lao của thầy Ajahn Brahm, vì trước đó vùng 
Perth chỉ có vài Phát tứ, vài thí chủ góp sức, và các tăng 
phải tự bỏ sức ra xây từ từ. Thầy Ajahn Brahm là người 

tham gia tự lắp xây từng viên gạch. 


Từ đó về sau, thây Ajahn Brahm cũng tham gia giảng dạy 
giáo lý và thiên học ở nhiễu nước trên thế giới, đặc biệt ở 
Đồng Nam A. Thấy là một trong những diễn giả nổi tiếng 
nhát, với cách diễn đạt vui tươi và hóm hình, đã luôn lôi 


564 * Thiên theo cách Phật dạy sẽ đi đến giải thoát 


cuốn một số rất đông của thế hệ ngày nay quan tâm và 
bước vào con đường đạo Phật. Tháy cũng là diện giả chính 
của các hội nghị Phật giáo thể giới. 


Hiện nay, thây Ajahn Brahm là viện trưởng Thiển 
Viện Bodhinyana Monastery ở Serpemtine, Tây Úc vừa 
được nói trên. Thầy cũng là Giám Đốc về Tâm Linh của 
Hội Phật Giáo Tây Úc, là Có Vấn Tâm Linh của Hội Phật 
Giáo Victoria, Cô Vấn Tâm Linh của Hội Phật Giáo Nam 
Úc, Người Bảo Trợ Tâm Linh của Hội Ái Hữu Phật Giáo 
Singapore, và thầy cũng làm việc với tăng và nỉ thuộc tất 
cả thường phái để lập ra Tăng Đoàn Phật Giáo Úc Châu. 


Thây Ajahn Brahm cũng góp công lớn để thành lập Ni 
Viện Dhammasara Nuns` Monastery ở Gidgegannup gần 
những khu đổi ở đông bắc Perth, Úc Châu, ở đó Tỳ kheo Ni 
người Úc của Phật giáo Tích Lan là Ajahn Vayama đang 
làm viện trưởng. 


Thây Ajahn Brahm viết nhiều quyển sách về giáo lý và 
thiên học. Trong đó có các quyển rất nồi tiếng “Mở Cánh 
Cửa Trái Tim” (tên ban đầu là “4i đặt hàng xe phân này?), 
“Chánh niệm, Hạnh Phúc và Hơn Nữa”. Hàng trăm bài 
giảng pháp của thấy Ajahn Brahm cũng được ghi lại và 
phổ biến khắp nơi, độc giả có thể đọc miễn phí trên các 
trang website của Thiên Viện Bodhinyana Monastery. 


